Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


TƯ TƯỞNG KINH A DI ĐÀ 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


LỜI TỰA 


Kinh A-di-đà là bản kinh thân yêu nhất của một tu sĩ Phật 
giáo Bắc truyền ở miền Trung Việt Nam. 

Danh hiệu của Đức Thế Tôn A- di- đà và tôn hiệu của Tôn 
giả Xá -lợi- phất, vị Tướng quân Chánh pháp, đệ tử đệ nhất trí 
tuệ của Đức Thế Tôn, nhập sâu vảo tâm thức người tu sĩ trong 
quãng thời gian hành Sa-di hạnh. Cảnh giới A-di- đà vì thế 
bỗng nhiên gần gũi với nhà chùa, hiện ra như chính cảnh chùa 
hiện tại, có mặt trong cả tiếng chuông chùa. 

Chúng tôi đang viết về kinh A-di-đà với những tình cảm, 
tư duy gần gũi hiện thực ấy. 

Xin thành kính, kính dâng chư Tăng và mong chờ chỉ giáo. 

Mùa An cư PL. 2529-1985 


Kính cân, 


Tỷ- kheo Thích Chơn Thiện 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Chương Ï 
NỘI DUNG KINH A- DI- ĐÀ 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết I 
XUẤT XỨ VÀ Ý NGHĨA 
DANH HIỆU A-DI-ĐÀ 


Kinh A-di-đad (Sukhàvatì- Vyùha), dịch từ Phạn bản qua 
Hán bản. Bản kinh dùng ở đây là bản dịch của pháp sư Cưu- 
ma-la-thập đời Dao Tần, một trong toàn tập Tịnh Độ dịch từ 
năm 147 đến năm 713 Tây lịch. 


Kinh A-di-đà thuộc hệ tư tưởng Đại thừa, ra đời trong thời 
kỳ phát triển Đại thừa Phật giáo. 


Danh hiệu A-di-đà dịch ra từ tiếng Phạn Amita hay 
Amitabha, hoặc Amitayur, có nghĩa là Vô Lượng, Vô Lượng 
Quang hay Vô Lượng Thọ.Tập kinh Quản Vô Lượng Thọ 
(Amitayur-dhyana Sutra) ghi nguyên lai của giáo lý Tịnh 
Độ là do Đức Phật Thích- ca thuyết cho hoàng hậu Vi-đề-hi 
(Vidhehi), vợ của vua Tần-bà-sa-la(Bimbisảra), lúc bà bị giam 
cầm khi nhà vua bị hoàng tử A-xà- thế (Ajatasatru) giết để 
thoán ngôi. Quan điểm đó của kinh Quán Vô Lượng Thọ như 
muốn nói giáo lý A-di-đà cùng nguồn với giáo lý nguyên thủy, 
điều đó do Đức Thích Tôn thuyết. 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


A-di-đà được hiểu có 3 nghĩa: 
*° Vô Lượng Quang 
*° Vô Lượng Thọ 
° Vô Lượng Công Đức 


Nói gọn là nghĩa Vô Lượng, Danh từ Vô Lượng là 
biểu trưng cho thật cảnh hay thật trí vốn ở ngoài phạm 
trù tư duy và diễn đạt. 


Vô Lượng Quang, theo thiên ý là biểu tượng của Trí 
Tuệ giải thoát (Phật Trí), Vô Lượng Thọ là biểu tượng 
của Đại Định (Tâm giải thoát), ở ngoài các vọng tưởng 
phân biệt và Vô Lượng Công Đức là biểu tượng của 
Thánh Giới Uấn giải thoát. 

Nếu chỉ định A-di-đà là Vô Lượng Quang, Vô 
Lượng Thọ, thì tương tự với ý nghĩa biểu tượng vừa 
trình bảy, Vô Lượng Quang là biểu tượng của Pháp thân 
( Dharmakàya), Vô Lượng Thọ là biểu tượng của Giải 
thoát thân (VimuktI-Kayayfaa). 


Theo kh 4-đi-đà, Đức Phật A-di-đà đã ra đời cách 
đây những mười đại kiếp, thời gian rất là lâu xa, hiện 
nay Ngài đương thuyết pháp và sẽ còn tiếp tục thuyết 
pháp tại đó cho đến một tương lai lâu xa, lâu xa nữa. 

Thực sự, danh hiệu A-di-đà là danh hiệu biểu trưng 
cho tự tánh giác ngộ và giải thoát của chúng sinh, như 
danh hiệu đầy đủ là Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật 
( Đức A-di-đà có mặt khắp pháp giới), đã nói. Ý nghĩa 
này sẽ dần dần biểu lộ qua từng trang Kinh A-di-đà. 


10 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 2 
DUYÊN KHỞI KINH A-DI-ĐÀ 


Tôi đã nghe như vầy: 


Đức Thế Tôn một thời đã ở nước Xá-Vệ, vùng 
cây Kỳ-đà (Thắng lâm).Trong vườn của Cấp Cô Độc, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo gồm một nghìn hai trăm 
năm mươi vị, đều là các đại A-la-hán thời danh: 
Tôn giả Xá-lợi-phất,Tôn giả Đại-mục-kiền-liên, Đại 
Ca-diếp, Đại Ca-chiên-diên, Đại Câu-hy-la, Ly-bà- 
đà,Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, 
Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa,Ca-lưu-đà- 
di, Đại-kiếp-tân-na, Bạc-câu-la và A-nậu-lâu-đà. Ngài 
trú với chư Tôn giả này và nhiều đại đệ tử, cùng với 
nhiều Đại Bồ-tát như Pháp vương tử Văn Thù, Bồ 
Tát A-dật-đa, Bàn-đà-ha-đề, Thường Tinh Tấn. Ngoài 
ra, có mặt vua trời Đế-thích cũng như rất nhiều chư 
Thiên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất 
rằng từ quốc độ này hướng về phía Tây qua mười 
vạn ức quốc độ của Phật ( 100.000 kotis=1 tỉ quốc độ 
của Phật), có một thế giới tên là Cực Lạc.Thế giới ấy 


lãi 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. 


Đây là phần duyên khởi của kinh nói lên thời điểm, 
nơi chốn và thành phần thính chúng vân tập nghe Thế 
Tôn thuyết giảng kinh A-di-đà. Tại đây, Thế Tôn gọi Tôn 
giả Xá-lợi-phất đến để giới thiệu kinh mà không do một 
lời thỉnh cầu thuyết giảng nào (vô vẫn tự thuyết). 


Đoạn này nêu rõ thính chúng bao gồm ba đối tượng: 
- 1250 vị đại Tỷ-kheo, toản là các bậc A-la-hán. 

- Chư Đại Bồ-tát. 

- Các vị thiên, nhơn v.v.... 


Thứ tự thính chúng vân tập theo kinh đã tế nhị nói 
lên trọng điểm giáo lý của kinh: 


- Chúng Thanh văn, A-la-hán,vân tập đều là chúng 
đương cơ được giáo hóa để khởi tâm cầu Vô thượng Bồ- 
đề. 


- Chúng Bỏ-tát vận tập giữa là chúng tán dương. 
- Chúng thiên, nhơn v.v...là chúng kết duyên. 


Giá lý trọng điểm là Bồ-tát giáo (Lục độ 
Ba-la-mật) là giáo lý Trung Đạo hay Diệu Hữu. 


15 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 3 
CẢÁNH GIỚI A-DI-ĐÀ 


ĐOẠN I 


Xá-lợi-phất, vì sao thế giới ấy gọi là Cực Lạc? Vì 
chúng sinh ở thế giới ấy không có các thứ khổ đau, 
chỉ cảm nhận an vui, nên gọi là Cực Lạc. Xá-lợi-phất, 
thế giới Cực Lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới 
giăng, bảy hàng cây (tùng, thông) toàn bằng bốn vật 
liệu quý (vàng, bạc, lưu ly, pha lê) bao quanh khắp 
nơi. Vì vậy, thế giới ấy gọi là Cực Lạc. 


Nghĩa 


Giới thiệu tổng quát về cõi nước Cực Lạc của Phật 
A-di-đà, gọi là nước Cực Lạc do vì: 


- Ở đó không có mặt tất cả các thứ khổ đau, chỉ 


thuần cảm nhận hạnh phúc, lạc giải thoát. 
- Ở đó xứ sở gồm toàn bảy thứ báu ( thất bảo). 


Như chúng ta hiệu, ngôn ngữ Đại thừa phân lớn là 
ngô ngữ biêu tượng nói lên thực tại vôn rời xa ngôn ngữ 
khái niệm của con người. Nói ở nước Cực Lạc, không 


13 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


có mặt hết thảy khổ đau là nói ở đó chúng sinh đã đoạn 
diệt khổ. Khổ diệt là nghĩa Diệt để hay Niết-bàn. Chúng 
sinh ở nước của Phật A-di-đà như vậy là đã hành xong 
Phạm hạnh của Thanh văn (hay gần xong) và đang tu tập 
hướng đến Vô thượng chánh đăng chánh giác. Chánh báo 
của chúng sinh Cực Lạc là (hàng Bất thối) Vô sinh và 
Nhất sinh bố xứ nên cảnh giới y báo hắn là thanh tịnh, 
trang nghiêm băng bảy báu là biểu tượng cho những gì 
quý giá ở ngoài sinh diệt. 


ĐOẠN 2 


Xá-lợi-phất, Cực Lạc còn có hồ bảy báu (vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não), trong 
hồ chứa đầy nước có tám tính chất quý (trong sạch, 
mát, ngọt, nhẹ, thuần, không gây họa, tiêu trừ đói 
khát và phát sinh thiện tâm). Đáy hồ trải cát vàng. 
Bốn phía chung quanh hồ bốn bậc cấp thì bằng vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não. Hoa 
sen nở trong hồ thì lớn như bánh xe màu xanh với 
ánh xanh lộng lẫy, màu vàng với ánh vàng lộng lẫy, 
màu đỏ với ánh đỏ lộng lẫy, màu trắng với ánh trắng 
lộng lẫy, đầy hương thơm tuyệt vời. Xá-lợi-phất, thế 
giới Cực Lạc hình thành đẹp đế như thế. 


d. Nghĩa đen 


Tại nước Cực Lạc có ao bảy báu với nước tám 
công đức, với lòng cát vàng (bằng vàng); chung quanh 
là những lâu đài và đường đi bằng phẳng bằng tứ bảo 


14 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


(vàng, bạc, lưu ly, pha lê); với hoa sen chiêu các sắc 
xanh, vàng, đỏ, trăng có hương thơm vị diệu. (Nước tám 
công đức: sạch sẽ, mát mẻ, ngon ngọt, êm ả, nhẹ nhàng, 


gội thuần, yên lành, trừ đói khát và phát sinh thiện tâm). 
b. Nghĩa biểu tượng 


Nước Cực Lạc là nơi đoạn diệt khổ, nên chúng sinh 
đã và đang tiếp tục chứng đắc Thất giác chỉ (tượng trưng 
bằng bảy báu: niệm, trạch pháp, tính tấn, hỷ, khinh an, 
định, xả) và tám cảnh giới thiền định (Tứ thiền sắc giới 
và Tứ không). Tại đó, chúng sinh đã chứng tâm giải 
thoát hoàn toàn (biểu tượng bằng hương thơm sen vi 
diệu) và đang tiến dần đến trí tuệ giải thoát tối thượng 


(biểu tượng bằng hào quang chiếu sáng từ hoa sen). 


Do vì đã chứng đắc các quả vị của con đường tu tập 
Phạm hạnh (Giới, Định, Tuệ) nên chúng sinh được thác 


sinh về Cực Lạc. 
ĐOẠN 3 


Xá-lợi-phất, thế giới Cực Lạc ấy thường trỗi 
thiên nhạc, đất có màu vàng đẹp, ngày và đêm có 
sáu lần mưa hoa mạn-đà-la. Chúng sinh ở thế giới 
Cực Lạc vào mỗi buổi sáng sớm thường hứng nhiều 
hoa dâng cúng một tỷ Đức Phật ở các thế giới khác. 
Đến giờ ăn thì trở về quốc độ của mình, dùng cơm và 
kinh hành. Xá-lợi-phất, nước Cực Lạc hình thành đẹp 
đẽ như thế. 


15 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


0. Nghĩa đen 
Giới thiệu ba điểm chính: 
- Đất bằng vàng ròng, có thiên hoa và thiên nhạc. 


- Chúng sinh dùng túi vải hứng thiên hoa cúng 
dường chư Phật, trở về bổn độ, độ trai và kinh hành. 


b. Nghĩa biểu tượng 


- Đất bằng vàng ròng là chỉ thanh tịnh, không cấu 
uế, gọi là Tịnh Thổ hay Tịnh Độ. Đất tịnh là ý nghĩa 
tâm tịnh, đã đoạn trừ các lậu hoặc. 


- Thiên nhạc và thiên hoa: khi tâm thanh tịnh thì 
hiện an vui giải thoát; lòng đẹp như thiên hoa và vui 
như thiên nhạc. 


- Dâng hoa cúng dường chư Phật là ý nghĩa mong 
cầu Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vừa nói lên 
chúng sinh ở đó không thụ hưởng, chỉ hành lợi tha. 


- Cúng xong thì dùng cơm và đi kinh hành: sinh 
hoạt như chúng Tăng ở đời. Sinh hoạt của nhân dân 
nước Cực Lạc biểu hiện như sinh hoạt của một Tăng 
đoàn lý tưởng. 


ĐOẠN 4 


Xá-lợi-phất, thế giới Cực Lạc còn các loài chim 
lạ đẹp, nhiều màu sắc: Bạch hạc, Không tước, Anh 
vũ, Xá lợi, Ca-lăng-tần-dà, chim cộng mạng. Các 
loài chim ấy đêm và ngày sáu bận hót lên những âm 


16 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


thanh tuyệt nhã. Âm thanh ấy nói lên các pháp Ngũ 
canh, Ngũ Lực, Thất giác chỉ và Bát thánh đạo, các 
pháp như thế. Chúng sinh ở thế giới Cực Lạc nghe 
được âm thanh ấy thì đều niệm tưởng về Phật, về 
Pháp và về Tăng. Xá-lợi-phất, đừng nghĩ rằng các 
loài chim ấy do nghiệp ác mà sinh. Vì sao vậy? Vì thế 
giới Cực Lạc không có mặt ba đường ác (địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh). Xá-lợi-phất, ở Cực Lạc các tên 
gọi ba đường ác cũng không có, huống chỉ là sự có 
mặt của ba đường ác. Các loài chim ấy do Đức Phật 
A-di-đà hóa thân để tuyên lưu diệu pháp. Xá-lợi-phắt, 
thế giới Cực Lạc có gió nhẹ lay động các hàng cây 
quý và lưới quý làm phát ra các âm thanh tuyệt diệu 
tựa như có trăm nghìn nhạc cụ hòa tấu; người nghe 
âm thanh ấy tâm tư khởi niệm tưởng đến Phật, Pháp, 
Tăng, Xá-lợi-phất, thế giới Cực Lạc hình thành đẹp 
đẽ như thế. 


d. Nghĩa đen 


Nước Cực Lạc có nhiều loài chim đủ sắc màu tuyệt 
đẹp ngày đêm hót lên những tiếng hót thanh thoát, nói 
lên các lời pháp thuyết giảng về Ngũ căn, Ngũ lực, Thất 
giác chỉ và Bát thành đạo, nghĩa là thuyết giảng Đạo 
đế của Tứ thánh để. Tiếng hót đã đánh thức chúng sinh 
nước Cực Lạc hướng niệm về giác ngộ tối thượng (niệm 
Phật), về ly tham ái, ly chấp thủ (niệm Pháp) và về 
Phạm hạnh (niệm Tăng). 


Các loài chim ấy là do thần thông của Đức A-di-đà 


17 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


hóa hiện, mà không phải do nghiệp lực sinh, bởi ở đó đã 
thoát ly nghiệp địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 


Cực Lạc còn có gió chạm vào các cây báu gây nên 
những pháp âm đánh thức, nhắc nhở chúng sinh ở đó 
hướng niệm Phật, Pháp và Tăng bảo. 


b. Nghĩa biểu tượng 


Cảnh giới Cực Lạc là cảnh giới của những tâm thức 
thanh tịnh và giải thoát nên những tiếng chim hót ở đó 
phải là tiếng lòng giải thoát. Đó là tiếng vọng của tâm 
thức đã, đang và sắp chứng đắc thuần thục Ngũ căn (tín, 
tấn, niệm, định, tuệ), Ngũ lực (tín lực, tấn, niệm và tuệ 
lực). Bảy phần giác ngộ (niệm, trạch pháp, tính tấn, hỷ, 
khinh an, định và xả) và Tám thánh đạo (chánh kiến... 
chánh định). 


- Thực ra, Tứ chánh cần chỉ là phần tấn căn, tấn lực, 
tấn giác chi và chánh tinh tấn có trong Ngũ căn, Ngũ lực, 
chánh niệm và niệm giác chỉ..., tất cả các pháp lành trên 
là tiêu biểu cho Đạo để và đang hướng đến Phật trí. 


- Khi hành giả có định và tuệ thì sẽ thấy và nghe 
tiếng Pháp vô ngã khắp mọi nơi. Bấy giờ chim, mây, hoa, 
lá, núi, sông v.v... đều nói pháp. Cũng vậy, ở nước Cực 
Lạc, quê hương của trí tuệ, gió chim đều tuyên giảng 
Đạo đề. 


Đó là ý nghĩa mà kinh A-di-đà dạy: các loài chim 
kia không phải do nghiệp lực sinh, mà do đức Phật A-di- 
đà hóa hiện. 


18 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


-Thực tại A-di-đà thường xuyên thuyết Chánh pháp 
nên chúng sinh ở đó có điều kiện để tăng trưởng trí tuệ, 
tăng trưởng khả năng ly dục và thành tựu rốt ráo Phạm 
hạnh (niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng). 


ĐOẠN ŠS 


Xá-lợi-phất, ý Tôn giả thế nào, vì sao Đức Phật 
ấy có danh hiệu A-di-đà? Xá-lợi-phất, vì Đức Phật ấy 
có ánh sáng vô lượng chiếu sáng khắp mười phương 
thế giới, không bị chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. 
Xá-lợi-phất, tuổi thọ của Đức Phật ấy và tuổi thọ của 
người trong thế giới của Ngài, là vô lượng vô số 
kiếp, nên hiệu Ngài là A-di-đà. Xá-lợi-phất, Đức A-di- 
đà đã thành Phật cách nay mười đại kiếp. 


d. Nghĩa đen 


Đoạn kinh này cắt nghĩa vì sao có danh hiệu 
A-di-đà. Do vì: 

- Đức Phật ấy có hào quang vô lượng chiếu khắp 
mười phương mà không bị ngăn ngại. 

- Đức Phật và nhân dân nước ấy sống lâu không thể 
nghĩ bản. 

Chú thích: 

1. Theo từ điển Phạn Anh, thì một kiếp (I1 kalpa) là 
1 thời gian dài bằng tuổi thọ của vũ trụ này, dải bằng 
một ngày một đêm của cõi Phạm thiên (Sơ thiền Sắc 
giới) bằng 4.320 triệu năm trần thế. 


19 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


2. Theo ghi chú của Sa-môn Quán Nguyệt trong 
tập Nhị Hóa Hiệp Khải thì một đại kiếp (hay nói gọn là 
một kiếp) bằng bốn trung kiếp, bằng tám mươi tiểu kiếp, 
bằng 1.280 triệu năm trần thế. 


3. A-tăng-kỳ là một số gồm số l và 27 con số 0 
theo, số vô lượng là một số gồm I và 29 con số 0 ở 
đẳng sau. 


4. Tuổi thọ của trời Tha Hóa Tự Tại ( Cõi thứ 6 của 
Dục Giới Thiên) đã dài bằng 9,2 tỷ năm trần gian (Xem 
Phật học khái luận, cùng soạn giả). 


b. Nghĩa biểu tượng 


- Hào quang chiếu khắp mười phương thế giới hảo 
quang duy thần lực của Thế Tôn mới có thể có. Đức Thế 
Tôn nào cũng có hào quang vô lượng ấy cả; đó là kết 
quả của trí tuệ giải thoát tối thượng. Vì vậy không thể 
vì có hảo quang vô lượng mà được gọi là A-di-đà, hiểu 
như một Đức Phật lịch sử, trừ ra A-di-đà được hiểu là tự 
tánh giác ngộ của mỗi chúng sinh. 


- Cõi vô sinh nào cũng có thọ mạng vô lượng cả, vì 
vậy không thể vì có thọ mạng vô lượng có gọi là A-di- 
đà hay cõi nước A-di-đà, trừ ra thọ mạng vô lượng là chỉ 
thực tướng vô tướng. 


- Tại đây, A-di-đà đúng là tự tánh thanh tịnh tâm. 


20 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 4 
HÀNG ĐỆ TỬ ĐƯỢC ĐỨC A-DI-ĐÀ 
GIÁO HÓA 
ĐOẠN 6 


Xá-lợi-phất, Đức A-di-đà có vô lượng vô biên đệ 
tử Thanh văn, đều là các bậc A-la-hán, không thể biết 
được bằng toán số. Các đệ tử là Bồ-tát cũng tương tự 
như thế. Xá-lợi-phất, thế giới Cực Lạc đã hình thành 
đẹp đế như thế. 


Xá-lợi-phất, chúng sinh ở trên thế giới Cực Lạc 
đều là các bậc Bất thối chuyển (hay Bắt động)- không 
bao giờ trở lại, trong đó có nhiều chư vị chỉ một 
lần tái sinh thành Phật. Số này rất nhiều không thể 
bằng toán số mà hiểu được, chỉ có thể dùng con số vô 
lượng biên vô số mà nói. 

a. Nghĩa den 


Đức A-di-đà có vô số lượng vô biên đệ tử A-la-hán, 
vô lượng vô biên đệ tử Bồ-tát Ma-ha-tát. Đó là công đức 


trang nghiêm của cõi ây. 


21 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Các chúng sinh được sinh về cõi nước ấy đều là các 
bậc Bất thối (A-bệ-bạc-trí A-na-hàm), Vô sinh, trong sỐ 
ấy rất nhiều là bậc Nhất sinh bổ xứ. 


b. Nghĩa biểu tượng 


Nếu A-di-đà là tự tánh như trên đã bàn, là biểu 
tượng của Giới đức, Định đức và Tuệ đức, chúng sinh 
đến các quả vị A-na-hàm, A-di-đà-la-hán và Phật bỗ 
xứ. Nếu chúng sinh có vô lượng vô biên, thì các quả vị 
Thánh kia cũng vô lượng vô biên mà kinh A-di-đà do 
Đức A-di-đà giáo hóa. 


0) 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 5 
KÉT QUÁ CỦA CON ĐƯỜNG TU TẬP DO 
ĐỨC A-DI-ĐÀ GIÁO HÓA 


ĐOẠN 7 


Xá-lợi-phất, nghe như vậy chúng sinh nên 
phát nguyện sinh về Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì 
cùng được các bậc đại nhân như vậy chung sống 
một nơi. Xá-lợi-phất, nhưng không phải các việc 
thiện nhỏ ở đời mà có thể sinh về Cực Lạc. Xá- 
lợi-phất, nếu có một thiện nam, thiện nữ nào 
nghe nói đến Đức Phật A-di-đà, trì niệm danh 
hiệu Ngài từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn 
ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày mà tâm 
được định chuyên nhất không loạn, thì người ấy 
lúc lâm chung được thấy Đức Phật A-di-đà cùng 
các Thánh chúng hiện ra trước mắt. Người ấy 
lúc chết tâm chánh niệm liền được sinh về thế 
giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Xá-lợi-phất, 
Thế Tôn thấy ích lợi như thế nên nói rằng: ai 
nghe nói như vậy thì nên phát nguyện sinh về 
Cực Lạc. 


^3 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


0. Nghĩa đen 


Chúng sinh nảo nghe nói vậy vê cõi nước A-di-đà 
thì nên phát nguyện câu sinh về đó, bởi vì sẽ hạnh phúc 
sống chung với các bậc Thánh giải thoát. 


Nhưng nếu trồng ít căn lành, ít thiện duyên thì 
không thê sinh về đó được. Cần trì niệm danh hiệu A-di- 
đà từ một ngày cho đến bảy ngày mà được kết quả bất 
loạn. 


Đây hắn là hàng căn cơ có định, tuệ cao khi chết có 
Đức A-di-đà và Thánh chúng xuất hiện trước mắt, tâm 
giữ chánh niệm, chánh kiến (bất điên đảo) và liền được 
sinh về Cực Lạc. Thế Tôn dạy phát nguyện cầu sinh về 
Cực Lạc là vì lợi ích này theo ý nghĩa này. 


b. Nghĩa biểu tượng 


Đoạn kinh trên xác định ý nghĩa thật là cụ thể: Thế 
Tôn dạy chúng sinh nên cầu nguyện sinh về nước Cực 
Lạc nhưng không phải là lời cầu nguyện suông, mà là 
cầu nguyện cụ thể bằng hành động tu tập thiền định (ý 
nghĩa niệm danh hiệu A-di-đà là ý nghĩa hướng tâm vào 
Giới, Định và Tuệ) cho đến mức độ trong bảy ngày tu 
tập có thể vào đại định (từ Tứ thiền sắc định cho đến 
Diệt thọ tưởng định). Cho đến mức độ này thì quyết 
định được vãng sinh.Tại đây, chúng ta không nên mơ 
màng chờ đợi một phép lạ của tha lực nào cứu độ ngoài 
“con đường” 


Điều kiện vãng sinh Cực Lạc này giống hệt với kết 


24 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 
quả tu tập Tứ niệm xứ hay Đại niệm xứ của Mikäya và 
A-hàm (Xem Phật học khái luận, cùng soạn giả). 


Công phu trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà hắn 
là công phu tu tập thiền định (đặc biệt thích hợp với 
hàng tín căn). 


25 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Tiết 6 
XÁC ĐỊNH SỰ THẬT GIẢI THOÁT CỦA 
CON ĐƯỜNG TU TẬP GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 
HAY TRÌ NIỆM A-DI-ĐÀ 


ĐOẠN 6 


Xá-lợi-phất, như nay Thế Tôn đang tán dương, 
lợi ích không thể nghĩ được của Đức Phật A-di-đà, thì 
ở phương Đông cũng có các Đức Phật A-súc-bệ, Tu- 
di Tướng, Đại Tu-di, Tu-di Quang, Diệm Âm, hằng hà 
sa số Thế Tôn như thế, đều ở nơi thế giới của mình 
dùng âm thanh ngôn ngữ của mình truyền khắp một 
tỷ thế giới hệ nói lên lời chân thật rằng: “ Các chúng 
sinh nên tin tưởng vào bản kinh tắn dương các sự 
không thể nghĩ bàn và được chư Phật giữ gìn ấy”. 


d. Nghĩa đen 


-Đức Thích-ca dạy: “ Như nay Thế Tôn tán dương 
lợi ích không thể nghĩ được của Đức Phật A-di-đà”, thì 
mười phương chư Phật cũng đang tán thán, đang phóng 
đại quang minh chuyển âm thanh đến đây nói lên lời 


26 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


chân thật rằng: “ Các chúng sinh nên tin tưởng vào bản 
kinh tán dương các sự không thể nghĩ bàn và được chư 
Phật giữ gìn ấy”. 

- Đức Thích Tôn dạy Tôn giả Xá-lợi-phất “ Ý Tôn 
giả nghĩ sao? Vì sao gọi là kinh được chư Phật giữ gìn? 
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe kinh Ấy, 
ghi nhớ và năm được ý kinh, cùng nghe danh hiệu chư 
Phật giữ gìn, tất cả các người ấy sẽ đắc vị Bất thối 
chuyển đối với quả vị Vô thượng chánh đăng chánh giác. 
Cho nên, Tôn giả và chúng sinh nên tin lời Ta và lời chư 
Phật nói! 


- Này Xá-lợi-phất! Nếu có người đã, đang, sẽ và 
phát nguyện muốn sinh về cõi Cực Lạc thì người ấy sẽ 
đắc quả Bất thối chuyên đối với Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, người ẫy đã, đang, sẽ sinh về nước Cực Lạc 
kia. 


b. Nghĩa biểu tượng 


Thế Tôn Thích-ca và chư Thế Tôn trong mười 
phương thế giới đang cùng lúc tán thán công đức vô 
lượng của Đức Phật A-di-đà là ý nghĩa của Thế Tôn 
tán thán con đường mà truyền thống chư Phật trong ba 
đời hằng thuyết giảng trong mỗi thời pháp, vì đó là con 
đường độc nhất đưa đến giải thoát sinh tử. 

- Về tướng lưỡi rộng dài: Nikàya có ghi rõ đó là 
thần lực của Như Lai (thập lực Như Lai): mỗi lần như 
vậy Như Lai muốn truyền âm thanh đi xa như ý muốn, 


27 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


thì Như Lai phóng hào quang đi trước, âm thanh sẽ 
nương theo hào quang mà đến nơi Như Lai muốn âm 
thanh đến. Ý nghĩa là thế, chứ không phải lưỡi hóa dài 
che phủ cả không gian. 


- Các danh hiệu chư Phật của mười phương trong 
kinh A-di-đà đều là những biểu tượng của Giới, Định và 
Tuệ, Đại để: 


*Đông phương 


- A-súc-bệ (Bất Động): biểu tượng của người quyết 
tâm giải thoát. 


- Tu-di Tướng: biểu tượng của Định, 
- Đại Tu-di: biểu tượng của Định 


- Tu-di-Quang: biểu tượng của Tuệ phát sinh từ Giới 
và Định. 


Diệu Âm: tiếng nói thật pháp. 


Xá-lợi-phất, các thế giới ở phương Nam cũng có 
Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, Danh Văn Quang, Đại 
Diệm Kiên, Tu-di Đăng, Vô Lượng Tinh Tấn, hằng 
hà sa số chư Phật như thế đang ở thế giới của mình 
dùng âm thanh ngôn ngữ của mình truyền khắp một 
tỷ thế giới (cõi Ta-bà) nói lên lời chân thật rằng: 
“Các chúng sinh nên tin tưởng vào bản kinh tắn 
dương các sự không thể nghĩ bàn và được chư Phật 


giữ gìn ây”. 


28 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Nghĩa biểu tượng 
*Nam phương 


- Nhật Nguyệt Đăng : biểu tượng của Đại chủng 
trí (Nguyệt), Nhất thế trí (Nhật) và Nhất thế chủng trí 
(Đăng). 

- Danh Văng Quang: biểu tượng của Tuệ có mặt từ 
nói nghe (văn và tư) Chánh pháp. 

- Đại Diện Kiên: Tuệ có mặt từ Định. 

- Tu-di Đăng: Tuệ có mặt từ Giới. 

- Tinh Tấn: nhờ tinh tấn mà có Tuệ, mà thành tựu 
giác ngộ. 

Xá-lợi-phất, các thế giới ở phương Tây cũng 
có Đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Tướng, Vô 
Lượng Tràng, Đại Quang, Đại Minh, Bảo Tướng, 
Tịnh Quang, hằng hà sa dùng âm thanh ngôn ngữ 
của mình truyền khắp một tỷ thế giới (cõi Ta-bà) nói 
lên lời chân thật rằng: “Các chúng sinh nên tin tưởng 
vào bản kinh tán dương các sự không thể nghĩ bàn và 
được chư Phật giữ gìn ấy”. 

Nghĩa biểu tượng 

*Tây phương 

-Vô Lượng Tràng: chánh pháp hiện khắp. 


-Vô Lượng Thọ: biểu tượng của Định đức. 


29 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


-Vô Lượng Tướng: biểu tượng của Giới đức. 
-Đại Quang, Đại Minh: thể và dụng của Tuệ. 


-Bảo tướng: phước báo (hay báo thân) của Tuệ giải 
thoát. 


n 


Xá-lợi-phất, các thế giới ở phương Bắc cũng có 
Đức Phật Diệm Kiên, Tối Thắng Âm, Nan Trở, Nhật 
Minh, Võng Minh, hằng hà sa số chư Phật như thế 
đang ở thế giới của mình dùng âm thanh ngôn ngữ 
của mình truyền khắp một tỷ thế giới (cõi Ta-bà) 
nói lên lời chân thật rằng: “ Các chúng sinh nên tin 
tưởng vào bản kinh tán dương các sự không thể nghĩ 
bàn và được chư Phật gìn giữ ấy”. 

Nghĩa biểu tượng 

*Bắc phương 

-Diệm Kiên: (tương tự Đại Diệm Kiên). 

-Tối Thắng Âm: tiếng nói giác ngộ, tiếng nói thật 
Pháp. 

-Nan Trở: Tuệ viên mãn, vô sinh. 

-Nhật Sinh: Tuệ nuôi dưỡng giác ngộ cho chúng 
sinh như mặt trời nuôi dưỡng động thực vật. 

-Võng minh: Tuệ giác chiếu khắp. 

Xá-lợi-phất, các thế giới ở phương Dưới cũng có 
Đức Phật Sư Tử, Danh Văn, Danh Quang, Đạt ma, 


30 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Pháp Tràng, Trì Pháp, hằng hà sa số chư Phật như 
thế đang ở thế giới của mình dùng âm thanh ngôn 
ngữ của mình truyền khắp một tỷ thế giới (cõi Ta-bà) 
nói lên lời chân thật rằng : “ Các chúng sinh nên tin 
tưởng vào bản kinh tán dương các sự không thể nghĩ 
và bàn được chư Phật giữ gìn ấy”. 


Nghĩa biểu tượng 
* Hạ phương 


- Sư Tử Âm: tiếng nói xiến dương thật Pháp thức 
tỉnh chúng sinh khiến chúng sinh run khiếp. 


- Danh Văn, Danh Quang, Đạt-ma : tuyên thuyết rõ 
diệu pháp. 

- Pháp Tràng: nêu cao Chánh pháp để loại bỏ tà 
pháp. 

-Trì pháp: thâm hiểu Chánh pháp. 


Xá-lợi-phất, các thế giới của phương Trên cũng 
có Đức Phật Phạm Âm, Tú Vương, Hương Thượng, 
Hương Quang, Đại Diệm Kiên, Tạp Sắc Bảo Hoa 
Nghiêm Thân, Ta-la Thọ Vương, Bảo Hoa Đức, Kiết 
Nhất Thiết Nghĩa, Như Tu-di Sơn, hằng hà sa số chư 
Phật như thế đang ở thế giới của mình dùng âm 
thanh ngôn ngữ của mình truyền khắp một tỷ thế giới 
(cõi Ta-bà) nói lên lời chân thật rằng: “ Các chúng 
sinh nên tin tưởng vào bản kinh tấn dương các sự 
không thể nghĩ bàn và được chư Phật gìn giữ ấy”. 


3l 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Nghĩa biểu tượng 
* Thượng phương 


-Phạm Âm: tiếng nói thanh tịnh chuyển đi xa đến vô 
lượng thế giới. 


- Tú Vương: tuệ sáng chói hơn các đại tính tú. 

- Hương Thượng: hương Giới đức cao quý. 

- Hương Quang: hương Tuệ đức cao quý. 

- Đại Diệm Kiên: hương Định đức. 

- Bảo Hoa Nghiêm Thân: Tuệ giải thoát tối thượng. 


-Ta-la Thọ Vương: đoạn tận khổ, hoàn toàn vô sinh 
(như cây Ta-la bị chặt đứt không bao giờ sống lại). 

- Bảo Hoa Đức: giải thoát tri kiến. 

- Kiến Nhất Thiết Nghĩa: tứ vô ngại giải. 

-Tu-di Sơn (đã bàn). 

ĐOẠN 9 

Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ sao? Vì sao kinh này 
được gọi là kinh được chư Phật giữ gìn? Xá-lợi-phất, 
nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe được kinh này 
mà nhớ hiểu, cùng nghe danh hiệu của Phật, thì thiện 
nam thiện nữ ấy sẽ được chư Phật giữ gìn, đối với 
tuệ giác vô thượng sẽ không thối chuyển. Cho nên, 
Xá-lợi-phất, các ngươi nên tin nhận lời nói của Ta và 
của chư Thế Tôn. 


62 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


d. Nghĩa đen 

- Thế Tôn dạy Tôn giả Xá-lợi-phất: “ Này Xá-lợi- 
phất, ý Tôn giả nghĩ sao? Vì sao gọi là kinh được chư 
Phật giữ gìn?” 

- Thế Tôn lại dạy : Nếu ai nghe kinh A-di-đà ghi 
nhớ và hiểu nghĩa và nghe danh hiệu chư Phật giữ gìn, 
sẽ đắc Bất thối chuyển. Vì vậy, Xá-lợi-phất và chúng 
sinh nên tin lời Ta và chư Phật nói. 

b. Nghĩa biểu tượng 

À4 nghĩa chư Phật hộ niệm kinh A-di-đà là hộ niệm 
người học hiểu và nghi nhớ nghĩa lý kinh A-di-đà. Do 
hiểu nghĩa kinh dạy và nương tựa vào nỗ lực giải thoát 
của mình. Do tinh cần tu tập Giới, Định và Tuệ mà khả 
năng giải thoát và trí tuệ giải thoát hiển hiện. Đây chính 
là ý nghĩa cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Tha lực cứu độ 
chính là con đường Giới, Định, Tuệ và chư Phật hằng 
tuyên giảng. 

Đúng như lời Tổ dạy trong Tỳ-ni nhật dụng thiết 
yếu. 


“ Sâu khẩu liên tâm tịnh 

Vẫn thủy bách hoa hương 
Tam nghiệp hằng thanh tịnh 
Đồng Phật vãng Tây phương”. 


Nếu không tự tu cho thanh tịnh thân, khẩu, ý, thì 


SE, 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


lấy cái tâm nào để vãng sinh Tịnh Độ? 
ĐOẠN I0 


“ Xá-lợi-phất, nếu có người đã phát nguyện, đang 
phát nguyện, sẽ phát nguyện, mong sinh về thế giới 
của Đức Phật A-di-đà, thì người ấy đối với Tuệ Giác 
vô thượng sẽ bất thối chuyến, đối với thế giới ấy thì 
hoặc đã sinh, đang sinh, hay sẽ sinh về. Cho nên, này 
Xá-lợi-phất, nếu ai có lòng tin thì nên phát nguyện 
sinh về thế giới ấy”. 


d. Nghĩa đen 


Thế Tôn dạy: “ Này Xá-lợi-phất! Nếu có người đã, 
đang, sẽ phát tâm mong cầu về nước Cực Lạc, thì người 
ấy sẽ đắc quả Bất thối chuyên đối với Vô thượng chánh 
đăng, chánh giác, người ấy và đã, đang, và sẽ sinh về 
nước Cực Lạc”. 


b. Nghĩa biểu tượng 


Như các đoạn trước đã nói, phát tâm mong cầu về 
Cực Lạc thì thực hành thiền định, hoặc trì niệm danh 
hiệu A-di-đà đến nhất tâm bất loạn. Hắn là sẽ dẫn đến 
kết quả tất nhiên là A-na-hàm, A-la-hán hay Nhất sinh 
sanh bố xứ. Kết quả đó là sự bảo đảm vãng sinh về Cực 
Lạc. Thực sự, đây là ý nghĩa đi vào tâm giải thoát và tuệ 
giải thoát. Thời gian tu tập để giải thoát thì phụ thuộc 
công phu Định, Tuệ của mọi người. 


34 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 7 
GIỚI ĐINH TUỆ HAY CON ĐƯỜNG 
GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ, 
LÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT DẪN ĐÉN 
GIẢI THOÁT 


ĐOẠN II 


Xá-lợi-phất, như nay Thế Tôn đang tán dương 
những sự không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư 
Phật ấy cũng đang tán dương những sự không thể 
nghĩ bàn của Thế Tôn (Ta) mà nói lên rằng: “ Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni có thể làm các việc hiếm có và 
khó làm, có thể thành tựu tuệ giác tối thượng trong 
cõi Tà-bà khó bảo với năm thứ ô nhiễm: thời kỳ ô 
nhiễm, hiểu biết ô nhiễm, dục vọng ô nhiễm, chúng 
sinh ô nhiễm và đời sống ô nhiễm và có thể vì chúng 
sinh nói pháp mà cả thế giới khó tin. 

Xá-lợi-phất, Tôn giả nên biết Thế Tôn đang ở 
trong cõi đời khó bảo và đầy năm thứ ô nhiễm mà 
làm được việc khó làm này: thành tựu tuệ giác vô 


Sản 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


thượng và vì hết thảy cõi đời mà nói lên pháp khó tin 
này, điều đó thật khó làm”. 

Khi Thế Tôn nói xong kinh này, Tôn giả Xá-lợi- 
phất cùng với các vị Tỷ-kheo, các vị trời, người, A-tu- 
la trong toàn thế giới nghe điều Thế Tôn dạy đều 
hoan hỷ tin nhận, đảnh lễ mà lui về. 


d. Nghĩa đen 


- Thế Tôn dạy: “ Như Ta nay đã đang xưng tán 
công đức bất khả tư nghì của chư Phật, thì chư Phật 
cũng đang xưng tán công đức bất khả tư nghì của Ta, 
chư Phật đều nói lên răng “ Phật Thích-ca Mâu-ni có 
thể làm được việc thật khó làm, ở trong thời kỳ đủ năm 
thứ ô nhiễm mà có thể giác ngộ Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác vì chúng sinh giảng nói diệu pháp khó tin”. 
Này Xá-lợi-phất! Nên biết trong giai đoạn này, đầy năm 
thứ ô nhiễm của cuộc đời Ta đã làm việc khó làm này, 
đã đắc Vô thượng giác và giới thiệu pháp giải thoát khó 
tin nhận. Quả là việc thậm khói. 

- Kết thúc kinh: chư Tăng, trời, người... hoan hỷ và 
phấn khởi vâng giữ các lời dạy của Thế Tôn. Tất cả 
đảnh lễ mà lui. 

b. Nghĩa biểu tượng 


Chúng sinh đời nay vốn trí tuệ yếu, lại đa tham, đa 
sân nên nhận rõ Vô ngã pháp là điều thậm khó, từ bỏ 
lòng tham ái và cỗ chấp là một điều thậm khó nữa. 


36 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Việc khó như thế mà Đức Thích Tôn thực hiện: ra 
đời, xuất gia, thành đạo và thuyết giảng độ sinh hầu giúp 
chúng sinh giác ngộ xây dựng vương quốc trí tuệ của 
mình. 


Đức Thích Tôn tán thán chư Phật trong mười 
phương cùng ý nghĩa tương tự.Tán thán chư Thế Tôn 
là tán thành trí tuệ giải thoát tuyệt vời và tán thành con 
đường Giới, Định, Tuệ tuyệt vời, sinh tử. Đồng thời, xác 
nhận cái khó năm về phía giải thoát. Do đó, cần hiểu 
rằng: không thực sự có con đường giải thoát mà chỉ có 
con đường trừ khổ đau, không thực sự có pháp đức đến 
giải thoát, mà chỉ có pháp đoạn trừ tham, sân, s1. Khi cái 
khó ở chúng sinh bị loại ra rồi, thì trí tuệ giải thoát và 
cảnh giới Cực Lạc tự hiện. 


Si 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Chương II 
TỎÔNG LUẬN VÈ KINH A-DI-ĐÀ 


38 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết I 
KINH A-DI-ĐÀ LÀ KINH XIÊN DƯƠNG 
THA LỰC HAY TỰ LỰC? 


Một số người đỉnh ninh rằng #i„h 4-di-đà, thuộc 
tông Tịnh Độ, đề cao tha lực, đã truyền bá niềm tin ẫây 
thành tín ngưỡng A-di-đà, chủ trương không phải học 
hỏi giáo lý, không phải thực hành thiền định, cả đến giới 
luật cũng ít quan tâm. Cứ niệm suông danh hiệu Ngài 
không kể số lượng bao nhiêu và chờ Ngài tiếp dẫn. 

Thật là một tin tưởng thiếu căn cứ: có giáo lý giải 
thoát nào của Phật giáo mà không xây dựng căn bản 
trên tự lực? Kinh A-di-đà tiếp nối truyền thống của giáo 
lý nguyên thủy với tính thần tu tập nền tảng: “ Hãy là 
hòn đảo, là nơi nương tựa của chính mình, ai khác có 
thể là nơi nương tựa?” đã nhấn mạnh : “Bất khả dĩ 
thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sinh bỉ 
quốc” và “Cực Lạc quốc độ chúng sinh sanh giả 
A-bệ-bạt-trí....” 


Giáo lý A-di-đà ấy lại giảng dạy cho chúng đương 


39 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


cơ là hàng Thanh văn đệ tử (hàng Vô Học) chúng chơn 
thiện... chỉ là chúng kết duyên, lẽ nào lại chỉ giản dị 
niệm suông danh hiệu Ngài và cầu nguyện suông mà có 
thê vãng sinh Cực Lạc? 


Đức Thích Tôn và chư Phật gọi là giáo lý A-di-đà 
là “nan tín chi pháp”, khó tin và khó hành, thì làm sao 
lại có thể truyền đạt giáo lý ấy cho những căn cơ thiểu 
Giới, thiểu Định và thiểu Tuệ? 

Cảnh giới A-di-đà không có các thứ khổ, chỉ thuần 
lạc giải thoát, nghĩa là ở đó dành cho các chúng sinh đã 
ly dục, ly thủ sinh về, thì còn có chỗ nào dành để cho 
chúng ta, những người đang mang nặng tham, sân, s1? 


Đức A-di-đà cũng chỉ xuất hiện vào lúc lâm chung, 
trước những ai có khả năng thiền định, chỉ tu tập trong 
vòng bảy ngày đi đến nhất tâm bất loạn để tiếp dẫn. 
Chúng ta có được xếp vào khả năng thiền định ấy 
chưa? Chừng ấy vấn đề vừa nêu đủ cho chúng ta nhận 
thức răng giáo lý A-di-đà là giáo lý đức độ, tự giác. 
Kinh A-di-đà chỉ xác nhận khả năng tu tập nào sẽ được 
vãng sinh Cực Lạc sau khi chết, mà không đảm bảo tiếp 
dẫn những chỉ niệm suông danh hiệu A-di-đà. 


Đức Phật A-di-đà chỉ giáo hóa những chúng sinh 
nảo tu đến vị Bất thối chuyên đối với Vô thượng chánh 
đăng chánh giác hầu mở đường dạy đạo giải thoát cho 
chúng sanh. 


Chỉ có con đường giải thoát Giới, Định, Tuệ cứu 


40 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


khổ sinh tử và chỉ cứu khổ những ai nỗ lực tu hành 
Phạm hạnh, tu tập trí tuệ và từ bi. Chúng ta không thể 
chờ đợi một tha lực nào khác giải thoát khổ đau sinh tử 
do chính tham, sân, si của chúng ta đưa đến. Ai khác, 
ngoài chúng ta? 

Tuy thế, năng lực hỗ trợ lúc nào cũng có mặt ở thế 
giới tương duyên nảy. Sự tập trung niệm tôn hiệu A-di- 


đà sẽ đạt được một số lợi ích đáng kế như là: 


- Nhiếp được tháo động của ba nghiệp thân, khẩu, 


- Nhiếp được các phiền não tức thời hàng ngày. 


- Tín tâm mạnh, qua công phu niệm Phật, tâm hành 
giả sẽ đi đến hân hoan; từ hân hoan đi đến hỷ, kinh an, 
định; định sẽ dẫn khởi đến Tri kiến như thật “ ly tham 
“giải thoát” tri kiến giải thoát (tương tự lời đức Phật 
dạy ở Tương ưng IItr.37, bản dịch của HT. Thích Minh 
Châu). Tha lực là có ý nghĩa như thế. 


41 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Tiết 2 
CẢNH GIỚI CỰC LẠC 


1. Xứ sở 


Để con người có thể khái niệm được về một cảnh 
giới ngoài kinh nghiệm của con người, thì cách duy nhất 
để diễn đạt cảnh giới ấy là biến cảnh giới ấy thành một 
quốc độ với sự kiến thiết các ao, hồ, có cây cảnh, nhà 
cửa, đường đi như cõi đời. 

Đề giúp con người có thể hình dung được cái lộng 
lẫy, đẹp đẽ, hạnh phúc của cảnh giới kia, thì cách duy 
nhất là diễn đạt cảnh giới kia câu trúc bằng thất bảo. 

Đó là cách mà kinh A-di-đà đã giới thiệu về cảnh 
giới Cực Lạc. 


Sự diễn đạt trên có hai tác dụng: 


- GIúp con người tương đôi có thê có một khái niệm 
vê một cảnh giới giải thoát vôn đã hoàn toản rời xa tât 
cả khô đau sinh tử, đã đi vào nguôn an lạc, hạnh phúc. 


- Gợi lên nơi tâm thức con người lòng ham thích 


42 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


cảnh giới Cực Lạc đó để phát khởi mạnh tâm tu tập 
Giới, Định, Tuệ. Chủ yếu là điểm này. 


Thực sự cõi Cực Lạc có phải là một xứ sở không, 
khi ở đó chúng sinh đã giác ngộ vô ngã? Khi tâm thức 
đã không cảm nhận, không chấp thủ ngã tướng? 


2. Chúng sinh và ngôn ngữ Cực Lạc 


Kinh A-di-đà không đề cập đến chúng sinh ở Cực 
Lạc có hình thù như thế nào. Nhưng, các chúng sinh 
ấy tất cả đều đã, đang và sẽ nhập Niết-bàn Vô dư y thì 
hắn là không còn mang thân sắc ngũ uẫn như chúng ta. 
Chúng sinh ở đó đi cúng thiên hoa mỗi sáng, thì hắn 
là sử dụng chiếc thân rất vi tế của thần lực (hay thần 
thông). Ở đó có 8 nước công đức là tám thiền định, thì 
hắn không phải phạm thực (dùng cơm) mà là thiền duyệt 
thực (vì thiền duyệt thực nên không có nạn đại tiểu tiện). 


Ở đó sống lâu vô lượng vô biên thời gian (vô lượng 
thọ), lâu như chính thọ mạng của Như Lai thì hắn thân 
chúng sinh là pháp thân, mà không thể là chiếc thân hữu 
VI. 


Do vì có thân đặc biệt như thế nên ngôn ngữ cũng 
đặc thù. Tiếng hót của các loài chim đã là pháp âm vi 
diệu xiễn dương Đạo đế và tiếng gió reo đã là pháp 
âm, thì chúng sinh ta có thể hình dung ra ngôn ngữ của 
chúng sinh Cực Lạc chính là tự thân của cảnh giới đó, 
hay chính là thực cảnh, thực tướng (bởi vì tất cả đều là 
ngôn ngữ của Phật pháp). 


43 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Dù không thể hình dung ra thân tướng và ngôn 
ngữ của chúng sinh nước Cực Lạc, nhưng chúng ta có 
thể xác nhận theo ki; A-đi-đà răng: tất cả chúng sinh 
ở đó đều là Thánh Bất Lai, Thánh Vô Học và các Đại 
Bồ-tát. Những bậc Thánh này tùy theo khả năng và hạnh 
nguyện thường ứng hiện vô số thân. Vì hiện vô lượng 
thân tướng nên không thực sự có một thân tướng nào cô 
định, nên không có một ngôn ngữ nào cố định (hay nói 
vô lượng ngôn ngữ khác nhau). Vì có thể nói vô lượng 
ngôn ngữ nên có thể nghe hiểu vô lượng âm thanh của 
chim hót, của gió reo là một. 


3. Cảnh giới A-di-đà là một cảnh giới tu hành 
Phạm hạnh lý tưởng, kiến tạo có gốc từ kinh nguyên 
thủy Phật giáo 


- Một cảnh giới, theo kinh A-di-đa, chỉ hiện hữu các 
bậc Thánh và Đại Thánh với ngôn ngữ diệu âm, vắng 
bóng tất cả tội khổ, thì rõ đấy là cảnh giới mộng ước, lý 
tưởng của người xuất gia. Phương chi, chư Tổ đã chọn 
kinh A-di-đà đặt vào một thời công phu chính mỗi ngày 
của nhà chùa. 


- Lúc chiều xuống, thì nhà chùa lại cất cao lời kinh 
A-di-đà, như thể gọi về lòng mình một thế giới đầy sức 
sống của Giới, Định, Tuệ đầy thiên hoa và đầy thiên 
nhạc. 


- Nhiều kinh thuộc Mi#ảya và tạng A-hàm đề cập 
đến Ngũ Bất Hoàn thiên của cõi Tứ Thiền Sắc Giới. 
Cảnh giới này là nơi thác sinh của các Thánh Bất Lai 


44 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


sau khi tịch có thể nhập Niết bàn trên đường tới Ngũ 
Bất Hoàn thiên; có thể nhập Niết- bàn vào một thời điểm 
nào tại Ngũ Bất Hoàn thiên, chậm nhất là nhập Vô dư y 
Niết-bàn vào cuối đời thọ mệnh tại đó. 


Thọ mệnh của chư thiên Ngũ Bất Hoàn cũng lâu 
đài vô lượng vô biên. Cứ thử tính một ngày một đêm ở 
cõi Sơ Thiền Sắc Giới là đã dài bằng tuổi thọ của vũ trụ 
trước mắt chúng ta (bằng 4320 triệu năm). Tuổi thọ của 
cõi Sơ Thiền đã không thể tính hết bằng thời gian trần 
thế, huống nữa là thọ mệnh tại cõi trời Tứ Thiền. 

Theo đó, cõi trời Ngũ Bất Hoàn có nhiều điểm 
chính giống hệt với cõi Cực Lạc, như: 


- Về thọ mạng 
- Về chúng sinh (toàn là các bậc thánh). 


- Về pháp tu tại đó tiếp tục thành tựu, viên mãn 
Đạo đề chứng ngộ Diệt đề. Do đó, chúng ta có thể đi 
đến kết luận: việc xây dựng cảnh giới Cực Lạc của kinh 
A-di-đà (là kinh ra đời sau NM/#ảya và A-hàm) có gốc từ 
kinh tạng nguyên thủy Phật giáo. 


Một điểm đáng chú ý khác là, kinh A-di-đà không 
quá làm nổi bật hình ảnh của chư Bồ-tát tương tự như 
chính N/kàya. Tứ thánh để vẫn là giáo lý trọng tâm mà 
Đức Phật A-di-đà đem ra giáo hóa chúng Thánh tại đó. 


4. Cõi Cực Lạc ở nhân gian (nhân gian Tịnh Độ) 


Cõi Cực Lạc trên là cõi nước lý tưởng của các bậc 


45 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Thánh thể hiện ước mơ của người đời, của chúng sinh 
trong sinh tử đầy ô trược, khổ đau. Như những câu 
chuyện thần tiên ở đời, người bình dân vất vả sau một 
ngày làm lụng khó nhọc, lại đọc hay kế lên các mẫu 
chuyện thần tiên mở ra các cảnh giới thần tiên tưởng 
tượng hầu nép mình một chốc trong thế giới dễ chịu 
đó để quên đi những mệt mỏi, chán nản. Cũng vậy, cõi 
nước A-di-đà đã mở ra cho những tâm hồn ước mơ hạnh 
phúc của thanh tịnh và giải thoát để nuôi dưỡng và mở 
rộng hy vọng, niềm tin và sức sống. 

- Mặt khác, nếu hiểu cảnh giới A-di-đà là cảnh giới 
của tâm thức, thì hạnh phúc của chúng sinh Cực Lạc có 
thể tìm thấy ngay ở đời. 

- Với một tâm hôn hiền thiện, có chính kiến trí tuệ 
thấy vô ngã tướng của các pháp thì tâm thức sẽ đón 
nhận ngay trong hiện tại những nguồn cảm thọ thanh 
thoát của hỷ lạc. Người ấy nghe như đời này có nhạc 
và hoa, thấy và nghe vô ngã, vô thường khắp mọi nơi, 
ý thức rõ ràng chỉ có các hiện tượng mệnh danh là khổ 
đau và ngay cả hiện tượng gọi là khổ đau thì cũng chỉ 
là một nhóm nhân duyên và không có khổ đau thật. 

Vì thấy, nghe rõ vô thường, vô ngã, người ấy khởi 
tâm niệm tưởng Phật, Pháp, Tăng. Với tâm hồn ấy, cõi 
Cực Lạc có mặt ở trần gian. 

- Có quan niệm mệnh danh là tích cực, xem cõi 
nước Cực Lạc được diễn đạt ở kinh A-di-đà với bốn 
mươi tám lời nguyện của Phật A-di-đà như một mô hình 


46 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


để kiến thiết xây dựng một cõi nhân gian nhuốm đây sắc 
thái Cực Lạc, dù phải trải qua một thời gian lâu dài, thời 
gian để chờ đợi hội tụ cộng nghiệp “Tịnh Độ”. 


Trong cõi nước này, được hiểu một cách rất là cụ 
thể, con người (nhân) sống có nhiều kiến thức và trí tuệ 
(ý nghĩa của niệm Phật), sống hỷ xả, nặng vì hạnh phúc 
của tha nhân, tập thể, định tĩnh, sáng suốt (nệm Pháp) 
và sống có kỷ luật, trật tự, thành thật, hòa hợp và ngay 
thăng (niệm Tăng). VỀ mặt xã hội, dưới sự soi sáng của 
trí tuệ, con người vận dụng sáng tạo vào mặt khoa học — 
kỹ thuật để xây dựng một cõi nước vật chất tiện nghi và 
hạnh phúc, đại để như xây dựng các mặt: 


- Xây dựng văn hóa, văn minh cao, xã hội không có 
trộm cắp, giặc giã, ác độc (lời nguyện A-di-đà của Phật: 
không có ba đường dữ). 


- Con người khỏe mạnh, vui tươi, đẹp đẽ (lời 
nguyên sô 3: nhân dân đêu có sắc vàng). 


- Sống thiện, an lạc và hạnh phúc (lời nguyện SỐ 4: 
không có ranh giới khu biệt giữa trời và người). 

- Nhân dân biết tự giác để hướng thượng, học hỏi 
kinh nghiệm để hướng thượng (lời nguyện số 5: nhân 
dân có túc mệnh thông). 

- Có phát sinh nhiều máy móc tỉnh vi có thể thu 
nhiếp hình ảnh từ những hành tính xa xôi và có thể 
chuyển đi bất cứ nơi đâu trong nhân dân (lời nguyện số 
6: nhân dân có thiên nhãn thông). 


47 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


- Nhân dân sống thành thật, có lý tưởng phục vụ tập 
thể rõ ràng (lời nguyện số 7: có tha tâm trí). 


- Có các phương tiện di chuyển nhanh chóng, thuận 
lợi và hiện đại (lời nguyện số §: bay đi tự tại). 


- Có các máy móc ghi âm và truyên âm tôt, thiện 
xảo (lời nguyện sô 9: nhân dân có thiên nhĩ thông — có 
thê nghe xa như ý muôn). 


- Nhân dân học hỏi nhiều, có kiến thức rộng ... (lời 


nguyện sô l5 và 19: có biện tài vô ngại, hiêu xa). 


- Tất cả có học hiểu và hành đạo giải thoát của 
Giới, Định, Tuệ (lời nguyện số 28: tất cả thấy cây Bồ 
đề). 

- Xứ sở sạch sẽ, vệ sinh, trật tự, thâm mỹ (lời 
nguyện số 3l và 32: đất bằng phẳng, trong suốt như 
gương, đầy hương thơm). 

- Ăn mặc sung mãn (lời nguyện số 38: y phục tự 
nhiên có). 

- Có hạnh phúc, có sáng tạo và trí tuệ phát triển vô 
hạn (lời nguyện số 44 và 48). 

Về tư tưởng kiến thiết nhân gian Tịnh Độ này, Tiểu 
phẩm và Đại phẩm Bát-nhã có ghỉ các lời nguyện tương 
tự như trên và có ghi cụ thể hơn về một số điều nguyện 


khác như: 


- Nhân dân không có phân biệt bốn giai cấp (nguyện 12). 


48 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


- Nhân dân trong nước không có nạn đại tiêu tiện 
(nguyện 19). Nghĩa là có nhiêu nhà vệ sinh rât tiện nghi 
và hiện đại ở khắp nơi tư gia và ở các nơi công cộng. 


- Trong nước không có ai mắc bệnh tật (nguyện số 2) 
(nghĩa là ăn ở vệ sinh và tô chức y tế tốt). 


Qua các lời nguyện kiên thiệt nước Tịnh Độ vừa 
nêu trên, tông quát chúng ta có thê hình dung ra một xã 
hội con người với một sô nét chính như: 


- Có một hệ thống giáo dục tốt. 


- Có một hệ thống tổ chức xã hội tốt, giao thông 
vận tải, thông tin tốt. 


- Có một nền kinh tế rất phôn vinh. 
- Ngành y tế rất tiễn bộ và được tô chức quy mô. 


- Tât cả học hỏi và sông với thái độ rât nhân bản, 
nhân đạo, đây từ bị và trí tuệ. 


Xã hội khoa học-kỹ thuật hiện đại của các nước tiên 
tiến đã có thể thực hiện được cơ sở vật chất của nước 
“Tịnh Độ nhân gian” đó, nhưng về mặt tâm hồn thì 
chưa. Nếu biết tu tập và loại trừ tham, sân, s¡ (là những 
động cơ của tranh chấp, xung đột vả chiến tranh), biết 
loại trừ tâm vị kỷ, biết sống vì hạnh phúc của nhân dân, 
của tất cả, thì có thể từ thế kỷ 21 trở đi, con người có 
thể thực hiện xã hội hạnh phúc, an lạc Ấy. Thay đôi (cải 
tiến) đời sống vật chất thì không khó, nhưng cải tiến đời 
sống tâm thức, trí tuệ thì nghìn lần khó hơn. Nếu con 


49 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


người sống là chọn lựa hướng đi lên, thì dù khó khăn 
thế nào cũng không thể từ bỏ hướng đi vào cõi nước 
“Tịnh Độ nhân gian” ẫy. Hoặc chọn lựa con đường sự 
hủy diệt do hạch tâm, hoặc chọn lựa con đường sống trí 
tuệ và từ bi. Đó là vấn đề của thời gian và lịch sử. 


50 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 3 
GIÁO DỤC TRONG KINH A-DI-ĐÀ 


Giáo lý và pháp hành được kinh A-di-đà trình bày 
một cách thoang thoảng nhẹ nhàng. 


1. Nói về pháp tính vô ngã, hay tính tương dung 
tương nhiếp, hoặc tính “một là tất cả, tất cả là một”, 
thì kinh diễn đạt thoảng qua mấy nét: 


- Chúng sinh cõi Cực Lạc đem thiên hoa đến mười 
phương quốc độ để cúng dường mỗi sáng, đi lại tự tại 
không vướng ngại không gian và thời gian (tại đây còn 
nói lên chúng sinh Cực Lạc sống vị tha, không hưởng 
thụ). 

- Mười phương chư Phật đồng xưng tán Đức A-di- 
đà và Đức Thích-ca một lúc, đồng chuyên âm thanh đến 
cõi đời như là tiếng nói xảy ra trước mắt, không bị ngăn 
ngại bởi các tướng thời gian và không gian. 

- Gió, chim và cây côi đồng nói diệu pháp để nhắc 
nhở giải thoát (nói lên tính vô ngã và tính bình đẳng). 


51 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


2. Diễn về Đạo đề 

Kinh giới thiệu Đức Thế Tôn A-di-đà đã gián tiếp 
truyền qua tiếng chim hót vừa vui vẻ, vừa nhẹ nhàng, 
vừa đầy tính văn học nghệ thuật, vừa rất là “tâm lý giáo 
dục” (không có ai thật sự dạy ai, mỗi người tự lăng nghe 
cuộc đời mà học hỏi, mà sống). Giáo lý Ngũ căn, Ngũ 
lực, Thất giác chi, Bát thánh đạo chỉ được đề cập thoảng 
qua đủ nhắc nhở chúng sinh quay về sâu vào tự tánh 
Phật, tự tánh Pháp và tự tánh tăng của mình. 


3. Về Bồ Tát Đạo 


Kinh A-di-đà không nhân mạnh cụ thể về Bồ-tát 
hạnh như nhiều kinh Đại thừa khác, ở đây chỉ điểm vài 
nét đơn sơ như là: 


- Thính chúng vân tập (nghe kinh) có mặt chư Đại 
Bỏ-tát. 

- Chúng sinh thực hiện hạnh bố thí (cúng dường mỗi 
ngày) hướng về mười phương chư Phật để cầu Phật trí. 

- Người và cảnh vật đều không do nghiệp lực sinh, 
đều bình đắng nói Pháp. 

- Thánh chúng hằng sẵn sàng tiếp đón chúng sinh về 
cõi Cực Lạc, những chúng sinh nào có tâm và tuệ giải 
thoát bán phần (hạnh cứu độ tiếp dẫn). 

- Hạnh Bồ-tát, cứu độ chúng sinh không ngừng nghỉ 
biểu hiện qua chư Phật của mười phương. 


S2 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tại đây, hạnh tu giải thoát và giúp chúng sinh giải 
thoát chỉ là một. Chư vị Thánh “Nhất sinh bố xứ” ở thế 
giới Cực Lạc cũng nhiều vô số, đã đang và sẽ đi vào 
sinh tử để giáo hóa chúng sinh. Khi phần tu tập giải 
thoát tự thân để có đủ khả năng và điều kiện cứu độ đã 
ồn, thì việc cứu độ tiếp theo tự nhiên. Huống nữa, các 
pháp (như chim, gió, cây cối v.v...) tự thân đã nói pháp, 
đã hành “Pháp thí Ba-la-mật” (vô phân biệt, vô chấp thủ) 
thì tự thân chúng sinh cũng đang làm như thế. 


Sk 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Tiết 4 
Ý NGHĨA VÃNG SINH CỰC LẠC 


Có một số quan niệm đương thời giản dị cho rằng: 
cứ tin tưởng có thế giới tha lực của Phật A-di-đà mà 
niệm danh hiệu Ngài và cầu nguyện thì sẽ được Ngài 
cứu về Cực Lạc. Quan niệm này thật không ổn, đã biến 
Đức Phật A-di-đà thành một đắng có quyên thưởng phạt. 


Nội dung của trì niệm danh hiệu A-di-đà và câu 
nguyện vãng sinh vê Cực Lạc đã bị hiêu nhâm to. 


Trì niệm, theo kinh 4-đi-đà, không phải xưng tên 
Ngài một cách suông, mà là nhiếp niệm, nhiếp tâm vào 
Giới, Định, Tuệ để hàng phục ngay tại đây, trên cuộc đời 
nảy các vọng tưởng, vọng niệm của mình cho đến mức 
độ “nhất tâm bất loạn”. 


Cầu nguyện ở đây không phải là bạch suông với 
Phật răng con thiết tha mong Ngài cứu độ về nước Cực 
Lạc của Ngài, mà nội dung của cầu nguyện là hành Giới, 
Định và Tuệ (nói gọn là hành niệm định Phật giáo) để 
loại trừ tham, sân, si cho đến mức độ tâm thức bất thối 


54 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


chuyển đối với mục đích giác ngộ giải thoát khổ đau 
hoàn toàn. 


Niệm như thế và cầu như thế là sửa soạn điều kiện 
đề vãng sinh Cực Lạc, sau khi chết. Vãng sinh ở đây là 
công việc tự lực hoàn toàn, cảnh giới A-di-đà và Đức 
Phật A-di-đà hiện ra như là một hấp lực ở đăng trước 
mặt có tác dụng, tác động và làm phấn khích chúng ta đi 
tỚI. 

Nếu cảnh giới A-di-đà được hiểu là cảnh giới tâm 
thức của mỗi chúng sinh, thì vãng sinh Cực Lạc có nghĩa 
là ra khỏi các tâm lý tác nhân gây ra phiền não khổ đau, 
vãng sinh là đi về với thiện tâm và giải thoát tâm, về 
vương quốc trí tuệ của mình. 

Đức Thích Tôn, Đức A-di-đà và chư Thế Tôn là 
những đắng giác ngộ chỉ đường, chỉ làm công việc “chỉ 
đường” cho chúng sinh. Đi là công việc của chúng ta. 
Chúng ta phải đi bằng đôi chân tâm thức của mình, mà 
không đi với đôi chân của người khác. Và đi về Tịnh Độ 
Cực Lạc là đi về với tâm lý vô tham, vô sân, vô si, là đi 
ra khỏi tham, sân, s1. 


Ý nghĩa vãng sinh Cực Lạc trong kinh A-di-đà là 
thế. 


Sio 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Tiết 5 
KHÍA CẠNH VĂN HÓA, XÃ HỘI 
VÀ TÂM LÝ TRONG KINH A-DI-ĐÀ 


1. Khía cạnh văn hóa 


Văn hóa là toàn thể hình thức sinh hoạt của một tập 
thể loài người thế nào để thích ứng với thiên nhiên và 
để tồn tại có ý nghĩa rất người và rất hạnh phúc. Văn 
hóa với nghĩa rộng rãi này bao gồm đủ các hình thái 
sinh hoạt của xã hội: văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội 


V.V... 


Nói gọn và cụ thể hơn, con người sinh ra là để hạnh 
phúc, tất cả các hình thức sinh hoạt của xã hội là nhằm 
đem lại hạnh phúc cho con người, do đó, văn hóa là 
nhằm phục vụ mục tiêu hạnh phúc của con người. Để 
đi đến mục tiêu hạnh phúc Ấy, văn hóa có sứ mệnh làm 
giảm nhẹ dần khổ đau cho đến khi khổ đau biến mất. 


Cảnh giới của Đức phật A-di-đà là cảnh giới được 
xây dựng lên ở đỉnh cao nhất của văn hóa, làm vắng 
bóng hắn các thứ khổ đau: “vô hữu chúng khổ, đản thọ 


56 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


chư lạc”. Nói khác đi, văn hóa A-di-đà là nền văn hóa 
lý tưởng của nhân loại. Ở đó rất an ninh và thanh bình 
(vấn đề an ninh và quốc phòng không còn là gánh nặng); 
ở đó có đời sống y thực sung mãn (không có các vấn đề 
kinh tế khó khăn); ở đó không có tật bệnh, dân chúng 
khỏe đẹp và sống lâu (vấn đề y tế rất bảo đảm, rất tốt 
đẹp, an toàn); ở đó tất cả dân chúng đều thoải mái cả 
thân lẫn tâm, đều sống hiền thiện và chánh hạnh (rất đạo 
đức, không có các vấn đề xã hội cần giải quyết); ở đó 
dân trí cao, thông minh, trí tuệ (vấn đề giáo dục rất lý 
tưởng) ở đó có trời đất đều đơm hoa thơm và trỗi điệu 
nhạc (vấn đề mỹ thuật, văn nghệ rất cao); ở đó có trí 
tuệ, tín ngưỡng tất trí tuệ và rất trong sáng (vấn đề tín 
ngưỡng); và sau cùng, ở đó thế giới có một hòa điệu 
tuyỆt vời giữa con người vả con người, con người và 
thiên nhiên. Ai có thể bảo răng đó không phải là nền văn 
hóa của con người rất người và rất tốt đẹp. 


Nhưng băng cách nào để thực hiện nền văn hóa đó 
trên trái đất? 


Con đường thực hiện nền văn hóa A-di-đà là con 
đường sống Đạo đế, thực hiện dần dần một trong các 
pháp của ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Nói gọn hơn, cøï 
đường thực hiện nên văn hóa mới là bát thánh đạo xây 
dựng đủ các yêu cấu văn hóa (nghĩa hẹp), âm nhạc, 
thẳm mỹ, giáo dục, đạo đức, kinh tế, y tế, xã hội và an 
ninh trong một nhịp nhàng hòa điệu. Tất cả được xây 
dựng trong một tương quan duyên khởi (thuộc chánh 
kiến) không phiến diện cục bộ, tất cả tồn tại và phát 


si 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


triển đồng bộ trong tương quan mật thiết và vững vàng 
như là có bảy lớp lan can, bảy hàng cây báu và bảy lớp 
lưới xung quanh xứ sở Cực Lạc. 


Hắn là nền văn hóa A-di-đà ấy đã để lại cho chúng 
ta những trầm tư cần thiết để xây dựng thiết thực xã hội 
con người nổi bật sắc thái của tình thương và trí tuệ. 


2. Khía cạnh xã hội 


Như đã trình bày ở tiết 2, chương này, về mô hình 
thiết lập cảnh Cực Lạc ở nhân gian, vẫn đề xây dựng 
một xã hội thịnh vượng về kinh tế, phát triển về giáo 
dục đem thanh bình cho cuộc sống và tổ chức tiện nghi 
cho cuộc sống là vấn đề xã hội lớn (xã hội theo nghĩa 
rộng). 


Giáo dục nhân dân sống hiền thiện, đạo đức và 
chánh nghiệp để loại bỏ được các tệ nạn xã hội như: 
tứ đồ tường, cướp bóc, tà hạnh, tham ô v.v... là ôn định 
được nhiều vấn đề xã hội (nghĩa hẹp) mà hiện tại nhiều 
xứ sở đang quan tâm. 


Giáo dục nhân dân có kiến thức tốt về các ngành 
chuyên môn về âm nhạc, thâm mỹ, y tế, khoa học để 
phục vụ các mục tiêu xây dựng và kiến thiết xứ sở về 
mặt vật chất. Giáo dục nhân dân về lòng từ bị, vị tha và 
chánh kiến sẽ xóa bỏ được các nạn kì thị chủng tộc, kỳ 
thị giai cấp và kị thị phái tính, thực hiện được tình đồng 
bào thăm thiết và tinh thần đoàn kết dân tộc và nhân 
loại. Tất cả các điều đó có bao hàm trong bốn mươi tám 


58 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Đặc biệt, bốn mươi 
tám lời nguyện kia thiết lập nên một xã hội rất công 
bằng, tạo được cơ hội và điều kiện sống đồng đều cho 
mọi người dân. 


Đây là một vân đê xã hội lớn cân được con người 
đặc biệt quan tâm suy nghĩ và thê hiện. 


3. Khía cạnh tâm lý 


Khía cạnh tâm lý biểu hiện qua kinh Đại thừa là 
một hình thái vận dụng tinh thần khế cơ của kinh. Thính 
chúng nghe #ih A-di-đà bao gồm ba đối tượng chính: 


- Chúng Đại Bồ-tát là chúng tán dương, không đặt 
thành vấn đề khế cơ ở đây. 


- Chúng Thanh văn là đối tượng nghe kinh chính, 
nên nội dung của thời thuyết giảng nhắm vào đối tượng 
nghe này. 


- Đặc biệt đối với con người ... (là chúng kết duyên) 
kinh phải chọn hình thức diễn đạt thế nào để họ có thê 
tiếp thu giáo hạnh của Thanh văn, khởi lên tín tâm và 
quyết định tu tập. Đây chính là vấn đề khế hợp với tâm 
lý của con người: khế hợp tâm tham ái, chấp thủ, và ý 
chí yếu kém. 


a. Nếu diễn đạt thẳng cõi nước Cực Lạc là cõi nước 
của tịch tịnh, vô ngã, vô dục, thì con người khó tiếp thu 
về mặt nhận thức và khó chấp nhận về mặt tình cảm. Họ 
khó có thể hình dung và chấp nhận một cảnh giới mà 


39 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


không giống gì với cuộc đời này. Do vậy, kinh đã vẽ 
nên nước Cực Lạc có đầy đủ cây cối, chim chóc, nhà 
cửa, đường sá, ao hồ, hoa lá, v.v... Nếu giả thiết con 
người vì một nhân duyên mà được sinh về đó, họ sẽ cảm 
thấy gần gũi, thân ái để chấp nhận. Huống nữa, cảnh 
giới Cực Lạc toàn bằng bảy chất liệu quý báu, là chính 
cuộc đời này được nâng lên cấp độ đẹp đẽ, toàn hảo 
nhất và vui vẻ, an lạc nhất, hắn là khơi dậy được nơi họ 
lòng ham thích mong sinh về đó, nhất là khi trước mắt 
họ cuộc đời đang hiện ra bất toàn, bất tịnh, bất an và 
đầy khổ đau. 


Nỗi ám ảnh lớn nhất của con người là tai nạn, bệnh 
tật và khổ đau và ước mơ lớn nhất của con người là 
hạnh phúc mãi mãi. Ki: 4-di-đà đã xóa sạch hết khổ 
đau ở cõi Cực Lạc và treo cao hình ảnh thuần lạc thú 
hạnh phúc ở đó khiến con người càng rộn rã mong về. 


Càng ước mơ nước Cực Lạc, con người càng lo 
đọc tụng kh 4-đï-đà, trì niệm danh hiệu Ngài và cầu 
nguyện vãng sinh. Dần dần họ tìm hiểu nghĩa lý, bấy giờ 
là thời điểm họ có thể tiếp thu giáo lý Tứ đế và nỗ lực 
thực sự tu tập đề mong cầu được kết quả của nhất tâm 
bất loạn ngay hiện tại. Cho đến khi họ vào được định, 
họ tương đối có đủ định và tuệ để thấy rõ điều kiện 
vãng sinh Cực Lạc rằng: không phải vào được tứ thiền 
Sắc định là có thể vãng sinh Cực Lạc, mà tại đó họ cần 
thực hành thiền quán cho đến khi đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử, đắc A-na-hàm quả thì mới hội đủ nhân duyên để 
vãng sinh. Từ khi phát tâm tụng đọc kinh 4-di-đả và trì 


60 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà cho đến khi trừ xong 
năm hạ phần kiết sử là quá trình tu tập kết duyên để 
vãng sinh Cực Lạc. 


b. Nếu ở đời tu tập đến A-na-hàm quả thì đương 
nhiên vãng sinh Cực Lạc, tại sao Thế Tôn lại dạy 
khuyên nên phát nguyện vãng sinh Cực Lạc? 


Phát nguyện ấy đem lại nhiều lợi ích cho người tu 
như là: 


* Lợi ích thứ nhất: phát nguyện là hình thức nuôi 
dưỡng ý chí giải thoát, nuôi dưỡng quyết tâm tu tập cho 
đến chỗ nhất tâm bất loạn, hay đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử. 

* Lợi ích thứ hai: Thế Tôn mở ra cánh cửa Cực Lạc 
như một hóa thành để hành giả đỡ mệt mỏi, chán nản 
về con đường đến Nhất Thiết Trí quá xa xôi. Cảnh giới 
Cực Lạc như là một trạm dừng nghỉ đầy hạnh phúc và lý 
thú trước khi đi tiếp chặng đường thứ hai từ A-na-hàm 
đến Nhất Thiết Trí, mà thời gian đi tiếp có thể kéo dài 
cả hàng tỉ tỉ năm ở cõi đời. Khoảng thời gian dài đằng 
đăng ấy chỉ gây ảnh hưởng mệt mỏi đến những người sơ 
cơ và yếu kém trí tuệ, mà không gây dao động tâm lý ở 
những bậc vốn đã và sắp đoạn tận ái thủ. 


Điểm tâm lý trên thích hợp với hàng tín căn, hỗ 
trợ được hàng tín căn. Với hàng định căn và tuệ căn thì 
điểm tâm lý ấy không có tác dụng. 


Với hàng định căn, thì lại thực hiện thiền định, cho 


61 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


đến nhất tâm bất loạn, nhiên hậu hành thiền quán đề 
đoạn diệt năm hạ phần kiết sử. 


Với hàng tuệ căn, thì rõ ngay cần đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử trước khi về Cực Lạc, hay Ngũ Bất Hoàn 
thiên. Có bậc tuệ căn chỉ hành thiền quán (không có 
định) mà vẫn trừ được năm hạ phần kiết sử - hạng này 
hiếm có. Hầu hết các bậc tuệ căn khác cần phải trải qua 
tứ thiền, hay ít nhất là sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiên. 
Với định lực này thì việc hành thiền quán để đoạn trừ 
các kiết sử mới có hiệu quả. 

Các hình thức giới thiệu giáo lý để thích ứng với 
các loại tâm lý khác nhau trên là những hình thức vận 
dụng tinh thần phương tiện thiện xảo của Đại thừa. 


62 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Tiết 6 


KẾT LUẬN 


Có những điểm giáo lý trọng tâm của các bộ phái 
Phật giáo chúng ta cần năm vững khi đi vào tìm một 
kinh là: 

- Giáo lý Phật giáo có sứ mệnh chính là chỉ rõ 
những khổ đau, nguyên nhân khổ đau của cuộc đời và 
con đường tu tập dẫn đến Niết-bản, trí tuệ giải thoát. 


- Với giáo lý Nam truyền của Thượng tọa Bộ và 
Nhất thiết Hữu Bộ thì đích giải thoát nhắm đến là quả vị 
A-la-hán, giải thoát thân (Vimutikàya). 


Nhưng với giáo lý Bắc truyền của giáo lý phát 
triển, thì nhắm đến đích giải thoát sau cùng là Phật trí 
hay Nhất thiết trí. Con đường giải thoát vẫn là Đạo để 
(trong tứ thánh đế) đi kèm với hạnh độ tha, với mong 
cầu Phật trí. Dù đi theo ngõ đường Bồ-tát hạnh, hành giả 
cũng nghiêng nặng phần tự tu cho đến Bát địa Bồ-tát — 
quả vị trừ hết tập khí chấp thủ ngã và pháp. Chỉ có Bồ- 


63 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


tát Cửu địa và Thập địa mới tích cực dấn thân vào sinh 
tử để độ sinh. 


Kinh A-di-đda không ổi ra khỏi nội dung của giáo 
lý Bắc truyền. Tuy nhiên, mỗi kinh lại có một sứ mệnh 
phương tiện giáo hóa đặc biệt cho một đối tượng nào đó 
và nhăm đến một đối tượng nào đó của giải thoát. Kinh 
A-di-đà thì nói rõ sứ mệnh của kinh giáo hóa con người 
từ khi chưa phát tâm, hay mới phát tâm, đến quả vị Bắt 
thối chuyên đổi với Vô thượng chánh đăng chánh giác. 
Tại nước Cực Lạc, sau khi vãng sinh về, chúng sinh sẽ 
tiếp tục nhận sự giáo hóa của Đức Phật A-di-đà cho đến 
khi đạt nhất thế trí. 


Nếu nghiên cứu trên bốn mươi tám lời nguyện của 
Đức A-di-đà thì chúng ta thấy rõ bốn mươi tám lời 
nguyện ấy tương phản với cảnh khổ cuộc đời. Nước Cực 
Lạc là cõi nước thành tựu bốn mươi tám lời nguyện, là 
thực hiện giấc mơ hạnh phúc và giải thoát cho đời, một 
giấc mơ cho tập thể nhân loại cần có thời gian lâu dài 
để thực hiện. Con đường thực hiện xã hội bình đăng 
và giải thoát ấy là Giới, Định và Tuệ. Căn bản là công 
trình kiến tạo xã hội đó là a-di-đà thiện tâm và giải thoát 
tâm. Từ thiện tâm và giải thoát tâm phát khởi các hành 
nghiệp thiện và giải thoát; từ thiện nghiệp và giải thoát 
nghiệp, cảnh giới mơ ước trên được hình thành. Kinh 
A-di-đà như vậy đã quan tâm đến vấn đề giải thoát của 
mỗi chúng sinh như giáo lý truyền thống đã nêu ra; vừa 
rất quan tâm đến mục tiêu và văn hóa loài người hướng 
đến, mối quan tâm mang đầy tính văn hóa và tính xã 


64 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


hội. Trước mắt, kinh này đã trở nên một nguồn hứng 
khởi lớn cho các nhà tôn giáo và xã hội đương thời suy 
ngẫm và hành động Tương lai của cõi Cực Lạc được 
định đoạt ngay chính tại trần gian này, được xây dựng 
ngay tại trần gian này. 

Kinh A-di-đà nói với chúng ta điều đó, chứ không 
phải chỉ để cầu nguyện cho người chết được vãng sinh, 
cũng không cổ động ai từ bỏ cuộc đời này ra đi. 


Tụng đọc kinh A-di-đà là để nghe rõ tiếng nói ấy 


^ 


vậy. 


65 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


PHỤ LỤC 
* Bản dịch Anh ngữ của F.Max Mnller 
THE SMALLER 
SUKHAVATI - VYUHA 


66 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


ADORATION TO THE OMNISCIENT! 


l. Thus 1t was heard by me: At one time the 
Blessed (Bhagavat, 1e. Buddha) dwelt at Srâvasti, 
in the Geta-prove, 1n the garden of  Anâthapindaka, 
together with a large company of Bhikshus (mendicant 
Íriars), viz. with twelve hundred and fñiffty Bhikshus, all 
of them acquainted with the fñive kinds of knowledge, 
elders, great disciples, and Arahats such as Sâriputra, 
the elder, Mahâmaudgalyâyana, Mahâkâsyapa, 
Mahâkapphina, Mahâkâtyâyana, Mahâkaushthia, Revata, 
Suddhipanthaka, Nanda, Ânanda, Râhula, Gavâmpati, 
Bharadvâga, kâlodayin, Vakkula, and Aniruddha. He 
dwelt together with these and may other great disciples, 
and together with any noble-minded Bodhisattvas, such 
as MañgusrI the prince, the Bodhisatva Agtita, the 
Bodhisattva Gandhahastin, the Bodhisattva Nityodyukta, 
the Bodhisattva Anikshiptadhura. He dwelt together with 
them and many other noble-minded Bodhisattvas, and 
with Sakra, the Indra or King of the Devas, and with 
Brahman Sahâmpati. With these and many other hundred 
thousand nayufas of sons of the gods, Bhagavat dwelt at 
Srâvasd. 


2. Then Bhagavat addressed the honoured SârIputra 
and said, “ O Sâriputra, after you have passed from here 
over a hundred thousand koffs of Buddha countries there 


G7 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


1s 1n the Western part a Buddha country, a world called 
Sukhâvati (the happy country). And there a Tathâgata, 
called 


Amitâyus, an Arahat, fully enlightened, dwells now, 
and remains, and supports himself, and teaches the Law. 


“° Now what do you think, Sâriputra, for what reason 
1s that world called SukhâvatT (the happy)? In that world 
Sukhâvati O Sâriputra, there 1s neither bodily nor mental 
pamn for living beings. The sources of happIness are 
innumerable there. For that reason 1s that world called 
Sukhâvati (the happy). 


3. “ And again, O Sâriputra, that world Sukhâvati 1s 
adorned with seven terraces, with seven rows of palm- 
trees, and with strings of bells. It 1s enclosed on every 
side, beautiful, briliant with the four gems, viz, gold, 
silver, beryl and crystal. With such arrays of excellences 
peculiar to a Buddha, country 1s that Buddha country 
adorned. 


4. “And again, O Sâriputra, 1n that world SukhâvatT 
there are lotus lakes, adorned with the seven gems, 
viz. gold, silver, beryl, crystal, red pearls, diamonds, 
and corals as the seventh. They are full of water which 
poSsesses the eipht good qualities, the  wafers rise as 
hiph as the fords and bathing-places, so that even crows 
may drink there; they are strewn with golden sand. And 
In these lotus-lakes there are all around on the four sides 
four stalrs, beautiful and brilliant with the four gems, v1z. 


68 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


gold, silver, beryl, crystal. And on every side of these 
lotus-lakes gem-trees are growing, beautiful and brilliant 
with the seven gems, viz, gold, silver, beryl, crystal, red 
pearls, diamonds, and corals as the seventh. And In those 
lotus-lakes lotus-fowers are growing, blue, blue-coloured, 
of blue splendour, blue to behold; yellow, yellow- 
coloured, of yellow splendour, yellow to behold; red, red- 
coloured, of red splendour, red to behold; white, white- 
coloured, of white splendour, white to behold; beautiful, 
beautifully-coloured, of beautful splendour, beautiful 
behold, and In circumference as large as the wheel of a 
char1ot. 


5. “ And again, Ó SâriIputra, in that Buddha country 
there are heavenly musical Instruments always played on, 
and the earth 1s lovely and of golden colour. And In that 
Buddha country a fower-ran of heavenly Mândârava 
blossoms pours down three times every day, and three 
times every night. And the beings who are born there 
worship before ther morninng meal a hundred thousand 
kots of Buddhas by going to other worlds; and having 
showered a hundred thousand kofIs of flowers upon each 
Tathâgata, they return to ther own world in time for the 
afternoon rest. With such arrays of excellences peculiar 
to a Buddha country 1s that Buddha country adorned. 


6. “ And again, O Sâriputra, there are 1n that Buddha 
country swans, curlews, and peacocks. Three time every 
nipht, and three times every day, they come together 
and perform a concert each uttering his own note. And 


69 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


from them thus uttering proceeds a sound proclaiming the 
five virtues, the five powers, and the seven steps leading 
towards the highest knowledge. When the men there hear 
that sound, remembrance of Buddha, remembrance of the 
Law, remembrance of the Church, rises 1n their mind. 


“ Now, do you thínk, O Sâriputra, that there are 
bemngs who have entered Into the nature of animals 
(brds,....)? This 1s not to be thought of. The very name 
of hells 1s unknown 1n that Buddha country, and likewIse 
that of (descent Into) animal bodies and of the realm of 
Yama (the four apâyas). No, these tribes of birds have 
been made on purpose by the Tathâgata Amitâyus, and 
they utter the sound of the Law. With such arrays of 
excellences, .... 


7. “ And agaimn, O Sâriputra, when those rows of 
palm-trees and strings of bells in that Buddha country 
are moved by the wind, a sweet and enrapturing sound 
proceeds from them. Yes, O SârIputra, as from a 
heavenly musical Instrtument consisting of a hundred 
thousand kofis of sounds, when played by Âryas, a sweet 
and enrapturing sound proceeds, a sweet and enrapturing 
sound proceeds from those rows of palm-trees and strings 
of bells moved by the wind. And when the men hear that 
sound, reflection on Buddha arises In them, refection on 
the Law, reflection on the Church. With such arrays of 
excellences,..... 


8. “ Now what do you think, O Sâriputra, for what 


70 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


reason 1s that Tathâgata called Amitâyus? The length of 
le (âyus), O Sâriputra, of that Tathâgata and of those 
men there 1s Immeasurable (amita). Therefore 1s that 
Tathâgata called Amitâyus. And ten kalpas have passed, 
O Sâriputra, since that Tathâgata awoke to perfect 
knowledge. 


9. “ And what do you think, O Sâriputra, for what 
reason 1s that Tathâgata called Amitâbha? The splendour 
(âbhâ), O Sâriputra, of that Tathâgata 1s unimpeded over 
all Buddha countriles. Therefore 1s that Tathâgata called 
Amitâbha. 


“ And there 1s, O Sâriputra, an innumerable assembly 
of disciples with that Tathâgata, puriied and venerable 
persons, whose number 1t 1s not easy to count. With such 
arrays Of excellences, .... 


10. “ And again, O Sâriputra, of those beings also 
who are born in the Buddha country of the Tathâgata 
Amitâyus as purifed Bodhisattvas, never to return agaIn 
and bound by one birth only, of those Bodhisattvas also, 
O Sâriputra, the number 1s not easy to count, except they 
are reckoned as Infintite in number. 


é 


Then agaim all beings, O Sânputra, ought to 
make fervent prayer for that Buddha country. And why? 
Because they come together there with such excellent 
men. Beings are not born In that Buddha country of the 
Tathâgata Amitâyus as a reward and result of good works 
performed 1n this present life. 


Z1 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


No, whatever son or daughter of a family shall 
hear the name of the blessed Amitâyus, the Tathâgata, 
and having heard 1t, shall keep 1t in mind, and with 
thoughts undisturbed shall keep 1t in mind for one, tfwo, 
three, four, five, six or seven niphts, -when that son or 
daughter of a family comes to die, then that Amitâyus, 
the Tathâgata, surrounded by an assembly of disciIples 
and followed by a host of Bodhisattvas, will stand 
before them at theIr hour of death, and they will depart 
this life with tranquil minds. After their death they will 
be born In the world SukhâvafIT in the Buddha country 
of the same Amitâyus, the Tathâgata. Therefore, then, O 
Sâriputra, having perceived this cause and efect, I with 
reverence say thus, every son and every daughter of a 
famlly ought with ther whole mind to make fervent 
prayer for that Buddha country. 


II. “ And now, O Sâriputra, as I here at present 
glorify that world, thus, In the East, O Sâriputra, other 
blessed Buddhas, led by the Tathâgata Akshobhya, 
the Tathâgata Merudhvaga, the Tathâgata Mahâmeru, 
the Tathâgata Meruprabhâsa and the Tathâgata 
Mañgudhvaga, equal In number to the sand of the river 
Gangl, comprehend their own Buddha countries In their 
speech, and then reveal them. 


Accept this repetition of the Law, called the “Favour 
of all Buddhas,” which magmifes their Inconceivable 
$xccllericos, 


gớ2 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


12. “ Thus also im the South do other blessed 
Buddhas, led by the Tathâgata Kandrasurypradipa. The 
Tathâgata Yasahprabha, the Tathâgata Mahârkiskandha, 
the Tathâgata Merupradipa, the Tathâgata Anantavirya, 
equal In number to the sand of the river Gangâ, 
comprehend their own Buddha countries In their speech, 
and then reveal them. Accept, &c. 


13. “ Thus also in the West do other blessed 
Buddhas, led by the Tathâgata Amitâyus, the Tathâgata 
Amitaskandha, the Tathâgata Amitadhvaga, the Tathâgata 
Mahâprabha, the Tathâgata Mahcâratnaketu, the Tathâgata 
Suddharasmiprabha, equal in number to the sand of the 
river Gangâ, comprehend, .... 


14. “ Thus also in the North do other 
blessed Buddhas, led by the Tathâgata Mahârkiskandha, 
the Tathâgata Valsvânaranmrghosha, the Tathâgata 
Dundubhisvaranirghosha, the Tathâgata Dushpradharsha, 
the  Tathâgata Âdityasambhava, the  Tathâgata 
Galeniprabha (Gvalanaprabha?), the Tathâgata Prabhâkara, 
equal in number to the sand, .... 


15. “ Thus also 1n the Nadr do other blessed 
Buddhas, led by the Tathâgata Simha, the Tathâgata 
Yasas, the Tathcigata Yasahprabhâva, the Tathâgata 
Dharma, the Tathâgata Dharmadhara, the Tathâgata 
Dharmadhvaga, equal in number to the sand, .... 


l6 “ Thus also 1n the Zenth do other 
blessed Buddhas, led by the Tathâgata 


VỆ, 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Brahmaghosha the Tathâgata Nakshatrarâga, the 


Tathâgata Indraketudhvagarâga, the Tathâgata 
Gandhottama, the Tathâgata Gandhaprabhâsa, 
the Tathâgata — Mahârkiskandha, the Tathâgata 
Ratnakusumasampushpitagâtra, the Tathâgata 


Sâlendrarâga, the Tathâgata RatnotpalasrI, the Tathâgata 
Sarvârthadarsa, the Tathâgata Sumerukalpa, cqual 1n 
number to the sand, .... 


17. “ Now what do you think, O Sârniputra, for what 
reason 1s that repetilon (freatse) of the Law called 
the Favour of all Buddhas? Every son or daughter of 
a family who shall hear the name of that repetiton of 
the Law and retain In their memory the names of those 
blessed Buddhas, will be favoured by the Budddhas, and 
wIll never return again, being once 1n possession of the 
transcendent true knowledge. Therefore, then O SârIputra, 
belileve, accept, and do not doubt of me and those 
blessed Buddhas! 


“ Whatever sons or daughters of a family shall make 
mental prayer for the Buddha country of that blessed 
Amitâyus, the Tathâgata, or are making 1t now or have 
made 1t formerly, all these will never retfurn again, being 
Oonce 1n possession of the transcendent true knowledge. 
They will be born In that Buddha country, have been 
born, or are being born now. Therefore, then O SârIputra, 
mental prayer 1s to be made for that Buddha country by 
faithful sons and daughters of a family. 


74 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


I§ “ And as I at present magnfy here the 
inconcervable excellences of those blessed Buddhas, thus, 
O Sâriputra, do those blessed Buddhas magnify my own 
inconceivable excellences. 


“ A very difficult work has been done by SâkyamunI, 
the sovereign of the Sâkyas. Having obtamed the 
transcendent true knowledge 1n this world Sahâ, he 
taught the Law which all the world 1s reluctant to accept, 
during this corruption of the present kalpa, during this 
corruption of mankind, during this corruption of belief, 
during this corruptlon of life, during this corruption of 
pASSIOnS. 


19. “ This 1s even for me, O Sâriputra, an extremely 
dificult work that, having obtained the transcendent true 
knownledge 1n this world Sahâ, I taught the Law which 
all the world 1s reluctant to accept, during this corruption 
of mankind, of belief, of passion, of life, and of this 
present kalpa'. 


20. Thus spoke Bhagavat Joyful in his mind. And the 
honourable Sâriputra, and the Bhikshus and Bodhisattvas, 
and the whole world with the gods, men, evil spirits and 
gemi, applauded the speech of Bhagavat. 


Thịs 1s the Mahâyânasutra called Sukhâvati-vyuiha 


gác 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


76 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


TƯ TƯỞNG KINH ĐỊA TẠNG 


Tử 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


78 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lời Tựa 


Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được 
phố biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa 
thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, 
Phổ Môn. Quần chúng thường niệm rằng: Kinh Di Đà 
để cầu siêu; Kinh Phổ Môn để cầu an; Kinh Địa Tạng 
dùng để đọc tụng cầu siêu cho những người sắp chết và 
đã chết. Với quần chúng bình dân các kinh chỉ để cầu 
nguyện, cầu xin an ôn cho kẻ sống và người chết. 


Thật là đáng tiếc: Quần chúng đã vô tình đưa kinh 
điển Đại thừa đến chỗ đánh mất hết sức lực giải thoát, 
khoác vào kinh một màu áo tiêu cực và ảm đạm. 


Đến thập niên 60 và 70, Thượng tọa Trí Quang dịch 
ra Việt văn và ghi phụ chú Kinh Địa Tạng; cư sĩ Mai 
Thọ Truyền cũng dịch ra Việt văn, ghi thêm lời bàn dưới 
mỗi phẩm kinh và gọi là mật nghĩa. Hai công trình đó 
đã mở ra một cái nhìn sáng sủa và một niềm tin trong 
sáng về kinh Địa Tạng. 


Chúng tôi, hàng Tỷ Kheo hậu học, với hiểu biết giới 
hạn nhưng khát khao muốn thấy giáo lý đây trí tuệ và 
từ bi của Phật giáo bừng sáng giữa cuộc đời và thời đại 


Kế, 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


khoa học kỹ thuật, mạo muội xin trình bày một số thiển 
ý về kinh hầu đóng góp thêm một ít tư liệu tư duy cho 
các Phật tử Việt Nam. Chúng tôi không tránh khỏi những 
vướng mắc, mong chư vị tôn túc từ bi bổ khuyết, và 
mong quý Phật tử hoan hỷ góp ý. 


Nội dung của cuốn sách này bao gồm: 
Chương I: - Xuất xứ kinh Địa Tạng. 


- Ý nghĩa tên kinh và danh hiệu Bồ - tát 
Địa Tạng. 


Chương II: Nội dung kinh Địa Tạng 

Chương III: Nhận Thức và tu tập qua kinh Địa Tạng 

Chúng tôi trình bày với ý hướng giới thiệu chánh 
kiến, chánh tư duy và chánh tín, và với nỗ lực vượt ra 
ngoài các quan điểm thiên chấp bộ phái. 


Tỷ kheo Thích Chơn Thiện 


S0 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lời Dâng 

Con kinh thành đảnh lễ đức Điêu Ngự: 

Ngài đã dạy bằng thân giáo và khẩu giáo, mở ra 
con đường giải thoát Giới, Định, Tuệ và lòng từ bỉ vô 
hạn. 

Con hiểu kinh điển được kết tập không ra ngoài nội 
dung ấy. Trên cơ sở hiểu biết này, con trình bày ý nghĩa 
kinh Địa Tạng Bồn nguyện. Ngưỡng mong Đức Điễu Ngự 
soi sảng và gia hộ cho con và mọi người có chánh kiến 
và chánh tư duy về các pháp. 

Con chí thành sám hồi và những gì con đã sai sót. 
Nguyện xin hôi hướng công đức về khắp tất cả, cầu 
mong tất cả sớm rời khỏi tai ách và khổ đau. 


Kính bái bạch 


Tỷ kheo Thích Chơn Thiện 


S] 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


82 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chương Ï 
Tiết I 


XUẤT XỨ KINH ĐỊA TẠNG 


Kinh Địa Tạng được trích dịch từ kinh Đại Thừa 
Đại Tập Địa Tạng Thập Luận, cuốn một tập 13 của Hán 
tạng, từ trang 721 đến 726 (Bản dịch của T.T. Trí Quang, 
Sài Gòn, 1976). Kinh này thuộc thời đại phát triển Đại 
thừa, khoảng từ đầu kỷ nguyên Tây lịch trở về sau. Đức 
Thế Tôn đã nói Kinh này cho Thánh Mẫu Ma-gia ở cung 
trời Đao Lợi trước lúc Thế Tôn và Niết-bàn. 


Chúng đương cơ ở đây là chúng sanh của lục đạo. 
Giáo lý nhân mạnh điểm phát triển thiện tâm, từ bi tâm 
hầu đoạn diệt 


Các nguyên nhân đưa chúng sanh vào ác đạo ngạ 
quỷ, súc sanh và địa ngục. Bên cạnh đó, có phần giáo 
hạnh mở rộng đi vào đại bi và đại tuệ. Có thể hiểu Kinh 
Địa Tạng là một hiếu kinh mở rộng cho năm thừa giáo 
mà Thế Tôn muốn giới thiệu đến Thánh mẫu. 


83 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Tiết II 
TÊN KINH VÀ DANH HIỆU 
BÒ-TÁT ĐỊA TẠNG 


Kinh trình bày hạnh nguyện độ sinh của Địa Tạng 
Đại sĩ, được gọi là Địa Tạng Bồn nguyện, Địa Tạng 
Bồn hạnh, hay Địa Tạng Bồn thệ. Kinh ví tâm thể như 
đất, và gọi là đất tâm (tâm địa). có thể quán tưởng tính 
chất của tâm qua tính chất của đất để giác tỉnh và an 
trú, nghĩa tên kinh là ý nghĩa của danh hiệu Bồ - tát Địa 
Tạng: U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ 
Tát Ma Ha Tát. 

- U Minh Giáo Chủ: Là Giáo chủ cõi địa ngục, cảnh 
giới của tối tăm, đầy tà kiến và khổ đau. Đại sĩ đã mở 
đường cho chúng sanh đi vào ánh sáng của nhơn, thiên 


và giải thoát bằng chính nỗ lực của chúng sanh. 


- Bốn Tôn: Là gốc đáng tôn quý, đáng là nơi nương 
tựa của chúng sanh. Gốc đây là nguồn tâm giải thoát. 


S4 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Địa Tạng: chỉ tính dung chứa của đất nói lên tính 
dung chứa vô tận của tâm thê. 


Như là đất là kho dinh dưỡng vô tận của sinh vật, 
tâm là nguồn nghiệp công đức của các loài chúng sanh. 
Như đất bình đẳng và bất động trước cấu, tịnh; tâm 
thể bình đắng và tự tại trước các pháp. Như đất thì vô 
nhiễm; tâm cũng thế. Như đất tồn tại bền bỉ; cũng thế 
tâm thể không bị hoại diệt. 


Như thế, Địa Tạng là biểu tượng của tâm, không 
hắn là danh hiệu của một Bồ-tát lịch sử. 


- Bồ Tát Ma Ha Tát: Chỉ bậc đại sĩ giác ngộ hàng 
thập địa. Cũng có thể biểu tượng khả năng giác ngộ tâm 
thức của chúng sanh. 


Có nhiêu quan điêm cắt nghĩa danh hiệu trên, tựu 


trung có hai quan điêm tiêu biêu: 


I- Quan điểm xếp loại Kinh Địa Tạng Thực giáo, 
xem lời Kinh là lời dạy cụ thể, và xem Bồ-tát Địa Tạng 
là nhân vật lịch sử cứu khổ chúng sanh địa ngục cho đến 
thời điểm đức Di Lặc ra đời. Quan điểm này thuộc tôn 
giáo hình thức, không nói lên được giáo lý trí tuệ, thiết 
thực hiện tại và giải thoát của Phật giáo. 

2- Quan điểm xếp loại Kinh Địa Tạng vào Quyền 
Giáo, xem ngôn ngữ kinh là ngôn ngữ biểu tượng, Địa 
Tạng là nguồn tâm thể, Địa ngục là cái ác tâm, và tà 


kiên ( si mê), và trời là các thiện tâm và từ tâm. 


85 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 
Theo ý nghĩa biểu tượng ấy, chư Tổ đã tác kệ tán 
rằng: 
- “ Địa ngôn kiên, hậu, quảng hàm tang” 


(Địa nói lên tính cứng bèn, tính không thể đo lường, 
và tính dung chứa tất cả). 


- “ Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng 
Thập phương Bồ tát cộng quy y” (Kinh Địa Tạng) 


(Ba đời chư Phật đều tán thán, và mười phương Bồ- 
tát thảy nương tựa). 


Đối tượng mà Chư Phật tán thán và chư Bồ Tát 
nương tựa phải là tâm thể hay pháp thể mà không phải 


là một nhân vật lịch sử. 


- “ Khế thủ bản nhiên tịnh tâm địa vô tận Phật tạng 
đại từ tôn. 


(cúi đầu đảnh lễ nguồn tâm vốn thanh tịnh và nguồn 
giác đại từ tôn quí). 

Hai câu kệ đó nói lời tán dương nguồn tâm thanh 
tịnh, nguồn trí tuệ giải thoát và tâm đại bi. Tương tự 
một lời phát biểu khác “ Tâm địa nhược thông, huệ nhật 
tự chiếu”. 


Các kinh Thượng tọa bộ và Nhất thiết hữu bộ 
thường dạy quán tâm qua tứ đại hay lục đại như ý nghĩa 
Địa Tạng. 


S6 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Quan điểm thứ 2 nói lên được nhiều hơn các nét 
giáo lý thiết thực, sinh động và trí tuệ của Phật giáo. 


Trong tập sách nảy, chúng tôi trình bày nghĩa kinh 
nghiêng về quan điểm thứ hai, nhưng không vì thế mà 
không xác nhận các cảnh giới địa ngục, và có các bậc 
đại sĩ cứu khổ chúng sinh. Thực sự, chúng tôi chỉ muốn 
nhân mạnh đến phần giáo lý căn bản của Phật giáo được 
chuyên chở trong kinh, đến hiếu hạnh như là cơ sở để 
xây dựng tâm Bồ-tát và tâm giải thoát. Thời Kinh Địa 
Tạng, chúng tôi hiểu, là thời kinh giảng dạy con đường 
ra khỏi ác thú, đọa xứ, địa ngục để vào hạnh phúc vả 
giải thoát, dù câu chuyện dựng lên là thực hay do thần 
lực thể hiện. Tên Kinh và tên của Địa Tạng đại sĩ được 
lồng vào ý nghĩa đó: hạnh nguyện độ sinh trong mười 
phương đọa lạc không phải chỉ là sứ mệnh của một mình 
Địa tạng đại sĩ, mà là sứ mạng của chư Bồ-tát. Bồ-tát 
Địa tạng là một mẫu điển hình của sứ độ khô ấy. 


Š7 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Chương II 
NỘI DUNG KINH 


Trong tập sách này phần nội dung kinh sẽ được 
trình bày dưới hai hình thức: 

L Trình bày từng phẩm kinh. 

II. Trình bày qua từng phần giáo lý, bao gồm: 

1. Hiếu đạo. 

2. Bồ thí. 

3. Trì giới. 

4. Thiền định. 

5. II tUC: 

6. Bồ tát hạnh của Địa Tạng đại sĩ 


7. Nhân quả. 


S8 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Tiết I 
Phân thứ nhât 


THÂN THÔNG TẠI CUNG TRỜI ĐAO LỢI 


Thiết tưởng chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát 
về hình thức xây dựng của kinh, trước khi đi vào nội 
dung của từng phẩm. 


Kinh không trình bày giáo lý một cách trực tiếp, 
cũng không trình bày giáo lý dưới hình thức vấn đáp 
giảng giải, mà gián tiếp nói lên giáo lý qua các cảnh đời 
khổ đọa và giải thoát, diễn tiến như một tiểu thuyết với 
các tình tiết được sắp đặt chặt chẽ. Tại đây, chúng ta 
không quá câu nệ một số điểm trình bày, mà chỉ cốt nắm 
vững trọng tâm giáo lý của kinh. 


Phân thứ nhât nói lên một sô điêm: 


I- Xác định chung cảnh đức Thích Tôn thuyết Kinh 
Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi của Dục Thiên Giới, cõi 
trời có nhiều lạc thú nhất của dục giới. 


2- Thời pháp này Thế Tôn nói cho Thánh Mẫu Ma- 


S9 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


gia nghe, dù thính chúng vân tập gồm đủ các hàng phàm 
thánh, trước khi Thế Tôn vào Niết bàn. Đây là thời pháp 
độ Thánh Mẫu, vừa giáo hóa chúng sanh như là thời 
kinh hiểu. 


3- Xác định mục đích Thế Tôn thuyết pháp chỉ 
nhằm: “ Chiết phục chúng sanh ương ngạnh, làm cho họ 
biết được cái gì là thống khổ và cái gì là hạnh phúc”. 


(Địa Tạng, bản dịch của TT. Thích Trí Quang, Sài 
Gòn, 1970, phẩm một, trang 134). 


Hệt như giáo lý truyền thống của A-hàm và Nikàya 
xác định. 


4- Các vừng hào quang chiếu sáng nói lên kết quả 
của đại định và đại tuệ của Thế Tôn. Âm thanh xuất ra 
đủ tiếng nói của giáo lý Phật giáo mà ba đời chư Phật 
giảng dạy: Giới, Định, Tuệ Lục Độ, Tứ vô lượng tâm. 

5- Chúng hội gồm đủ Tứ thánh và Lục phàm, từ cực 
ác đến cực thiện. Chúng hội này có thể do thần lực của 
Thế Tôn hóa hiện; Cũng có thể do nương vảo thần lực 
của Như Lai mà tất cả có thể vân tập về Đao Lợi. Điểm 
nổi bật nhất của hình ảnh vân tập là hiện rõ tiếng nói 
dung nhiếp vô ngại của các pháp, vượt ra ngoải các ngăn 
ngại của ngã tính của thời gian và không gian (tất cả đã 
tụ về Đao Lợi Thiên mà không bị vướng ngại), vừa nói 
lên rằng đó là hội chúng của tâm thức mỗi chúng sanh. 


ó- Thế Tôn dạy: Tất cả vô lượng chúng sanh đủ mọi 
cảnh giới đều đã, đang và sẽ được Địa Tạng Đại sĩ giáo 


90 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hóa ( trang 138), tác thành. Ở đây nói lên rõ Địa tạng là 
biểu tượng của tâm thể. Thời gian lâu xa vô lượng kiếp 
mà đại sĩ đã hóa độ là chỉ thời gian của thực tại như 
thực. Đề vào thực tại đó, hành giả phải hành Bồ-tát hạnh 
cho đến ngày khổ đau và vô minh bị diệt tận (trang 141). 


7- Con đường dẫn đến Phật trí là Bồ-tát đạo phát 
triển lòng đại từ đại bi. Cơ sở của tâm đại bi là tâm hiếu 
thảo. 


§- Đường vào các thống khổ của địa ngục là tà 
kiến, si mê, bất tín nhân quả, phỉ báng tam bảo (Bà 
Duyệt Đề Lợi). 


9- Bà Duyệt Đề Lợi là mẹ của thiếu nữ Bà-la-môn 
(tiền thân của Địa Tạng đại sĩ) là ý nghĩa tất cả đều có 
mặt chân tâm, chỉ vì không nghe tiếng nói của chân tâm, 
đi theo tà kiến bà mới bị khổ đọa. 


10- Khi tâm của bà Duyệt Đế Lợi giác tỉnh, hướng 
về chân tánh, thì tất cả các vọng niệm, ác niệm đều được 
chuyển thành chánh niệm thiện niệm, thoát ly hắn ác đạo. 
Đây là ý nghĩa của Kinh Địa Tạng dạy: Địa Tạng Đại 
sĩ đã cầu Thế Tôn Giác Hoa Định Tự Tại chỉ cảnh giới 
mẹ thác sinh để tìm phương cứu độ bằng bố thí và cúng 
dường. 

II- Khi tâm đã hướng thiện thì các ác niệm, vọng 
niệm cũ dứt, do đó kinh nói: Tất cả tội nhân cũng được 
ra khỏi địa ngục và sinh Thiên giới một lượt với Bà 
Duyệt Đề Lợi. 


ĐT 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Tại đây, nếu hiểu rằng chính Địa Tạng Đại sĩ đã cứu 
mẹ vả các tội nhân địa ngục thì trái với luật nhân quả. 
Vả lại, ba đời chư Phật và Bồ-tát đều hồi hướng công 
đức cho hết thảy chúng sanh, nếu tha lực đã cứu độ, thì 
hóa ra không có chúng sanh sa vào địa ngục; hoặc nếu 
sa vào thì cũng lại được thoát ra mà không cần tu niệm. 
Kinh Địa Tạng chăng đã dạy: “ chí thân như tình phụ tử 
đi nữa, cũng đường ai nấy đi” (trang 184). 


12- Thế Tôn Giác Hoa Định Tự Tại đã không chỉ 
liền cảnh giới thác sinh của Bà Duyệt Đề Lợi mà bảo 
thiếu nữ nhiếp tâm niệm danh hiệu Ngài: Đây là cách 
bảo thiếu nữ tập trung tâm thức để tu thiền định; do 
nhờ có định mà thiếu nữ mới biết được cảnh khổ đọa 
của mẹ, biết rõ kết quả của ác niệm và con đường đi 
ra khỏi ác niệm. Định lực ẫy là cần thiết, như kinh xác 
nhận: “Phi thần lực thì nghiệp lực, ngoài hai năng lực ẫy 
không thể nào đến đây được” ( trang 146). 


13- Sau khi chết, Bà Duyệt Đề Lợi sa vào bể khổ 
thứ nhất của địa ngục. Tại đây, sau 49 ngày nếu không 
có thiện nhân bà đã tạo từ trước, hoặc nếu không nhờ 
công đức hồi hướng của thân nhân, thì bà sẽ rơi vào bể 
khổ thứ hai, thứ ba, thực sự thọ báo địa ngục (trang l46- 
147). 

Thế là, truyền thống của thất thất trai tuần có thể 
được xem là xuất phát từ Kinh Địa Tạng. Thân thọ khổ 
trong bể thứ nhất là thân trước của địa ngục mà không 
phải là thân trung ấm. Phật giáo không chủ trương có 


92 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thân trung ấm. Chết liền thác sanh (theo Nikaya, A-hàm, 
luận A-tỳ-đàm và Kinh Địa Tạng), như Cảnh Sách Văn 
viết: “ Chuyển tức tức thị lai sanh” dứt hơi thở liền sanh 
kiếp khác. 


Một số Phật tử ở Việt Nam tin tưởng Kinh Địa 
Tạng có năng lực cứu thoát địa ngục nên trì tụng để cầu 
nguyện cho thân nhân khi chết hoặc trong các ngày lễ 
ky. Đây là một tin tưởng đã rời xa Kinh Địa Tạng. 


Lẽ đáng, xem Kinh Địa Tạng như một Hiểu Kinh 
cần được giới thiệu ý nghĩa cho những người đang sống 
hiểu rõ để xây dựng chánh kiến và chánh tín, hầu có 
một tập quán nghiệp và một cận tử nghiệp tốt mở đường 
đi vào thiện thú, Thiên giới sau khi chết. Trì tụng chỉ 
là bước đầu sửa soạn cho mình phát khởi thiện tâm để 
hành các thiện hạnh. Với công đức tu tập này, nếu hồi 
hướng, cha mẹ qua đời chỉ hướng một phần bảy (1/7) 
— tr204 - Công đức đó chỉ là trợ duyên tốt, ví như một 
là gió mát xoa dịu khách bộ hành dưới trời nắng cháy. 
Nhân tố chuyển nghiệp chính vẫn là ở thiện tâm của mỗi 
người tự cứu. 


Cảnh giới địa ngục được kinh mở ra như một tấm 
gương soi cho người thấy rõ tâm mình mà cảnh giác xa 
rời các ác niệm và ác hạnh. Nó không hoàn toàn là một 
cảnh giới, mà là các tâm tà kiến, độc hại có thể thiêu 
cháy bởi các hiếu tâm, từ tâm và thiện tâm. Ý nghĩa Địa 
Tạng Đại sĩ cứu thoát chúng sanh địa ngục là thế. 


Hiệu tâm, từ tâm chăng những xóa sạch được các ác 


93 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


tâm, mà còn khai nguôn cho đại bị tâm của một Bô-tát. 


94 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phẩm thứ hai 


THÂN PHÂN HÓA TẬP HỢP LẠI 


Sau phần Thế Tôn giới thiệu Địa Tạng Đại sĩ vả 
hạnh nguyện độ khổ của Người, Đại sĩ xuất hiện trước 
thính chúng và đảnh lễ Thế Tôn. Hình ảnh này mang ý 
nghĩa rằng: 


- Phân thân của Địa Tạng tụ họp lại ý nghĩa 
tâm thức tụ lại làm Định. Khi Định tụ thì Tuệ chiếu 
(hình ảnh Địa Tạng yết kiến Thế Tôn). 


I. Khi đã giác thì các nguồn tâm hay nguồn giác, 
hay tất cả niệm đều có mặt Tuệ giác. Đây là ý nghĩa của 
tất cả chúng sanh mà Địa Tạng Đại sĩ giáo hóa đều theo 
Đại sĩ về để yết kiến Thế Tôn và được Thế Tôn xoa đầu 
(tr.150-151). 


2. Chỉ có trí tuệ (chánh kiến) mới chỉ đường đi 
đúng cho các hành động của thân và ý của chúng sanh 
lìa tham, sân, si, thoát li sanh tử khổ đau. Hệt như nhờ 
có chánh kiến mới có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và 
chánh định. Ý nghĩa này được kinh Địa Tạng diễn đạt 


95 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


qua hình ảnh Thế Tôn dùng mọi phương tiện khéo léo để 
dẫn dắt chúng sanh Ta bà ra khỏi địa ngục của tam giới 
(tr.151). 


3. Thế Tôn đã hiện ra vô số thân sắc để tùy duyên 
hóa độ, trong đó có sông, hồ, núi non, biển cả... (tr.151) 
Thế Tôn ở đây đồng nghĩa với pháp tánh đã có mặt khắp 
pháp giới. Tất cả pháp giới đều đang thuyết pháp nói lên 
thật tánh vô tánh. Sông hồ hiện đang nói pháp. Cho nên 
kinh nói: “ Tất cả toàn là tác dụng hóa độ” (tr.152). 


4. Sứ mệnh của Địa Tạng Đại sĩ là đem lại chánh 
kiến và từ bi cho chúng sanh, chỉ đường đi ra khỏi biển 
khổ. Các pháp hữu vi cũng đang nói pháp, chỉ đường đi 
ấy. Tuy nhiên, vẫn có những người không nghe, không 
hiểu, không tin chánh pháp, tiếp tục lao đầu vào các tác 
nhân khổ đau. Vì vậy, trước khi vào Niết bàn, Thế Tôn 
đã để lại di huấn ký thác sứ mệnh giáo hóa cho Địa Tạng 
Đại sĩ (tr.153). 

5. Nơi nào có khổ đau là nơi đó có mặt tà kiến và ác 
niệm (ác hạnh); nơi nào có tà kiến và ác hạnh, nơi đó cần 
có chánh kiến, từ bi. Đây là hình ảnh Bồ-tát Địa Tạng đã 
phân thân khắp nơi để cứu độ (tr.153-154). 


ó. Nếu có trí tuệ và từ bi và liên tục nuôi dưỡng 
bi và trí thì quyết định mọi điều ác sẽ bị diệt, mọi điều 
thiện sẽ được tăng trưởng, và tương lai quyết định sẽ thực 
hiện được tuệ giác vô thượng. Đây là ý nghĩa lời dạy xác 
chứng của Thế Tôn cuối phần kinh: ... Ông sẽ hoàn tất sự 
hóa độ sâu rộng, thực hiện tuệ giác tuyệt đối” (tr.155). 


96 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phẩm kinh thứ hai trình bày biểu tượng khả năng 
giác ngộ của mọi chúng sanh và con đường từ bi thiền 
định, trí tuệ để phát triển hoàn mãn khả năng giác ngộ 
ây. 

Thế Tôn thấy rõ Thiên chúng sống trong lạc thú, 
dung sắc và thọ mệnh lâu dài, khó có kinh nghiệm vô 
thường, khổ đau dễ ngủ yên trong thường kiến, nên đã 
thị hiện cảnh trần và địa ngục để thức tỉnh Thiên chúng 
nhận ra: 


- Tam giới là vô thường, do nghiệp lực sinh 

- Vì vô thường nên tam giới là không thật, 

- Vì là vô thường, không thật, nên thực sự là khổ đau. 

Sẽ khổ đau nhiều hơn khi hết tuổi thọ vì rơi xuống 
ba đường dữ - rất nhiều chư Thiên khi hết tuổi thọ bị rơi 
xuống ba đường dữ. 

Đồng thời, Thế Tôn hé mở cho chư Thiên thấy con 
đường giải thoát của bậc Thánh Thanh Văn, Duyên Giác 
và Bồ Tát (Qua sự hiện diện của các Ngài trong hội 
chúng) mà phát khởi bồ đề tâm. 

Các chúng sanh khác đang tu tập thiện giới theo 
gương chư Thiên ấy mà giác tỉnh về đạo lộ giải thoát. 

Địa Tạng quả là thời pháp Thế Tôn muốn độ Thánh 
mẫu như Ngài đã khai ngộ cho phụ vương Tịnh Phạn 
đắc A-la-hán trước giờ phút lâm chung. Đây không phải 
chỉ là thời pháp để tụng cầu cho những người đã chết. 


SN 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ ba 


QUAN SÁT NGHIỆP BÁO CHÚNG SANH 


Phẩm kinh thứ ba và thứ tư giới thiệu luật nhân quả. 
Phẩm thứ ba thì nhắn mạnh đến nghiệp nhân, phẩm thứ 
tư thì nói nhiều đến nghiệp quả. 


Hai phâm kinh đâu đã nói rõ: Tà kiên đưa đên ác 
đạo và khô đau; chánh kiên và từ bi đưa về giải thoát. 


Chánh kiến là nội dung của thấy rõ và sâu Vô ngã, 
Tứ để và Nhân quả. Tả kiến chỉ ngược lại, chấp ngã, 
chấp thường, không tin nhân quả, không thấy con đường 
dẫn đến đau khổ hay hạnh phúc. 


Phẩm này chỉ rõ do tà kiến mà sa vào các hành 
vi tội lỗi dẫn đến khổ báo ở địa ngục; và chỉ rõ tất cả 
sai biệt của chúng sanh là do nghiệp lực (nghiệp thiện, 
nghiệp ác). 


I- Trước khi đi vào tìm hiểu Nhân quả, Nghiệp báo, 
chúng ta cần định nghĩa một số danh từ: 


a/- Địa ngục: (Naraka, Niraya) Có nghĩa là nơi khổ 


98 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


sở (khổ xứ). Phật học đại từ điển gọi địa ngục là nơi 
đáng chán ghét (Khả yếm), là nơi lắm khổ đau (khổ cụ) v.v... 

- Địa ngục vốn có mặt khắp pháp giới và có hai nghĩa: 

* Cảnh giới địa ngục: Có cảnh giới địa ngục riêng 
cho các chúng sanh tạo các nghiệp nặng. Ở đó hóa sinh, 
tuổi thọ lâu đài, chịu nhiều thống khổ liên tục. 

* Tâm địa ngục: Các trạng thái tâm lý đầy dục 
VỌng, đầy sân hận, đầy si mê, lắm sâu, bi, khổ, ưu, não; 
là các trạng thái tâm địa ngục có trên trần gian. 

b/- Nghiệp: (Karma, Kamma): Là hành động có tác 
ý thiện hay ác. Một hành động không có tác ý thiện, ác 
gọi là hành động phi nghiệp. Đây là nghiệp nhân. 

c/- Nghiệp báo: Kết quả khổ, lạc mà chúng sanh đón 
nhận từ mỗi hành động gọi là nghiệp báo hay nghiệp 
quả. 

d/- Địa ngục vô gián: Kinh Địa Tạng định nghĩa 
rằng: 

- Khổ đau liên tục đồ xuống tội nhân gọi là vô gián. 

- Cực hình hành hạ suốt ngày đêm không hở gọi là 
vô gián. 

- Các cực hình liên tục thay đổi hành hạ tội nhân 
gọi là vô gián. 


- Không phân biệt căn cơ, giai cấp... bất cứ ai tạo 
ác nghiệp đều khổ đọa gọi là vô gián. 


09 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


- Chết đi sống lại liên tục không gián cách gọi là vô gián. 


Các hành động đưa vào địa ngục vô gián là các 
hành động mất hết nhân tính, mất hết từ tính nên không 
thể thác sinh về người, trời phải chịu khổ báo kéo dài 
đến hằng chục tỷ năm trần gian (theo Kinh Tập Tiểu Bộ 
Kinh). 


2- Về 3 bê khổ ở địa ngục: Có quan niệm cho rằng 
đó là bê khổ của miệng, của thân và của ý. 

Hành vi ác của miệng thì nhẹ hơn thân và ý. Quan 
niệm ấy có vẻ hợp lý. Nhưng đi sâu vào thuyết nghiệp 
báo của Phật giáo, thì thật khó cho chúng ta lượng định 
được mức độ nặng, nhẹ, bởi vì hành động nảo cũng do 
ý tác động cả. Vì vậy, nặng, nhẹ là do tác ý. Cùng một 
hành động mà nếu tác ý mạnh, yếu khác nhau thì nghiệp 
quả sẽ khác nhau. 


Do đó, 3 bê nghiệp của địa ngục là dành cho 3 hạng 
người tạo ác lúc sinh tiền: Ác vừa phải, ác nặng và cực 
ác. (Tương tự như các danh từ sau đây nói về mức độ 
ác: Cùng hung cực ác nhẹ hơn là vô ác bất tác, còn nhẹ 
hơn nữa so với ác quan mãn doanh). 


3- Phẩm kinh thứ 3 chỉ đề cập các tội cực trọng 
(nghiệp cực trọng) không đi vào đủ các loại nghiệp của 
người đời. Tuy thế vấn đề căn bản của Nghiệp được nói 
đến từ đầu: Do tà kiến, bất tín nhân quả; và căn bản của 
giải thoát nghiệp đã được biểu lộ qua sứ mệnh của Địa 
Tạng đại sĩ. 


100 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


4- Tuy phẩm kinh chỉ nói tổng quát đến nghiệp, cắt 
nghĩa đơn giản về lý thuyết nghiệp, nhưng so với hình 
ảnh vô cùng thống khổ, và với thời gian thọ khổ quá lâu 
dài đánh mạnh vào tâm thức thính chúng đã nói lên sự 
thật nhân quả một cách hùng hồn, và tác động thuyết 
phục lớn lao hơn nhiều so với giảng giải dài dòng. 


101 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ tư 


NGHIỆP BẢO CỦA NGƯỜI DIÊM PHÙ 


I- Năng lực độ khổ của Địa Tạng đại sĩ đúng là 
năng lực của chánh kiến và từ bi. Chánh kiến thì phá tan 
tà kiến, tà hạnh; từ bi thì phá đồ sân hận, ác tâm, hại 
tâm. Đây là ý nghĩa của lời Kinh Địa Tạng: “Phi thần 
lực xuất từ tâm đại bi của Phật, con không thể có sự 
phân hóa đó” (lời của Địa Tạng đại sĩ trang 163). 

2- Chánh kiến và từ bi mà có mặt ở đời, có mặt ở 
mỗi tâm thức chúng sanh thì lo gì tội khổ trong sinh tử 
không tiêu, như Thế Tôn dạy: 


“ Nay ông muốn hoàn tất đại nguyện cũ, bằng cách 
trải qua nhiều kiếp, hóa độ sâu rộng những kẻ tội khổ, 
thì ta còn lo nghĩ gì nữa” (trang 165). 

Quả vậy, chánh kiến biểu hiện đủ ba cấp độ: Chánh 
kiến phàm phu, chánh kiến hữu học và chánh kiến vô 
học. Chánh kiến phàm phu thì có công năng loại bỏ ác 
hạnh, làm các thiện hạnh; chánh kiến hữu học thì siêu 


102 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


vượt thiện ác, nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã; chánh kiến vô 
học thì đoạn diệt hết các nhân sinh tử. Từ bi là độ tha, 
đem chánh kiến đến cho chúng sanh, thì khổ đau sẽ lui 


dân, xa dân, chúng sanh. 


Sau khi Đức Thích Tôn vào Niết bàn, chính chánh 
kiến và từ bi ở lại cuộc đời mang sứ mệnh độ khổ của 
Địa Tạng đại sĩ. 

3- Khả năng mở ra con đường giải thoát trừ Phật ra, 
không bậc thánh nào có thể làm được. Con đường giải 
thoát là đạo đế (trong Tứ Đế) mà chỉ phần chủ yếu là 
chánh kiến (thuộc tuệ uấn) tượng trưng bằng khả năng 
của Địa Tạng đại sĩ. Do đó, Kinh dạy: “Bồ Tát Định Tự 
Tại Vương bạch xin Thế Tôn chỉ dạy về Địa Tạng Bồ 
Tát” (trang 165). 


4- Sau khi chánh kiến thấy rõ con đường thoát khổ, 
chúng sanh an trú giới, (10 thiện nghiệp) để chế ngự ba 
nghiệp thân, khẩu, ý. Do trú giới mà tâm định tĩnh, có 
điều kiện học, hiểu và thực hiện diệu pháp. Đây là ý 
nghĩa của hình ảnh biểu tượng: Địa tạng đại sĩ giáo hóa 
chúng sanh ác hạnh, ác kiến trước đã, trước khi quyết 
định thành Phật; còn vị quốc vương bạn thì tu tập thành 
chánh giác trước khi hóa độ (Trang 166). 


5- Quang Mục: Là con mặt của ánh sáng, ý chỉ trí 
tuệ, chánh kiên. 


- Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai: Biểu tượng 
cho tịnh giới, không cầu nhiễm. 


103 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Mẹ của Quang Mục do sống ác giới mà khổ đọa. 
Khi giác tỉnh (được kinh biểu tượng bằng hình ảnh 
Quang Mục hướng cầu Thế Tôn Thanh Tịnh Liên Hoa 
Mục) thì bà tu tập thiện giới và liền thoát khỏi địa ngục, 
sanh làm người yêu mệnh. Tâm bà mẹ trú chánh kiến và 
từ bi (được kinh biểu tượng bằng hình ảnh Quang Mục 
khởi tâm cứu khổ chúng sanh) thì bà mẹ thoát khỏi kiếp 
sống yếu mệnh sẽ không tái đọa địa ngục (nghĩa là được 
an trú trên thiện đạo) và sinh làm phạm chí hướng thắng 
về giải thoát. 

Đây là ý nghĩa của trang kinh 169 (tr.167-192). 


6- Đoạn kinh từ trang 167 đến trang 172 giới thiệu 
một khía cạnh rất tế nhị về lý nhân quả: 


- Với kẻ ác tâm, ác hạnh thì dù phạm tội nhẹ như 
ăn trứng cá và mắng chửi (trường hợp mẹ của Quang 
Mục) cũng bị đọa địa ngục. 


- Nhưng với kẻ có chánh kiến và từ bi rộng lớn 
(kinh biểu tượng bằng hình ảnh Quang Mục phát tâm đại 
bi để cứu khổ mẹ) thì cùng tội nghiệp trên vẫn không 
rơi vào địa ngục, còn được sinh thiên giới và đi về giải 
thoát (Kinh biểu tượng bằng hình ảnh mẹ Quang Mục 
thoát khỏi địa ngục và yêu mệnh). Ví như cùng một nắm 
muối, để trong tô nước thì mặn; để trong sông hồ thì 
chăng ảnh hưởng gì. 


7- Do vì lòng từ bị (đại từ đại bị) có năng lực giải 
thoát nghiệp như thế nên kinh Địa Tạng giới thiệu các 


104 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hiện thân cứu khô của Địa Tạng đại sĩ đêu là thân nữ, 
cái thân sắc biêu tượng của tình thương. 


§- Chánh kiến và từ bi chỉ được nuôi dưỡng tốt, 
phát triển mạnh nhờ có thiền định. Do đó, kinh dạy một 
cách biểu tượng răng: Bôồ-tát Định Tự Tại Vương phát 
tâm truyền bá sâu rộng Địa Tạng kinh trên cõi đời (trang 
I7): 


9- Tâm lý thiện, ác của chúng sanh có tính bất định 
có thể thay đổi theo điều kiện sống. Thiện, ác đều có 
nhân duyên hội họp mà khởi. Do đó, con người muốn 
thoát khổ cần hưng khởi chánh kiến và từ bi tâm nhiều 
lần. Cụ thể, để hưng khởi và phát triển chánh kiến thì 
cần nghe nhiều và tư duy nhiều về chánh pháp; Để 
hưng khởi và phát triển từ tâm cần hành bố thí và cúng 
dường. Kiên trì tu tập như vầy mới chiến thắng được cái 
ác tâm. 

Đó là ý nghĩa Thế Tôn dạy: Bồ-tát Địa Tạng còn lặp 
lại nhiều lần đại nguyện cứu khô. 


10- Dù tu tập pháp môn nào của Phật giáo, nỗ lực 
giải thoát chỉ tập trung vào giải thoát ba nghiệp; thân, 
khẩu, và ý nghiệp. Nói rõ là tu mười thiện nghiệp cho 
đến cấp độ thanh tịnh, loại hắn sân, si đoạn trừ được 
nhân tố chính của chúng ta là vô minh. Cấp độ thanh 
tịnh giải thoát thì vượt ra khỏi thiện nghiệp và ác 
nghiệp. Cho nên Kinh Địa Tạng dạy bằng biểu tượng: 
vua trời Tứ Thiên Vương (vua của các thiện chúng sanh) 
hộ trì thế gian tu tập (cuối phẩm Kinh này). 


105 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Nét giáo lý nối bật của hai phẩm kinh thứ ba và thứ 
tư là đạo đức giải thoát của Phật giáo, hay luật Nhân 
quả, Nghiệp báo của Phật giáo. 


Sống là để hạnh phúc, mà không phải để đau khổ. 
Giới thiệu luật tắc Nhân quả, Nghiệp báo là để sống 
hạnh phúc, nghĩa là để chọn lựa các thiện nghiệp. Qua 
giáo lý này, kinh Địa Tạng đã gián tiếp định nghĩa: 
Phật tử là người sống hiền thiện và có chánh kiến. Con 
đường đạo đức này để hộ trì nhân loại, trực tiếp giáo 
hóa những kẻ đang sống, mà không phải để tụng đọc cho 
người chết, không phải để lo tang tế. Đây là sứ mệnh 
hộ trì và giáo hóa của Địa Tạng đại sĩ ở giai đoạn trung 
gian giữa thời gian hai Thế Tôn ra đời vậy. 


106 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phẩm thứ năm 


DANH XƯNG ĐỊA NGỤC 


Phẩm này giới thiệu cái khổ báo địa ngục. Khổ báo 
ẫy có mặt ở địa ngục và có thể có mặt ở đời. Tên của 
các địa ngục nói lên cực hình mà tội nhân địa ngục hứng 
chịu. Tên của các cực hình chỉ là tên gọi tượng trưng 
dùng để chỉ những trạng huống khổ đau của tâm thức 
chúng sanh. Có cảnh giới địa ngục, nhưng cũng có địa 
ngục tâm: Hệt như ở đời có những khổ đau lớn ở ngoài 
nhà tù và những đau khổ lớn ở trong nhà tù. 


a/ Cảnh giới địa ngục riêng biệt: Từ địa ngục không 
hắn là danh từ tượng trưng: Kinh Suttannipatta (N¡ikàya) 
— Kinh Tập - có ghi vào y báo, chánh báo của các địa 
ngục. Địa ngục sen hồng chưa phải là địa ngục cực 
trọng, mà tính ra thời gian chịu thống khổ một kiếp tại 
đó kéo dài đến 50 tỉ năm ở cõi đời. 

Với thời gian thọ khổ ấy, chúng ta đủ hình dung ra 
ở đó nỗi khổ thống thiết như thế nào. 


107 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


b/ Tâm lý địa ngục: Thế giới hệ Ta bà, theo kinh, 
có đến một tỉ thái dương hệ, một tỉ mặt trời, một tỉ mặt 
trăng, một tỉ cõi trời và một tỉ cõi địa ngục (Ta bà là 
Tam Thiên Đại Thiên thế giới). Như thế, địa ngục có 
mặt khắp mọi thái dương hệ. Đó là si mê, độc ác, đa 
dục, sầu khổ, làm những việc làm đưa đến tự hành khổ 
mình và hành khổ người. Nỗi đau khổ của tâm thức 
không thể căn cứ vào hình thức thọ khổ như là các cực 
hình ở bên ngoài mà định mức độ trầm trọng được. Như 
ca đao có câu: “Nhà giàu đứt tay, ăn mày đồ ruột”. Thực 
sự, nỗi khổ ở con người và cõi trời đều thống thiết cả. 


Có những tâm thức si ám lạ kỳ có thể được mệnh 
danh là vô gián hay A-tỳ ngục; đam mê vô độ tứ đỗ 
tường thì mệnh danh là địa ngục Tứ giác; có những khổ 
đau như dao cắt xẻ, như chim sắt mồ, như đồ đồng SÔI... 


S¡ ám nặng, thì khổ đau lớn (địa ngục lớn); si ám 
nhẹ, thì khổ nhẹ hơn (địa ngục nhỏ). Dù là địa ngục tâm 
hay địa ngục cảnh tất cả khổ đau đều do chúng sanh 
tự tác, tự thọ. Chúng sanh tâm thì vô lượng nên nỗi 
khổ đau cũng vô cùng, đến từ những động cơ và cảm 
thọ khác nhau, như lời của Địa Tạng đại sĩ ở cuối phẩm 
kinh (trang 176). 


Nỗi khổ đau tuy vô lượng, với những động cơ và 
cảm thọ khác nhau, nhưng chúng chỉ có một gốc chung 
là vô minh (hay chấp thủ ngã tướng). Vì vậy, năng lực 
cứu khổ của Địa Tạng đại sĩ là chánh kiến (hay minh) để 
soi sáng, đối trị. Năng lực đó được vận dụng khác nhau 
trong việc giáo hóa từng chúng sanh thế nào để được lợi 
ích giải thoát cho từng chúng sanh ấy. 


106 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phẩm thứ sáu 


PHẬT ĐÀ TÁN DƯƠNG 


1. Chánh kiến có mặt trong mỗi chúng sanh sẽ xoay 
chuyển tất cả hoạt động tâm thức của chúng sanh thành 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm và Chánh 
định. Hoạt động Bát chánh này của tâm thức là sự thê 
hiện Đạo để (của Tứ diệu để hay Tứ Thánh để) có công 
năng đoạn diệt của khổ nhân. Đấy là ý nghĩa đích thực 
của Địa Tạng đại sĩ. 


Lòng từ bi không giới hạn cũng là một năng lực 
khác của Địa Tạng đại sĩ giúp hoàn thành lục độ Ba La 
Mật, đem lại an vui và giải thoát cho mọi chúng sanh. 


Thế Tôn tán dương Địa Tạng đại sĩ là ý nghĩa tán 
dương hai năng lực thần thông vừa kể. Cụ thể là Thế 
Tôn tán dương pháp Tứ Đế và Lục Độ để dạy chúng 
sanh nương tựa trong giai đoạn cuộc sống đầy dẫy năm 
thứ ô trược ( đời sống ngắn ngủi, nhận thức sai lầm, khổ 


109 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


đau phiền não, đầy bất thiện tâm, vô thường thọ mệnh 
thì yêu). 


2. Thế Tôn muốn hai giáo lý Tứ Đề và Lục Độ 
được đem ra giảng dạy sâu rộng giữa đời để làm lợi ích 
cho chúng sanh. Di huấn này đã được kinh diễn đạt một 
cách biểu tượng qua hình ảnh Bồ tát Phổ Quang muốn 
biết lợi ích của hạnh nguyện Địa Tạng. 


3. Lợi ích từ sự tôn kính Địa Tạng đại sĩ: 
A. Lợi ích lễ bái, ca tụng, ngưỡng mộ: 


LỄ bái, ca tụng, ngưỡng mộ Địa Tạng là ý nghĩa lễ 
bái ca tụng ngưỡng mộ chánh kiến và từ bi. Ca tụng, 
ngưỡng mộ và lễ bái chánh kiến và từ bi mới chỉ là giai 
đoạn đầu của người hành đạo hướng về học hỏi, tư duy 
và chánh đạo. Chỉ với công đức này đủ để ngưng lại 
nhiều ác niệm và ác hạnh. Đây là ý nghĩa kinh nói: Nhờ 
công đức đó, chúng sanh thoát được nhiều kiếp thọ ác 
báo (tr.188). 


B. Lợi ích vẽ, điêu khắc hình tượng Địa Tạng đại sĩ: 


Tương tự, đây là bước tu tập sâu hơn, hành giả 
không phải chỉ học hỏi và tư duy về chánh pháp, mà 
còn thực hiện chánh pháp bằng cách nuôi dưỡng và phát 
triển từ lợi ích giải thoát cho mình và nhiều hơn (tr.189). 


4. Lợi ích cúng dường và tụng Kinh Địa Tạng cho 
bệnh nhân: 


Công đức của bố thí, cúng dường là công đức làm 


110 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phát khởi từ tâm, bi tâm và các thiện tâm. Công đức trì 
tụng kinh là công đức làm phát khởi trí tuệ. 


Việc cúng dường, tụng đọc Kinh Địa Tạng cho bệnh 
nhân là cốt ý để cho bệnh nhân thấy, nghe, hầu giúp 
bệnh nhân khởi dậy từ bị tâm, thiện tâm và chánh kiến. 
Chính tâm lý phát khởi này là cận tử nghiệp tốt giúp 
bệnh nhân sau khi chết được sanh về Thiện thú Thiên 
ĐIỚI. 

Thái độ giáo hóa của Kinh Địa Tạng thì nghiêng 
nặng về sự và nhẹ về việc giảng giải, cắt nghĩa. Nên 
kinh đã diễn đạt lợi ích trên qua các hành sự và kết quả 
của hành sự (tr.191-193). 


Với người không bệnh, thì hăn chánh kiên sẽ khởi 
lên mạnh hơn và sẽ dẫn đến nhiêu công đức lớn hơn. 

5. VỆ các ác mộng mà người đời ngủ mộng thây 
như cảnh buôn, khóc, sợ hãi, quỷ thân... chúng ta cân 


hiểu và cắt nghĩa một cách thật tế nhị (đoạn kinh tr.194). 


VỀ ác mộng thường do nhiều nguyên nhân: 


Có thể do huyết mạch không thông, cơ thể mệt 
TỎI. 


Có thể do hành ác giới, ác hạnh. 


Có thê do các ân tượng sợ hãi, sâu muộn, lo âu 


trong ngày mà phát sinh. 


- Cũng có thê do các ác niệm, ác nghiệp trong quá 


II 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


khứ lâu xa khởi lên trong tâm. 


- Cũng có thể do các thiện thần hay chư Thiên báo 
mộng. Do đó, thật khó mà quyết định rằng ác mộng là 
thân nhân quá cố bị đọa về báo. Huống nữa, nếu thân 
nhân đã chết và đọa khổ thì làm sao còn chánh niệm 
tĩnh giác và tự do để về báo? (Như một người bị tù nặng 
không còn được tự do đi lại nữa). Sau khi chết, thân 
nhân đi vào nghiệp mới, cảm thức mới thì cuộc đời đã 
khép kín đối với họ, làm sao còn biết ngõ nào để đi? 

Điều sáng sủa nhất mà ta có thể hiểu về đoạn kinh 
trên là phải hiểu thân nhân quá cố là ác niệm của chính 
tự thân trong quá khứ và ác niệm trong hiện kiếp. 

Nếu hiện tại chúng ta biết học hỏi và tu tập chánh 
pháp (nghe kinh, tụng kinh) thì tâm ngừng dao động, 
lắng đứng được các vọng niệm, phát khởi được các thiện 
tâm, thì hắn nhiên các ác mộng tiêu (vì các nhân tố gây 
nên ác mộng không còn) và các giấc mộng lành có thê 
có. 

Hình thức diễn đạt của kinh Địa Tạng là hình thức 
khích lệ gián tiếp việc đọc tụng, học hiểu và thực hành 
Kinh đối với những người chưa có nhân duyên vào đạo. 


6. Theo các ý nghĩa vừa trình bảy trên, người đời 
muốn được an vui hạnh phúc và giải thoát thì cần khởi 
dậy chánh kiến và từ tâm (gọi là Địa Tạng Bồn nguyện), 
cần học hỏi tư duy về chánh pháp để nuôi dưỡng và phát 
triển chánh kiến và từ tâm (gọi là Địa Tạng Bồn hạnh); 
và cần có quyết tâm kiên trì tu tập (gọi là Địa Tạng Bồn 
thệ). 


lỗ 92 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phẩm thứ bảy 
LỢI ÍCH NGƯỜI CÒN KẺ MÁT 


I. Các Phật sự sửa soạn để hộ trì một người sắp 
chết là để tạo một cận tử nghiệp tốt, như đã được trình 
bày. 


Cúng “thất thất trai tuần” là nhằm vào các thời điểm 
mà nghiệp thức của người chết có thể cảm giao với trần 
thế, cũng là một trợ duyên (tr.201). 


Nếu trước giờ chết mà người sắp chết chứng kiến 
các cảnh buồn rầu, khóc lóc, tham ái hay sân hận thì 
sẽ khởi lên các ác niệm tạo nên một cận tử nghiệp xấu, 
quyết định dễ sa vào ác đạo (tr.201). 

2. Bồ Tát Địa Tạng bảo: Phước đức của tất cả việc 
thiện mà thân nhân làm để hồi hướng cho người đã chết 
chỉ có thể chuyên đến cho người chết được 1/7 (tr.204). 

Lời dạy này đã hàm ý khuyên chúng sanh nên tự 
mình hành thiện đương khi còn sông, tạo một tập quán 
nghiệp và cận tử nghiệp tốt cho mình theo mong ước 


113 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


của chính mình; không nên chờ đợi ở thân nhân, nhất là 
việc thiện và tâm thiện mà thân nhân làm rất là giới hạn. 
Huống nữa người chết sẽ chờ đợi được gì ở tha nhân, 
khi mỗi người phải chịu trách nhiệm sinh tử cho chính 
tự thân mình? Người chết há đã không được thân nhân 
của vô lượng kiếp quá khứ hồi hướng các công đức mà 
vẫn rơi rớt vào ác hạnh, ác nghiệp đó sao? 


3. Trong bảy tuần lễ ở bể khổ thứ nhất của 
địa ngục, người chết phải đối chất về nghiệp báo 
(tr.204-205) là ý nghĩa của cuộc đối chất, dẫn co của 
chính tâm thức tội nhân, của thiện tâm và ác tâm, của 
tâm hiện tại đối với các tâm niệm cũ. Trong cuộc đối 
chất, vật lộn này nhờ có thêm trợ duyên lành nếu tâm 
thức ngã về thiện, thì sẽ thác sanh về nhơn, thiên: nếu 
tâm thức ngã về ác, thì sa hắn vào địa ngục để thọ khổ 
báo. Nhân tô quyết định là chính tội nhân. 


4. Đại Biện Trưởng giả đã đặt nghi vấn về việc 
người chết có được hưởng phước đức hồi hướng không 
(tr203) là một vấn đề khác cần phân tích kỹ. 


Đại Biện Trưởng giả là người đã đắc được Tuệ giác 
vô sanh, nên câu hỏi của Trưởng giả vừa có nghĩa là câu 
trả lời — câu trả lời hăn là “đường ai nấy đi”. 

Nhưng câu trả lời của Địa Tạng đại sĩ thì khác hơn: 
Đại sĩ vừa nói tiếng nói của trí tuệ là “Đường ai nấy 
đi” nhưng vừa phải nói tiếng nói phương tiện để khích 
lệ các căn cơ thấp phát khởi tâm từ và không thất vọng 
trước tình thương người đã qua. Vừa kết hợp tự lực với 


114 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tha lực. Đại Sĩ cũng đã chỉ hướng cho chúng sanh ngã 
về tự lực, nghĩa là cũng đã chỉ “đường ai nấy đi”, khi 
nói người chết chỉ hưởng được một phần bảy công đức 
hồi hướng. 


Tế nhị hiểu đoạn kinh trên là thế. 


115 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ tám 


CHÚA TÔI DIÊM CA LA TỤNG 


I- Ngôn ngữ phẩm kinh này vẫn là biểu tượng nói 
rõ thêm về cái thiện tâm, ác tâm và các hành nghiệp 
khác của tâm thức. 

Câu hỏi của Diêm La Thiên tử là vẫn đề mới mẻ 
của phẩm kinh này. 

Núi Thiết Vi: (Thiết là sắt, vi là hàng rào bao 
quanh). 


Chỉ sự sĩ mê vây bủa con người, giam hãm con 


người trong tội lỗi, khổ đau khó tìm ra lối thoát. 
Quỷ Vương: Có hai ý nghĩa muốn nói: 


Cũng có cái quỷ vương ở cảnh giới bên ngoài, cũng 
vừa chỉ những ai tà kiên với các tâm niệm như quỷ độc 
gây tôn hại chúng sanh như: 


- Tâm ác độc thì kinh gọi là ác độc của quỷ vương; 


116 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 

- Tâm tranh chấp, thị phi thì được kinh gọi là Đại 
tránh quỷ vương; 

- Tâm ưa xâu xé gọi là Lang Nha quỷ vương; 

- Tâm ưa nuốt sống kẻ khác gọi là Huyết Hỗ quỷ vương; 

- Tâm ưa tiền bạc gọi là Chủ Tài quỷ vương: 

- Tâm gièm pha, soi mói thì gọi là quỷ 3,4,5 mắt; 

- Tâm dối gạt gọi là Chủ Mị quỷ vương. 


- Tâm hấu ăn, háu nhậu gọi là Chủ Thực quỷ 
vương; 


- Tâm gieo rắc tai họa, khốn khổ cho kẻ khác gọi lả 
Chủ Tai Họa, Chủ Tật Bệnh quỷ vương. 


Tất cả các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm đều được 
gọi là quỷ tâm, địa ngục tâm. 


2- Các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm được chuyển 
hóa thành các thiện tâm do có giác tâm và từ tâm chế 
ngự. Kinh gọi khái niệm đó là: Tất cả chúa quỷ lên được 
cung trời Đao Lợi là do thần lực của Phật và Bồ tát Địa 
Tạng. 


Về mặt tâm lý, diễn đạt bằng lỗi nhân cách hóa ấy 
thì sinh động và tính cách kích động, thuyết phục hướng 
thiện hơn. 

3- Con người khi bắt đầu hướng thiện, giữ giới thì 
có hai yếu tố kích động, đun đây họ trở lại đường ác. 


117 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


a/- Yếu tô của chính tự nhân: Khi tâm hướng thiện 
chưa đủ mạnh, chưa an trú, chưa vững trú giới thì tập 
quán của ác hạnh, của dục tâm lại có dịp khởi dậy điều 
động họ; 


b/- Yếu tố ngoại duyên: Do hoàn cảnh sống, do các 

người ác bức ép, thúc đây họ trở lại ác hạnh, hay rơi 
vào ác hạnh, nếu tâm giác tỉnh yếu. 
Đây là điều băn khoăn mà Diêm La bạch hỏi Thế 
Tôn: “... tại sao mọi người không sống nơi thiện đạo 
để được thoải mái?” (tr209). Và đã được Thế Tôn dạy: 
“Người Diêm Phù tính khí cứng cỏi, khó điêu luyện, khó 
uốn nắn....” (tr.209). 


Phương cách mà Kinh Địa Tạng nói cho người 
đời muốn tu thiện là: Phải quan sát thật rõ để giác tỉnh 
mạnh đi vào đường thiện, và phải hành thiện, nghĩ thiện 
thường xuyên để xây dựng một tập quán nghiệp mới để 
đây lùi hắn tập quán ác nghiệp cũ. 


4- Qua câu chuyện kế về người lạc đường đã được 
chỉ lối rồi mà si mê lại quên mất hướng đi (tr.210) nói 
lên rõ tỉnh thần giáo dục của Phật giáo là tính thần 
hướng dẫn, chỉ đường: đi hay không đi như thế nào là 
phần trách nhiệm của tự thân. Chư Phật và chư Bồ tát 
không giúp đỡ điều gì khác hơn thế. Người tu phải tự 
giác tỉnh, đừng mong cầu, ý lại. Một khi đã hiếu đạo 
giải thoát thì phải lập nguyện, lập hạnh và lập chí để 
thực hiện. Chính sức mạnh của hạnh, nguyện, chí ây sẽ 
giúp đỡ hành giả đi thăng về thiên giới và giải thoát một 


118 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


cách bất thối chuyền. 


5- Tâm tỉnh giác của người tu là tâm thấy rõ lẽ 
đạo, giữ mình trú trên Giới, Định và Tuệ. Tâm ấy có 
mặt thì ác niệm, ác hạnh mất; tâm ẫy chỉ cần vắng mặt 
trong một niệm, thì đủ cho người tu mất cảnh giác và 
rơi vào ác niệm, ác hạnh trở lại. Ranh giới của chánh và 
tà của thiện và ác thật là mong manh như sợi tóc. Nhận 
thức như thế, người đời chỉ cần biết khởi ý thiện một 
lần, hành thiện một lần là đã có thể mở đầu cho một tập 
quán thiện mới đây là ý nghĩa cổ vũ rằng: “... biết làm 
tơ tóc thiện nghiệp cho đến treo một cái phan, trượng 
một cái lọng, hay săm một ít hương, kiếm một ít hoa 
hiến cúng tượng Phật Đà... bọn chúa quỷ chúng con hết 
lòng tôn kính, lễ bái...” (tr.213). 


6- Nếu biết nuôi dưỡng và phát triển điều thiện, giữ 
gìn tịnh giới, tỉnh cần tu tập thì sẽ có ngày phát triển 
định, tuệ vào giải thoát tri kiến. Đây là ý nghĩa chúa quỷ 
sinh mạng đã phát tâm dõng mãnh hộ trì điều thiện và 
đã được Thế Tôn thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. 

Tâm giác tỉnh hướng về thiện và chánh kiến là bước 
đầu xô ngã núi thiết vi, mở đường cho các chúa quỷ đi 
về cung trời Đao Lợi chiêm lễ Thế Tôn. Đó là điều mà 
chúa tôi Diêm La ca tụng vậy. 


119 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ chín 


TRÌ NIỆM DANH HIỆU PHẬT ĐÀ 


* Các danh hiệu Phật Đà: 


Chư Phật là các đắng chứng ngộ thật tướng của 
các pháp, có khả năng vạch mở con đường tận diệt khổ 
đau cho chúng sanh. Về tự giác, chư Phật đều thông đạt 
Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến. 

Về giác tha, chư Phật và chỉ chư Phật mới có khả 
năng vạch mở một đạo lộ giải thoát cho chúng sanh, 
giúp các đệ tử chứng ngộ những gì chư Phật đã chứng 
ngộ. 

Danh hiệu của chư Thế Tôn trong phẩm kinh thứ 
chín hầu hết là danh hiệu có tính biểu tượng, chỉ có Thế 
Tôn Tỳ Bà Thi và Câu Lưu Tôn là hai Thế Tôn của lịch 
sử được ghi lại trong N/käya và A-hàm. 

- Vô Biên Thân Như Lai: Là biểu tượng nói lên thật 
tánh có mặt trong hết thảy các pháp (bao gồm cả loài vô 
tình). Thật tánh thì vô tánh, nên tùy duyên mà hiện ra tất 


120 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


cả tánh; do đó, có mặt trong tất cả tướng gọi là vô biên thân. 


Do thật tướng có thể ứng hiện vô lượng tướng, nên 
Thế Tôn thường hiện tất cả thân để hóa độ chúng sanh 
(theo kinh Địa Tạng). 


Đảnh lễ Thế Tôn Vô Biên Thân là hướng về, quay 
về với thật tướng vô tướng, là lăng nghe tiếng nói vô 
ngã từ tất cả pháp. Nghe rõ tiếng nói vô ngã đó là có 
chánh kiến về Phật pháp. Có chánh kiến thì hăn là xa lìa 


ác đạo vả tạo nên vô sô công đức. 
- Bảo Tánh Như Lai: 


Do vì ngộ được thật tánh thì xa tất cả ác và được 
tất cả công đức, nên gọi thật tánh là bảo tánh; tương tự 
như gọi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. 


Quy y Thế Tôn Bảo Tánh là phát khởi và an trú 
vào chánh kiến vô ngã (của phàm phu, hữu học và vô 
học). An trú vào chánh kiến thì sẽ dần dần thành tựu 
vào chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định; nghĩa là thành 
tựu Đạo để. Đạo để quyết định sẽ dẫn hành giả vào 
Thánh lưu. Đấy là nghĩa mà kinh Địa Tạng dạy: Quy 
y Thế Tôn Bảo Tánh thì sẽ bất thối chuyển đối với tuệ 
giác vô thượng (tr.220-221). 


- Ba Đầu Ma Như Lai (padma, paduma): 


Ba Đầu Ma là dịch âm của paduma có nghĩa là hoa 
sen. 


l3] 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Khi hiểu rõ tánh vô ngã thì sẽ khởi tâm ly tham ái, 
ly chấp thủ, hướng về thê tánh vô nhiễm (quy y Thế Tôn 
Ba Đầu Ma). Chỉ cần dụng công ly tham, ly thủ một 
phần là đã có thể có tâm lắng định tạo công đức sanh về 
dục giới thiên (ý nghĩa của danh hiệu Ba Đầu Ma lướt 
qua tai). Nếu chí tâm ly thủ, ly tham (ý nghĩa của chí 
tâm từ niệm danh hiệu Ba Đầu Ma) thì hắn là phước đức 
giải thoát sẽ lớn hơn nhiều (tr.221). 


- Sư Tử Hồng Như Lai: 


(Tiếng hống của sư tử khiến cho muôn thú ở rừng 
núi khép mình khiếp sợ. Cũng thế, tiếng nói chánh pháp 
của Như Lai là cho chư Thiên (khắp thảy cung trời) và 
tất cả ngoại đạo đều run sợ, toát mồ hôi. Kinh thường 
ví tiếng hống của sư tử là tiếng nói diệu pháp, hay tiếng 
nói lên diệu pháp. 

Nếu hành giả hành ly tham, ly thủ cho đến mức độ 
giải thoát ngộ nhập được thể tánh (dù chưa thành tựu 
viên mãn) thì tuệ chiếu, nói lên được tiếng nói của diệu 
pháp. Cho đến mức độ này là gần kề giác ngộ Chánh 
Đăng Chánh Giác hay A-la-hán. Kinh Địa Tạng nói 
nghĩa đó một cách biểu tượng bằng hình ảnh cụ thê rằng: 


“Nghe được danh hiệu Ngài và phát tâm quy y, thì 
dẫu trong một ý tưởng, kẻ ấy cũng gặp được vô lượng 
Phật Đà xoa đầu mà trao lời tiên quyết về sự thành Phật 
của mình” (tr.221). 


- Câu Lưu Tôn và Tỷ Bà Thi Như Lai: 


22 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Nếu Phật tử sau khi có pháp nhãn tiếp tục hành tự 
độ theo giáo lý giải thoát, theo gương của đức Tỳ Bà 
Thi và đức Câu Lưu Tôn, thì hắn là đi đến đích giải 
thoát sau cùng, được hưởng phước báo lớn ở Nhơn 
Thiên và được giải thoát. 


- Bảo Thắng Như Lai: 


Chiến thắng sau cùng của hành giả phấn đấu với 
sinh tử là giải thoát hết thảy lậu hoặc, đoạn diệt ái, thủ. 


Đó là sự thành tựu tối thượng gọi là Bảo Thăng. 
- Bảo Tướng Như Lai: 


Giải thoát sau cùng là sự thành tựu vô lượng phước 
do tu tịnh giới (phạm hạnh) được có thân tướng kết tụ 
vô lượng công đức đó, gọi là Bảo Tướng. An trú tịnh 
giới thì sẽ đưa đến quả vị A-la-hán sau cùng (tr.223). 


- Ca Sa Tràng Như Lai: (Ca Sa Trảng nghĩa là cây 
cờ bằng chiếc áo Cà sa) là chỉ phạm hạnh: 


Nếu hành hạnh Thanh Văn đến sắp thành tựu phạm 
hạnh thì có thể chứng quả Bất Lai không còn trở lui 
sinh tử, sanh về Ngũ Bất Hoàn Thiên (Cõi Tứ Thiền) 
và Chậm nhất là vào Niết bàn vào cuối thọ mệnh ở đó. 
Thời gian của tuổi thọ ở đó thì lâu dài vô vàn ( mỗi 
ngày của Sơ Thiền đã bằng tuổi thọ của vũ trụ này). 


- Đại Thông Sơn Vương Như Lai (tr.223). 


Là biểu tượng của đại định và đại tuệ (Sơn Vương 


125 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


là biểu tượng của đại định). 


Tu tập đến mức vào đại định và đại tuệ là quả vị 
gần đắc Chánh Trí, hắn là sẽ thành Chánh Đăng Giác 
Phật vào một thời điểm trong tương lai là xác định. 


Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Tri thăng Phật 
v.v... là biểu tượng của viên mãn Giới, Định, Tuệ, thành 
tựu Chánh Giác. 


Nếu quy hướng về Vô Thượng Bồ Đề, nghĩa là ổn 
định tâm lý tu tập Từ bi và Trí Tuệ thì hăn là sinh về 
Thiên Giới sau khi xả báo thân. 

Trì niệm Danh hiệu chư Phật là ý nghĩa nuôi dưỡng 
mầm Bồ Đề trong tự thân. Quy hướng chư Phật là xả bỏ 
tham, sân, si. Do tham, sân, si được chế ngự, mà lìa xa 
các ác đạo, thành tựu các thiện hạnh và giải thoát. 

Nói tóm, ý nghĩa của chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường, tôn kính chư Phật là ý nghĩa thực hiện văn, tư và 
tu về Giới, Định và Tuệ. 

Ý nghĩa giải thoát của phẩm kinh là thế. Đối với 
các cơ thấp, hiểu và hành theo nghĩa đen của lời dạy 
trên cũng thành tựu nhiều công đức, thu nhiếp ba nghiệp, 
thân, khẩu, ý; phát triển được một phần nhỏ của GIới, 
Định, Tuệ. Nhờ công đức này có thể xóa tan đi nhiều tội 
lỗi sinh tử. 

Như thế, Kinh Địa Tạng theo lối trình bày trên có 
thể đem lại lợi ích cho nhiều hàng căn cơ, đặc biệt cứu 
độ được hàng căn cơ với tâm lý nặng về niềm tin. 


124 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phần thứ mười 


TRẮC LƯỢNG CÔNG ĐỨC BÓ THÍ 


I. Nếu phần thứ chín dạy nuôi dưỡng chánh kiến, 
thì phần thứ mười dạy phát khởi và nuôi dưỡng từ tâm 
qua hạnh bồ thí. 

2. Về nghiệp báo, biết rõ quả dị thục của nghiệp 
là một điều khó. Chỉ có Như Lai mới như thật biết về 
nghiệp quả (như phẩm thứ tư đã đề cập). Do đó, Bồ tát 
Địa Tạng bạch xin Thế Tôn dạy rõ về công đức nặng 
nhẹ của bố thí. 

3. Bố thí là mở từ tâm và bi tâm, loại trừ các ác 
tâm, sân hận, hại tâm, và lòng bỏn xẻn vị kỷ. 

Bồ thí đem lại nhiều công đức lớn nhỏ khác nhau 
do cấp độ phát khởi mạnh hay yếu từ bi tâm của người 
bố thí: 

- Bố thí để cầu phước thì phước đức ít. 


- Bố thí vì lòng thương người khổ đau thì tăng 


125 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


trưởng từ tâm và xóa bỏ tham tâm và sân tâm; 


- Bố thì vì hạnh phúc, giải thoát của chúng sanh thì 
phước đức vô lượng, v.v... 


Phước đức nhiều hay ít là kết quả của sự xả bỏ 
tham ái và chấp thủ nhiều hay ít trong tâm hành thí. 


4. Theo phẩm kinh này trình bày, có thể đơn giản 
xếp loại thành bốn cấp độ: 


a/ Bô thí của cải, tài vật thuôc men với tâm câu 


phước cho mình thì được phước đức ít. 


b/ Bố thí các thứ trên (tài thí) với lòng thương 
người, tôn kính người, vì hạnh phúc người khác thì 
phước đức lớn hơn nhiều. Thiện tâm và từ tâm phát triển 
mạnh hơn nhiều. 


c/ Bố thí tài sản vì mục đích xây chùa, tu bổ tháp, 
chùa, kinh điển (vì phát huy Phật pháp thì có liên hệ gần 
với pháp thí thì phước đức nhiều hơn gấp bội nữa. 


d/ Nếu bố thí mà hồi hướng công đức về tất cả, an 
lạc và hạnh phúc của chúng sanh thì được phước đức vô 
lượng (do vì xả kỷ, mở được đại bị tâm). 


Kinh Địa Tạng nhằm khích lệ đối tượng tu (căn cơ 
thấp) phát tâm bố thí theo hình thức sau cùng trên để 
phát triển được đại từ đại bi tâm. Với tâm hành bố thí 
này sẽ đem lại lợi ích giải thoát lớn, có thể đi đến thành 
tựu Bồ thí Ba-la-mật trong tương lai. 


126 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


5. Việc hành bố thí còn là hình thức tu tập đưa vảo 
ngoại cảnh (của thí, người nhận thí và phước báo), người 
hành thí chưa hoàn toàn đối mặt chuyển hóa tâm thức. 
Nếu hành giả tu giới thì phát triển thêm một bước gần 
hơn trực diện hàng phục ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nếu 
tu tập thiền định thì năng lực nhiếp phục bất thiện tâm 
mạnh hơn có điều kiện để đào sâu gốc rễ của tham, sân, 
si, giải thoát sẽ sâu hơn và chóng hơn. Nếu tu định và 
tuệ song hành thì sẽ nhanh chóng đốt cháy hết nhân sinh 
tử (ái, thủ, vô minh) (ý nghĩa của các trang kinh 234-36) 


Phẩm kinh này đã dạy bố thí kết hợp chặt chẽ với 
nhân quả làm hiện rõ sắc thái giáo lý rất thiết thực và 
rất trí tuệ (bố thí là hạnh phát triển từ bi, nhân quả là 
giáo lý phát triển trí tuệ). 

Qua các lời dạy ấy, chúng ta thấy rõ Phật giáo rất 
quan tâm đến hạnh phúc của con người, chúng sanh. Cụ 
thể của sự quan tâm ấy là nỗ lực giáo hóa con người 
đoạn trừ khô đau, đoạn trừ nhân của khô đau, sinh tử. 


- Khô đau về thể chất: Loại trừ nghèo khổ, bệnh tật, 
tai nạn (hay cứu khổ nghèo, bệnh, ách). 
- Khổ đau về tâm thức: Đoạn diệt các bất thiện tâm, 


đoạn diệt tham, sân và sI. 


Đó là một hệ thống giáo lý tích cực chuyên hóa 
cuộc đời hiện tại, mà không phải nhằm sửa soạn cho 
người chết. 


lờ 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ mười một 


THÂN ĐẤT HỘ VỆ PHẬT PHÁP 


1. Kiến Lao Địa Thần hộ vệ Phật pháp 


- Thần đất biểu tượng cho sự kiên trì, nhẫn nại mọi 
khó khăn. 


- Thần đất chiêm bái vô số Bồ tát đại sĩ là ý nghĩa 
sự kiên trì hướng đến đại từ tâm và đại tuệ. 

Kinh Địa Tạng đã ca ngợi nhiều hạnh nguyện của 
Địa Tạng đại sĩ là ý nghĩa nhờ có quyết tâm kiên trì 
hành giả mới trở về nguồn chân tâm (tuệ giải thoát) để 
thành tựu đại trí (Văn Thù), Đại Bi (Quan Âm) Đại hành 
(Phổ Hiền) và tương lai thành tựu Chánh giác (Di Lặc). 


Ý nghĩa địa thần Kiên Lao hộ vệ Phật pháp là ý 
nghĩa nói lên vai trò cần thiết của tỉnh tấn và nhẫn nhục 
trong việc thực hiện tuệ giác tối thượng. 


2. Kết quả của sự tụng đọc, tôn kính Địa Tạng 
(tr.238). 


128 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Tụng đọc, tôn kính kinh Địa Tạng như đã đề cập là 
học hỏi và tu tập tuệ trí và từ bị. 


Trí tuệ có công năng phá trừ si mê, gốc của mọi tội 
lỗi, khiến ngưng ngay các ác hạnh, bất thiện hạnh. Từ 
bi có công năng phá trừ tham tâm và sân tâm, cũng là 
gốc của tội lỗi. Do đó, đem lại kết quả sinh Thiên giới 
và giải thoát khổ đau sinh tử. 


Nếu tụng đọc và tôn kính kinh theo hiểu biết của 
phàm phu thì chỉ nuôi dưỡng được tâm tôn kính pháp, và 
chỉ nhiếp phục được một phần nhỏ các ác nghiệp, phước 
đức sẽ không nhiều, sẽ không tạo nên được nhân giải 
thoát sinh tử. 


3. Lộ trình tiệm tiễn của giải thoát: 

Người muốn tu tập theo kinh Địa Tạng cần trải qua 
một lộ trình giải thoát nâng cao từng bước: 

a. Tu mười thiện nghiệp (10) thiện giới: là ý nghĩa 
được vua trời Dục giới hộ vệ. 

b. Tu tập Thiền định là ý nghĩa được vua trời Đại 
Phạm (Sơ thiền sắc giới) hộ vệ. 

c. Tu tập Thánh quả là ý nghĩa được chư thiên Hiền 
Thánh hộ vệ. 

Đó là một lộ trình đi vào an lạc, hạnh phúc trong 
hiện tại và tương lai, và sau cùng đạt đến đích điểm giải 
thoát hoản toàn. 


|, 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ mười hai 


ÍCH LỢI CỦA SỰ NGHE VÀ THẦY 


I. Hào quang đủ sắc chiếu tỏa từ thân Thế Tôn là 
biểu tượng của Giới đức, Định đức và Tuệ đức của Ngài. 


2. Âm thanh vi diệu xuất từ kim khẩu là biểu tượng 
của tiếng nói Diệu pháp (phạm âm) truyền đi vô lượng 
thế giới chuyển theo ánh sáng hào quang. 


Tiếng pháp Ngài sắp tuyên thuyết là thật pháp siêu 
vượt tư duy. 


3. Trên đường giáo hóa chúng sanh của mười 
phương thế giới. Thế Tôn nói theo ngôn ngữ của chúng 
sanh nghe pháp. Dù nói bằng ngôn ngữ khác nhau, Thế 
Tôn vẫn giới thiệu cùng một nội dung: Chỉ rõ khổ và 
con đường thoát khổ. 


Đây là ý nghĩa của lời kinh “... Khác nhau cơ quan 
âm thanh mà lại đồng nhất về lời tiếng ca tụng Địa Tạng 
đại sĩ...” (tr.242). 


130 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


4. Do đó, để lợi ích cho con người, Thế Tôn lại nói 
thật đạo bằng ngôn ngữ của cuộc đời khế hợp căn tánh 
của con người. Đây là ý nghĩa Đại sĩ Quán Thế Âm xin 
Thế Tôn nói lên lời tán thán công đức của Địa Tạng đại 
sĩ (tr.242-243). 


- Cuộc đời nói lên rõ ràng và cụ thể nhất về tiếng 
nói vô ngã, vô thường và khổ đau của tam giới. Đó cũng 
là tiếng nói vô sinh. Ai mà nghe được tiếng nói đó, là 
người ấy tỏ ngộ, nhất định sẽ đi thắng đến giải thoát. 


& 


Đây là lời dạy của Thế Tôn: . aI nghe được danh 
hiệu của ông (Quán Thế Âm), ai thấy hình tượng Ông, 
ai ngưỡng mộ Ông, ai ca tụng Ông, tất cả những kẻ ấy, 
đối với Tuệ giác vô thượng quyết chắc không còn thoái 
chuyền...” (tr.243). 


- Có thử quan sát đât đai sẽ nhận ra tính bên bỉ, vô 
nhiễm, vô sân, bât động của nó; cũng thê, tâm thức và 


giác pháp có cùng tính ấy. 


Nếu hoan hỷ, phấn khích, thiết tha và quý trọng khi 
biết được tự tính ấy của các pháp thì hắn thiện tâm, từ 
tâm và tuệ tâm sẽ hứng khởi mạnh, sẽ được vô lượng 
công đức giải thoát trong sự tỏ ngộ ấy, và từ sự tỏ ngộ 
ấy. Đây là ý nghĩa của lời kinh: Lễ lạy, chiêm bái, tôn 
kính hay nghe được danh hiệu Địa Tạng đại sĩ được ích 
lợi bất khả tư nghì (tr.244-247). 


5. Lợi ích thấy, nghe Địa Tạng của người sắp chết: 


a/- Đôi với kẻ phàm phu việc thấy ảnh tượng đại sĩ 


31 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


và nghe danh hiệu đại sĩ với lòng tôn kính sẽ khởi lòng 
tin và hoan hỷ. Do có tín tâm và hỷ tâm mà có cận tử 
nghiệp tốt quyết định cảnh giới thác sanh an lành (như 
đã bàn). Nếu kẻ ấy còn tỉnh táo, suy nghĩ tốt đến từ bi 
tâm và hạnh nguyện độ khổ của đại sĩ thì tín và hỷ tâm 
sẽ khơi lên mạnh mẽ hơn, tạo thành cận tử nghiệp lớn 
hơn. 

b/- Đối với người có trí, ý nghĩa của người thấy, 
nghe Địa Tạng đại sĩ là thấy nghe sứ mệnh độ khổ: Thấy 
gốc của khổ và gốc của thoát khổ, sẽ khởi lên chánh 
kiến và đại bi, có thê bừng ngộ vả đắc Thánh quả A-na- 
hàm hay A-la-hán (tr.244-246). 


6. Với các người còn kém trí tuệ, để khích lệ người 
ấy đi dần vào chánh kiến và các thiện sự, Thế Tôn dạy 
hãy vì cứu độ cha mẹ mà chí tâm chiêm bái Địa Tạng 
đại sĩ. Rồi từ các thiện sự ban đầu Ấy, người còn sẽ 
thấy rõ lợi ích lối sống thiện lương. Trước mắt tập quán 
chiêm bái, Kính lễ và niệm danh hiệu đại sĩ sẽ giúp con 
người thúc liễm thân tâm lắng đứng ba nghiệp (thân, 
khẩu, ý) tăng trưởng được niệm lực và định lực trong 
thời gian một tuần lễ, 3 tuần lễ và 7 tuần lễ. Nhờ có 
Niệm lực và Định lực phát khởi, mà Tuệ lực cũng sinh. 
Đây cũng là phương thức nhẹ thực hiện Giới, Định, Tuệ 
đối với người chưa có điều kiện để hiểu rõ nghĩa lý 
trước khi hành. 

Ngoài ra, nhờ có năng lực cảm ứng mà các thiện 
niệm của người con có thể ảnh hưởng đến việc kích 


132 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


động các thiện niệm của cha mẹ quá vãng. 


7. Bước tu tập thực sự có nền tảng vững chắc là tu 
tập sau khi đọc tụng kinh điển và hiểu rõ diệu pháp (có 
chánh kiến). Mỗi bước tu bây giờ là một bước đi loại 
trừ ái, thủ, là mỗi bước tạo nhiều phước đức vô tận. 
Nếu ký ức và trí tuệ yếu kém, người tu vận dụng nhất 
tâm chiêm lễ và cầu nguyện Địa Tạng đại sĩ thì sẽ tăng 
trưởng ký ức và trí tuệ. Đây là cách tu tập đi thắng vào 
sự, không cần rõ lý; rồi từ cách thực hành ây sinh khởi 
niệm lực và định lực. Chính niệm lực và định lực này là 
kết quả gia tăng ký ức và trí tuệ (tr.250-251). 


§. Kết quả thoát các nạn khổ nhờ niệm danh hiệu 
Bồ Tát. 


Công đức trì niệm các danh hiệu Bô Tát có hiệu quả 
do vì: 


- Có cảm ứng với các năng lực thiện giữa pháp giới. 

- Có cảm ứng với chư Thiên và Thiện thần; chư 
Thiên và Thiện thần gia tăng ủng hộ. 

- Nhờ tâm định tĩnh mà hành động sáng suốt. 

- Do từ tâm và bi tâm khởi dậy có năng lực đây lùi 
các tôn hại, các chướng duyên. 

Nói tóm lại, các lợi ích, phước báo thật sự đều do 
tâm thức chuyên hiện. Thấy và nghe Diệu Pháp là hai 
ngõ đường tốt nhất có thể chuyển hóa tâm thức, từ đó có 
thể chuyên đổi ngoại cảnh. 


Lợi ích tối thượng của thấy, nghe ấy là khai mở tâm 
thức đến đích điểm sau cùng: TUỆ GIẢI THOÁT. 


133 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Phẩm thứ mười ba 


PHẬT ĐÀ KÝ THÁC TRỌNG TRÁCH 


I. Cuối thời pháp Địa Tạng Bồn nguyện, Thế Tôn 
đã rất ca ngợi Địa Tạng đại sĩ. Vừa ca ngợi hạnh nguyện 
độ khổ chúng sanh, vừa xiên dương chánh pháp. 


Ca ngợi đại sĩ là ý nghĩa ca ngợi trí tuệ và từ bi của 
nguồn tâm thẻ. 


Tâm thể là nguồn vô tận của trí tuệ và từ bi. Chư 
Phật đều thành Phật từ khả năng vô tận đó. Địa Tạng 
là biểu tượng của nguồn khả năng ấy nên được chư Thế 
Tôn ca ngợi, ca ngợi không cùng. 


Do vậy việc ký thác chúng sanh cho Địa Tạng đại 
sĩ là ý nghĩa dạy chúng sanh hãy quay trở về chính mình 
để nượng tựa vào nguồn khả năng giác ngộ trong tự 
thân. 


Nỗ lực khai mở nguồn giác kia sẽ dập tắt hết thảy 
nhân tố khổ đau trong ba cõi (tam giới), trọn không rơi 
vào các ác đạo (tr.260-261). 


134 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


2. Tâm lý hiện tại của chúng sanh thì dao động bất 
định, không ổn định trên hướng về giải thoát, vì vậy Thế 
Tôn dạy hãy vận dụng mọi phương tiện để giúp chúng 
sanh ôn định tâm lý dao động ấy trước khi có thể quyết 
tâm đi vào trí tuệ và từ bị chân thật (tr.216). 

Để ồn định, người đời cần trú vào 5 giới, 10 thiện 
giới, bố thí rồi hành chỉ tịnh ở bước đầu, nhiên hậu đi 
sâu vào các việc tu tập niệm lực và định lực. Trên cơ 
sở niệm lực và định lực ấy người tu mới có thê thiết lập 
quốc vương trí tuệ. 


Đề tiếp tục thành tựu viên mãn hạnh giác tha, độ 
tha, hành giả cần phát đại bi tâm cứu khổ chúng sanh 
thoát khỏi các khổ đau thể chất và các khổ đau đến từ 
vô minh (tr.261-262). 


Nương tựa tự tâm là nương tựa Pháp để vận dụng 
trí giác giải thoát. Thực hiện được điều này là ý nghĩa 
thực hiện bốn nguyện của Địa Tạng đại sĩ, hay thực hiện 
trọng trách mà Thế Tôn thác. 

3. Trọng trách trên được hoàn thành phải nhờ bốn 
sức mạnh của Tứ Chánh Cần: Ngăn và trừ các điều ác, 
duy trì và phát huy các điều thiện. 

Đây là ý nghĩa nương tựa và thần lực của Địa Tạng 
đại sĩ (tr.262). 

4. Nếu người đời học hỏi và tu tập theo Địa Tạng 
Bồn nguyện, nghĩa là học hỏi và tu tập theo hướng phát 
khởi tỉnh tấn lực, từ bi và trí tuệ lực, thì nhất định sẽ 


1535 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


thành tựu được nhiều lợi ích như là: 


- Được hiền thiện, an lạc và hạnh phúc (là ý nghĩa 
được chư thiên hộ vệ - tr.265). 


- Phát triển được thánh tâm trên căn bản thiện tâm 
(được các thánh hiền hộ vệ - 1.2651). 


- Do tu tập thanh tịnh mà phát khởi từ bị và thoát 
khỏi các bệnh tật ách nạn (tr.265). 


- Kết quả sẽ sanh Thiên giới (tr265-266). 
- Thành tựu Tuệ giải thoát (tr.265-266). 


Đó là kết quả của con đường tu tập được trình bày 
qua Kinh Địa Tạng. Kết quả ấy có thể thu gọn thành hai 
điểm: 


- Về chánh báo, được giải thoát tâm thức. 


- Về ý báo, sống trong cảnh giới tốt đẹp của Nhơn 
Thiên đây an lạc và hạnh phúc. 


136 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Tiết II 
NỘI DUNG KINH ĐỊA TẠNG 
ĐƯỢC TRÌNH BÀY QUA TỪNG 
PHẨM GIÁO LÝ 


A. Hiếu hạnh 


- Một số người nghĩ rằng Địa Tạng đại sĩ đang có 
mặt và đang cứu khổ ở địa ngục; đọc tụng Kinh Địa 
Tạng để cầu siêu cho những người quá có. 

- Một số nhà nghiên cứu thì nghĩ Địa Tạng là cuốn 
Kinh Đại Thừa giới thiệu pháp, chỉ có hàng căn cơ lớn 
mới có thể tụng, đọc, học hiểu và hành trì. 

Cả hai quan điểm trên đều ngã về hai thái cực, lãng 
quên một điều quan trọng: Địa Tạng giới thiệu một con 
đường sống, tu tập thiết thực dành cho đủ các căn tánh 
đi từ mê lầm khô đau đến giải thoát tối hậu. 


Con đường sống ấy khởi đầu là hiếu hạnh, đi dần 


157 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


đến thiện hạnh. Hiếu tâm chính là đầu nguồn của tâm 
giải thoát. 

Không bao lâu trước lúc vào Niết bàn, đức Thế Tôn 
đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp để cứu độ Thánh mẫu 
Ma Gia. Cử chỉ này đặc biệt có ý nghĩa về hiếu hạnh: 
Thế Tôn giúp thánh mẫu thấy rõ thật pháp, phát bồ đề 
tâm cầu quả vị Phật; và giúp chúng sanh đời sau noi 
theo gương hiếu ấy của Ngài. Chỉ có giới thiệu đạo giải 
thoát đối với mẹ cha mới đáp đền đủ ân nghĩa nặng. 


Con đường giải thoát là được biểu hiện qua hạnh 
nguyện của Địa Tạng đại sĩ Mở đầu hạnh Bồ tát của 
đại sĩ là biểu hiện hiểu tâm đối với mẹ. Từ thương mẹ, 
phát tâm hành thiện để cứu mẹ; từ cứu mẹ, đại sĩ xúc 
động trước nỗi khổ báo của chúng sanh mà phát khởi đại 
bi tâm cứu độ. Nhờ hạnh nguyện độ khổ đó, đại sĩ đã 
chứng đắc Thập địa Bồ tát, dù vẫn ở lại sinh tử tiếp tục 
cứu vớt chúng sanh. 


Có thể nói rằng, kinh Địa Tạng là một hiếu kinh. 
Chúng ta cần đọc tụng nhiều lần, nghiên cứu và tu tập 
theo gương hạnh nguyện của đại sĩ. 

Tại đây, thử tìm xem trọng điểm của hiếu là gì? Và 
phải chăng hiếu là gốc của tâm đại từ đại bi? 

Lòng hiếu đối với mẹ cha, trên thực tế là tình 
thương kính đem lại an vui, xua đi khổ đau cho cha mẹ. 
Đó là tình thương mạnh nhất và đầu tiên giữa mình với 
một tha nhân mà mình mang nặng ân nghĩa. Như vậy, 


138 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hiếu là tình thương giới hạn và có điều kiện. Do điều 
kiện ân nghĩa khiến người con quan tâm tha thiết đến 
hạnh phúc của tha nhân. Đây là chỗ đầu nguồn của tình 
thương yêu của con người được khơi dậy để rồi lan rộng 
ra đến hai, ba người, nhiều người, và sau cùng là đến tất 
cả. 

Khi đã có thê thương kính tất cả, thì tình thương ấy 
không còn có lý do nào thúc đây khác hơn là chính khổ 
đau của cuộc đời. Bây giờ hiếu đã trở thành lòng đại từ, 
đại bi. Có thể phát biểu rằng từ bi là hiếu đối với nhân 
loại, chúng sanh; nó bắt nguồn từ lòng hiếu kính cha mẹ. 

Hiếu hạnh sẽ là bài học đầu tiên của tình thương, 
của trung của lễ, của nghĩa và của từ bi. 

Vậy hiếu tâm có phải là tâm giải thoát? 

Theo tâm lý học của Phật giáo (A-tỳ-đàm, Duy Thức 
học và Thiền định), từ tâm và bi tâm có tác dụng đẹp 
tan các ác tâm, sân tâm, hại tâm và lòng vị kỷ. Khi từ 
tâm khởi thì sân tâm lặn. Do vậy, thiền định đã sử dụng 
pháp quán từ bi để đối trị sân triền cái. Tại đây, hiểu 
tâm quả là thiện tâm, là giải thoát tâm. 

Kinh Địa Tạng đã vận dụng hiếu tâm để tu tập từ 
tâm và bi tâm hầu để độ khổ chúng sanh, chỉ vì mục 
đích duy nhất đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư 
Thiên và loài người và tất cả chúng sanh. 


LỄ bái, tôn kính kinh Địa Tạng là ý nghĩa tu tập mở 
rộng tình thương yêu nhân loại, sống vì hạnh phúc cuộc đời. 


ly, 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Như thế, nếu nói răng: 

- Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. 
Ca dao Việt Nam có câu: 

- “ Tụ đâu cho bằng tu nhà 


Thờ cha kính mẹ vẫn là đi tu” cũng phù hợp với 
giáo lý giải thoát vậy. 
B. Bố thí 


Từ liên hệ ân nghĩa sinh thành, dưỡng dục mà hiếu 
tâm khởi dậy. Nay từ lòng hiểu muốn cứu cha mẹ thoát 
khỏi khổ báo địa ngục, mà mỗi người con phát tâm dõng 
mãnh bố thí, cúng dường, sửa chùa, in kinh và tu tập 
giáo lý. Lòng thương càng lớn thì động cơ tu tập các 
thiện hạnh cùng tốt, tu tập bố thí cùng tốt. 


Từ đây, tâm bố thí được mở rộng dần: Từ cứu mẹ 
đến vì tha nhân; từ phước báo của chư Thiên đến hồi 
hướng công đức khắp tất cả. 


Khi tâm trí mở rộng, thì sân tâm, tham tâm, ác tâm 
và hại tâm thu nhỏ lại để triệt tiêu, và niệm lực, định lực 
lại phát triển nhanh khiến phát sinh tuệ lực. Tu tập, huấn 
luyện các khả năng Giới, Định, Tuệ như vậy là thực hiện 
giải thoát. Con đường giải thoát này được thiết lập trên 
nền tảng của hiếu đạo và bố thí, rất vững chãi khế hợp 
với tâm lý con người. 


Với con người, sống phải là yêu thương và hạnh 


140 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phúc; sống là tìm kiếm yêu thương, hạnh phúc. Kinh 
nghiệm giải thoát cho thấy rõ hạnh phúc chỉ thật đến nếu 
có mặt chánh kiến soi sáng các hành động. Từ chấp nhận 
này (sống hiếu và từ), con người mở rộng yêu thương, 
bởi yêu thương càng lớn thì hạnh phúc cảng nhẹ nhàng 
và càng sung mãn. Cho đến một thời điểm, do kinh 
nghiệm, con người nhận ra trí tuệ và từ bi là nguồn hạnh 
phúc vô tận của mình. 


Kinh Địa Tạng đã thuyết phục con người thực hiện 
đạo đế qua từng bước chấp nhận hợp tình hợp lý, mà bố 
thí bước chấp nhận thứ hai. 


Sứ mệnh đức Thích Tôn ký thác cho Địa Tạng đại sĩ 
dẫn dắt chúng sanh cho đến ngày Thế Tôn Di Lặc ra đời 
là sứ mệnh thuyết phục chúng sanh chuyển hóa nghiệp 
lực trên căn bản của chánh kiến và từ bi ấy. 


Đích điểm của bố thí theo kinh Địa Tạng là bố 
thí mà hồi hướng công đức về khắp chúng sanh, nghĩa 
là bố thí chỉ vì hạnh phúc của chúng sanh, xóa dần đi 
các mong ước hẹp hòi vì tự thân và cha mẹ, hay vì thân 
quyến. Tại đây, chúng ta thử đi vào diễn tiến của quá 
trình tu tập bố thí trong kinh Địa Tạng. 


1. Tài thí: Kinh Địa Tạng chỉ nói nhiều đến tài thí 
(ngoại tài) như bố thí tài sản, của cải, thuốc men,... 

Qua sự thực hành bố thí này vấn đề đầu tiên mà 
kinh dạy: Quan trọng là tâm thí: Bố thí vì lòng yêu 
thương và tôn trọng con người. Từ đây kinh chỉ dạy sâu 


141 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


hơn, không chỉ vì thoát khô của mình và cha mẹ mà 
hành thí, mà vì khô đau của chúng sanh. 


2. Về loại tài thí có liên hệ chặt chẽ đến pháp thí: 
Sửa chùa, tu bổ kinh, in ấn kinh, tu bổ thánh tượng. 
Hình thức bố thí này đã móc nối đến chỗ phát triển 
chánh kiến, trí tuệ. Dụng tâm bố thí vẫn là nhắm đến vì 
hạnh phúc của chúng sanh. Kinh bảo bố thí với tâm hồi 
hướng này thì công đức vô lượng. Thế là, bố thí tại đây 
đã có tác dụng phá trừ chấp thủ ngã tướng đang chuyển 
hướng đến bồ thí ly tứ tướng như kinh Kim Cương dạy. 


3. Đề cao pháp thí: 


Kinh Địa Tạng không giới thiệu pháp thí (hình thức 
giảng dạy và phổ biến giáo lý), bởi vì sứ mệnh là dẫn 
dắt các người đang chịu các khổ báo, hạng căn cơ này 
thiếu tuệ, nên khó đi vào thăng diệu pháp. Nhưng kinh 
đã hàm ý đề cao pháp thí là tối thắng khi dạy rằng: Nếu 
như tự mình tu tập theo giáo lý (Giới-ĐỊịnh-Tuệ) hoặc 
khuyến khích người khác làm theo thì phước đức là bất 
khả tư nghì (tr234-235). 


Đây là đề cao trí tuệ giải thoát rất phù hợp với giáo 
lý truyền thống được kết tập ở tạng Mikàya. Tăng Chi Bộ 
kinh II, phẩm 4 pháp và Tăng Chi Bộ kinh IV, tr.39, bản 
dịch của TT. Thích Minh Châu, 1981, ghi rằng: 


- Tế đàn có ý nghĩa nhiều hơn là tế đàn bố thí 


- Tế đàn trì giới là tốt hơn nữa. 


142 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Tế đàn tu định càng tốt hơn nữa 
- Và tế đàn tu tập trí tuệ là tối thắng. 


Tại đây, kinh Địa Tạng cũng như Mi⁄äya đều xác 
định điểm giáo lý cơ bản của Phật giáo: giải thoát vấn 
đề tu tập của tự thân, con đường tu tập giải thoát tự thân 
là Giới, Định và Tuệ. 

Hiếu đạo và bố thí là nhằm tiễn đến đạo lộ giải 
thoát của Giới, Định, Tuệ đó. 

C. Trì Giới 

Thực hành hiếu đạo và bố thí là bước đầu xả bỏ bớt 
các bất thiện tâm, vất bỏ các vật nặng trên con thuyền 
đi về giải thoát. Bước đầu tu tập ấy chưa trực tiếp đối 
mặt với tâm thức để đối trị, còn đứng ở vòng ngoài của 
ngoại cảnh để đối trị. 

Bước thứ hai tu tập giới thì bắt đầu tiễn bước dần 
vào trong, và đối trị ngay trên các hành động của thân 
và một phần nhỏ của ý. 


Kinh Địa Tạng đặt vẫn đề rõ rệt từ bốn phẩm kinh 
đầu rằng: Tác nhân đưa con người vào địa ngục và ác 
đạo là thập ác nghiệp; và tác nhân đưa con người ra 
khỏi hết thảy ác đạo là thập thất nghiệp nuôi dưỡng của 
chánh kiến và từ tâm. 

Người tu tập mười thiện nghiệp sẽ hưởng an lạc và 
hạnh phúc ở các cung trời sau khi chết, đây là vùng đất 
hứa đối với những người đang lận đận trong vòng khổ 


143 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


nhân và khổ quả. Chính vùng đất hứa này là sức mạnh 
giúp các căn cơ thấp phát khởi đạo niệm, phát khởi lòng 
tôn kính giới. 

Nếu quyết tâm xuất gia (theo gương Thế Tôn Tỳ 
Bà Thi và Câu Lưu Tôn) thì tương lai có thể đến chỗ 
giải thoát lậu hoặc, giải thoát hết thảy các nhân tố khổ 
đau của sinh tử. Đấy lại là vùng đất lý tưởng mở rộng 
phương trời hy vọng cho các chúng sanh mà Đại sĩ Địa 
Tạng có sứ mệnh dẫn dắt. 


D. Thiền Định 


Bước tu tập trực diện đối trị tham, sân, si (gốc của 
mọi hành vi tội lỗi) (đối trị chuyên sâu, thật sâu) là tu 
tập Thiền định. 


Kinh Địa Tạng đã nhẹ nhàng giới thiệu hướng dẫn 
các bước tu tập niệm lực và định lực qua các hình thức 
như là: 


- Theo đõi các hành vi của thân, khẩu, ý. 


- Dạy thiếu nữ Bả-la-môn chuyên tâm niệm danh 
hiệu Thế Tôn Giác Hoa Định Tự Tại suốt một ngày một 
đêm (phẩm I). 


- Chuyên tâm trì niệm kinh Địa Tạng 3 thất đến 7 
thất. 


- Vị A-la-hán (tiền thân của Bồ Tát Vô Tận ý) phải 
nhập định mới thấy được cảnh giới đọa lạc của bà mẹ 
thiếu nữ Quang Mục (tr.16?7)... 


144 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Và đã nhẹ nhàng đề cao thiền định vượt xa các 
thiện sự: 


Thiếu nữ Bà-la-môn nhờ vào định mà xuống được 
địa ngục (bể khổ thứ nhất) để tìm mẹ; còn các công đức 
bó thí thì không thể giúp thiếu nữ tìm gặp mẹ. 


Có vào Định mới chặt đức được các nhân tổ của ác 
nghiệp. Đó là ý nghĩa khi thiếu nữ Bà-la-môn vào địa 
ngục thì bả mẹ và các tội nhân cũng vừa được sinh thiên 
ĐIỚI. 

- Thế Tôn đã ký thác Bồ tát Định Tự Tại truyền bá 
sâu rộng kinh Địa Tạng (có nghĩa là phổ biến sâu rộng 
pháp cứu khổ ác đạo) tr.173. 


- Do vì thiếu chánh niệm tỉnh giác, chúng sanh sau 
khi thoát khỏi ác đạo lại bị rơi trở vào (phẩm 6,211). 


Đến đây, ta có thể tóm tắt diễn trình tu tập mà Địa 
Tạng đại sĩ dẫn dắt các chúng sanh thọ khổ báo qua các 
bước: 


Bước I: Tu tập hiếu 
Bước 2: Tu tập từ (bố thí) 
Bước 3: Tu tập giới 

Bước 4: Tu tập định 
Bước 5: Tu tập tuệ 


Chúng ta sẽ khảo cứu bước tu tập thứ 5 ở phẩm tiếp.theo. 


145 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


E. Tụ tập Trí tuệ 


Tu tập trí tuệ là bước tu tập sau cùng của lộ trình 
giải thoát. Nhưng thật sự, trí tuệ là phải có mặt từ bước 
tu tập đầu tiên. Nó là bước đi đầu tiên và sau cùng, có 
mặt trên suốt lộ trình giải thoát. Chánh kiến là trí tuệ 
(thuộc nhóm tuệ), được kinh Địa Tạng nêu lên từ đầu. 


Kinh đã xác định mẹ của thiếu nữ Bà-la-môn (bà 
Duyệt Đề Lợi) bị đọa khổ là do tà kiến và ác hạnh — do 
vì thiếu trí tuệ, không rõ nhân quả, mà đi vào khổ xứ. 
Nhờ có trí tuệ soi sáng, chúng sanh mới rõ đường đi vào 
hiểu hạnh, bố thí, trì giới và thiền định. Sứ mệnh dẫn 


dắt của Địa Tạng đại sĩ chính là vai trò trí tuệ. 


Sau khi chánh kiến hưng khởi, hành giả cần nỗ lực 
để nuôi dưỡng chánh kiến, và nỗ lực để chiến thắng các 
khổ nhân là nỗ lực hành sâu bố thí, trì giới và thiền 
định. Mỗi bước tu tập có một công năng riêng dẹp bỏ 
một số nhân tố của các nghiệp, của sinh tử khổ đau. 
Nhưng gốc của các nhân tố kia là lòng tham ái, sân 
hận và vô minh. Tham ái và vô minh thì bàn bạc khắp 
tâm thức con người, nó cắm rễ thật sâu vào nội tâm và 
phân ra vô số các nhánh chĩa khắp tâm thức. Để đoạn 
tận chúng, để đốt cháy chúng, hành giả phải tu tập bằng 
cách hành thiền quán sâu xa dựa vào định lực lớn; pháp 
thiền quán này đến một thời điểm sẽ thiêu cháy hết thảy 
tâm tham, sân, si, lậu hoặc và sẽ để lại một nguồn tâm 


giải thoát: đó là tuệ giác tôi thượng. 


146 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


kinh Địa Tạng đã dạy nuôi dưỡng trí tuệ qua các 


công phu thực hiện như: 


- Chiêm bái đảnh lễ, tôn kính ảnh tượng Phật Đà và 
chư Bồ tát. 


- Trì niệm danh hiệu chư Phật. 
- Tụng đọc và học hỏi giáo lý đại thừa. 
- Dạy chúng sanh quay về chánh đạo (tr.151). 


Kinh Địa Tạng giáo hóa đối tượng chính có căn cơ 
thấp nên không giới thiệu nhiều và trực tiếp về thật tánh, 
thật tướng của các pháp, mà chỉ hé mở cho thấy qua 
đoạn đầu kinh thánh chúng và chư Thiên câu hội (như 
đã được bàn) và điển hình qua đoạn kinh trích dẫn dưới 
đây: 


“ Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiện nam hay 
thiện nữ nào gặp được kinh điển Đại thừa, dù chỉ nghe 
bốn câu chỉnh cú hay một câu trọn nghĩa, mà quý báu, 
thiết tha, ca tụng, tôn kính, thì kẻ đó được vô lượng vô 
biên quả báo rất lớn. Nếu biết đem hiến cho toàn thê 
pháp giới chúng sanh thì phước họ không chi có thể ví 
dụ” (Phẩm II, tr.235). 

Tất cả công đức chiêm lễ, tôn kính ảnh tượng Địa 
Tạng đại sĩ, nghe danh hiệu đại sĩ... mà kinh giới thiệu 
nhiều lần là ý nghĩa của chiêm lễ, tôn kính chánh kiến 


(trí tuệ) như được bàn đến từ phẩm đầu. 


147 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


GŒ. Tỉnh thần Bồ Tát hạnh trong kinh Địa Tụng 


Kinh Địa Tạng nói về bốn nguyện, bốn hạnh bổn 
thệ của Địa Tạng Bồ Tát hiển nhiên là giới thiệu Bồ Tát 
đạo. Sắc thái đại bi cứu khổ vô lượng chúng sanh hắn là 
chung cho các kinh Đại thừa. 

Ở đây chỉ tìm hiểu sắc thái đặc biệt của kinh về bổn 
nguyện, bốn hạnh và bốn thệ của Địa Tạng đại sĩ. 

I. Nếu hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm 
(Pháp hoa) là cứu độ các khổ đau mà nhân loại đang 
chịu, thì hạnh nguyện của Địa Tạng đại sĩ là cứu vớt 
các chúng sanh ra khỏi các khổ báo địa ngục về sau (sau 
khi chết). Không phải vì cứu khổ tội báo địa ngục mà 
Địa Tạng đại sĩ phải có mặt ở địa ngục, thực tế, đại sĩ 
thường cứu họ từ trần gian. 


Như thế, Bồ Tát Quan Thế Âm là cứu người ra 
khỏi khổ quả trong hiện tại; còn Địa Tạng đại sĩ thì cứu 
người, chúng sanh ra khỏi khổ qua đời sau. 

2. Cả hai Bồ Tát đều dùng năng lực đại bi để cứu 
độ, nhưng sự vận dụng 2 năng lực đó có phần khác biệt, 
đại khái là do các khác biệt của đối tượng cứu độ như 
là: 

- Khổ trần gian đến với con người trong điều kiện 
có trí tuệ cao hơn tâm; trí của chúng sanh địa ngục vốn 
đầy si mê. 


- Con người có nhiêu điêu kiện thoát khô, giữa khi 


148 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đó, chúng sanh địa ngục thì không có. 
- Khổ quả của đời này là kết quả của khổ nhân đời 
trước, khổ nhân ây nhẹ hơn khổ nhân địa ngục nhiều. 


Tựu trung, các sai biệt trên có thê thu vê hai điêm: 


a. Vê chánh báo, tâm lý khô thọ của con người thì 
ở mức độ tham, sân, sĩ còn nhẹ; còn tâm lý của chúng 
sanh địa ngục thì đây sân, s1. 


b. Về y báo, cảnh giới trần gian có mặt Phật pháp 
và có nhiều trợ duyên để thoát khổ; địa ngục thì hoàn 
toàn vắng bóng Phật pháp và vô phương thoát khổ. 


Do đó, năng lực đại bi Bồ Tát Quán Thế Âm vận 
dụng chuyển nghiệp dễ dàng hơn là năng lực đại bi mà 
Bồ Tát Địa Tạng vận dụng. Việc cứu khổ các tội khổ 
địa ngục đòi hỏi đại sĩ Địa Tạng nhiều kiên trì và nhiều 
phương tiện thiện xảo. 


3. Năng lực chuyển hóa nghiệp cần được vận dụng 
ở ba giai đoạn: 


a. Giai đoạn tạo nghiệp nhân. 


b. Giai đoạn trung gian giữa nghiệp nhân và nghiệp 
quả. 


c. Giai đoạn thọ báo. 


Thực sự, sức mạnh chuyền hóa chỉ hữu hiệu nhiều ở 
hai giai đoạn đầu. Bồ tát thường đối trị nhân mà không 
bận tâm đến đối trị quả. 


149 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Nói cách khác, giải thoát là giải thoát nhân. Do vậy, 
công việc cứu độ chính của hai Bồ tát vẫn là việc giảng 
dạy con người ở trần thế. Và nội dung giảng dạy cơ bản 
là trí tuệ và từ bi. Chỉ khác biệt ở kỹ thuật giáo hóa để 
thích ứng với hai đối tượng giáo hóa có căn cơ thấp 
khác biệt, điển hình như: 


- Về bố thí, nếu Bồ tát Quán Thế Âm dạy tài thí 
(nội tài và ngoại tài) Pháp thí và vô úy thí, thì Địa Tạng 
Đại sĩ chỉ dạy ngoại tài (không đề cập đến nội tài). Bởi 
vì,với căn cơ tà kiến, bất tín nhân quả, đa tham và đa 
sân, khó cho Đại sĩ Địa Tạng nói cho bố thí thân mạng 
(nội tài), bố thí pháp (họ không hiểu pháp) không tin 
pháp, bố thí ba-la-mật. Họ sẽ từ khước ngay bất cứ pháp 
hành nào đánh mất bản ngã của họ. Địa Tạng đại sĩ, vì 
vậy đã khéo léo dẫn dắt họ đi từ bố thí vì lòng hiếu (vì 
mẹ cha), vì tự thân rồi mới mở nhẹ ra đến bố thí hồi 
hướng về công đức khắp pháp giới. 

- Về trì giới, nếu Bồ tát Quán Thế Âm giới thiệu 
thăng trì giới Ba-la-mật, thì Địa Tạng Đại sĩ chỉ trình 
bày cho họ tránh xa các tội ngũ nghịch, giữ gìn 5 giới 
và 10 thiện giới vì phước báo hưởng an lạc chư Thiên 
chỉ nhằm đưa họ ra khỏi ác đạo. 


- Về Thiền định, nếu Bồ tát Quán Thế Âm dạy định 
Ba-la-mật, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ bày trong hình thức 
nhiếp niệm lễ bái, trì niệm danh hiệu Phật đà một cách 
nhẹ nhàng. Ngay cả việc làm này, Đại sĩ đã phải động 
viên tình thương cứu mẹ, họ mới đi vào thực hiện. 


150 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Về trí tuệ, Bồ tát Quán Thế Âm dạy đến trí tuệ 
Ba-la-mật hay Phật trí; giữa khi Địa Tạng chỉ dạy chánh 
kiến phàm phu. 


- Về nhân quả, kinh Địa Tạng trình bày giáo lý dưới 
hình thức rất thực nghiệm, rất “sự”, mà không diễn giải 
có tính lý thuyết. 


- Về tâm đại từ bi, Bồ tát Quán Thế Âm dạy thắng 
tâm Bồ tát, trong khi kinh Địa Tạng Đại sĩ phải khơi dậy 
lòng từ hiếu đến bố thí và đến hưng khởi đại bi tâm. 


Chủ điểm trong kỹ thuật giảng dạy của Bồ tát Quán 
Thế Âm là khai mở đại tuệ và đại bi, nhưng chủ điểm 
trong kỷ thuật giảng dạy của Địa Tạng đại sĩ là khai 
mở hiếu tâm, thiện tâm và chánh kiến ở cấp độ phảm 
phu. Sứ mệnh của đại sĩ là sứ mệnh độ những chúng 
sanh tội khổ thiếu tín tâm, thiếu trí; do đó, tâm lý ứng 
dụng cần được khế hợp để khai mở đạo tâm dần dân. Vì 
vậy, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên thấy các Phật 
sự trong kinh Địa Tạng rất thiết thực, nằm trong tầm tay 
thực hiện của đối tượng cần được dẫn dắt, khác với kinh 
Kim Cương và Pháp hoa trình bày các Phật sự có tính 
lý tưởng, giả thiết vượt ngoài khả năng của con người. 


Bên cạnh việc chỉ bày các Phật sự khiêm tốn Ấy, 
Địa Tạng đại sĩ lại đánh giá thật cao các công đức của 
Phật sự đó nhằm khích lệ, làm phấn khởi các người 
mới hướng thiện phát khởi chánh kiến và từ tâm. Chính 
chánh kiến và từ tâm mới thực sự là năng lực cứu chúng 
sanh ra khỏi các tội khổ trong hiện tại và tương lai mà 


II 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


không phải là Địa Tạng Đại sĩ hiêu như một nhân vật lịch sử. 


Hiệu năng cứu khổ trên là một vấn đề của thực 
nghiệm, không phải là vấn đề hợp lý chứng kiến những 
tâm niệm và hành vi tội lỗi của đủ các giai tầng xã 
hội, chúng ta mới cảm thấy xúc động chia sẻ sâu xa 
với một số lời dạy trong Kinh Địa Tạng hầu như đi xa 
với nguyên lý nhân quả, bởi các lời dạy ấy trọng điểm 
là nhằm cấp thiết đưa các người tội lỗi ra khỏi những 
vướng mắc của họ trước đã, sau đó mới giúp họ vào 
đúng lý đúng cơ. Ví như một con tàu đang mắc cạn, thì 
việc trước tiên là đưa nó ra khỏi chỗ kẹt đã rồi sau đó 
mới định hướng cho nó. 


Đây là một điểm kỹ thuật vận dụng thiện xảo 
nặng về khế cơ của Địa Tạng Đại sĩ để hoàn thành bổn 
nguyện của đại sĩ dẫn dắt các chúng sanh về chánh đạo 
trong giai đoạn trung gian giữa thời kỳ hai Thế Tôn ra 
đời. 

H. Nhân Quả và Nghiệp Báo 

Giáo lý Nhân Quả và Nghiệp Báo là giáo lý về trí 
tuệ giúp nhận thức đúng quy luật của tâm thức mà hành 
động hầu phát triển thiện tâm và trí tuệ. Nó không phải 
là một pháp môn tu tập. 

Nhân Quả và Nghiệp Báo là một trong các giáo lý 
quan trọng nhất của Phật giáo, nhưng không thể hiểu 
bằng tư duy, trừ ra trí tuệ của Phật (xem Phật Học Khái 
Luận, phần Nhân quả cùng soạn giả). Giáo lý này là căn 


l5 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


bản của đạo đức học Phật giáo, chỉ hướng cho con người 
sống hiển thiện. 


Kinh Địa Tạng đã dành riêng hai chương ba và bốn 
nói đến Nghiệp và Nghiệp báo, dù chưa đi sâu vào luật 
tắt, và không trình bày đủ nhiều khía cạnh tế nhị của nó. 
Đại để kinh đã nêu lên một số nét chính: 

- Tin có nhân quả và chánh tín, biết có nhân quả là 
chánh kiến. Không biết, không tin nhân quả là tà kiến, tà 
tín (phẩm thứ nhất). 

- Thiện nhân quyết định đưa đến thiện quả; ác nhân 
quyết định đưa đến ác quả. 

- Phân biệt có 10 nghiệp thiện, 10 nghiệp ác của 
thân, khẩu và ý. 

- Thánh nghiệp thì ở ngoài thiện và ác (giải thoát 
nghiệp). 

- Nhân và quả đồng loại (phẩm 4). 

- Cùng một nghiệp nhân nhưng có thể có nghiệp quả 
khác nhau (phẩm I1). 

- Cận tử nghiệp quyết định cảnh giới thác sinh, nếu 
trước lúc chết có chánh kiến và hỷ tâm thì sẽ sinh Thiên 
giới, dù trước đó có tạo các ác nghiệp. 

- Người là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự của 


nghiệp (“chí thân như tình phụ tử, cũng đường ai nấy 
đi”). 


153 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Giáo lý này đặt chúng sanh trước tỉnh thần trách 
nhiệm tự thân và trước một sự chọn lựa rõ ràng, thiện 
hay ác, hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng đồng thời cũng 
hé mở niềm hy vọng cho chúng sanh là nghiệp có thể bị 
chuyển hóa, bị đoạn diệt nếu phát triển trí tuệ và từ bi 
về vô ngã. 

Nếu sự thật không có mặt nhân quả, nghiệp báo thì 
vấn đề thiện, ác không được thành lập; Phật giáo hầu 
như không còn gì để nói chuyện với chúng sanh. 


Tại đây, người Phật tử hiện rõ là người chọn điều 
thiện cho mình và người. Chọn điều thiện cho cá nhân 
và tập thể là đưa toàn thể ra khỏi các khổ báo của địa 
ngục và của ác đạo, hoản thành sứ mệnh cứu khổ của 
Địa Tạng đại sĩ. 

Do điểm quan trọng chủ yếu đó, kinh Địa Tạng đã 
dành riêng hai chương giới thiệu Nghiệp và Nghiệp báo, 
và có đề cập đến luật tắt tâm thức ấy qua các phẩm kinh 
còn lại. 


154 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chương II 
NHẬN THỨC TÔNG QUÁT VẺ 
KINH ĐỊA TẠNG 
PHẬT TỬ TU TẬP THEO KINH ĐỊA TẠNG 


Tiết I: 
NHẬN THỨC TỎNG QUÁT VẺ 
KINH ĐỊA TẠNG 


Có một số nguyên tắc để nhận thức kinh điển Đại 
thừa mà chúng ta có thể dựa vào để tìm hiểu sắc thái 
riêng của giáo lý kinh Địa Tạng. 


1. Nguyên tắc khế lý và khế cơ: 
Hai yếu tố thành lập nghĩa kinh là khế lý, khế cơ. 


Nếu chân lý chỉ có một, thì kinh điển Phật giáo chỉ 
nhằm xiên dương cái một ấy. 


Diệu pháp chính là cái một này. Do vậy, không có 


155 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


vẫn đề cao thấp, hay đại, tiểu giữa các kinh về mặt diệu 
lý. Nếu có điểm khác biệt, thì đấy chỉ là sự khác biệt về 
hình thức trình bày, hoặc giả đấy chỉ là sự thiên chấp bộ 
phái. Học diệu pháp, chúng ta phải đứng ngoài các quan 
điểm thiên chấp ấy. 


Về mặt khế cơ rất tế nhị, biểu tượng nhiều điểm 
khác biệt hầu thích ứng với trình độ nhận thức và tâm lý 
người nghe, thích ứng với văn hóa xã hội của thời đại, 
và thích ứng với tiêu đích giáo hóa muốn đạt đến của 
mỗi kinh. Điểm khác biệt giữa các kinh xuất phát từ tỉnh 
thần khế cơ này. Đây cũng là nhân tổ chính phân chia 
phái Phật giáo và đưa đến thời kỳ phát triển Đại thừa. 


2. Nguyên tắc cứu độ: 


Tinh thần đặc biệt của Đại thừa là nêu lên lòng đại 
bi cứu độ chúng sanh làm lý tưởng. Pháp hành chính là 
Lục Độ Ba-la-mật. 


3. Nguyên tắc phương tiện quyền xảo: 


Tinh thần phương tiện quyền xảo được vận dụng 
để đưa nhiều căn cơ vào giải thoát là một sắc thái giáo 
hóa nổi bật của Đại thừa. Đại thừa trở nên khó hiểu, khó 
nắm là do tỉnh thần phương tiện này. Người học đạo khó 
nhìn ra mục tiêu thực sự ở đây. Tuy nhiên, nhờ nguyên 
tắc khế lý mà chúng ta có thể đi vào được nghĩa kinh. 


4. Nguyên tắc diễn đạt biểu tượng: 


Một số hình ảnh và ngôn ngữ Đại thừa thường là 


156 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


biểu tượng để biểu tượng hóa những gì mà tư duy không 
thể đặt chân tới được. 


Từ 4 nguyên tắc trên, chúng ta đi vào nhận định 
tổng quát về kinh Địa Tạng. 


I. Phần ngôn ngữ biểu tượng 


Mở đầu khung cảnh thuyết pháp, kinh Địa Tạng 
giới thiệu các hình ảnh vượt hắn ra ngoài tầm nhận thức 
của tư duy hữu ngã, rất là siêu thực: Như phần giới 
thiệu thính chúng vân tập, hảo quang và âm thanh của 
Thế Tôn. Các hình ảnh biểu tượng ấy nhằm giới thiệu 
tuệ giác và thần thông của Thế Tôn, giới thiệu thực tánh 
vô ngã, và nhằm dựng lên niềm tin cùng gây sự chú ý 
nơi chúng đương cơ. Tại đây chúng ta không thể đồng 
hóa ngôn ngữ này với ngôn ngữ thiết thực của kinh điển 
Nam tạng. 


Một số danh hiệu Phật Đà và Bồ tát không hắn là 
chỉ những nhân vật lịch sử, mà chỉ là tượng trưng như 
Giác Hoa Hịnh Tự Tại Vương, Thanh Tịnh Liên Hoa 
Mục, Văn Thù, Phố Hiển v.v... 


Các con sô vô tận, vô lượng chỉ thời gian và không 
gian là nói vê thực tại ở ngoài vùng tư duy. 


Những diễn đạt về nỗi thống khổ của chúng sanh 
cũng mang nghĩa tượng trưng, do vì hình thức cảm thọ 
khô đau của mỗi chúng sanh khác nhau, và do khái niệm 
khổ đau của con người khác với chúng sanh ở địa ngục 
(ngôn ngữ con người không thể nói lên được). 


157 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Một số ngôn ngữ diễn đạt bao hàm ý nghĩa vừa cụ 
thể vừa tượng trưng, như lễ bái, tôn kính, thọ trì, đọc 
tụng, trì niệm danh hiệu Phật Đà và chư Bồ tát v.v... 


H. Đối tượng giáo hóa chính của Địa Tạng đại sĩ 


Địa Tạng đại sĩ, qua kinh Địa Tạng, đã giáo hóa 
chúng sanh giới hạn trong một số căn cơ thấp. Thế Tôn 
ký thác trọng trách cho đại sĩ dẫn dắt chúng sanh ra khỏi 
ác đạo để hướng về niết bàn trong giai đoạn ác trược 
giữa thời điểm hai Thế Tôn ra đời. Thế Tôn Di Lặc sẽ 
giáo hóa họ ở giai đoạn cuối. 

- Chúng sanh mà Địa Tạng đại sĩ đã trực tiếp giáo 
hóa là thuộc hàng tà kiến, không tin nhân quả, phi báng 
chánh pháp, độc căn. 


- Phẩm kinh thứ tư, trang 166, xác định: Địa Tạng 
đại sĩ ở lại sinh tử để dạy các chúng sanh đang làm ác 
và đang chịu khổ báo; dạy pháp môn thập thiện giới là 
căn bản. 

Qua đó chúng ta thấy rõ sứ mệnh của Địa Tạng đại 
sĩ là đưa chúng sanh vào thiện đạo để có điều kiện thuận 
lợi hành giải thoát. 

II. Giáo lý chủ yếu được kinh Địa Tạng giới thiệu 

Để dẫn dắt chúng sanh từ vùng ác kiến, ác hạnh ra 
khỏi tăm tối của vô minh dày đặt, đại sĩ đã chỉ dạy họ 
hiểu đạo, bố thí tài vật, giữa năm giới, mười thiện giới, 
chiêm lễ, cúng dường và tô họa hình ảnh Phật, Bồ tát, 


158 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tụng đọc kinh điển Đại thừa và hiểu tin nhân quả. 
IV. Tỉnh thần giáo hóa phương tiện thiện xảo 


Đề chúng sanh thực sự được lợi ích, Địa Tạng đã 
phương tiện giảng dạy cho khế hợp với khả năng tiếp 
thu giới hạn, với tâm lý vị kỷ, và với ý chí giải thoát 
chủ yếu của đối tượng. 

1. Thích ứng với khả năng tiếp thu: Với đối tượng 
giáo hóa đây si mê ấy, Địa Tạng đại sĩ đã không trình 
bày Tứ Đế, Nhân quả... với ngôn ngữ diễn giảng; đã 
không giới thiệu vô ngã và các “Ba la mật” mà đã phơi 
bày cụ thể sự thật của khổ đau và hạnh phúc của tam 
giới băng hình ảnh sống động để đối tượng giáo hóa trực 
tiếp quan sát và chiêm nghiệm. Các vị đại diện cho cảnh 
giới của mình nói lên sự thật của nghiệp nhân và nghiệp 
quả hầu đánh thức chúng sanh. Sự thật ấy đại để là: 

- Địa ngục có vô số cực hình thống khổ, không có 
lối thoát là hậu quả của tà kiến, bất tín Nhân quả, và ác 
hạnh. 

- Loài người với tâm lý bất định, thay đối theo điều 
kiện sống; khi thiện khi ác. Nếu sống thiện sẽ được sanh 
Thiên giới, nếu ác, sẽ đọa địa ngục, ác đạo. 


- Chư Thiên thì tuổi thọ dài, dung sắc đẹp với nhiều 
lạc thú hạnh phúc. Nếu thiếu chánh kiến tu tập, sau khi 
hết tuổi thọ thì sẽ rơi xuống ác đạo. 


- Chư Thánh hiền với trí tuệ và từ tâm rộng lớn thì 


159 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


an trú giải thoát. 

Qua hình ảnh sự thật của khổ và lạc đó, kinh Địa 
Tạng vừa khích lệ các ác chúng sanh hành thiện hạnh, 
vừa cảnh giác chư Thiên thấy rõ thiên giới là do nghiệp 
sinh, là vô thường, là không thật để giác tỉnh tu tập đi 


lên. 


Kinh mở rộng ra trước mắt chúng sanh một phương 
trời mới đầy hạnh phúc và giải thoát chân thật của đại 
trí và đại bi. 

Phương thức giảng dạy trên rất là thực tế, sống động 
và vận dụng tâm lý rất thiện xảo. 

2. Thích ứng với tâm lý vị kỷ và tâm lý bất thiện: 

Với chúng sanh lòng đầy vị kỷ, phóng dật không dễ 
gì thuyết phục họ hướng thiện bằng ngôn ngữ thuần lý 
thiếu tính tác động nói về giáo lý giải thoát. Vì vậy Địa 
Tạng đại sĩ đã kiên trì giáo hóa với kỹ thuật giáo hóa 
thiện xảo đi qua từng bước thuyết phục, dẫn dắt. 

- Điều trước tiên và mạnh nhất có thể thuyết phục là 
khơi dậy trong họ tình thương cha mẹ, ân nhân lớn của 
họ, để đưa họ vào hiếu đạo, lo nghĩ đường cứu mẹ cha 
thoát khổ báo địa ngục. Đại sĩ trao cho họ quyết định 
đầu tiên ấy để khởi đầu tách tự thân ra khỏi ác đạo. Đại 
sĩ đã khéo léo gợi ý răng mọi người đều rơi vào tội lỗi 
một cách nào đó: “Nhất tâm động niệm vô phi thị tội”. 
Nghĩa là cha mẹ đã và sẽ rơi vào tội báo. 


160 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Tiếp đến, đại sĩ chỉ cách cứu khổ mẹ cha bằng bố 
thí, bằng hành các thiện nghiệp cho họ. Thế là đã dẫn 
dắt họ đi bước thứ hai tách xa khỏi đường ác đạo. 


- Trong khi hành thí, thoạt đầu là vì cứu mẹ cha, và 
vì tự thân (hay nhân danh hạnh phúc của mình và mẹ 
cha mà làm việc bố thí). Đại sĩ từ đây hướng tâm họ vì 
thương người mà bố thí phước đức sẽ lớn hơn; nếu hồi 
hướng công đức ấy về khắp pháp giới chúng sanh thì 
phước đức sẽ vô lượng, sẽ lợi ích nhiều cho mình và cho 
cha mẹ. Vậy là đại sĩ đã đưa họ đến bước thực hành thứ 
ba xa khỏi đường ác, vào đường thiện một cách nghiễm 
nhiên. 

- Việc trì giới, chiêm lễ tôn tượng, đọc tụng tôn 
kinh ... cũng được hướng dẫn theo hình thức trên. 


Đến đây, đại sĩ đưa họ vào sâu công đức bằng cách 
hành thiền và tu tập thân trên cơ sở Giới, Định, Tuệ. Thế 
là dẫn họ theo hình thức trên. 


Họ đi từng bước kinh nghiệm tự thân qua hành sự 
và nhân ra tính giải thoát của giáo lý Phật giáo bằng 
chính kinh nghiệm tự thân. Tại đây, họ dễ dàng tiếp thu 
các giáo lý giải thoát và dễ tự mình thực hiện. 


Đây là một quá trình giảng dạy đạo giải thoát bằng 
cách dẫn thân thăng vào hành sự một cách khéo léo, 
không cần giảng giải quanh co, và không sợ bị khước từ. 

Nếu dạy từ đầu bố thí không mong cầu, hay bố thí 
vô chấp thủ, thì sẽ mất hết tác dụng thuyết phục, đại sĩ 


ló1 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


Địa Tạng sẽ không thi hành được sứ mệnh độ khổ của 
Đại sĩ. 


Cuối cùng, Đại sĩ vẫn đưa họ đến đích mong muốn; 
mở rộng từ bi và trí tuệ tu tập Giới, Định, Tuệ. Thiện 
xảo phương tiện là thế. 


Tương tự, khi dạy tu thiền định, đại sĩ giản dị bảo 
họ nhiệt tâm cầu nguyện, chiêm lễ và trì niệm danh hiệu 
Phật và danh hiệu chư Bồ tát. Nhưng thực sự nội dung 
của việc làm đó đã dẫn đến kết quả phát khởi niệm lực 
và định lực. 


Đến đây, thì họ nhận ra rõ con đường giải thoát của 
mình và người và hạ quyết tâm tự mình thực hiện. 


3. Thích ứng với ý chí yếu kém: 


Nếu Đại sĩ nói thắng mục đích giải thoát sau cùng 
cho các căn cơ thấp ấy nghe, hoặc giả trình bày trong 
một lúc hết lộ trình giải thoát dài đăng đẳng phải trải 
qua, thì sẽ thất bại trong sứ mệnh cứu khổ của Đại sĩ. 
Họ sẽ vì thấy không thiết thực để chấp nhận, và họ sẽ từ 
chối vì thấy khó khăn và mệt mỏi, chán nản; thôi cứ phó 
mặc cho dòng sanh tử khổ đau nhận chìm, hay cuốn trôi 
mà còn thấy dễ chịu hơn. 


Địa Tạng Đại sĩ đã khéo léo chọn phương pháp 
giới thiệu đến từng chặn đường nỗ lực vừa phải với 
quyết tâm và khả năng thực hiện của họ. Thế nào để họ 
thấy hợp lý và thích thú, phẫn khởi khi chấp nhận. Vì 
thế, Đại sĩ mở ra trước mắt họ nhiều tầng trời đầy hạnh 


162 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phúc và lạc thú, hứa hẹn việc thiện họ sắp làm; vừa đặt 
ra chung quanh họ những chảo dầu sôi, những đống lửa 
hồng, những cực hình... đang chờ đợi họ, nếu họ không 
đi vào các thiện nghiệp. 


Hắn là họ chọn lựa đi trên đường thiện nghiệp, mà 
không tiếc nuối quay lại biển khổ mênh mông tăm tối ở 
đẳng sau. 


Chờ cho đến khi con tàu tâm thức của người họ rời 
ga, Đại sĩ mới bắt đầu nhẹ nhàng chỉ rõ hướng phát triển 
của chánh kiến và từ bi. Nhờ có chánh kiến và từ bi, họ 
hiểu rõ họ cần phải đi về đâu để dừng chân lại các ga 
tàu trung gian, hầu đến ga cuối cùng, nơi mà Thế Tôn 
Di Lặc đang chờ đợi để chỉ dạy trực tiếp vô ngã và các 
Ba-la-mật. 


Kỹ thuật giáo hóa ấy là nghĩa “ hóa thành” ở kinh 
Pháp hoa, nhưng còn ở cấp độ giải thoát thấp. Đó là 
tỉnh thần giảng dạy phương tiện rất thiết thật và thiện 
xảo của Địa Tạng Bồ tát. 

Tại đây, chúng ta không phải ngạc nhiên thắc mắc 
trước một ít lời Kinh Địa Tạng hầu như có thể đặt thành 
nghi vẫn, như là: 

- Kinh nói thân nhân bị đọa lạc về báo mộng cho 
người dương thế... (phẩm 6, tr.194). 

- Kinh nói rõ nghiệp nhân nào thì đưa đến nghiệp 
quả nảo... (phẩm 4, tr175-176) trong khi nghiệp quả 
đến không hăn như vậy. Người đã bị đọa làm sao trở lại 


163 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


được? Như người bị tù chung thân làm sao trở về với 
gia đình được? Mà họ trở về băng cách nào? 

- Các nghiệp trung gian có thể thay đối nghiệp quả. 

Kỹ thuật giảng dạy trên có khi rơi vào nghĩa phương 
tiện, nghĩa là đi hơi xa tính thần khế lý. Nhưng điểm 
chọn lựa ở đây của Kinh Địa Tạng là: Để kéo con tàu ra 
khỏi mắc cạn đã, rồi sẽ định hướng cho nó, như kinh đã 
dạy tiếp: 

“ Đường ai nấy đi...” (tr.184). 

(Theo luật nhân quả không ai cứu được ai, không 
thể trả thế người vay). 

Hướng giáo lý mà kinh định giới thiệu thực sự là: 

- Hiểu đạo, 

- Bồ thí và trì giới, 

- Phát triển trí tuệ và từ bi. 

Hầu đưa nhân loại, chúng sanh về an lạc, hạnh phúc 
và giải thoát của tự thân. 

Qua Kinh Địa Tạng, Thánh Mẫu Ma Gia đã nhận 
được những lợi ích giải thoát nào? Thời pháp Địa Tạng 
bốn nguyện là thời phát Thế Tôn nói, cho Thánh Mẫu 
Ma Gia ở Đao Lợi thiên nhưng tại sao lại đề cập nhiều 
đến các tội khổ ở địa ngục và các tội nhân của loài 
người? (Đấy là vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây. 


164 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Như đức Thế Tôn dạy trong kinh Đại Nghiệp Phân 
Biệt, Trung Bộ kinh II, số 36 (Hán tạng: Phân biệt đại 
nghiệp kinh, trung 4 ởm số 171; đại 1,706b) rằng chư 
Thiên sau khi hết tuổi thọ, nếu không có chánh kiến về 
Phật pháp thì phần lớn rơi xuống ba đường dữ; tất ít 
được làm người, và rất ít sinh về cõi trời thấp hơn. Sự 
thật này chỉ có chư Thế Tôn biết qua thiên nhãn thanh 
tịnh. Do đó, khi phơi bày cảnh thống khô ở địa ngục và 
tội lỗi ở trần gian là gián tiếp để chư Thiên giác tỉnh mà 
phát khởi tâm tu tập giải thoát, nuôi dưỡng trí tuệ và từ 
bị. 

Ở cõi Trời, vốn là cảnh hóa sinh, không già, không 
bệnh, thọ mệnh lâu dài, dung sắc đẹp và đầy lạc thú, 
chư Thiên sẽ dễ ngủ quên trong thường kiến, không nhận 
ra tính chất tạm bợ, không thực và vô thường. Khi tất cả 
các cảnh giới được mở ra trước mắt chư Thiên, là khi đã 
nói lên rõ ràng tất cả tam giới là do nghiệp lực sinh; nó 
là vô thường, không thật. Khi cảnh giới thống khổ địa 
ngục hiện rõ, thì chư Thiên liền kinh sợ mà phát khởi 
tâm tu tập trí tuệ hầu sau khi mạng chung không phải bị 
đọa lạc. 

Khi các cảnh giới chư Thiên cao hơn xuất hiện là 
khi hé mở niềm tin và phấn khởi và cho chư Thiên tu 
tập để có thể sinh về cõi trời cao hơn. 

Khi chiêm ngưỡng tôn dung Thế Tôn, chư Phật và 
chư Bồ tát, chư Thiên thấy ngay có kết quả giải thoát 
lậu hoặc (giải thoát sinh tử) để hưng khởi lòng tin và 


165 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


quyết tâm giải thoát. Đồng thời trước đại thần lực của 
các ngài, chư Thiên bỗng nhận ra cái thấp thỏi, mỏng 
manh và bé nhỏ của các cung Trời mà sinh tâm nhàm 
chán cảnh Trời, xa lìa chấp thủ, thường kiến. 


Khi nghe chư Bồ tát thuật lại con đường tu tập giải 
thoát và độ sinh của quí ngài, chư Thiên liền nhận ra 
một đạo lộ dẫn đến tuệ giải thoát tối thượng. 


Rồi ngoảnh lại, hình ảnh vô thường và thống khổ 
của loài người và địa ngục đánh mạnh vào tâm thức có 
thể kích động Thánh Mẫu và chư Thiên phát khởi đại bi 
tâm cứu độ. 

Vô thường đối với con người chỉ là hình ảnh bình 
thường, ít gây niềm xúc động và chấn động mạnh tâm 
thức của họ. Đấy là biến cố lớn của nhận thức chư 
Thiên, có tác dụng vừa cảnh giác vừa đánh thức dậy 
trí tuệ, như tiếng hót của chim thức dậy cả bình minh. 
Niềm ray rứt về sinh tử lại trở về thúc giục chư Thiên 
chuyên hướng nhìn và hướng sống. 


Khi tất cả tiếng nói cần thiết trên vừa nói xong, thì 
thời thuyết Pháp Địa Tạng Bốn Nguyện cũng vừa chấm 
dứt. Tất cả hội chúng đều trở về bốn độ. 


Đó là thời Pháp băng hình ảnh rất thực, rất sống mà 
Thế Tôn đã thuyết giảng cho Thánh Mẫu và chư Thiên, 
không giống với thời kinh Tứ Đế và vô ngã tại Lộc 
Uyên, nhưng đã nói lên cùng một nội dung, cùng một 
tiếng nói về đạo lộ giải thoát. 


1ó6 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


TIẾT II 
QUA KINH ĐỊA TẠNG 
PHẬT TỬ CẢN TU TẬP GÌ? 


Nỗ lực tìm hiểu giáo nghĩa kinh Địa Tạng là để có 
một nhận thức đúng hơn về con đường giải thoát được 
trình bày qua kinh hầu để tu tập đúng pháp theo lời dạy 
của Thế Tôn, và qua các bước dẫn dắt của Địa Tạng đại 
SH, 

Khi đã rõ Địa Tạng là nguồn chân tâm, thì bổn hạnh 
của Đại sĩ đúng là việc tu tập của tự thân mình phát 
triển các thiện tâm đi về tuệ giác giải thoát. 

Việc đầu tiên của người Phật tử là quay trở về chính 
mình để trừ bỏ ác kiến, ác niệm và ác hạnh. 


Trừ bỏ ác kiên là rời xa các tin tưởng thân quyên, 
mê tín, dị đoan; rời xa các thái độ câu xin, vọng ngoại 
(thuộc vê bôn nguyện); rời xa châp thường, châp đoạn. 


Trừ bỏ ác niệm là rời xa các tưởng nghĩ gây tôn hại 


167 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 
cho mình và người, rời xa các ham muốn tội lỗi, rời xa 
sân hận. 


Trừ bỏ ác hạnh là tránh không làm 10 ác nghiệp 
(của thân, khâu và ý); không làm nghề bói toán, không 
buôn bán ma túy v.v... 

Đó là bước nỗ lực thực hiện lời dạy: Chư ác mạc 
tác (không làm mọi việc ác). 


Bước tu tập thứ hai là thực hiện Hiểu đạo theo 
lời Phật dạy là bố thí, giữ gìn 5 giới cắm, mười thiện 
nghiệp (của thân, khẩu và ý). Đây là bước thực hành lời 
dạy: 


“ Chúng thiện phụng hành” (làm mọi việc lành). 


Song song với hai bước tu tập trên là học hỏi giáo 
lý để có chánh kiến về Phật pháp. Với các Phật tử có 
khả năng trí tuệ và ý chí, thì nỗ lực tu tập bước thứ ba: 


- Phát triển lòng từ và bi 
- Tu tập thiền định 


- Phát triển Thiền quán vô ngã hầu để đoạn trừ hết 
tham ái, chấp thủ, vô minh. 


Đây là bước tu tập giải thoát sau cùng: “ Tự tịnh kỳ 
ý” (làm thanh tịnh tâm ý). 


Song song với nỗ lực thực hiện ba bước giải thoát 
trên, trong điều kiện có thể thì Phật tử phát tâm độ tha: 


168 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Giúp tha nhân đi ra khỏi khổ đau về thể chất. 
- Giúp tha nhân đi ra khỏi khổ đau của tình cảm, tâm lý. 
- Giúp tha nhân hiểu rõ về đạo giải thoát. 


Thực hiện được như vậy, đúng như vậy thì quả thực 
chúng ta không phụ ân giáo hóa của Thế Tôn, và ân hộ 
trì của Địa Tạng đại sĩ và chư Bồ tát. 


Toàn bộ giáo lý Phật giáo, dù được trình bày từ 
cuốn kinh nào, là dành để cho chúng ta học, hiểu và 
hành chúng. Chúng ta không thể chờ đợi gì khác hơn 
thế. 

Con đường giải thoát là con đường loại trừ các nhân 
tố của khổ đau, sinh tử. Tự Nó là tích cực và trí tuệ, 
đem lại an lạc cho nhân loại và chúng sanh. 

Đó đích thực là bốn nguyện, bốn hạnh, bổn thệ của 
Địa Tạng Đại sĩ vậy. 


Chùa Tường Vân 


Thích Chơn Thiện 


169 


Tư Tưởng Hinh Địa Tạng 


LỜI DẦNG 

Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, đấng Pháp vương vô 
thượng, con cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn, đẳng toàn 
giác, đã mở rộng đường giải thoát cho chúng con và cho 
đời. 

Lời dạy của Thế Tôn vô cùng thiết thực và thậm 
thâm. Hiểu biết bé bỏng của con làm sao đến được 
nghĩa sau cùng! 


Viết vê lời dạy của Thế Tôn con vô cùng ngân ngại. 
Con xin thành kính sám hối về những hạn hẹp của con 
được trình bày trong cuốn sách này. 

Điểu duy nhất con mơ ước là kinh dâng lên Thế Tôn 
lòng quy ngưỡng của con trọn đời và trọn kiếp luân hồi 
và mong được trực tiếp nghe lời dạy của Thế Tôn từ kim 
khẩu. Ngưỡng mong được hộ trì. 

Cùng tử, 


Tỷ kheo Thích Chơn Thiện 


170 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA 


71 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


172 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ năm 1961, chúng tôi may mắn được cô Đại lão 
Hòa Thượng thượng Trừng Hạ Thông, hiệu Tịnh Khiết, 
chỉ dạy giáo lý Nhất thừa qua những tháng ngày hành 
Sa di hạnh. Đến năm 1964, chúng tôi mới thực sự đi vào 
tham học giáo nghĩa Đại thừa, A4 hàm và Pàli Nikàya 
dưới sự chỉ dạy của chư tôn túc trong Giáo hội, và đi 
từng bước học hỏi cẩn trọng. 


Từ lâu, chúng tôi đã có nhiễu suy nghĩ về phần giáo 
lý căn bản của các bộ phái Phật giáo, nhưng chưa dám 
trình bày hiểu biết thô thiển của mình trong bất cứ một 
công trình biên thảo nào. 


Nhiều năm trở lại đây, chúng tôi có nhân duyên phụ 
trách một số giờ dạy Phật học ở Đại học Phật giáo, đã 
có dịp nghe nhiễu tiếng nói khác nhau của các hệ phái 
Phật giáo và có dịp đối chiếu. 

Đầu năm 1985, nhân dịp trủ ở chùa Linh Sơn, Đà 
Lạt, chúng tôi có thì giờ đi sâu vào trầm tư giáo lý Nhất 
thừa, và khởi sự viết tập Tư tưởng Pháp hoa này. 

Với ý hướng tìm đến cái nhìn thống nhất giáo lý các 
hệ phải dựa vào niềm tin rằng sự thật của các pháp lý 


173 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


không hệ có hai, chúng tôi phấn khởi đọc lại từng dòng 
kinh Pháp hoa và mạnh dạn viết ra những suy nghĩ của 
mình. 


Bấy giờ lòng vẫn chưa dứt hết hoài nghỉ về tình 
trạng có thể có một số ngôn từ xen kẽ vào nguyên bản 
qua nhiều thế kỷ truyền bá vì các lý do ấn loát, xã hội 
wụ.. nhưng vẫn đi đến quyết định giới thiệu tập tư 
tưởng này đến quỷ Phật tử để có thêm tài liệu tư duy 
giữa nhiều tiếng nói Pháp hoa hiện nay, trong khi chờ 
đợi các công trình biên thảo Pháp hoa của các bậc 
Thượng trí. 


Rát mong chư tôn túc và các bạn đọc hỷ xả trước 


những thiếu sót mà tập sách này khó tránh khỏi. 


Xin chân thành cảm tạ và xin trân trọng đón nhận 
những ý kiến bố khuyế!. 


Trân trọng, Đà Lạt, PL. 2529, 1985 


Tỷ kheo Thích Chơn Thiện (5iên soạn) 


174 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chương Ï 
I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP 


Theo tài liệu lịch sử Phật giáo của Nguyễn Lang, tài 
liệu trích dẫn của Walpola Rahula trong “Theravada and 
Mahayana” giảng tại Kuala Lumpur, và một số tài liệu 
phô biến đương thời, thì Phật giáo Đại thừa có mặt tại 
Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch 
đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. 


Kimura Taiken thì cho rằng thời kỳ Đại thừa là thời 
kỳ phát triển các bộ phái, xuất hiện rõ rệt vào khoảng 
thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, dựa vào các tài liệu trước 
tác ở Ấn và các tài liệu phiên dịch của Hoa. Tuy nhiên, 
về hình thức phát triển Đại thừa thì có thể tin là vào 
khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch. Về nơi phát triển Đại 
thừa đầu tiên theo các tài liệu vừa dẫn có hai ý kiến 
khác nhau : một ý kiến ghi nhận Đại thừa phát triển ở 
Nam Ấn; một Ý kiến cho rằng Đại thừa phát triển ở cả 
Nam và Bắc Ấn. Chúng ta có thể tin rằng ở Ấn các tư 
tưởng bộ phái thường phát triển trong từng khu vực khác 
nhau, từ đó ta có thể kết luận Đại thừa xuất hiện ở Nam 


175 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


và Nam Trung Ấn, nơi đã có các trung tâm lớn nghiên 
cứu Đại thừa. 


Nếu nói về kinh điển Đại thừa là các công trình 
phát triển về sau, thì hắn Đại thừa không do chính Đức 
Phật thuyết giảng, mà do chư Tổ kiết tập, trước tác. Vậy 
ai là tác giả của mỗi kinh Đại thừa? của Pháp hoa? 


I. Các kinh Đại thừa vẫn mở đầu bằng câu: “Như 
thị ngã văn...” là xác định do Tôn giả A Nan trùng 
tuyên những gì Đức Phật đã dạy. Như thế là không thể 
hỏi ai là tác giả? 

2. Dựa vào sử liệu, kinh Pháp hoa vốn không do 
Phật thuyết, vậy tại sao kinh chép: “Như thị ngã văn...”? 
Đây là chỗ gút mắc của vấn đề. 


Chúng ta không thê phủ nhận sự thật lịch sử, nghĩa 
là không thể chấp nhận kinh Pháp hoa do Phật thuyết. 
Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận nội dung các 
lời dạy trong kinh là không phù hợp Phật ý. 


Do vì lời kinh phù hợp với các giáo lý truyền thống 
nên có thể được xem là do Phật thuyết. Chư Tổ không 
dám nhận lãnh trách nhiệm chuyển bánh xe Pháp. Vả lại, 
bảo kinh do Đức Phật dạy sẽ khơi dậy được niềm tin 
pháp sâu xa trong tâm người học hỏi vả tu tập kinh hơn. 


Do nhằm xây dựng niềm tin Pháp ấy cho đời nên 
kinh Đại thừa được chư Tổ kết tập dưới hình thức Phật 
thuyết. 


176 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Một nghĩ vấn khác lại được nêu lên : Nếu Pháp hoa 
phù hợp với giáo lý truyền thống, có nghĩa là không có 
nội dung nào mới mẻ hơn, thì do động cơ nào khác mà 
Pháp hoa ra đời? 


Lời đáp chính là nội dung tư tưởng, chủ trương và 
quan điểm của Pháp hoa mà bản kinh sẽ lần lượt giới 
thiệu. 


Có ý kiến cho răng, Pháp hoa ra đời là vì giáo 
nghĩa thâm diệu của kinh, thâm diệu hơn và rốt ráo hơn 
giáo nghĩa của 4 hàm và của Pàli Nikàya, bởi vì Pháp 
hoa được gọi là Pháp hương. 


Luận điểm này, ý kiến này không thể đứng vững. 


Nếu chân lý chỉ có một thì chỗ giáo nghĩa thâm áo 
nhất của Pháp hoa cũng chính là chỗ thâm thúy nhất của 
Nihàya và A hàm. 


Lại có ý kiến cho rằng thời kinh Pháp hoa được 
Đức Thế Tôn giảng trước lúc nhập diệt nên giáo nghĩa 
hắn là sâu xa hơn giáo nghĩa Tứ để (thời pháp đầu tiên 
được giảng tại Lộc uyền), và sâu xa hơn giáo nghĩa của 
năm uấn và vô ngã (thời pháp thứ hai, cũng tại vườn 
Lộc uyễn). 


Luận điểm này cũng thế, không thể đứng vững. 
Nếu năm huynh đệ đầy trí tuệ và ý chí giải thoát của 
tôn giả Kiều Trần Như tại Lộc uyên không thể nghe và 
lãnh hội được giáo nghĩa Pháp hoa, nhất là khi đã chứng 
đắc A-la-hán, thì những thế hệ về sau đầy vọng niệm 


lWØ; 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


như chúng ta làm sao có thể nghe và lãnh hội diệu pháp 
của Pháp hoa? Nếu chúng ta không thể nghe và lãnh 
hội diệu pháp của Pháp hoa thì vẫn đề truyền bá giáo 
nghĩa Pháp hoa có còn là vấn đề cần thiết và ý nghĩa 
nữa không? Đấy là chúng ta chưa đề cấp đến thực chất 
của giáo lý tứ đế cũng hết mực thâm áo. 


Cũng có nhận xét cho rằng Pháp hoa có một số nét 
giáo lý mới mẻ, với ngôn ngữ thời đại, khác với Nikâya 
và A4 hàm. 

Điểm này thì hắn phải có, ít nhất là thế, nên kinh 
Pháp hoa mới ra đời. 


Điểm đặc biệt của Pháp hoa, tương tự như kinh đại 
thừa nói chung, ở đây là : “triển khai rộng rãi và phổ 
cập đến quần chúng các giáo lý rất nền tảng truyền 
thống vốn có, hay có mầm trong kinh tạng Mikàya và A 
hàm. 


Tại đây, trước khi tìm hiểu giáo nghĩa Pháp hoa, 
chúng ta cảm thấy tương đối ổn định đi đến một số kết 
luận để giới thiệu một số nét tổng quát về kinh Pháp 
hoa như sau: 

l. Pháp hoa ra đời sớm nhất là vào thế kỷ thứ 
nhất trước Tây lịch, do yêu cầu phát triển của Phật giáo 
đương thời tại Ân Độ mà nhiều khảo cứu về lịch sử phát 
triển tư tưởng Đại thừa có đề cập. 

2. Không đặt ra vấn đề tìm hiểu tác giả của kinh 
Pháp hoa. 


178 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


3. Đọc kỹ toàn bộ kinh Pháp hoa với những vẫn 
đề mà Pháp hoa đặt ra để giải quyết, như là Phật tánh, 
Nhất thừa v.v... và liên kết với bối cảnh văn hóa và tư 
tưởng Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai Tây lịch đến 
thế kỷ thứ tư, thứ năm sau Tây lịch, với sự tranh chấp 
quyết liệt với ảnh hưởng Phật giáo (xem lịch sử tư tưởng 
Ấn Độ), chúng ta có thể hình dung ra các động cơ thúc 
đây Pháp hoa ra đời. 


: Chẳng hạn, ngoại đạo lập luận để chống đối Phật 
giáo rằng: 

* Con người không thê thành Phật. 

* Đạo Phật là yếm thế, tiêu cực, bi quan ... 


* Đạo Phật làm tiêu hủy mầm sống trong chủ trương 
diệt dục ... 


- Chăng hạn, đương thời triết lý phát triển mạnh và 
đề cao tiếng Phạn (Sanskrit).... 


- Chăng hạn, bấy giờ Phật giáo có mặt nhiều hệ 
phái với nhiều chủ trương khác nhau, mâu thuẫn, tranh 
chấp v.v... 

Giữa bối cảnh đó, Pháp hoa có hai sứ mệnh nỗi bật 
thể hiện qua 28 phẩm kinh: 

- Đoàn kết, thống nhất quan điểm giáo lý của các 
hệ phái Phật giáo để đi đến thống nhất sinh hoạt, dập tắt 
các tranh chấp, xung đột xảy ra giữa các hệ phái Phật 
giáo, đồng thời xiên dương Chánh Pháp. 


179 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


4. Hiển nhiên trong điều kiện hiện tại rất khó cho 
chúng ta có các sử liệu giới thiệu rõ hơn về sự ra đời 
của Pháp hoa. Cả khi có nhiều sử liệu viết về Pháp hoa 
thì chúng ta cũng khó xác định được giá trị chính xác 
của các sử liệu đó, khi mà Pháp hoa được kiết tập như 
kinh Phật thuyết, mà không phải là một công trình tư 
tưởng, khảo cứu như các công trình khác ở đời. 


Vì vậy, trong tập tư tưởng này chúng tôi chỉ tập 
trung vào nội dung tư tưởng của chính bản kinh, mà 
không nỗ lực sâu vào việc tìm hiểu xuất xứ. 


H. VỀ CÁC NGUYÊN BẢN PHẠN VĂN CỦA PHÁP HOA 


Hiện nay có nhiều nguyên nhân Phạn văn khác nhau 
cả về số lượng phẩm kinh lẫn về bút pháp, văn thể mà 
chúng ta chưa có điều kiện để tham cứu, đối chiếu. Bản 
mà Burnouf dịch ra Pháp văn và bản của Pháp sư Cưu- 
ma-la-thập dịch ra Hán văn có 27 phẩm (không có phẩm 
Đề bà đạt đa). Bản dịch của Pháp sư Cưu-ma-la-thập về 
sau được đưa thêm vào phẩm Đề bà đạt đa do sư Pháp 
Hiển, môn đệ của Cưu-ma-la-thập, thành 28 phẩm ( theo 
Junjro Takakusu ). Có nơi nguyên bản không có tác 
phẩm Tựa. Có ý kiến cho răng phẩm Tựa có thể do một 
pháp sư Trung Hoa sáng tác với lỗi hành văn Trung Hoa 
rất nhuyễn tóm tắt 27 phẩm kia. 

Có một số nguyên bản có số lượng phẩm kinh ít 
hơn 27 phẩm. Có thể Pháp hoa, qua thời gian truyền bá, 
có nhiều pháp sư sáng tác, thêm bớt, nên có một số điểm 
giáo lý thiếu tính nhất quán theo chủ trương Nhất thừa. 


180 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chúng tôi viết tập tư tưởng này dựa vào hai bản 
dịch Anh ngữ của Senchu Murano dịch từ Hán văn của 
Pháp sư Cưu-ma-la-thập, và bản dịch của H.Kern dịch từ 
một bản Phạn văn. 


HIL NGHĨA TÊN KINH 


Tên kinh là Saddharma — Pundarika Sutra. Pháp sư 
Pháp Hộ dịch là Chánh Pháp hoa kính; Pháp sư Cưu- 
ma-la-thập dịch là Diệu pháp liên hoa kính. Tên kinh nói 
gọi là Pháp hoa. 


Theo truyền thống Phật giáo, hoa sen là biểu tượng 
của chân lý, diệu pháp, vô nhiễm. Cũng thế, thật tướng 
của thế gian vốn ở ngoài tướng trạng của tham ái và 
chấp thủ. Thật tướng thường trú, vì thế được biểu tượng 
bằng Diệu pháp liên hoa. Tên kinh đã gói trọn nội dung 
cho rằng tất cả chúng sinh có thể giải thoát trọn vẹn 
giữa dòng đời ác trược, đã giới thiệu giáo lý Nhất thừa 
vượt khỏi các chủ trương quan điểm. 


IV. NỘI DUNG KINH PHÁP HOA 
Có thể trình bày nội dung kinh dưới nhiều hình 
thức: 


I1. Hình thức thường được giới thiệu là “Mở bày cho 
chúng sinh thấy rõ Phật tri kiến và con đường thể nhập 
Phật tri kiến (khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi tri 
kiến). 


Hải Ấn Thiền sư trình bày nội dung ấy như sau: 


I81 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


a. Phẩm Tựa: Hiển bày tổng quát về sự tướng 
của pháp giới. 

b. Từ phẩm 2 đến phẩm 10: Mở ra cái thấy biết 
của Phật. 

c. Từ phẩm 11 đến phẩm 22: Chỉ cho thấy rõ chỗ 
thâm áo của Phật tri kiến. 

d. Từ phẩm 23 đến phẩm 28: Nói về thể nhập 
Phật tri kiến. 


2. Tông Thiên Thai trình bảy nội dung Pháp hoa 


chia làm hai phần: 


a. Phân Tích môn (Tích môn tích hóa): đây là phần 


hóa độ của Đức Phật Thích Ca biểu hiện qua lịch sử: tu 
tập, thành đạo, và giáo hóa, gồm 14 phẩm kinh đầu. 


182 


Phần này lại được phân đoạn: 


+ Phẩm Tựa: Giới thiệu tổng quát về Phật tri 
kiến. 

+ Phẩm 2: Gọi là “ pháp thuyết châu”, cũng chỉ 
bày tri kiến Phật, nhưng chỉ có bậc đệ tử thượng 
trí như Tôn giả Xá-lợi-phất mới lãnh hội được. 

+ Phẩm 3-6: Gọi là “ dụ thuyết châu”, ở đây Thế 
Tôn dùng nhân duyên thí dụ để chỉ bày Phật tri 
kiến, nhờ thế, các bậc mới lãnh hội được. 

+ Phẩm 7-9: Gọi là “nhân duyên thuyết châu”, tại 
đây Thế Tôn mở tâm cho các đệ tử căn trí thấp 
hơn thấy rõ nhân tu hành quá khứ của tự thân để 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phát khởi tâm Đại thừa, hầu thấy rõ Phật tri kiến. 
Phần này dạy các bậc Thanh văn hữu học ( Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàảm và A-na-hàm). 


+Phẩm 10-14: Từ phẩm 2 đến phẩm 9 là phần 
chính của Tích Môn; từ phẩm 10 đến phẩm 14 là 
phần trình bày bổ sung vào phần chính của Tích 
Môn vừa nói, nói lên khả năng thành Phật của 
mọi chúng sinh, nói lên Phật tính và điều kiện 
để hiểu và thuyết giảng Pháp hoa. Thực sự phần 
này chỉ tiếp tục phơi bày Phật tri kiến. 


b. Phần Bản môn (Bản môn tích hóa): 


+ Phẩm 15-16: Là phần chính của Bản môn, nói 
lên Phật tính thường có, không sinh diệt. Thế 
Tôn vốn là thành Phật từ vô lượng kiếp ở Ta bà, 
không phải mới ra đời và thành đạo trong hiện 
kiếp. Đây là phần giáo lý đặc biệt của Pháp hoa 
giải thích lý do tại sao có thể thành Phật. 

+ Phẩm 17-22: Tiếp tục giới thiệu tư tưởng của 
Bản môn, vừa khích lệ các đệ tử học hiểu, tu tập 
và phố biến kinh. 

+ Phẩm 23-28: Trình bày con đường đi vào Phật 
tri kiến của hàng Bồ tát. 

3. Hai hình thức trình bày nội dung của kinh Pháp 
hoa trên đều có giá trị đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chúng 
ta có thê trình bày Pháp hoa dưới hình thức giới thiệu 
thăng giáo lý tu tập đưa đến chứng ngộ Phật tri kiến. 
Giới thiệu giáo lý ấy trong tương hệ với giáo lý truyền 


183 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


thống, vừa cùng lúc trình bày ý nghĩa của “ Khai, thị, 
ngộ, nhập Phật chi tri kiến”, mà không phân đoạn tách 
rời ý nghĩa của các tác phẩm kinh. Bởi vì, thấy Phật tri 
kiến cũng là thấy rõ con đường thể nhập Phật tri kiến. 
Không thấy con đường nhập Phật tri kiến thì không thể 
gọi là ngộ Phật tri kiến được. Ở đây, “ mục đích” có mặt 
trên “con đường”. Vì thế các phần khai, thị, ngộ, nhập 
đều có mặt khắp các phẩm kinh, kế từ phẩm Tựa. Tùy 
theo khả năng trí tuệ mà thính chúng có thể giác ngộ 
Phật tri kiến ngay tại chỗ từ phẩm kinh mà mỗi vị có 
thể giác ngộ. Ví như Tôn giả Xá-lợi-phất giác ngộ từ 
phẩm 2; Tôn giả Tu-bồ-đề, Mục-kiều-liên, Ca-diếp, Ca- 
chiên-diên giác ngộ từ cuối phẩm 3; qua phẩm 4 thì bốn 
Tôn giả trình bày lên Thế Tôn sự kiến giác ngộ đó. Rồi 
lần lượt đến các bậc A-la-hán khác, chư Tăng hữu học 
và chư tôn Ni. Trí tuệ sắc bén thì giác ngộ từ đầu thời 
Pháp, trí tuệ bậc trung thì giác ngộ từ các phẩm tiếp 
theo, trí tuệ bậc thấp thì giác ngộ chậm hơn cho đến 
cuối phẩm 22. Các phẩm từ 23 đến 28 nói rõ về con 
đường nhập Phật tri kiến với đầy đủ Giới, Định, Tuệ 
dành cho những ai chưa giác ngộ Phật trí cho đến phẩm 
22, và dành cho chư Thiên, loài Người đương thời trong 
hội chúng nghe Pháp hoa và cho tương lai. Phần này 
vẫn bao gồm đủ khai, thị, ngộ, nhập. 

Chúng tôi nghĩ 10 phẩm kinh đầu Thế Tôn dạy khai, 
thị, ngộ, nhập Phật tri kiến nặng về lý, về ngôn ngữ 
diễn đạt. Với những vị đệ tử đã thành tựu căn bản Giới, 
Định, Tuệ thì có thể giác ngộ Phật trí liền từ 10 phẩm 


184 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


kinh này. Mười 12 phẩm kinh tiếp theo (từ phẩm I1 đến 
22), Thế Tôn dạy khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến kiên 
nặng về sự, để cho sự nói; phần ngôn ngữ con người chỉ 
hỗ trợ soi sáng (khai mở) thêm. Sáu phẩm kinh cuối (từ 
phẩm 23 đến 28) mở rộng khai, thị, ngộ, nhập đến tận 
những tâm thức ở ngoài đạo giải thoát (tà kiến) với sự 
chỉ dẫn rõ ràng những bước đi Giới, Định, Tuệ. 

4. Sau đây là một số nét giáo lý của Pháp hoa mà 
chúng ta cần nắm vững trước khi đi vào tìm hiểu nội 
dung từng phẩm kinh. 

a. Hệt như Nikàya và 4 hàm, giáo lý nền tảng nhất 
của Pháp hoa là Duyên khởi và Tứ đế. 

Tương Ung Bộ kinh II và kinh Phật Thuyết Như 
Vậy (Tiêu Bộ kinh) ghi đức Phật chứng ngộ Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác từ Duyên khởi. Phẩm Phương 
Tiện ( Phẩm 2) của Pháp hoa cũng xác nhận quả Phật từ 
Duyên khởi: 

“ Chư Phát lưỡng túc tôn 
Trì pháp thường vô tảnh 
Phật chúng tùng duyên khởi 
Thị có thuyết Nhất thừa ”. 


Anh văn: 


“ The Buddhas, The Most Honorable Bipeds, 


Expound the One-VWehicle because they know: 


185 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


AI things are devoid oƒ substantiality 
The seed oƒ Buddhahood cones ffom dependent 


Origination ”. 

Việt văn: 

Chư Phật, các đẳng viên mãn đức và trí 
Hiểu biết các pháp là rồng không tự ngã, 
Quả Phật đến từ duyên khởi 

Nên chỉ nói một thừa pháp. 

Do đó không nên ngộ nhận cho rằng Duyên khởi là 
giáo lý của Bích chi, Tứ để là giáo lý của Thanh văn 
quả nhỏ. Cũng có vải dòng kinh Pháp hoa lại ghi Tứ để 
là pháp Thanh văn, Duyên khởi là pháp Duyên giác. Các 
dòng kinh này cần được soát lại. Thực sự, về mặt giáo 
lý thì không có tính chất của sự thừa cao thấp; chỉ có 
căn cơ trí tuệ của hảnh giả mới biểu hiện ra trình độ ngộ 


nhập cao thấp của các thừa. 


Hầu như danh từ Tiểu thừa, Đại thừa chỉ xuất hiện 
lần đầu tiên trong kinh Pháp hoa của thời kỳ Phật giáo 
bộ phái. Có lẽ có một sự ngộ nhận trong việc phổ biến 
giáo lý Duyên khởi và Tứ đế đương thời. Cũng có thể có 
sự chép thêm lệch lạc về sau. Trên thực tế, nhiều phẩm 
kinh Pháp hoa vẫn xác nhận Duyên khởi và Tứ đế là 
giáo lý chủ yếu nhất, chủ yếu đến độ nếu không liễu hội 
Duyên khởi và Tứ để thì không thể liễu hội Pháp hoa. 


b. Pháp hoa xem Niết bàn của Phật là Niết bàn tối 


186 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hậu, và mới thật sự là Niết bàn, còn Niết bàn của Thanh 
văn, Duyên giác thì không phải thật. Điểm này cần được 
hiểu rất tế nhị (xem phần phụ lục). 


Có lẽ có sự định nghĩa Niết bàn khác nhau giữa 
các bộ phái đương thời, khi mà tạng ẤMikảyz văng mặt 
ở Ấn, còn nằm nguyên ở Tích Lan. Nếu Niết bàn được 
định nghĩa như là ái diệt, thủ diệt, thức diệt, vô minh 
diệt hay lậu hoặc diệt, thì A-la-hán, Bích chi Phật, Bồ 
tát và Phật đều chứng đắc Niết bàn một cách đồng 
đăng. Chỉ có sự khác biệt giữa Phật Chánh Đắng Giác 
với ba quả giác ngộ kia là, Phật Chánh Đăng Giác hoàn 
toàn chứng đắc Pháp thân (dharmakàya) và Giải thoát 
thân (vimukti-kàya), trong khi ba quả vị kia chỉ chứng 
đắc Giải thoát mà chưa chứng đắc Pháp thân. Như thế, 
có một sự quan niệm, định nghĩa ba vị quả giác ngộ sau 
khác biệt giữa Pháp hoa và Nikàya, A hàm. 


c. Pháp hoa đề cao lý tưởng Bồ tát và xây dựng 
thành lý tưởng độ sanh, xem con đường độ sinh của 
Bồ tát như là một chặn đường sau cùng của giải thoát, 
chuẩn bị đi vào Phật trí. 


V. NGÔN NGỮ CỦA KINH PHÁP HOA VÀ PHƯƠNG 
THỨC ĐÓN NHẬN DIỆU NGHĨA CỦA PHÁP HOA 


1. Kinh Pháp hoa trình bày Phật tri kiến, đối tượng 
mà không bao giờ là đối tượng của nhận thức, của tư 
duy hay diễn đạt. Tri kiến thấy thật tướng vô tướng là 
đồng thể với vô tướng, nên ngôn ngữ hữu tướng không 
thể trình bày tri kiến ấy. Do vì không thể trình bày trực 


187 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


tiếp Phật tri kiến, Pháp hoa đã chọn phương thức diễn 
đạt bằng hình ảnh biểu tượng và ngôn ngữ biểu tượng. 
Biểu tượng thì luôn luôn biểu tượng hóa một cái gì khác 
nó, khác với các tướng trạng khái niệm. 


2. Với phương thức trình bày bằng biểu tượng, 
chướng ngại lớn nhất ngăn thính chúng ngộ Phật tri kiến 
năm về phía thính chúng. Chướng ngại đó là chính tư 
duy hữu ngã. Để giúp thính chúng làm sụp đổ chướng 
ngại ấy, Pháp hoa vừa trình bày biểu tượng vừa vận 
dụng kỹ thuật đánh thức giác tính. Chính giác tánh được 
khơi dậy nơi thính chúng ngộ Phật tri kiến ở ngoài 
các dòng kinh diễn đạt. Pháp hoa vì thể xuất hiện như 
những hồi chuông đánh thức thính chúng ra khỏi cơn mê 
của tham ái và chấp thủ. 


3. Cho đến khi một số thính chúng bừng ngộ Phật 
tri kiến, thì các ngăn che trí tuệ vô ngã vẫn còn, đó là 
tập khí được gọi là các kiết sử, tế nhị, như 5 thượng 
phần kiết sử (hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô 
minh). Tại đây, số thính chúng ấy cần con đường hành 
đạo để loại trừ chướng ngại cho đến khi mọi kiết sử 
đều bị tiêu diệt. Phần này cũng được Pháp hoa lồng vào 
trong các hình ảnh và ngôn ngữ biểu tượng trên. 


Một điểm cần chú ý khác, bên cạnh ngôn ngữ và 
hình ảnh biểu tượng, Pháp hoa sử dụng phương pháp 
trình bày diễn dịch. Thời pháp diễn tiến như một dòng 
suối chảy. Sự thật và sức mạnh của nó nằm ở đầu nguồn 
suối và chảy dài đến cuối nguồn suối. 


186 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Với một số điểm nhận thức trên, chúng ta lần lượt 
đi vào tìm hiểu từng phẩm kinh. 


189 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Chương II 


I. PHẨM TỰA ( phẩm thứ nhất) 


1. Trong phần trình bày của tập sách này chỉ nhấn 
mạnh phần tư tưởng mà không đào sâu các chỉ tiết. Sự 
phân tích một số chi tiết, nếu có, là để hỗ trợ vào việc 
soi sáng diệu nghĩa. Diệu nghĩa ấy là thực tướng vô 
tướng, hay gọi là nghĩa Nhất thừa, thống nhất các quan 
điển giáo lý dị biệt. Ý nghĩa này còn được gọi là “khai 
quyền hiển thực” hay “hội tam quy nhất”. 


2. Hầu như một vài nguyên bản không có phẩm 
Tựa. Điều này cho phép nghĩ rằng, có thể phẩm Tựa 
được các Tổ sư người Hoa thêm về sau, do vì lời văn 
Hán ngữ của phẩm kinh này hoa mỹ và nhuyễn hơn các 
phẩm sau, và đúc kết được toàn kinh. 


3. Tư tưởng 


- Hình thức câu hội của thính chúng đã được kinh 
xếp đặt theo thứ tự Thanh văn, Bồ tát, chư Thiên và loài 
người, mà không theo thứ tự thông thường khác. Thứ 
tự này đã nói lên trọng điểm giáo lý của Pháp hoa là 


190 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Bồ tát đạo hướng đến Phật trí ( Bồ tát ngồi ở giữa thính 
chúng). 


Hàng Thanh văn là đối tượng chính của kinh này, 
gọi là chúng “đương cơ” vân tập trước; hàng Bồ tát là 
chúng “ hộ trì” vân tập giữa; chư Thiên, loài người là 
chúng “kết duyên” vân tập sau cùng. 

Như thế, giáo nghĩa trọng tâm của Pháp hoa là giáo 
nghĩa Lục độ Ba-la-mật của Bồ tát hay gọi là giáo nghĩa 
của Duyên khởi và Tứ để được hành ở cấp độ rốt ráo 
với đại nguyện độ sinh. Tại đây ý nghĩa khai, thị, ngộ, 
nhập đã bắt đầu hiển lộ. 

* Phật tri kiến là tri kiến giải thoát ở cuối đường 
Lục độ Ba-la-mật (khai thị). 

* Tự mình thấy rõ điều đó là ngộ Phật tri kiến. 

* Hành viên mãn Lục độ để thành tựu trí tuệ vô 
ngã, viên mãn với tâm đại từ đại bi là nhập Phật trị kiến. 

- Ý nghĩa của Vô Lượng Nghĩa? 

Pháp hoa đề cập đến kinh “Vô lượng nghĩa” mà 
không lập lại nội dung kinh “Vô lượng nghĩa”. 

Tưởng cũng nên nhắc lại một vài nét chính của kinh 
Vô lượng nghĩa, một tập kinh mỏng. 

* Vô lượng nghĩa giới thiệu thực tướng của các 
pháp. Thực tướng đó là vô tướng. Do vì dục vọng của 
chúng sinh là vô lượng và bất đồng, do vì căn trí của 


191 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


chúng sinh bất đồng nên Thế Tôn nói vô lượng pháp để 
độ. Do vì có vô lượng pháp nên có vô lượng nghĩa. Vì 
thế, vô lượng nghĩa phát xuất từ một pháp, pháp đó là 
thực tướng vô tướng. 


* Thê Tôn nói pháp lúc đâu, lúc giữa và lúc cuôi 
đêu đây đủ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, suôt bôn 
mươi lăm năm hóa độ. 


* Do vì có vô lượng nghĩa nên cùng một danh từ 
mà dạy trong nhiều lúc khác nhau cho các căn cơ khác 
nhau thì có ý nghĩa khác nhau. 


* Thiền định là pháp trú của Bồ tát và là sức mạnh 
của Bồ tát. Trí tuệ là linh hồn của Bồ tát... 


Vô lượng nghĩa nói lên thực nghĩa thì thoát ly ý 
nghĩa. Thoát ly nghĩa là thoát ly niệm, thoát ly hết thảy 
ngã tưởng. Thoát ly hết thảy ngã tưởng thì thật tướng 
vô tướng hiển bày. Thực tại vô ngã tướng đó là nơi 
chư Thanh văn và Bồ tát cần thể nhập. Thê nhập thực 


& 


tại ấy là nhập Phật tri kiến. Đây là ý nghĩa của “ nhập 
vô lượng nghĩa xứ định”. Trước và sau khi nói Pháp 
hoa, Thê Tôn đều nhập Vô lượng nghĩa xứ định. Xuất 
khỏi định này Thế Tôn mới tuyên thuyết Pháp hoa. Đây 
là ý nghĩa Pháp hoa là tiếng nói của thực tại Vô ngã. 
Nói khác hơn, hình ảnh nhập Vô lượng nghĩa xứ định 
là hình ảnh đích thực nói lên thực tướng vô tướng hay 
thực nghĩa của Pháp hoa; nhưng vì thính chúng thiếu 
điều kiện về định, tuệ để nghe và hiểu tiếng nói vô ngôn 
ấy, nên Thế Tôn phải phương tiện chuyên dịch sang ngôn 


192 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


ngữ khái niệm của loài người. 

- Ý nghĩa hào quang phóng ra từ lông trắng giữa 
chân mày: Nikàya có đề cập đến tướng hào quang này. 
Một lần Tôn giả A-nan bạch: “ Thế Tôn làm thế nào để 
chuyên âm thanh của Thế Tôn đi xa ra ngoài mười nghìn 
thế giới?” - Thế Tôn dạy: Trước tiên phóng ra một 
luồng hào quang từ giữa chặn mày chiếu khắp vô lượng 
thế giới, sau đó âm thanh sẽ được chuyên đi xa như ý 


muốn theo luồng hảo quang. 


Như thế biểu hiện của hào quang ấy là biểu hiện 
của trí tuệ Như Lai, trí tuệ thấy rõ thực tướng khắp 
mười phương thế giới, thấy rõ như thật toàn thể pháp 
giới như Thập Như Lai lực diễn đạt. 


- Văn Thù Sư Lợi Bồ tát: 


Bồ tát là biểu tượng của trí tuệ Phật, nguồn giác. Do 
đó, Pháp hoa giới thiệu như là một chứng nhân của lịch 
sử, tuyên thuyết diệu pháp trong quá khứ, hiện tại và 
trong cả tương lai. 


- Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh: 


Kinh chép có đến 20.000 Đức Phật hiệu Nhật 
Nguyệt Đăng Minh. Danh hiệu ấy là biểu tượng của 
nguồn giác tánh của chúng sinh. Nguồn giác tính ấy 
được diễn đạt tượng trưng bằng nguồn sáng của đèn, mặt 
trăng và mặt trời với cường độ sáng và phạm vi tỏa sáng 
khác nhau. 


193 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Ánh sáng của đèn biểu tượng cho trí tuệ giải thoát 
và khả năng độ sinh của hàng Thanh văn. Vừng sáng của 
trăng biểu tượng cho trí tuệ giải thoát và khả năng độ 
sinh của Bích chi. Nguồn sáng của mặt trời biểu tượng 
cho nguồn giác và khả năng của chư Đại Bồ tát đi vào 
Phật trí. Cả ba nguồn sáng ấy đều cùng một thể đi vào 
nguồn tâm hay Phật trí. 


- Các cõi nước của chư Phật đều cùng lúc nói Pháp 
hoa: Đây là ý nghĩa xác định Pháp hoa là diệu pháp, chỉ 
bày thật tướng vô tướng của tất cả pháp trong ba cõi, 
là chân lý. Vì thật tướng là vô ngã tướng, nên “một là 
tất cả, tất cả là một; kia chính là đây, đây chính là kia”. 
Chính vì thế kinh giảng Pháp hoa thì toàn bộ thế giới 
ngã tướng đều chấn động (cả sự và lý). 


- Hình ảnh chư Phật và Bồ tát trong vô lượng kiếp 
tu hành và diễn pháp được thu về trong khoảnh khắc 
hiện tại tại núi Linh Thứu; và hình ảnh vô lượng thính 
chúng từ các thế giới vân tập trong khoảng không gian 
chật hẹp của núi Linh Thứu nói lên ý nghĩa vô ngã tính 
của các pháp: thời gian vô ngã và không gian vô ngã. 
Vì thời gian thực tính là vô ngã nên quá khứ và hiện 
tại là một, thời gian vô lượng và khoảnh khắc là một. 
Vì không gian thực tướng là vô ngã nên xa gần là một, 
rộng hẹp là một, kia đây là một. Vì không gian vả thời 
gian là vô ngã nên chúng cũng dung nhiếp nhau. Tất cả 
pháp đều dung nhiếp nhau vô ngại. 


Đây là diệu nghĩa của thực tướng được giới thiệu 


194 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


bằng hình ảnh (sự) mà không bằng ngôn ngữ (lý). 


- Chư Phật và chư Bồ tát đều nhập chánh định trước 
và sau khi đã nói diệu pháp là ý nghĩa diệu pháp chỉ 
được mở ra qua cánh cửa lớn thiền định (Thiền định Ba- 
la-mật). 

- Bồ tát Đức Tạng được thọ ký thành Phật: 

Trong giáo lý truyền thống Phật giáo, “tạng đức” 
thường chỉ cho tạng giới. Bồ tát Đức Tạng được thọ ký 
và biểu tượng xác nhận trí tuệ giải thoát cần được tu tập 
trên căn bản giới uân. Do giới thanh tịnh mà được tịnh. 
Trên cơ sở thành tựu định mà trí tuệ phát chiếu. 


- Diệu Quang Bồ Tát ( Wonderful Light): 


Là biểu tượng cho trí tuệ giải thoát ( Tuệ Ba-la- 
mật). Nương vào Tuệ ( Bồ tát Diệu Quang) mà tám 
người con Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất gia và thành tựu 
Phật trĩ. 

Tám người con ấy là: 

* Hữu Ý ( Having - Intention): biểu trưng cho ý 
niệm về hữu. 

* Thiện Ý ( Good — Intention): biểu trưng cho ý 
niệm về thiện. 

* Vô Lượng Ý ( Inñnite — Intention): ý niệm về 
vô lượng. 


* Bảo Y ( Treasure — Intention): ý niệm về trân 


55 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


quý (giá trị) 
* Tăng Ý ( Increasing — Intention): ý niệm về 


tăng tiến hay về sự (toàn vẹn). 


* Trừ Nghi Ý ( Doubts — Intention): ý niệm về 
trừ nghi (về giác). 


* Hưởng Ý ( Resounding — Intention): ý niệm về 


âm vang. 


* Pháp Ý ( Law -— Intention): ý niệm về các 
pháp, về thực tướng. 


Tám người con trên là biểu tượng cho tâm khi 
chưa giác ngộ thực tướng của Phật. Nhật Nguyệt Đăng 
Minh, trước lúc xuất gia, khi là vị vua. Tâm ấy đang còn 
vướng mắc vào ý niệm về hữu tướng (ngã tướng của các 
pháp), vướng mắc vào ngã tướng. Do vướng mắc vảo 
ngã tướng mà cái nhìn của tâm chuyển tất cả pháp giới 
thành ngã tướng, dù cái nhìn ấy nhìn về giải thoát (thiện 
ý), về cảnh giới chân thật (vô lượng ý, bảo ý và tăng ý), 
nhìn về tâm giải thoát ( trừ nghi ý, hưởng ý), hay nhìn 
về thực tướng (pháp ý). Nhờ trí tuệ vô ngã ( Bồ tát Diệu 
Quang) mà tâm ấy thoát ly ngã tướng, đi vào được trí 
tuệ vô ngã, thê nhập thực tướng. 


Đoạn kinh thuật mối liên hệ giữa Bồ tát Đức Tạng 
và Bồ tát Diệu Quang trong phẩm này đã giới thiệu đủ 
con đường giải thoát rất là truyền thống của Phật giáo: 
Giới, Định và Tuệ để đi vào giải thoát và tri kiến giải 
thoát, Phật trí. 


196 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Bồ tát Di Lặc: 


Là vị Bồ tát cầu danh. Cầu danh ở đây là ý nghĩa 
vướng mắc danh tướng, vướng mắc vào ngã tướng, do 
đó mà Bồ tát không hiểu rõ diệu nghĩa của kinh. Nhờ 
nỗ lực hướng về Phật trí, hướng về thực tướng (hầu hạ 
chư Phật) mà Bồ tát được thọ ký tương lai sẽ thành Phật 
hiệu là Di Lặc ( sau thời Phật Thích Ca). 


Thế là, Phẩm Tựa với khung cảnh thị hiện của Thế 
Tôn đã biểu hiện bằng hình ảnh - được phụ diễn với 
mâu chuyện giữa Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Di Lặc - 
Phật tri kiến và con đường nhập Phật tri kiến, hay còn 
gọi là hiển bày thực tướng vô tướng và con đường thê 
nhập thực tướng vô tướng ấy. 


H. PHẨM PHƯƠNG TIỆN (phẩm thứ hai) 
(Expedients) 


1. Ý nghĩa câu từ phương tiện 


- Nghĩa phương tiện thứ nhất không phải chỉ dành 
riêng cho kinh Pháp hoa, mà còn toàn thể các bộ phái 
Phật giáo, như được diễn đạt rằng: hết thảy kinh điển 
điều như ngón tay chỉ mặt trăng (“nhất thiết tu đa la 
giáo như tiêu nguyệt chỉ”), hay giáo pháp như chiếc bè 
(“giáo lý như phiệt dụ giả”). 


Ngôn ngữ vốn không nói lên được thực đạo. Nhưng 
phải dùng nó như một phương tiện thiện xảo để truyền 
đạt con đường đến thực đạo. 


197 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Ý nghĩa phương tiện này đã được nói đến trong A 
hàm, kinh 4-/ê-xá (Đại 1, 763b), và trong kinh Ví dụ Con 
Rắn (Trung Bộ Kinh I, Nikàya), nêu ra một số ý nghĩa 
như sau: 


* Pháp nói ra là để chỉ đường cho hành giả nương 
theo mà thực hiện giải thoát chứ không phải để nắm giữ, 
để lý luận. 


* Pháp chỉ cho hành giả con đường tự mình đoạn ái, 
thủ, mà không phải nói ra thực tướng, Niết bàn là gì. 


* Pháp cần được sử dụng như chiếc bè: 
- Nghĩa phương tiện thứ hai: 


* Các hình ảnh biểu hiện của khung cảnh nói pháp 
cũng là một hình thức diễn bày diệu pháp mà hàng 
thượng trí có thể liễu hội. 

* Cả pháp giới đang nói diệu pháp, vì cả pháp giới 
vốn là điệu pháp, nhưng kẻ thiếu trí tuệ thì thiếu khả 
năng thấy, nghe và hiểu. Chính các pháp đang tự phơi 
bày tính duyên sinh của chúng qua nhiều dạng thức biểu 
hiện. 

* Sự kiện thành đạo của Thế Tôn đã nói lên diệu 
pháp, nhưng hàng đệ tử hữu học không nghe, không 
thấy, nên Thế Tôn phải phương tiện chuyển bánh xe 
Pháp. 


- Ý nghĩa phương tiện thứ ba: 


196 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


* Do vì căn tánh chúng sanh bất đồng, nên Thế Tôn 
đã chỉ dạy diệu pháp và con đường vào diệu pháp dưới 
nhiều dạng khác nhau. 


* Do vì ý chí và khả năng trí tuệ của chúng sinh 
có giới hạn và không đồng, nên Thế Tôn thiết lập nhiều 
pháp tu để dẫn dắt dần từ ác đến thiện, từ hữu học đến 
vô học, từ tự độ đến độ tha, từ sinh tử đến giải thoát, rồi 
đến thể nhập pháp thân. 


* Ngay cả các lời nói chỉ thật tướng, Niết bản, Vô 
tướng v.v... cũng chỉ được sử dụng như Phương tiện, bởi 
chúng chỉ là cái xác chết của khái niệm, nhất là chúng 
đang được đón nhận bởi những tâm thức đầy ngã tưởng. 


2. Tư tưởng 


a. Hình thức Thế Tôn chỉ rõ các nghĩa “ Phương 
tiện” ấy là gián tiếp nói lên thực tướng Vô tướng, hay 
Phật tri kiến, đồng thời hé mở cho thấy con đường đến 
Phật tri kiến là thể nhập qua định và tuệ, mà không bằng 
học hiểu của tư duy ngã tướng. 


b. Đoạn đầu của phẩm kinh này ghi “ Mục đích 
thuyết pháp là nhằm giúp chúng sinh lìa xa lòng chấp 
ngã”... vừa định nghĩa thế nào là nói Pháp? Thế nào là 
giáo lý? Thế nào là nghe Pháp? Thế nào là hiểu Pháp? 
Thế nào là hành Pháp? Vừa nói lên nghĩa phương thiện 
thiện xảo mà Thế Tôn vận dụng trong việc giảng dạy 
giúp chúng sinh đoạn trừ ái, thủ để nhập Phật trí (rất 
phù hợp với giáo lý N/käya và 4 hàm). 


199 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


c. Phần tiếp theo, kinh giới thiệu gián tiếp Phật trí 
qua Tứ vô ngại giải, Cửu thứ đệ định, Tứ vô sở úy và 
Thập Như Lai lực. 

d. Trí kiến Phật là trí kiến thông suốt thực tướng 
của vạn Pháp. Thực tướng ấy được Pháp hoa giới thiệu 
qua Thập như thị (như thị tướng-tánh-thế-lực-tác-nhơn- 
duyên-quả-báo-bản mạt cứu cánh). 


Về Thập như thị, sư Trí Khải, sáng lập tông Thiên 
Thai, cắt nghĩa dưới hình thức “Tam quán” rằng: 

* Thế giới hiện tượng của các ngã tướng là do 
duyên sinh nên không thật, gọi là “giả quán” (giả để). 

* Vì do duyên sinh nên các pháp vô tự tính, gọi là 
“không quán” (hay không để). 


* “ Giả quán” và “ Không quán” không rời nhau, 


chỉ là một, nhưng do cái nhìn mà hiện ra hai, đây gọi là 
“ trung quán” (hay trung đạo để). 


Thập như thị được các loài hữu tình, Thánh, phàm 
nhìn thấy khác nhau nên trở thành “ bách như thị”. 


* Bách như thị = thập như thị x 10 loài hữu tình. 


* Thiên như thị = bách như thị x 10 căn tánh ( mỗi 
loài có 10 căn tánh của 10 loài). 


* Tam thiên như thị = thiên như thị x 3 loài hiện 


hữu ( hữu tình thế gian, vô tình thế gian, khí thế gian). 


Nếu như vào sát mạch ý của kinh, phẩm Phương 


200 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tiện, Thập như thị có thể được hiểu giản dị hơn rằng: 


- Thập như thị là 10 phương tiện biểu hiện của các 
pháp. Mười phương diện biểu hiện ấy đều do nhân duyên 
sinh, chúng là vô tự tính. Có thể gọi chúng là duyên 
khởi tính. Nhìn chúng dưới cái nhìn duyên sinh gọi là 
cái nhìn trung đạo. Thật sự chỉ có duyên khởi mà không 
thật có các ngã tướng. Tất cả pháp là duyên khởi như 
thế, đấy là nghĩa thập như thị, bách như thị hay thiên 
như thị; và đấy là sự thật. Do thấy rõ sự thật đó mà lìa 
xa tham ái, chấp thủ, đi đến chứng ngộ Phật trí. Từ Phật 
trí, thật tướng hiển lộ: bấy giờ thập như thị là thật tướng. 

Khi hành giả còn kẹt ái, thủ thì vô ngã, vô thường 
là vô ngã, vô thường của ngã tưởng. Khi hành giả đã 
đoạn diệt ái, thủ, thì vô ngã, vô thường là của thật pháp; 
duyên sinh là duyên sinh của thật pháp, mà không phải 
là pháp của sinh diệt. 

e. Tư tưởng nổi bậc của phẩm Phương Tiện có thể 
được xem là những gì chứa đựng trong tám dòng kệ sau: 

“ Chư Phát lưỡng túc tôn 
Trị pháp thường vô tánh 
Phát chủng tùng Duyên khởi 
Thị có thuyết nhất thừa. 

Thị pháp trụ, pháp vị 

Thể gian tướng thường trú 


U đạo tràng tri nhỉ 


201 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


202 


Đạo sư phương tiện thuyết”. 


Anh văn: 


*“ The Buddhas, The Most Honorable Bipedes, 
Expound the One Vehicle because they know; 
“ANH things are devoid oƒ substanftialif. 

The seed of Buddhahood comes ƒfom dependent 


, 


Origination `. 
The Leading Tleachers expound this Law with 
expedienfts. 


After realizing at the place oƒ enlightenment: 


“ Thịis is the abode oƒ the Law, the position oƒ 
the LawW. 


The reality oƒ the world is permanently as ïf is” 


(Senchu Murano, Tokyo, 1974, p.39) 


Việt văn: 


Chư Phật, các bậc tròn đức và tuệ 

Tuyên dạy Nhất thừa vì các Ngài biết rằng: 

Tất cả pháp là vô tự tính 

Quả Phật là từ Duyên khởi 

Bác Đạo sư tuyên dạy Pháp với các phương tiện 
Sau khi chứng ngộ nơi đạo tràng rằng: 


“ Đây là chỗ trú của Pháp, là vị trí của Pháp. 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Thực tại của cuộc đời là thường như vậy”. 

Tám câu kệ trên xác định rõ giáo lý nền tảng của 
Pháp hoa Duyên khởi. Do vì vạn pháp đều do nhân 
duyên sinh, và do vì nhân duyên là sự thật, nên Thế Tôn 
chỉ nói lên một sự thật đó, chỉ giới thiệu một thừa pháp 
là thật tướng vô ngã tướng: Tất cả là một, một là tất cả, 
và tất cả là duyên sinh vô ngã. Thấy rõ sự thật đó thì 
minh khởi, vô minh diệt. Vô minh diệt thì hết thảy sâu, 
bi, khổ, ưu, não diệt. 


ø. Đoạn kinh kế tiếp có nói lên một điểm rất tế nhị 
mà cũng rất truyền thống: 


& 


. Một số Tỷ kheo sống vào thời không có Phật 
hiện tiền, sau khi Ta nhập diệt có thể không tin kinh 
này sau khi họ đắc A-la-hán, bởi vì vào thời đó khó gặp 
được người giữ gìn, đọc, tụng và hiểu nghĩa kinh này. 
Họ sẽ có thể hiểu được khi họ gặp được một vị Phật 
khác”. 


Anh văn: 


“.,. SOme Bhikshus who live in a period in which 
no Buddha lives qfler my extinction may not believe this 
Law afler they attain Arhaships because in that period ï† 
is dỰJcult to meet a person who keeps, reads, and recties 
this Sùtra, and understand the meaning oƒ it. They will 
be able to understand this Law when they meet another 
Buddha ”. (Ibid. p.30) 


Một bậc A-la-hán dù đắc quả vào thời này thì vị ấy 


203 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


cũng đã đoạn trừ hết thảy lậu hoặc, đắc được giải thoát 
thân (Vimukti-kàya) hay Niết bàn la sinh tử khổ đau. 
Vị ấy có thể không tin diệu pháp chứa trong kinh Pháp 
hoa, nghĩa lý nhiệm mầu của Pháp hoa, do vì không có 
Phật và không có kinh Pháp hoa. Thê là Pháp hoa giới 
thiệu Pháp thân (Dharma- kàya) và con đường thể nhập 
Pháp thân là phần mà các 4-/a-hán Thanh văn và Bích 
chi chưa rõ biết. Trường hợp có kinh Pháp hoa nhắc nhở 
đến Niết bàn tối hậu (Pháp thân) thì các vị A-la-hán ấy 
sẽ tin nhận. Hoặc có Phật tại thế, thì sự cách biệt giữa 
Như Lai trí và A-la-hản trí (của chính các A-la-hắn vừa 
thoát khổ) thể hiện rõ khiến các A-la-hán nhận ra còn 
có việc phải làm để đắc Phật trí; nói cách khác, quả vị 
A-la-hán Thanh văn vừa thoát khổ chưa phải là giải thoát 
tối hậu (chứng nhập Pháp thân). 


Thế Tôn nêu lên điểm đặc biệt trên để thính chúng 
nhận ra cái hữu hạn của tự thân được gặp Phật và được 
nghe chính Phật nói Pháp hoa mà khởi hân hoan mong 
cầu Phật trí. Chính Phật trí mới là giải thoát tối hậu, sự 
thật tối hậu. 


h. Đoạn kinh cuối, phần chỉnh cú, Thế Tôn thuật lại 
các nhân duyên thành Phật của nhiều chúng sinh trong 
quá khứ: Có người vào tháp miếu chỉ có một lần xưng 
danh hiệu Phật một cách lơ đễnh, hoặc trẻ chơi trò xây 
tháp Phật v.v... tất cả đều nhờ từ nhân duyên nhỏ bé ấy 
mà về sau tất cả sẽ thành Phật và sẽ giáo hóa vô lượng 
chúng sinh. 


204 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Thế là, hầu như mọi chúng sinh lần lượt sẽ thành 
Phật: từ chỗ xa lạ với giác trí đi đến kết một duyên nhỏ 
bé với giác trí, rồi tu tập Giới, Định, Tuệ, Bồ tát đạo 
mà thành tựu. Điều này có nghĩa là tất cả đều có trong 
mình Phật tính, Pháp giới tính hay Vô ngã tính. Cũng có 
nghĩa tất cả đang thành Phật và sắp thành Phật; tất cả 
đang được Thế Tôn thọ ký thành Phật. 


Các câu chuyện trong phần chỉnh cú còn có tác 
dụng khích lệ thính chúng khởi tâm tự tín, tín mình dễ 
dàng (hay không khó lắm) thành Phật để tâm hân hoan 
sinh khởi. Tâm hân hoan khởi thì tín khởi, khinh an, 
định khởi. Nhờ đó diệu pháp dễ được tiếp thu, liễu hội. 

Thế Tôn dạy: 

“ Những ai không học hỏi diệu pháp 
Không thể hiểu được diệu pháp. 
Các vị đã hiểu rằng 
Chư Phật, các bậc đạo sư của đời, sử dụng các 
phương tiện. 
Tùy theo khả năng của chúng sinh 
Hãy biết rằng, khi các vị loại bỏ các nghỉ ngờ, 
Và khi các vị có niềm vui hoan hỷ lớn, 
Các vị sẽ trở thành chư Phát”. 


Anh văn: 


*“ Those who not study this Law 


205 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Cannot understand ïI. 
You have already realized 
The ƒact the Buddhas, the WOrldl — Tleachers, 
employ expediens, 
Aeccording to the capacities oƒ all living beings. 
Know that, when you remove your doubts, 
And when you have a greaf joy, 
You will become buddhas!” 


( Senchu Murano, Tokyo, 1974, p.45) 


Tại đây, những lời dạy sau cùng của phẩm kinh 
Phương Tiện, hé mở hai điểm chính của giáo lý Đức 
Phật: 


- Thái độ giảng dạy của Thế Tôn là thường khích lệ 
các đệ tử đi đến tự tín, tự tri; 


- Sự bừng ngộ đến với tâm lý hỷ lạc, mà không 
phải đến với tâm lý sầu ưu. Tâm lý hý lạc là tâm lý của 
Thiền định, của sự chứng đắc thiền định. Điều này nói 
lên rõ tâm lý của những Phật tử (tại gia và xuất gia), 
hành giải thoát thường lạc quan, trước cuộc đời, ít nhất 
là vì chính sự nghiệp giải thoát của tự thân. 

Thái độ giảng dạy này In hệt với thái độ giảng dạy, 
và cả chủ trương của Thế Tôn trong N/#äya và A hàm, 
từ bài pháp Tứ để giảng lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyễn 


răng: 


206 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


“... Ta không tuyên bố rằng giải thoát đến từ khổ, 
mà giải thoát đến từ hỷ, lạc”. 


(Xem Phát học khái luận, cùng soạn giả, về bài Tứ 
đề). 


HI. PHẨM THÍ DỤ (phẩm thứ ba) 


(A Parable) 


1. Phẩm kinh này khởi sự triển khai ý nghĩa Nhất 
thừa đã dạy từ hai phẩm đầu. 


Khi Thế Tôn mở bày diệu pháp đến cuối phẩm 
Phương Tiện thì chỉ có Tôn giả Xá-lợi-phất, bậc trí tuệ 
nhất trong hàng A-la-hán, tin hiểu và được Thế Tôn thọ 
ký ở đầu phẩm Thí Dụ này. 


2. Thế Tôn tiếp tục khai mở nghĩa “ Phương Tiện” 
để đánh thức các Tôn giả đang ngưng sự giải thoát tại 


Ân”? 


vị trí “ giải thoát thân” bằng ví dụ “ Ngôi nhà lửa” hay 
“ ba xe” (xe dê, xe nai và xe trâu). Tại đây bốn Tôn giả 
Đại Mục-kiều-liên, Đại Ca-diếp, Đại Ca-chiên-diên và 
Tu-bồ-đề giác ngộ và được Thế Tôn xác nhận sự kiện 


giác ngộ này ở đầu phẩm Tín Giải ( phâm thứ tư). 
3. Tư tưởng 


a. Sau khi liễu hội nghĩa Nhất thừa, Tôn giả Xá-lợi- 
phất bạch Thế Tôn: “ Hôm nay con mới nhận rõ rằng 
con là con của Phật, đã được sinh ra từ miệng của Phật, 
trong thế giới của Diệu pháp, và đã được Diệu pháp của Phật”. 


207 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Anh văn: 


“Today, l have realized that l am your son, that l 
was born ƒfom your mouth, that Ïl was born in (the 
world øƒ) Law, and that Ïl have obtained the Law oƒ the 
Buddhas ”! (Ibid. p.46) 


Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói lên ý nghĩa giác ngộ 
Diệu pháp là bừng tỏ ra rằng mình đã và đang trú trong 
pháp tính, trong giác tính. Thấy rõ điều đó là thấy Phật 
tri kiến. Tất cả chúng sinh đều như thế, duy chỉ có một 
điểm khác biệt là Tôn giả Xá-lợi-phất đã tự mình, do 
viên mãn định, tuệ, thấy điều đó, còn chúng sinh thì 
chưa, do vì tâm còn chứa đầy cả nghi ngờ (vì thiếu định, 
tuệ). 


Dù chưa nhận rõ được diệu pháp, chúng sinh cũng 
đang trú trong diệu pháp. Lời bộc bạch trên của Tôn giả 
Xá-lợi-phất còn cho thấy vô minh và khổ đau của chúng 
sinh hiện diện rất là mộng mỊị (hư hữu), có mặt trong các 
ngã tưởng, mà không có mặt trong thực tại. Khi đã nhận 
rõ, thật rõ, không tướng của hết thảy pháp thì vô minh 
và vạn nỗi khổ đau tan biến như chính nỗi sợ hãi về con 
rắn tưởng tượng do nhận lầm từ sợi dây. Lời bộc bạch 
của Tôn giả Xá-lợi-phất đủ để hiển lộ diệu pháp và con 
đường vào diệu pháp. 


Tại đây, các câu hỏi về nguồn gốc của các pháp hữu 
vi, của các ngã tướng đều không có chân đứng. Rằng, 
cái gì không thật (như các ngã tướng) thì không có gốc. 


208 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


b. Tôn giả Xá-lợi-phất bạch tiếp: “ Khi con thành 
Phật trong tương lai, sẽ được trang nghiêm với 32 tướng 
quí, và sẽ được chư Thiên loài Người v.v... tôn kính”. 


Anh văn: 


“When l become a Buddha im the ƒuture, l shall 
be adorned with the thirty-two marks, and respected by 
GŒods, Men, Yarkka, efc...Ì” (Ibid.p.48) 


Và: 
“ Con nghe tiêng nói hiên dịu của Thê Tôn, 


Tiếng nói sâu xa và kỳ diệu, 

Thể Tôn nói Diệu pháp thanh tịnh, 
Tâm con rất vui mừng. 

Tất cả nghỉ đêu mắt. 

Tâm con được đại tuệ (thật tuệ) ”. 


Anh văn: 
“ I hear your gentle voice 


Your voice is deep and wonderƒful 
You expound the pure Law 

My heart is filled with great joy. 
AI my doubtfs are gone. 


, 


l have obtainded true wisdom ”. 

(Ibid. p. 49) 

Tôn giả bấy giờ đã đắc thật tuệ (true wisdom), nghĩa 

là đã vào Phật tri kiến, nhưng chưa thật sự là một Phật 


209 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Chánh Đăng Giác có đủ 32 tướng đại nhân. 


Theo M/kdya và Kim Cương Bát-nhã, một vị vua 
Chuyển luân Pháp vương cũng có 32 tướng đại nhân, 
nhưng lại chưa chứng thật trí. Tại đây giúp ta nhận ra 
một sự thật (gọi là pháp nhĩ như thị) rằng: Pháp hoa vẫn 
ghi nhận như NMi#ảyaz và A-hàm rằng trong hiện kiếp tại 
thế chỉ có một bậc Chánh Đẳng Giác ra đời. Các đệ tử 
có thể đắc thật trí, nhưng chưa là Phật. Đối với vị đã 
đắc thật tuệ thì hiện tại và tương lai là một, đang là Phật 
rồi. Thời điểm trở thành vị Phật lịch sử chỉ có giá trị 
và ảnh hưởng đối với chúng sinh, đối với sự liên hệ với 
chúng sinh. 


c. Ảnh dụ căn nhà lửa tam giới: 


- Căn nhà lửa chỉ cho ba cõi (dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới), chỉ cho thân ngũ uẩn này, vừa chỉ cảnh giới 
sinh tử. Căn nhà ấy đang bốc cháy vì lửa tham, lửa sân, 
lửa si, lửa sầu, bi, khổ, ưu, não, sợ hãi. Thân ngũ uân 
của chúng ta cũng đang bốc cháy ở mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý bởi cùng các thứ lửa ấy”. 


(Tương Ưng IV, phẩm Bốc Cháy) 


- Căn nhà lửa chỉ có một cửa để thoát ra (vào ra): 
Nói chỉ có một cửa để thoát ra cũng cùng nghĩa với câu 
nói chỉ có một cửa để vào. Cửa đó là gì?- Nếu do vì 
ngã tưởng (vô minh) mà chúng sinh dấy khởi tham, sân, 
si, sầu, bi... thì cũng do cánh cửa ấy, chúng sinh dập tắt 
ngã tướng là đi ra khỏi tam giới của lửa tham, sân, s1... 


210 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đang bốc cháy vậy. 


Cũng có thể phát biểu cách khác rằng: Nếu Tập để 
là sự thực đưa chúng sinh vào nhà lửa Tam giới, thì Đạo 
để là cánh cửa mở lối ra khỏi căn nhà lửa ấy. Đây chỉ rõ 
giáo lý Tứ để là sự thật, và là duy nhất của giáo lý Phật 
giáo. Các giáo lý khác chỉ là triển khai chi tiết và mở 
rộng giáo lý này (hay nói khác đi, là chi tiết của Tứ đế 
hay là Tứ để mở rộng). 

- Xe dê là ảnh dụ chỉ hàng đệ tử Phật chỉ cầu tự 
thân thoát ly tham, sân, si, khổ đau của sinh tử, nhờ sự 
chỉ đạo của Đạo sư. 


- Xe nai là ảnh dụ chỉ hàng đệ tử tự giải thoát khỏi 
Tam giới do nỗ lực của tự nhân, có trí tuệ giải thoát 
mạnh hơn hàng Thanh văn. 


- Xe trâu là ảnh dụ chỉ hàng Bồ tát, hàng đệ tử có 
khả năng tự đi ra khỏi Tam giới, ngoài ra còn có khả 
năng và hạnh nguyện giúp các chúng sinh khác đi ra 
khỏi Tam giới không mệt mỏi. Hàng đệ tử này đang trên 
đường vào Phật trí. 


d. Giáo ý chung cho ba thừa nói trên: 
Giáo lý ấy là gì? 


Phẩm “Thí Dụ” ghi: “ Giáo lý chung cho ba thừa 
được các bậc Thánh khen ngợi. Pháp ấy cứu chúng sinh 
thoát khỏi chấp thủ, trói buộc, thoát khỏi ham muốn. 
Pháp hành của thừa ẫy để loại trừ các lậu hoặc tu tập 


211 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo, và tu 


tập thiền, giải thoát, định, được vô lượng tịnh lạc”. 
Anh văn: 


*This teaching oƒ the three Vehicles is extolled by 
the Saints. This teaching saves you ƒfom any aftachment 
or bond or desire. Ride in these three Vehicles, eliminate 
asravas, obfain the Five ƒaculties, the Five powers, the 
seven ways fo enlightenment, and the Eight righf ways, 
and practice dhyana- concenfrations, emancipafions, and 
samadhis so that you may be able fo enioy immeasurable 
peace and pleasure!` (Ibid.p.58) 


Theo Pháp hoa, nội dung của giáo lý chung cho 
Thanh văn, Bích chỉ và Bồ tát là Tứ đế để loại trừ tham 
ái và chấp thủ. Pháp hành chung cho ba thừa là Đạo 
đế, như đã được kiết tập ở Nikaya và A-hàm. Pháp hoa 
cũng như #i„h Di Đà (cảnh giới Di Đà) chỉ đề cập đến 
năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo, mà 
không đề cập đến Bốn niệm xứ và Bốn chính cần. Điều 
nảy giúp cho chúng ta thấy rõ rằng: 


- Điều kiện của một hành giả được sinh về cực lạc 
ít nhất là ở tại cuộc đời này, đã chuyên cần thực hành 
Bốn niệm xứ thiền chỉ và thiền quán) để có một căn bản 
Giới, Định, Tuệ để loại trừ được năm hạ phần kiết sử 
(thân kiến, nghi, giới, cắm thủ, dục và sân). Có nghĩa là 
đã tu tập Bốn niệm xứ và Bốn chánh cần. 


- Cũng thế, khả năng để vào từ Sơ quả Thánh 


212 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


(chưa nói đến Bích chi và Bồ tát) là tâm lý trú ở Tứ sắc 
định và hành thiền quán vô ngã. Nghĩa là đã trải qua 
một công phu đáng kế hành Tứ niệm xứ và Tứ chánh 


cần. 


Tại đây có thể xác định răng đối tượng được coi là 
đương cơ nghe kinh Pháp hoa có thê đi sâu vào trí tuệ 
giải thoát có cấp độ tu tập ngang Tứ thiền và có Chánh 
kiến vô ngã. Với căn cơ ít nhất như thế này mới đón 
nhận được nhiều tác dụng, nhiều rung động giải thoát 
khi đọc, tụng, nghiên cứu, giảng nói và thực hành giáo 


lý Pháp hoa. 


e. Pháp hoa định nghĩa về Thanh văn, Duyên giác 
và Bồ tát, Đại Bồ tái: 


“ Những ai có trí sau khi nghe Pháp từ Thế Tôn, 
rồi tin nhận, những vị ấy nỗ lực cầu Niết bàn để thoát 
ly Tam giới thì gọi là Thanh văn... Những ai sau khi 
nghe Pháp từ Thế Tôn rồi tin nhận, nỗ lực cầu trí tuệ 
tự nhiên, ưu thích Thiền định, độc cư, hoàn toàn hiểu 
rõ nguyên nhân của tất cả pháp, thì gọi là Bích chỉ... 
Những ai sau khi nghe Pháp từ Thế Tôn rồi tin nhận, 
nỗ lực cầu Nhất thiết trí, cầu Phật trí, Tự nhiên trí, Vô 
sư trí, cầu các Tuệ, Lực và các Vô úy của Như Lai, với 
dòng từ bi đem lại an lạc cho vô lượng chúng sinh, làm 
lợi ích cho chư Thiên và loài Người, cứu độ tất cả chúng 
sinh, thì gọi là vị thuộc căn cơ Đại thừa. Chư Bồ tát do 
vì cầu đặc thừa này nên gọi là Đại Bồ tát...”. 


2i 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Anh văn: 


“Sariputta! Those who have intelligence, who receive 
the Law by ƒaith qfter hearing it from the Buddha, from 
thr World-Honoured One, and who seekR Nirvàna with 
sirenuous efforts in order to get out oƒ the triple world, 
are caled Sràvaka..lhose who receive the Law by 
ƒaih afier hearing ¡it fom the Buddha, from the WOrid- 
Honoured One, who seek self-originating wisdom with 
sirenuous efforts, who wish to have good tfranguiHfy im 
selusion, and who perƒfectly understand the cause oƒ all 
thmøs, are called Pratyekabuddhas... Those receive the 
Llaw by ƒaith qfler hearing it ƒom the Buddha, from 
the World- Honouredl One, who seek the knowledee oƒ 
all things, the wisdom oƒ Buddha, the sel]ƒ#-originaing 
wisdom, the wisdom to be obtained without teacher, and 
the insight and powers and ƒearlessness oƒ the Thatàgafa 
with sirenuous efjforfs, who give peace fo innumerable 
living beings out oƒ their compassion towards them, and 
who beneft Œods and Men, that is fo say, who save all 
living beings, are calledl Men oƒ the Great Vehicle, Men 
oƒ the Great Vehicle. Bodhisattvas are called Mahàsaftvas 
because they seek this Wehicle”. (Ibid.p.58) 


Đoạn kinh trên đã định nghĩa về Thanh văn, Bích 
chỉ và Bồ tát. Chúng ta hãy xem đây là định nghĩa 
rất mực của Pháp hoa, vừa rất phù hợp với kinh tạng 
Nikàya và A hàm. Chủ trương xây dựng mẫu Bồ tát của 
Pháp hoa là thê hiện đúng con đường chính Bậc Đạo Sư 
Thích Ca Mâu Ni đã đi qua. 


214 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Cuốn sớ giải Jàtaka (Bốn Sanh) thuộc Mikảya do 
đại tịnh xá Anuradhapura (xứ Tích Lan) đưa ra, và kinh 
Đại Bồn, Vị Tằng Hữu thuyết (Trường Bộ, Nikàya) đề 
cập đến tiền thân của đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài là 
một Bồ tát tên là Thiện Tuệ (Sumedha) rằng, chính dưới 
chân Phật Nhiên Đăng (Dìpankara) Bồ tát chứng thật tuệ, 
nhưng Bồ tát từ bỏ Niết bàn trở lại sinh tử cứu độ chúng 
sinh để viên mãn Phật trí như đức Nhiên Đăng. 


Thế là Pháp hoa đã chủ trương lý tưởng Bồ tát rất 
phù hợp với truyền thống, rất cao thượng, và rất trung 
thành với đạo lộ giải thoát mà Thế Tôn đã đi qua. 


Qua định nghĩa ba quả giác trên, ý nghĩa đã mở 
rộng ra rõ ràng là chỉ do lòng mong ước của hành giả 
về quả giải thoát khác nhau mà pháp hành có khác nhau, 
và cấp độ hành mỗi pháp khác nhau. Thật ra giáo lý Tứ 
đế và Duyên khởi, hiểu thật đúng chân nghĩa chỉ là một. 
Và cả Lục độ Ba-la-mật cũng là Tứ để (Giới, Định, Tuệ, 
Giải thoát và Tri kiến giải thoát) nhưng hành sâu và rộng 
lớn với tâm nguyện đại từ bi cứu độ chúng sinh (cũng 
bao hàm trong Tứ vô lượng tâm được kiết tập ở Nikàya 
và 4 hàm). Chỉ một giáo lý Tứ để là có thể đưa hành 
giả đến Thanh văn, Bích chi, Bồ tát hay Phật (như chính 
đức Phật đã thành). 

Do vậy, vài dòng kinh ở Phẩm Tựa (mà có ý kiến, 
và cả ý kiến của người biên soạn tập tư tưởng này, cho 
rằng do các Pháp sư người Hoa thêm vào sau) phân biệt 
Tứ để và giáo lý Thanh văn, Thập nhị nhân duyên và 


„I5 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


giáo lý của Bích chi và Lục độ ba-la-mật là giáo lý Bồ 
tát là lỗi phân biệt có vẻ vội vàng. Tinh thần phân biệt 
đó đã đi lệch hướng của “Hội tam quy nhất” để thống 
nhất giáo lý và thống nhất tổ chức Giáo hội Phật giáo 
của kinh Pháp hoa vốn rất cao thượng và rất truyền 
thống. 


Pháp hoa xiễn dương hết thảy các pháp là vô ngã, 
vô tự tính. Nếu Tứ đế chỉ là pháp dành riêng cho Thanh 
văn thì Tứ đế có ngã tính là Thanh văn (huống nữa 
Thanh văn cũng vô ngã tính!). Tương tự, đối với Duyên 
khởi và Lục độ. Như thế, mấy dòng kinh ấy đã có nét 
khác màu tư tưởng Pháp hoa tồi, giữa khi tất cả dòng 
kinh còn lại của Pháp hoa đều nhất quán xiến dương 
Nhất thừa. Nhất thừa hay Phật thừa ở đây, phải được 
xác định một lần nữa rằng là “Nhất thừa” của tất cả các 
pháp (vì tất cả chỉ có một thật tướng vô tướng). 


Và ba thừa khác biệt là do căn cơ của người hiểu 
và hành, chứ không phải tính chất “thừa” của pháp, của 
giáo lý. 

(Chắng hạn, ngay pháp bố thí tài vật cũng chuyển 
thành bố thí Ba-la-mật của Bồ tát, nếu hành giả hành bố 
thí với tâm rời chấp thủ tất cả ngã tướng). 

g. Những căn cơ nghe được Diệu pháp: 


Kinh Pháp hoa phân biệt những tâm hồn nào đáng 
được nghe Diệu pháp, và những tâm hồn nào không phải 
là đối tượng nghe Diệu pháp: 


216 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Căn cơ không đáng được nghe Pháp hoa: 
*Tâm lý kiêu mạn, tả kiến 

* Hưởng thụ các dục lạc 

* Si tánh, ít học 

* Chấp tự ngã. 

* Không tin Pháp hoa 

Căn cơ đáng được nghe Pháp hoa: 

* Trí sáng, minh mẫn 

* Học rộng, nhớ nhiều. 

* Mong cầu Pháp hoa, mong cầu giải thoát 

* Đã gặp Phật, đã gieo công đức (có chánh kiến). 
* Tu tập lòng từ vì hạnh phúc của tha nhân. 

* Thích tịch tĩnh vắng lặng. 

* GIữ giới nghiêm túc 

* Cầu giác ngộ, cầu Đại thừa. 

* Tôn kính Tam bảo. 

* Thường giới thiệu Phật giáo đến người khác 
* Các Tỷ kheo cầu Đại thừa. 

* Tin Phật, trn Pháp và tôn kính Xá lợi. 


Nói một cách giản dị, các tu sĩ và cư sĩ Phật giáo 


i7 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


có chánh kiến và chánh tín (hành Bát Thánh Đạo) là căn 
cơ đáng được nghe kinh Pháp hoa. Kinh Pháp hoa sẽ 
giúp các căn cơ ấy nuôi dưỡng và phát triển lòng đại bi 
và trí tuệ giải thoát. 

Thế thì, năm Tôn giả Kiều Trần Như sau thời pháp 
Tứ để là đối tượng nghe Pháp hoa. Không thể ngộ nhận 
cho rằng các Tôn giả ấy thiếu khả năng tiếp thu Diệu 
pháp, nhất là bốn ngày sau đó cả năm Tôn giả đều đắc 
quả A-la-hán. 


Thời pháp thứ hai được Thế Tôn giảng cho năm Tôn 
giả cũng tại Lộc Uyên, bốn ngày liên tiếp sau thời Tứ 
đế, là Ngũ uân và Vô ngã (xem Phật Học Khái Luận, 
cùng soạn giả). Nhờ nghe thực tướng, không tướng mà 
năm Tôn giả chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ 
giải thoát. Chặng đường còn lại năm Tôn giả hành hóa 
cho đến giờ phút cuối cùng ở đời như một Bồ tát, mà 
không nhập Niết bàn. Như thế, tự bản tâm, năm Tôn giả 
đã là Bồ tát theo quan điểm của Pháp hoa. 

Những luận cứ khác đánh giá thấp về quả 
A-la-hán trong Mikảya và A hàm, đánh giá thấp giáo 
lý Tứ đế và Duyên khởi được kiết tập trong Nikäya và 
A4 hàm là những luận cứ hoàn toàn ngộ nhận mà chúng 
ta cần tránh. 

Chỉ có hai điểm nổi bậc của Pháp hoa mà thời đại 
cần trầm tư là: 


- Giáo lý Tứ đế, Duyên khởi và Ngũ uân vẫn là 


218 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


giáo lý nền tảng của Pháp hoa, nhưng đã được Pháp 
hoa giới thiệu đến chỗ uyên áo, vượt khỏi các quan điểm 
nhật thức của các bộ phái. 


- Lý tưởng Bồ tát được xây dựng rất cao thượng, 
dựa vào các hạnh Bồ tát đã được kiết tập rải rác trong 
Nihàya và A hàm. 


IV. PHẨM TÍN GIẢI (phẩm thứ tư) 
( Understanding by Faith) 


1. Về tựa đề phẩm kinh này 


Bản dịch ra Hán văn của Pháp sư Cưu-ma-la-thập 
lấy nhan để là Tín Giải (tin hiểu). Với bản dịch ra Anh 
văn từ Hán bản của Pháp sư Cưu-ma-la-thập thì dịch 
giả Senchu Murano đề “Understanding by Faith” (hiểu 
qua lòng tin). Bản dịch từ Phạn văn sang Anh văn của 
H.Kern đề “ Disposition” ( thú hướng, thiên hướng hay 
phơi bày trường hợp tin hiểu Diệu pháp). Bản dịch từ 
Phạn văn sang Pháp văn của Burnouf đề “ Inclination” 
(khuynh hướng, thú hướng). 


Theo nội dung của phẩm thứ tư này thì Thanh văn 
và Duyên giác chưa nhập được Phật tri kiến, nên chỉ có 
thê biết được Phật trí qua lòng tin Thế Tôn. Do đó, nhan 
đề của phẩm kinh có thể được hiểu là “ Hiểu do lòng 
tin”. Tin hiểu Diệu pháp là tin hiểu sự thất chỉ có “ Nhất 
thừa”, đó là “ không tướng” được đón nhận với trí tuệ 
rời hết thảy ngã tưởng. Tin rằng, Thanh văn, Duyên giác 


VI bi 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


và mọi chúng sinh đêu có điêu kiện đắc Phật trí. 


Qua bốn phẩm kinh đầu, Pháp hoa đã phân biệt có 
một số A-la-hán giác ngộ qua tuệ căn, có một số các vị 
giác ngộ qua tín căn v.v... tương tự như Nikàya và A 
hàm cho rằng dù tu tín căn, niệm căn hay tuệ căn, định 
căn đều có thể đắc trí tuệ giải thoát sau cùng. 


2. Tìm hiểu “ Nhất thừa” của các Tôn giả có đời sống trí tuệ: 
Sau khi nghe Thế Tôn xác nhận Tôn giả Xá-lợi- 
phất sẽ thành Phật (điều này có nghĩa là Tôn giả đang 
đi trên con đường Bồ tát dẫn đến đích điểm Phật trí cuối 
cùng) và nói lên ví dụ ngôi nhà lửa của ba cõi ( Dục, 
Sắc và Vô Sắc), các Tôn giả trí tuệ như Đại Mục-kiền- 
liên, Đại Ca-diếp, Tu-bồ-đề và Ca-chiên-diên khấp khởi 
vui mừng, phát khởi lòng thấy tin “ Nhất thừa” và trình 
bạch Thế Tôn khúc tự tình tin hiểu Phật thừa của quý 
tôn giả. Đó là khúc tự tình của một kẻ cùng tử nói lên 
những mặc cảm về thân phận hèn mọn của người Thanh 
văn đệ tử (của toàn thể thính chúng đương thời và của 
chúng ta ngày nay), và nói lên giới hạn trí tuệ giải thoát 
của Thanh văn không nhận ra tự tâm vốn “ Nhất thừa”, 
và trí tuệ nhất thừa đó đang ở trong tầm tay của mình. 


Các Tôn giả trí tuệ trên nói lên sự thật rằng từ thời 
pháp “Sơ chuyển pháp luân” tại Lộc Uyên cho đến thời 
Pháp hoa cuối cùng đều hàm đủ nghĩa “Nhất thừa”, chỉ 
vì các Tôn giả an phận chỉ tìm kiếm ở các pháp đó kết 
quả đi ra khỏi khổ đau của Tam giới mà thôi. Hệt như 
tâm lý của thời đại chúng ta chỉ tìm kiếm các giáo lý vô 


220 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thượng của Phật các kết quả của Người, Trời hay xa lắm 
là Tu-đà-hoàn quả (nhập Thánh lưu để nghỉ mệt trong 
sinh tử). Vì thế Phật thừa trở thành khó ngộ và khó 
nhập. 


À4 nghĩa sự khác biệt giữa ba thừa, do đó, dựa vào 
sự khác biệt của trí tuệ, ý chí, lòng khát vọng đạo quả 
vô thượng mà không phải đến từ giáo lý. 


3. Tư tưởng 


a. Câu mở đâu Phâm kinh này là: “ Lúc bây giờ các 
Tôn giả trí tuệ như Tu-bô-đê, Đại Ca-chiên-diên, Đại 
Ca-diệp, và Đại Mục-kiêu-liên...” 


Anh văn: 


There upon the men living the le oƒ wisdom: 
Subhulu, Mahà — Kàtyàyama, Miahà-Kasyapa, and 
Mah à-Maudgalyàyama... (Ibid, p.80) 


Có một số dịch phẩm Việt văn lại chép thành một 
từ ngữ “huệ mạng Tu-bồ-đề” (theo Hán bản) và lầm tên 
của Tôn giả Tu-bồ-đề là Huệ mạng Tu-bồ-đề. Đây là một 
lầm lẫn. 

Trong hàng đệ tử trí tuệ của Thế Tôn, Tôn giả 
Xá-lợi-phất là trí tuệ bậc nhất, rồi đến bốn Tôn giả kể 
trên. 

Tại đây, chúng ta có thể đặt ra một nghi vấn rằng: 
Tại sao phẩm kinh này không đề tựa là Understanding by 
Wisdom? Mà rằng Understanding by Faith? 


221 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Như chính bốn Tôn giả đã bộc bạch, bốn Tôn giả 
đã không tự tin mình có thể vào Phật trí dù có nghe Thế 
Tôn đề cập đến Phật trí, viện lẽ là đã giả lụ khụ v.v... 


Không tín mình vào được vì lý do sức khỏe, tuổi 
tác v.v... là tâm bị vướng mặc các ngã tưởng tế nhị, 
xem Phật quả như là kết quả của một nỗ lực nào đó 
bị ràng buộc với thời gian, không gian, tuổi tác. Chính 
ngã tưởng ấy ngăn che các Tôn giả, khiến không thấy 
rõ Phật trí. Cho đến khi do nhờ lòng tin đặt vào Thế 
Tôn rất mạnh nên lúc nghe Thế Tôn và thấy Thế Tôn thọ 
ký Tôn giả Xá-lợi-phất (cũng già lụ khụ như các Tôn 
giả) thì tâm nghi ngờ do ngã tưởng kia dựng lên sụp đồ. 
Ngăn che Phật trí đã sụp đô thì Phật trí xuất hiện. 


Bốn Tôn giả đã nhờ nhiều vào lòng tin Phật sâu xa 
của tự thân mà liễu hội được Phật trí, nên gọi là Hiểu 
biết qua lòng tin. 


Trường hợp của Tôn giả Xá-lợi-phất thì khác, chỉ 
lắng nghe lời dạy của Thế Tôn mà trí tuệ giải thoát sau 
cùng tự thức dậy. Không phải kêu gọi, níu kéo gì đến 
lòng tin cả. Trường hợp này đáng gọi là Hiểu biết qua trí 
tuệ, liễu hội nghĩa phương tiện giáo hóa của chư Phật. 


Hiểu như vậy, tâm chúng ta sẽ lóe sáng lên rằng: 
Chư Tôn giả được thọ ký trong các phẩm kinh đầu, có 
thể đến cả làng vô học, đều thấy rõ Phật trí, thấy rõ thật 
tướng không tướng một cách trong sáng khi được Thế 
Tôn trực tiếp thọ ký. 


M229) 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


b. Câu chuyện gã cùng tử mà Tôn giả Ca-diếp trình 
bạch Thế Tôn soi sáng cho chúng ta thêm một nét đặc 
biệt của tự tình khúc nói trên. 


Chỉ có mặc cảm khốn cùng ngăn cách người con 
khốn cùng với người cha đích thực và giàu sang. Chỉ 
có thế thôi! Cho đến khi tình cảm của nếp sống mới tạo 
nhân duyên thuận lợi cho người con khốn cùng không 
hốt hoảng, và hân hoan vô cùng nhận ra người cha đích 
thực (vị trưởng lão ấy) của mình và thừa hưởng gia tài 
của cải vô lượng. 


Cũng thế, chỉ có một mặc cảm duy nhất, một dấu 
ấn duy nhất là dấu ấn ngã tưởng đã hẳn sâu vào tư duy 
con người qua nhiều kiếp luân hồi lăn lóc, mà khiến cho 
người chối bỏ Phật trí, trí tuệ vô ngã, hay thực tướng 
không tướng đang tràn ngập, bao bọc chung quanh mình 
(trong tâm, ngoài thân và cả thế giới). Chối bỏ thực 
tướng ấy là chối bỏ Phật trí, chối bỏ người cha thương 
quí với một gia tài giải thoát vô lượng sẵn sàng trao liền 
cho chúng ta. 


Chỉ thế thôi! Chỉ vì một ngã tưởng ấy thôi! 


Khi nào ngã tưởng rụng đồ trong tâm mình thì liền 
khi đó toàn bộ thực tại giải thoát trao về mình. 

Ngay cả khi gã cùng tử từ chối người cha thân yêu 
của mình thì gã vẫn đích thực là con ruột của người, 
không thừa không thiếu gì cả. Cũng thế! Ngay cả khi 
chúng ta đang ngậm ngùi với sinh tử giữa cuộc trầm 


22 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


luân, thì ta vẫn có trước mặt mình, trong tâm mình, Phật 


tri kiến và toàn bộ thực tại “ không tướng” giải thoát. 


Chư đệ tử còn đòi hỏi Thế Tôn phải dạy gì khác?! 
Há chúng ta chưa trải qua vô lượng kiếp rồi đó sao?! 
Còn ngần ngại chờ đợi thời gian nào nữa mới đủ can 
đảm, hay hân hoan nhận lãnh cái chìa khóa cửa gia tài 
Phật tri kiến. 


Ở tự tình khúc này, Tôn giả Tu-bồ-đề và Đại Ca- 
chiên-diên, Đại Ca-diếp, Đại Mục-kiều-liên không cảm 
động đến rơi nước mắt và khóc thin thít như Tôn giả Tu- 
bồ-đề trong kinh Kim Cương (ở thời điểm Thế Tôn đặt 
tên kinh), nhưng đọc tự tình khúc này chúng ta cũng vô 
cùng cảm động, ngậm ngùi rời khỏi trang kinh với tâm 
trạng: “GŒiát mình mình lại thương mình xót xa. Khi sao 
phong gấm rủ là, Giờ sao tan tác như hoa giữa đường!” 
( Truyện kiều —- Nguyễn Du). 


Quả là Diệu pháp! 


Giờ chúng ta hãy trang trọng tụng đọc nhiều lần tự 
tình khúc thiết tha ẫy của bốn đại Tôn giả trí tuệ. 


“Lúc này chúng con nghĩ răng Thế Tôn đã chỉ dạy 
cho chúng con Thanh văn và Duyên giác thừa, nhưng 
nay chúng con biết rằng Thế Tôn đã dạy chúng con 
Phật thừa từ ban đầu cho đến nay. Cho nên chúng con 
nói rằng các kho tàng vĩ đại của đắng Pháp vương đã 
đến với chúng con dù chúng con không cầu tìm, và rằng 
chúng con đã được tất cả những gì mà những người con 


224 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


của Đức Phật đáng có”. 
Anh văn: 


*At that time we thought that you had taughf us only 
the Lesser VWehicle, but now we know that you have been 
teaching us the Great Vehicle fom the outset. Thereƒore, 
we say that the great treasures oƒ the King oƒ the Law 
have come fo 1s althoungh we did not seek them, and 
that we have already obtained all that the sons oƒ the 
Buddha should obtain`. (Ibid.p.48S) 


Những dòng kinh trên thanh lương như những dòng 
suối ngọc. Tuyệt vời biết bao! Với ai giác tỉnh gốc của 
khô đau mà buông bỏ dục ái, hữu ái và vô hữu ái thì sẽ 
dễ dàng bắt gặp những giây phút được Phật thọ ký xảy 
đến với quý Tôn giả kể trên. 

c. Chư vị Thanh văn vào những giờ phút chưa ngộ 
được nghĩa “ Nhất thừa”, hay trí tuệ Phật, là chỉ vì tâm 
bị ngăn che bởi các tập khí sinh tử thô hoặc tế. Tập khí 
đó là dục vọng rong ruồi theo trần cảnh như Thế Tôn 
khai mở ở phẩm Ví Dụ ngôi nhà lửa Tam giới (phần 3). 
Tập khí đó là những ngã tưởng tất tế nhị như được chỉ 
bày ở phẩm Tín Giải (phẩm 4). Tập khí đó là khả năng 
đón nhận Diệu pháp và ý chí thực hành Diệu pháp, như 
được dạy ở Phẩm Dược Thảo Dụ (phẩm 5) tiếp theo. 


Thế Tôn lần lượt chỉ rõ những nguyên nhân ngăn 
che Phật trí, giúp thính chúng làm rụng đồ dần các ngăn 
che ấy để làm hiển lộ thực tướng không tướng trong các 


Nhà» 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 
phẩm kinh tế tiếp. 


V. PHẨM DƯỢC THẢO DỤ (phẩm thứ 5) 


(The Simil The of Herbs) 


1. Sau phần trình bày chỗ thấy biết Phật tri kiến của 
mình, Tôn giả Đại Ca-diếp ( đại diện cho bốn Tôn giả trí 
tuệ) được Thế Tôn khen ngợi đã nói hay và nói đúng về 
các đức của Như Lai trong vai trò dẫn dắt các Tôn giả 
đến “ Nhất thừa”. 


Bấy giờ các đệ tử Thanh văn căn trí thấp kém vẫn 
chưa rõ “ Nhất thừa”, Thế Tôn bèn nói đến khả năng 
giáo dục phương tiện thiện xảo và hữu hiệu vô cùng của 
Như Lai để xây dựng vững lòng tin của thính chúng. Rồi 
Thế Tôn dạy tiếp ảnh dụ về cây cỏ để tiếp tục soi sáng 
các nhân tố ngăn che nghĩa “ Nhất thừa”. 


2. Tư tưởng 


a. Đức Thế Tôn đưa ra ảnh dụ một đám mây lớn 
cho mưa khắp loài hoa cỏ để nói lên thái độ giảng dạy 
cùng các điều kiện tiếp thu giáo lý của chúng sinh, lần 
lượt chỉ rõ nghĩa “ Nhất thừa”. 


- Như đám mây lớn phủ khắp bầu trời cho mưa 
xuống khắp muôn loài hoa cỏ một cách bình đăng giảng 
dạy cho mọi căn cơ chúng sinh với cùng một hệ giáo lý 
giải thoát. 


- Như nước mưa rưới xuông chỉ có cùng một vị, dù 


226 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


các loài hoa cỏ đón nhận khác nhau. Cũng vậy, pháp mà 
Thế Tôn thuyết giảng chỉ có thuần một vị giải thoát “ 
Nhất thừa”. 


- Như cùng nhận nước nhiều vô lượng thuần một 
vị từ cùng một đám mây ấy, nhưng mỗi loài hoa cỏ tiếp 
thu khác nhau tùy theo khả năng của mỗi loài. Cũng vậy, 
giáo lý Thế Tôn dạy cùng một vị “ Nhất thừa” và cho 
đồng đều tất cả, nhưng vì mỗi chúng sinh có các điều 
kiện trí tuệ, ý chí, tình cảm v.v... khác nhau, nên sự đón 
nhận từ một cơn mưa pháp bình đẳng ấy lại khác nhau; 
do đó mà thành ra có ý nghĩa các thừa khác nhau như 
Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. 


Tại đây, kinh chỉ rõ tập khí ( hay nhân tố) ngăn che 
nghĩa “ Nhất thừa”, mà hiện ra ba thừa là do khả năng 
học, hiểu và hành khác nhau của hàng đệ tử. Thực sự 
pháp chỉ có một sự thật của nghĩa “Nhất thừa”, và Thế 
Tôn cũng chỉ nói ra nghĩa “Nhất thừa”. 


b. Đoạn cuối của ảnh dụ, Thế Tôn cắt nghĩa lý do 
khiến cho các đệ tử khó thấy nghĩa “Nhất thừa” như là: 
Do vì chúng sinh có căn tánh khác nhau, trí tuệ khác 
nhau, tình cảm, ý chí, kiến thức và dục vọng khác nhau, 
nên Thế Tôn phải nói pháp cho thích ứng những căn cơ 
ấy bằng lời lẽ khác nhau, diễn đạt khác nhau v.v... do 
đó thính chúng khó thấy trọng điểm của giáo lý. 


Tuy thế, Thế Tôn đã xác định về tính chất của giáo 
lý. Ngài giảng dạy là giúp chúng sinh rời chấp thủ ngã 
tướng, hủy diệt lòng tham ái các pháp. Qua đó, nghĩa 


#224 j 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


“Nhất thừa” ló dạng đẳng sau sự dập tắt ái, thủ. Chấp 
thủ diệt thì các ngã tưởng diệt, và thực tại “ Không 
tướng” hiển hiện. Thực tại hoàn toàn “không tướng” ấy 
là thực tướng, là nghĩa “Nhất thừa”. Chứng ngộ thực tại 
đó là chứng ngộ Phật trí. 


c. Khi thính chúng rõ thêm lý do đức Phật dạy pháp 
nhân ra ba thừa thì đồng thời rõ được sự thật “Nhất 
thừa” của pháp. Rõ được sự thật này thì nghi tâm, nhân 
tố ngăn che Phật trí đồ. Tại đây có thể có thêm một số 
vị Thanh văn giác ngộ Phật trí. 


Những ảnh dụ của Thế Tôn có tác dụng đánh tan 
các ngăn che trí giác, ảnh hưởng còn mạnh hơn những 
tiếng hét, những con roi quất của các vị Thiền sư Trung 
Hoa dùng khi khai ngộ các đệ tử. 


VI. PHẨM XÁC NHẬN THÀNH PHẬT (phẩm thứ sáu) 


( Assurance of Future Buddhahood) 

1. Thế Tôn dạy thêm ảnh dụ về cây cỏ trước khi 
xác nhận sự kiện sẽ thành Phật của bốn Tôn giả trí tuệ 
đề cập ở phần Tín Giải (phẩm 4). 

2. Tư tưởng: 

a.Ý nghĩa của sự kiện ghi nhận thành Phát: 


Các vị Thanh văn được ghi nhận thành Phật vào 
thời điểm mà trí tuệ các Tôn giả thấy rõ nghĩa “Nhất 
thừa”, không còn chút mây ngờ vực nào vờn che bầu 


228 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


trời tâm thức. Nhưng bấy giờ quý Tôn giả chưa nghiễm 
nhiên là Đức Phật với đủ 10 danh hiệu Như Lai, bởi vì 
còn trải qua một thời kỳ độ sinh cho đến khi tròn đầy 
tất cả các hạnh, đủ nhân duyên để vận chuyển bánh xe 
Pháp. 


b.Ý nghĩa danh hiệu Phật được thọ kỹ: 


Qua các danh hiệu được thọ ký, chúng ta phát hiện 
ra mối liên hệ giữa danh hiệu và hạnh nguyện của từng 
VỊ: 


- Tôn giả Đại Ca-diếp trong tương lai sẽ nói pháp 
sâu rộng, nên thành Phật có hiệu là Quang Minh (Light). 
Quang Minh là biểu tượng cho ánh sáng chân lý soi sáng 
sinh tử. 


- Hạnh Bồ tát trong tương lai của Tôn giả Tu-bồ- 
đề là Phạm hạnh nên thành Phật có hiệu là Danh Tướng 
(Beautful From), biểu hiện một thân tướng trang 
nghiêm, đẹp đẽ, là kết quả của Hạnh Tỷ kheo. 


- Hạnh Bồ tát trong tương lai của Tôn giả Ca-chiên- 
diên là dâng cúng chư Phật, dựng tháp Phật và cúng 
dường tháp Phật với các thứ hương hoa quí, nên thành 
Phật có hiệu là Diêm-phù-na-đề Kim Quang ( làmabùna- 
da- Gold-Light)- làmbu: xứ Ấn, xứ có nhiều mận đỏ; 
onada: bao bọc, biểu tượng cho ánh sáng vàng rực khắp 
xứ Ấn. 

- Hạnh Bồ tát trong tương lai của Tôn giả 
Mục-kiều-liên tương tự với hạnh của Tôn giả Ca-chiên- 


N2, 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


diên, có Phật hiệu là Đa ma la Bạt Chiên Đàn Hương 
(Tamàlapatracandana-Fragrance), biểu tượng cho hương 
trầm thơm của cây Tamàla. 


Theo đó, hạnh nguyện và danh hiệu của chư vị có 
mối liên hệ nhân quả (cùng loại), cho dù các hạnh trên 
không còn bị trói buộc bởi nghiệp. 


c. Cối nước của chư vị Phát trong tương lai: 


Cõi nước của chư vị Phật trong tương lai, theo lời 
kinh, thì thanh tịnh như cõi nước của Đức A DI Đà. Đó 
là cách diễn đạt biểu tượng một cảnh giới tốt đẹp, an 
lành, thanh tịnh theo liên hệ của chánh báo ( giải thoát 
hoàn toàn) và y báo (cõi nước). Từ y báo là cõi nước 
có thể hình dung ra chánh báo của chúng sinh trong 
cõi nước đó: Hắn là chúng sinh thì hạnh phúc, bình an, 
thanh thản và trí tuệ. 


Lối diễn đạt ẫy tạo nên một khích lệ tâm lý đáng kê 
đối với thính chúng đương thời, những vị chưa giác ngộ 
Phật trí, khiến quí vị khởi tâm hân hoan, hỷ lạc. Trong 
điều kiện tâm lý hỷ lạc đó thì dễ bừng sáng tâm thức. 


Về mặt tư tưởng, hình ảnh cõi Tịnh độ của chư Phật 
tương lai, không có sạch dơ, không có cao thấp v.v... 
là nói lên thực tại (cõi nước) vô ngã tướng. Vì vô ngã 
tướng nên vắng mặt tướng sạch, tướng dơ, tướng cao, 
tướng thấp v.v... 


Từ khi được thọ ký giác ngộ Phật trí cho đến khi 
thực sự thể nhập hoàn toàn Phật trí để khai mở con 


230 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đường giải thoát vô thượng cho chúng sinh là một 
khoảng thời gian dài lắm mà (thực ra là vô ngã rồi) chư 
đệ tử cần tiếp tục hành hạnh Lục độ Ba-la-mật. Đây là 
chặng đường để thể nhập Phật trí. 


d. Thọ ký 500 đệ tử A-la-hán: 


Tiếp đến, Thế Tôn thọ ký sự kiện thành Phật trong 
tương lai của 500 vị đệ tử A-la-hán. Thọ ký như thế là 
xác định rằng hết thảy những ai đã loại bỏ hết lậu hoặc 
ra khỏi tâm thì nhất định sẽ thành Phật. 


VII. PHẨM HÓA THÀNH DỤ (phẩm thứ bảy) 
(The Parable of a magic city) 

1. Đến đây, các bậc Thanh văn hữu học và Nhơn, 
Thiên còn chưa tin hiểu Phật trí và nghĩa “Nhất thừa” 
rốt ráo, Đức Thế Tôn dạy tiếp phẩm 7 và 8 mở bảy nhân 
duyên tu hành của các vị nảy, và tiếp tục mở bày thực 
tại vô ngã. Nhắc lại công phu tu hành của một số vị hữu 
học để tạo nên một sức mạnh khích lệ lớn hơn hầu có 
thể giúp quí vị xé tan lưới nghi đang bọc chặt tâm tư 
mình nhờ tín khởi và hỷ khởi. 

Phẩm Hóa Thành Dụ trình bày thêm một lý do, 
nhân tố khiến giáo pháp “ Nhất thừa” biểu hiện ra “Tam 
thừa”, đó là khả năng về ý chí giới hạn của hành giả, 
quyết tâm giải thoát giới hạn của hành giả. 


2. Tư tưởng: 


a. Chữ kiếp (kalpa): có nhiều tài liệu cắt ng- 


22 5I| 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


hĩa khoảng thời gian của một kiếp khác nhau. Theo tự 
điển Phạn ngữ - Anh văn (của Monier — Wiliams), kiếp 
là thời gian bằng tuôi thọ của một vũ trụ hệ, bằng một 
ngày và đêm của Trời Phạm Thiên, bằng 4.320 triệu 
năm. 


Khoảng thời gian vô lượng A tăng kỳ (assamkhya) 
kiếp-A tăng kỳ được xem là con số vô lượng rồi, là thời 
gian ở ngoài ước định của tư duy con người, ý chỉ thời 
gian vô ngã của thực tại (phi thời gian). Ở đó thoát ly ý 
niệm thời gian và không gian: Vô lượng quá khứ và thời 
điểm hiện tại là một; vô lượng vũ trụ hệ và tại đây là 
một. 


b. Phật Đại Thông Trí Thắng ( Great Universal-Wis- 
dom-Excellence) là đức Phật của biểu tượng (mà không 
phải là Đức Phật lịch sử), biểu tượng cho Phật tri kiến, 
hay tuệ giác hoàn toàn thấy suốt toàn thể pháp giới 
(great unIverse). 


c. Nước Hảo Thành ( Well-Composed): biểu tượng 
cho sự thật duyên sinh, nhưng là duyên sinh tự thể (tự 
nó); nó là vô vI. 

d. Thế Tôn thấy kiếp lâu xa vô lượng như là thấy 
ở hiện tiền: nói lên rõ ràng Thế Tôn đang diễn bảy thực 
tại vô ngã (quá khứ và hiện tại là một). Do vì thời gian 
là vô ngã nên không có sự cách biệt, vướng ngại nào về 
thời gian cả. Mặt khác, Thế Tôn đang thị hiện khả năng 
của trí tuệ vô ngã (Phật trí) để gợi lên trong tâm thính 
chúng niềm tin về Phật trí và “ Nhất thừa” (đây là khả 


235, 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


năng Thiên nhãn minh) để hất ngã những nghi ngờ còn 
lại trong tâm. 


e. TẤt cả khoảng thời gian lâu xa về thọ mạng, về 


& 


nhập định, về thành đạo và về “ chuyển bánh xe pháp” 
đều được thu nhiếp vào trong khoảng thời gian mà đức 
Thích Ca đang thuyết pháp, trong sát na hiện tại, nói lên 
tính vô ngã của thực tại. Do vì vô ngã tính nên chúng 
nhiếp nhau vô ngại. Tại đây, Thế Tôn đang hiển bày lý 
“Nhất thừa” và trí tuệ vô ngã. 


ø. VỀ l6 người con trai của đức Đại Thông Trí 
Thắng trước khi xuất gia là biểu tượng cho lộ trình giải 
thoát của Thế Tôn từ xuất gia cho đến khi đắc Phật trí: 


1. Người con trưởng tên Trí Tích ( Accumulated 
Wisdom): có nghĩa là trí tuệ thành tựu nhờ công đức tu 
tập lâu dải. Khi thành Phật có danh hiệu là A-súc (Ak- 
sobhya), nghĩa là Bất Động. 


2: VỊ thứ hai thành Phật hiệu là Tu-di Đảnh ( Sume- 
ru-Peak): điểm cao nhất của Pháp giới. 


Hai vị này là biểu tượng của trí tuệ (hay tuệ uẩn). 
Trên lộ trình giải thoát, hành giả cần có trí tuệ vô ngã 
(Chánh kiến) dẫn đầu. Chánh kiến là giá trị cao nhất, là 
dẫn đầu và linh hồn của mọi công phu giải thoát (ví như 
đỉnh Tu-dì). 


3-4: Hai vị ở phương Đông Nam là Sư Tử Âm và 
Sư Tử Tướng, biểu trưng cho Chánh tư duy, tiếng nói 
của Chánh kiến, tiếng nói của thực tướng, tiếng nói làm 


s5 S) 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


run rợ, rung đồ hết thảy tà kiến, như tiếng gầm của sư 
tử, hay bóng dáng sư tử, làm khiếp đảm muông thú. 


5-6: Hai vị Phật ở phương Nam là Hư Không Trú 
( Sky-Dwelling) và Thường Diệt ( Eternal Extinction) 
biểu tượng cho Thánh định uẫn (Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm và Chánh định). Chỉ có đại định tâm mới vững trú 
như hư không, nhiếp phục được các vọng tưởng, như 
hư không không dao động. Với định ấy, tâm vô ngã 
đốt cháy các ngã tưởng, diệt hết các ngã tưởng gọi là 
Thường diệt. 


7-8: Hai vị Phật từ phương Tây Nam ( Để Tướng: 
Emperor-From; Phạm Tướng: Brahma-From): là biểu 
tượng cho Thánh Giới uân ( Chánh ngữ, Chánh mạng, 
Chánh nghiệp). Tướng là biểu trưng cho giới. 


9-10: Hai vị Phật từ phương Tây là A DI Đà (Am- 
itàyus) và Độ Nhất Thế Thế Giới Khổ Ách ( Saving- 
All-Worlds-From-Sufferings). Đức Di Đà là biểu trưng 
cho toàn bộ Giới ( vô lượng công đức), Định (vô lượng 
thọ), và Tuệ (vô lượng Quang). Giới, Định, và Tuệ uẫn 
cũng được tu tập nhuần nhuyễn, tròn vẹn, thì sẽ dẫn đến 
kết quả loại bỏ hết thảy khổ ách cho chúng sinh của vô 
lượng thế giới. 


11-12: Hai vị Phật ở phương Tây Bắc (Đa-ma-la Bạt 
Chiên Đàn Hương và Tu-di Tướng: Sumeru-From): là 
biểu tượng cho Thánh giải thoát uấn, tỏa ngát hương ly 
tham, ly thủ như hương gỗ Chiên Đàn của cây Tamàla. 
Bấy giờ hành giả đứng vững trong cảnh giới giải thoát 


234 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


như núi Tu-di vững chắc. 


13-14: Hai vị Phật ở phương Bắc ( Vân Tự Tại: 
Cloud Liberty; Vân Tự Tại Vương: Cloud-LIberty-King): 
là biểu tượng cho Thánh tri kiến giải thoát uân (tri kiến 
giải thoát). Tự tại như mây trời và có đủ khả năng 
thuyết pháp độ vô lượng căn cơ chúng sinh như đám 
mây lớn phủ khắp trời cho mưa. 


15-16: Đức Phật thứ I5 ở phương Đông Bắc có 
hiệu là Hoại Nhất Thế Giới Bố Úy là biểu tượng cho 
Tứ vô sở úy của Như Lai, Chánh Đăng Giác (Eliminat- 
ing-Fear-Of-AII World). Cho đến cấp độ giải thoát này 
mới là cấp độ giải thoát của một đức Phật bổ xứ. Đức 
Phật thứ 16 là Đức Thích Ca. 

Mười lăm vị Phật đầu là biểu tượng cho tâm giải 
thoát của Đức Thích tôn thành tựu trên quá trình giải 
thoát đi đến Phật trí. Đó là Bát Thánh đạo được tu tập 
qua ba cấp độ giải thoát của Thanh văn, Duyên giác và 
Bồ tát đã được kinh dạy tượng trưng rằng: Phải ngôi 
đạo tràng qua 24 tiểu kiếp, diệt hết chúng mà vẫn chưa 
chứng quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Đây là 
lối diễn đạt tượng trưng. 


Kinh dạy tiếp: Cần ngôi tòa Sư tử thêm § tiểu kiếp 
mới thành Vô thượng Chánh Đăng Giác Phật. Điều này 
có nghĩa là vị Đại Bồ tát vẫn an trú trên Giới, Định, Tuệ 
hay Bát Thánh đạo, ở cấp độ toàn giác mới chứng nhập 
hoàn toàn Pháp thân ( Dharma-kàya). 


ĐK s 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


3. Về Tứ Đề - Thập nhị chuyển 


Lúc nói Tứ để lần đầu tại Lộc Uyên, Thế Tôn 
chuyển ba lần về Khổ, Tập, Diệt, Đạo thành 12 chuyền. 


a. Thị chuyển: Lượt đầu Thế Tôn chỉ cho thấy các 
hành tướng của khổ, nguyên nhân của khổ, khổ diệt và 
con đường đưa đến khổ diệt. 


b. K”uyến chuyển: Thế Tôn khuyên dạy cần phải 
hiểu rõ Khổ, cần phải đoạn trừ Tập, cần phải chứng ngộ 
Diệt, và cần tu tập Đạo đề. 


c. Chứng chuyển: Thế Tôn xác nhận tự Ngài đã 
chứng ngộ Tứ đế, có tri kiến như thật về Tứ đế. 


Phần trình bày Tứ để ở đây giống hệt Tứ để được 
kiết tập ở Nikàya và A hàm. 

Ngang đây, chúng ta đã thấy rõ giáo lý nền tảng của 
Pháp hoa vẫn là Tứ để hay Tứ đế và Duyên khởi. Thực 
sự thì Tứ đế đã bao hàm cả Duyên khởi và tất cả các 
giáo lý khác của Phật giáo. Không nên lầm lẫn xem nhẹ 
Tứ đế. Trên thực tế, Tứ đế được nhận thức và tu tập qua 
nhiều cấp độ khác nhau như là Tứ đế của nhận thức và 
tu tập của phàm phu, của Thánh hữu học, của Thánh vô 
học, của Bồ tát, và sau cùng là Chân nghĩa Tứ đế của 
Phật. 


Về Lục độ Ba-la-mật, nội dung đích thật là Đạo đề 
của Tứ đề, là Thánh giới uân, Thánh định uẫn, và Thánh 
tuệ uẫn (Giới Ba-la-mật, Định Ba-la-mật, và Tuệ Ba-la- 


236 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


mật) ba chi còn lại cũng được bao gồm trong đó) được 
các Bồ tát an trú để hành pháp độ sinh. 


Theo PÙáp hoa, sau khi hành giả đắc được giải 
thoát thân (Niết bàn ly sanh tử) thì lên đường hành pháp 
cứu độ chúng sinh cho đến ngày viên mãn Phật trí). 
Sau đó, theo nhân duyên mà ra đời chuyển vận bánh xe 
pháp. Mỗi đức Phật thường xuất hiện qua nhiều cảnh 
giới khác nhau để hóa độ, sau mỗi lần nhập Vô dư y 
Niết bàn. Đức Thế Tôn sẽ là giáo chủ của một cõi nước 
khác với danh hiệu khác như đoạn kinh dưới đây diễn 
đạt: 


“ Này các Tỳ kheo, khi chúng ta còn là Sa di, mỗi 
chúng ta đã dạy nhiều trăm nghìn tỷ chúng sinh nhiều 
như số cát sông Hằng. Những chúng sinh ấy đã theo Ta 
để nghe Diệu pháp để chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Một số trong những chúng sinh ấy hiện còn 
là Thanh văn. Bây giờ Ta chỉ dạy họ con đường vào Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác...Vào lúc ấy ta sẽ là 
một vị Phật có một danh hiệu khác ở một thế giới khác. 
Những ai tưởng là mình đã vào Niết bàn sẽ có thể tái 
sinh vào thế giới mà Ta sẽ ra đời, để cầu tuệ Phật”. 

Anh văn: 


“Bhikshus! Mhen we wWere sramaneras, we  each 
taught many hundreds of thousands of. bilions oƒ 
living beings, that ¡is as  many living Đeings are 
the das sands in the Niver Œanges Those living 
beings who ƒollowed me, heard the Law ƒfom me ïn 


ĐK 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


order to attain Anuttara-Samyak-Sambodhi. Some oƒ them 
are sHll in Sràvakahood. Ï now teach them the way to 
Anuttara-SamyaR-Sambodli... At that time l shall be a 
Buddha oƒ another name in another World. Those who 
will enter into the Nirvàna as they conceive will be able 
(to be reborn) in the world I shall live in, to seek the 
wisdom oƒ the Buddhad). (Ibid.p.I30-131) 


Nói tóm, Tứ để là giáo lý nền tảng của Pháp hoa và 
của toàn thể các bộ phái Phật giáo. 

Pháp hoa triển khai Tứ để truyền thống và đưa vào 
Bồ tát đạo. Điều này có nghĩa là Lục độ Ba-la-mật là Tứ 
đế được thực hành cùng với lòng đại bi, đại từ ( độ tha). 
Sứ mệnh của Bồ tát là cứu độ chúng sinh, mà cứu độ 
tích cực là hạnh bố thí; và bố thí cao cả nhất là bố thí 
pháp giúp chúng sinh ra khỏi khổ đau sinh tử. Nội dung 
của pháp này lại là Tứ đế được hiểu và hành từ cấp độ 
phàm phu lên đến Bồ tát. 


4. Ví dụ về Hóa thành (Magic City) 

Hóa thành là ý nghĩa kinh thành do thần thông của 
Phật thị hiện; cũng có nghĩa là các thành tạm bợ, không 
thật, chỉ là bóng dáng ảnh hiện của thực tại như thực. 


Thế Tôn dùng ảnh dụ hóa thành để chỉ rõ một động 
cơ khác, một nhân tố khác khiến “Nhất thừa” hiện ra 
“Tam thừa”, đó là do ý kiến cầu giải thoát yêu kém của 
chúng sinh. Thế Tôn phải nương vào ý chí giới hạn đó 
mà dẫn dắt dần vào giải thoát sau cùng. Thế Tôn bèn 


238 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phương tiện chỉ bày giáo lý Tứ để (giải thoát) qua từng 
chặng để tránh các phản ứng không thuận lợi của tâm 
lý mệt mỏi của hàng đệ tử với nhiều căn cơ bất đồng. 
Vì thế, Thế Tôn thoạt đầu mở ra lộ trình đầu tiên đi ra 
khỏi tham, sân, sỉ — đi ra khỏi sinh tử luân hồi - với 
bốn Thánh quả. Về sau, với các căn trí nhạy bén của đệ 
tử, Thế Tôn dạy chặng đường đến Phật trí. 


Pháp của Bồ tát luôn đề cập đến khoảng thời gian 
vô lượng kiếp và thế giới vô lượng cõi, với chúng sinh 
vô lượng vô biên a tăng kỳ hằng hà sa. Điều này đối với 
tâm lý chấp nặng ngã tướng sẽ vô cùng ngao ngắn, có 
thể quay lưng lại với đạo giải thoát. Do đó, Thế Tôn đã 
khéo dạy Duyên khởi và Vô ngã mà tránh đề cập đến 
nghĩa thâm diệu nhất của nó, chỉ triển khai vừa đủ theo 
từng đối tượng hầu xóa tan dần các ngã tướng (gốc của 
tham, sân, s1) của họ. Cho đến khi nào ngã tướng đã vơi 
nhẹ hay bị tiêu diệt hoàn toàn thì Thế Tôn mới chỉ thẳng 
nghĩa “Nhất thừa”, Phật trí hay thực tại như thật. 


Tại đây, Pháp hoa nỗi bậc hơn một số kinh khác ở 
hai điểm: 


a. Có lý tưởng xã hội, vì thế đặt nặng việc xây 
dựng lý tưởng Bồ tát rõ ràng. 


b. Pháp hoa xiễn dương giáo lý Tứ đế, Duyên khởi 
và Vô ngã đến chỗ tinh yếu nhất, thâm thúy nhất. 


5. Nhưng đối với chúng ta ngày nay thì việc nói 
thăng hạnh Bồ tát đầy khó khăn trải qua vô lượng kiếp 


1g 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


thì kinh Pháp hoa sẽ có tác dụng như thế nào? Có tạo ra 
tâm lý mệt mỏi, chán chường không? 

Các câu trả lời cho câu hỏi trên và các biện pháp 
giáo dục tâm lý dành cho chúng sinh vào thời Chánh 
pháp suy đồi đã được Thế Tôn tiên liệu để lại trong các 
phẩm kinh cuối. 

Tại đây, chúng tôi thiết nghĩ một Phật tử hành giải 
thoát với hạnh nguyện lợi tha, theo tính thần Pháp hoa, 
chỉ cần nắm giữ và thực hiện một số điểm căn bản như 
sau: 


- Tỉnh giác vô ngã và nuôi dưỡng tỉnh giác ây. 


- Từ tỉnh giác ấy, phát triển tâm rời khỏi dục vọng 
(hay chấp thủ ngã). 


- Giới thiệu con đường giải thoát cho tha nhân trong 
điều kiện có thể. 


- Hiêu răng thời gian vô ngã nên vô lượng kiệp 
cũng chăng khác một kiệp. Liên tục tư duy vê vô ngã thì 
tâm lý lo âu, mệt mỏi sẽ lặn mật. 


- Tin và hiểu rằng giải thoát sâu xa có thể thực hiện 
ngay trong hiện kiếp. 


VIII. PHẨM 500 ĐỆ TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ ( phẩm thứ tám) 


(The Assurance of future Buddhshood of the fve hundred 
Disciples) 


1. Tại đây, Thế Tôn chính thức ghi nhận sự kiện sẽ 


240 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thành Phật trong tương lai của 500 vị A-la-hán. 


Sự kiện thọ ký này, thoạt đầu, Thế Tôn chỉ xác nhận 
sự giác ngộ Phật trí ngay hiện tiền trong hội chúng của 
Ngài qua một số Tôn giả đại trí tuệ. Dần dần, Thế Tôn 
thọ ký rộng rãi ra đến chúng sinh. Điều mà Thế Tôn đã 
thực sự đề cập đến một cách tế nhị từ phẩm thứ hai: Tất 
cả sẽ thành Phật, bởi vì tất cả vốn có Phật tánh. Đây là 
nội dung lớn mà Pháp hoa xiễn dương và thiết lập lòng 
tin cho chúng sinh (chúng ta hãy đọc lại kỹ từng dòng 
kinh, bên ngoài câu chuyện như là thuật lại những mẫu 
chuyện quá khứ, nhưng thực sự, Thế Tôn đã giới thiệu 
cho thấy mọi chúng sinh sẽ thành Phật, như trường hợp 
một em bé vẽ hình Phật trên cát đã thành Phật v.v...) 


2. Tư tưởng 
a. Lời Tôn giả Phú-lâu-na tán thán Thế Tôn: 


“Thế Tôn thật khác thường. Những gì Ngài dạy thật 
hiếm có. Với tuệ giác, Ngài tuyên thuyết Diệu pháp tùy 
theo căn tính khác nhau của chúng sinh, và cứu chúng 
sinh rời khỏi tham trước. Các công đức của Thế Tôn 
vượt ngoài các ngôn ngữ diễn đạt. Chỉ có Thế Tôn biết 
được ước mong trong thâm tâm chúng con”. 


Anh văn: 


“The World-Honoured-One is exfraordinary. 
Mhat he does ¡is rare He expounds the Law with 
expedients by His insight qccording the various nafures 
of all living beings oƒ the world, and save them ƒrom 


24I 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


various afaqchmemts. The merils  oƒ the Buddha are 
beyond the expression oƒ our words. Only the Buddha, 
only the Wforld-Honoured-One, knows the wishes we have 
deep in our minds”. (Ibid.p.140) 


Dâng lời tán thán Thế Tôn là Tôn giả đã gián tiếp 
trình bày sở ngộ Phật trí của tôn giả. Tôn giả đã thực sự 
ngộ những gì? 


- Liễu ngộ rằng Thế Tôn nói pháp tùy căn cơ người 
nghe: Đây là sự sở ngộ về lý do có “ Tam thừa”, có 
nghĩa là Tôn giả đã liễu hội “Nhất thừa”. 


- Thế Tôn tuy nói pháp tùy duyên, nhưng mục đích 
giải thoát thì luôn luôn có mặt trong mọi lời dạy, mọi 
thời pháp. Mục đích giải thoát vừa có nghĩa là bản chất 
của giáo lý Thế Tôn dạy, là ly tham ái, chấp thủ. Tùy 
theo cấp độ thành tựu của công phu rời xa tham trước ấy 
mà có tên các thừa như Thanh văn, Duyên giác hay Bồ 
tát. Nếu ly chấp thủ triệt để thì sẽ giác ngộ Phật trí, và 
nếu hành Bồ tát đạo thì sẽ nhập Phật trí. 


- Lời bạch “ Chỉ có Thế Tôn biết được các ước 
mong trong thâm tâm của chúng con” vừa nói lên sự liễu 
hội Phật trí của Tôn giả, vừa mong được Thế Tôn thọ 
ký (bởi vì sự thành tựu trí tuệ của Tôn giả đã đến Toản 
giác), vừa hé mở cho thính chúng biết rằng: yếu tố quyết 
định tính chất Thanh văn, Duyên giác hay Bồ tát là nằm 
ngay trong tâm, trong trí tuệ giải thoát, mà không phải 
ở ngoài các tướng trạng ngôn ngữ, giáo lý, thời gian, 
không gian, hình tướng ( Thanh văn, Bồ tát...) mà trí tuệ 


242 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


giải thoát hoàn toàn thì chỉ có một và là Vô ngã (không 
có ngã Thanh văn, ngã Duyên giác hay ngã Bồ tát). 
Sự hé mở đó được Thế Tôn hiển lộ răng: 


“Các Thầy có biết Tôn giả Phú-lâu-na đây chăng? Ta 
luôn luôn khen ngợi Tôn giả là người nói Pháp tuyệt giỏi 
trong hàng những người nói Diệu Pháp. Ta cũng thường 
tán thán công đức của Ta, giúp Ta tuyên bày Chánh 
pháp. Tôn giả chỉ rõ con đường cho bốn chúng đệ tử, 
giảng dạy, làm lợi ích cho họ, và khiến họ vui mừng. 
Tôn giả giải thích Chánh pháp một cách toàn mỹ, và 
đem lại lợi ích lớn cho những người cùng Phạm hạnh. 
Không có ai khác ngoài Như Lai có thể ca ngợi tải biện 
luận của Tôn giả. Không phải chỉ hộ trì giáo pháp của 
Ta, giúp Ta tuyên bày giáo pháp!Trong quá khứ, Tôn giả 
đã từng hộ trì Chánh pháp và đã giúp chín nghìn triệu 
Đức Phật tuyên bày Chánh pháp. Dưới thời chư Phật ấy, 
Tôn giả đã là người nói pháp tuyệt hảo nhất trong hàng 
những người nói Pháp. Tôn giả hiểu một cách rõ ràng sự 
thật của không tính đã được chư Phật dạy, và đã được 
Bốn vô ngại biện tài. Tôn giả luôn luôn giảng nói Diệu 
pháp một cách rõ ràng, trong sáng và quyết chắc. Dù 
Tôn giả đã đắc đại thần thông của chư Bồ tát, Tôn giả 
vẫn hành Phạm hạnh trong suốt thời gian quá khứ...” 


Anh văn: 


“Do you see this Pùrna, the son oƒ Maitrayani? I 
always praise him, saying that he ¡is the most excellent 
expounder oƒ the Law. Ï also praise him ƒor his various 


243 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


merits. He protecfts my teachings strenuously and helps 
Me propagate them, benefits them, and causes them to 
rejoyce. He explains my right teachings perƒfectly, and 
gives great benefits to those who are perƒforming Brahma 
practices with hữm. No one except the lathàgata excels 
hứm in eloquence. Do not say that he protecfs only my 
teachings and help Me propagate theml In his preVious 
existence he also protected the right teachings oƒ nỉne 
thousand milon Buddhas and helpedl them propagafe 
their teachings Under those Buddhas also he was 
the most excellent expounder oƒ the Law He clearly 
understand the truth oƒ the void expoundedl by those 
Buddhas, and obtained the ƒour kinds of unhindered 
eloquence. He always expounded the Law clearly and 
purely with no doubt-funess  Although he had the 
supernaturadl powers of. Bodhisatvas he performed 
Brahma practies throughout his preViOUMs eXisience... ` 
(Ibid.p.140 -141) 


Các điểm giáo lý đề cập trong phẩm kinh này, đặc 
biệt từ hai đoạn trích dẫn trên, hầu như có nội dung 
giống hệt với giáo lý kiết tập ở Nikàya. Chăng hạn như 
các điểm: 

- Chánh pháp dạy lìa tham trước. 

- Giáo lý vô ngã (hữu vi và vô vi đều vô ngã) 

- Những lời Thế Tôn khen vai trò diễn giảng của 
Tôn giả Phú lâu na hệt với khen Tôn giả kiết tập ở 
Nikàya. 


244 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Không tánh ở đây không khác một l¡ nào với ý 
nghĩa không tánh của Nikàya (khắp Tương Ưng ILIV; 
Tiểu Bộ I; kinh Tiểu Không và Đại Không, Trung II). 


Lời tán thán trên của Thế Tôn vừa xác nhận sự 
chứng ngộ Phật trí của Tôn giả, vừa chỉ rõ ý nghĩa có 
tính cách tạm thời của các thừa (Thanh văn, Duyên giác 
và Bồ tát), vừa gián tiếp khích lệ thính chúng phá tan 
mặc cảm trí tuệ yếu kém của mình, thời gian tu tập ngắn 
ngủi của mình, hình thức Thanh văn của mình. Nhờ đó 
mà tín tâm sanh, hỷ tâm sanh để thêm duyên lành mở 
bung trí tuệ giải thoát của tự thân. 


b. Năm trăm vị Phật tương lai có cùng danh hiệu 
Phổ Minh: 


- Phổ Minh ( Universal Brightness) là sự sáng phổ 
quát. Năm trăm vị Phật có cùng một danh hiệu nói lên 
rằng danh hiệu của Như Lai không nhất thiết dựa vào 
hạnh tu trước khi chứng ngộ, và quả Phật là quả vị tròn 
tất cả đức và tuệ, do đó mà chư Phật đều đồng đẳng và 
đồng đắng với thật tính của tất cả pháp. 


- Năm trăm vị A-la-hán được thọ ký vào giờ phút 
này lại dâng lời bộc bạch lên Thế Tôn. Chúng ta có thể 
gọi là tự tình khúc số hai của các bậc giác ngộ “ Nhất 
thừa” của Pháp hoa. 


Khúc tự tình này cũng đê lại đăng sau ngôn ngữ, và 
đăng sau sự giác ngộ, một cái gì quá ngậm ngùi, ngậm 
ngùi nhât trân gian! 


245 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Đến hai lần ngậm ngùi thay cho những ai chưa giác 


^ 


ngộ: 


* Phật tánh có sẵn trong mình mà chúng ta vẫn chạy 
đôn chạy đáo tìm cầu giác tánh, tìm cầu Chánh pháp để 
kéo dài những ngày tháng khổ Iụy! 


* Sự khám phá lớn nhất, quan trọng nhất và là đối 
tượng mong chờ của hành giả trong vô lượng kiếp kiếm 
tìm lại nằm ngay ở chính ta, nơi gần gũi nhất của cuộc 
sống. Quả hạnh phúc chân thật không phải là một sự tìm 
kiếm! Đó là viên ngọc ở trong gấu áo! Đó là thực tại 
tính vô ngã năm ở khắp nơi! Đó là một sự hoàn toàn 
không mong ước, không chờ đợi và không chiếm đắc! 


Những ảnh dụ trong kinh Pháp hoa, hoặc do Thế 
Tôn dạy, hoặc do các Tôn giả bộc bạch, thật là kỳ tuyệt! 
Ảnh dụ đến với chúng ta như những tiếng gầm của sư 
tử, một trăm lần mạnh hơn tiếng hét của các Thiền sư, 
đã làm khích động tâm thức chúng ta khiến tâm thức 
bừng tỉnh. 


c. Lời trần bạch của năm trăm Tôn giả giác ngộ 
“Nhất thừa” vừa lập ra một chủ trương xiên dương của 
Pháp hoa là: Mọi chúng sinh đều có Phật tánh, do đó 
mọi chúng sinh đều có thể giác ngộ ngay trong hiện tại, 
tại đây, trên cuộc đời này; vừa chỉ hướng tu tập cho 
hành giả quay trở về chính mình để nương tựa mình và 
nương tựa chánh kiến về giải thoát, con đường rời khỏi 
mọi tham ái, chấp thủ. 


246 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


IX. PHẨM THỌ KÝ CÁC VỊ HỮU HỌC VÀ VÔ HỌC 
(phẩm thứ chín) 


(The Assurance of future Buddhahood of the Sràvakas 
who have something more to learn and of the Sràvakas 
who have nothing more to learn) 


1. Tiếp tục thọ ký hàng Thánh hữu học là Thế Tôn 
tiếp tục mở ra cho thính chúng thấy rõ ràng rằng không 
phải chỉ các vị đoạn hết lậu hoặc mới được thọ ký, mà 
hàng Hữu học còn vướng năm thượng phẩần kiết sử (hữu 
ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô minh) cũng được ghi 
nhận sẽ thành Phật trong tương lai. Ý nghĩa ghi nhận 
này đã được ghi lại trong hầu hết kinh điển các bộ phái, 
qua định nghĩa của Tu-đả-hoàn (quả Thánh thấp nhất) là 
nhập Thánh lưu (bất thối) đi thăng về Niết bàn. Bất thối, 
có nghĩa là nhất định sẽ thành Phật trong tương lai. 


Tứ thánh quả Tu-đả-hoàn đã bừng ngộ vô ngã rồi, 
nên đối với vị này, thời gian lâu xa vô lượng kiếp không 
còn gây dao động tâm lý nhiều ( bởi thời gian là vô ngã, 
còn số chỉ có ý nghĩa tạm thời), các chướng ngại ngăn 
che giác tính cũng thế, chúng là vô ngã nên có thể bị 
hủy diệt bất cứ khi nào hành giả giác tỉnh mạnh. 


2. Tư tưởng 


a. Hàng Bồ tát mới phát tâm, vì chưa rõ truyền 
thống của giải thoát, băn khoăn chưa thấy Thế Tôn thọ 
ký cho một vị Bồ tát nào. Thế Tôn kể lại hạnh nguyện 
Bồ tát của Tôn giả A-nan như là gián tiếp thọ ký hàng 


247 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Bồ tát trong sự kiện thọ ký Tôn giả. Thế Tôn thực sự 
không trực tiếp thọ ký một Bồ tát nào. Có lẽ là do hạnh 
Bồ tát là vô tướng, mà thọ ký là hình thức hữu tướng 
nên không phù hợp với hạnh nguyện ấy chăng? Huống 
nữa, Thế Tôn đã nhiều lần dạy: Bồ tát đạo quyết định 
dẫn đến Phật trí. 


b. Qua việc thọ ký Tôn giả A-nan và Tôn giả La- 
hầu-la, Pháp hoa thêm một lần xác định trí tuệ giải thoát 
và khả năng giải thoát nói lên bản chất các Thừa, chứ 
không phải là các hình tướng của hành giả, hay hành 
tướng của giáo lý. Thí như cùng một giáo lý Thế Tôn 
dạy mà thính chúng giác ngộ quả vị khác nhau: Có vị 
chỉ chứng Sơ quả Thánh, có vị đắc A-la-hán, có vị tu 
đắc Bích chỉ, cũng có vị vào Bồ tát vị. 

c. Thọ ký hàng hữu học, Thế Tôn đã thêm một lần 
khích lệ trực tiếp hàng đệ tử này khỏi hỷ, tín để chóng 
giác ngộ Phật trí. 

Phần mở bày khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến bằng 
ngôn ngữ lập nên cảnh thuyết giảng thứ nhất đến hết 
phần thọ ký là kết thúc. Chúng ta hãy đi vào khảo sát 
phẩm cuối của phẩm thứ nhất này: phẩm Pháp sư. 


X. PHẨM PHÁP SƯ (phẩm thứ mười) 


( The Teacher of the Law) 


1. Thế Tôn không dừng lại phần thọ ký thành Phật 
ở hàng Thanh văn, mà mở rộng thọ ký đến hàng Bồ tát 
và đến cả những người chỉ biết tùy hỷ một lần về việc 


248 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


nghe, nói, đọc, tụng, biên chép, ấn hành Pháp hoa, như 
Thế Tôn đã hé mở từ phẩm Tựa và phẩm Phương tiện. 
Thế có nghĩa là Pháp hoa chủ trương mọi chúng sinh 
đều có trong mình khả năng thành Phật. Phần này Thế 
Tôn đặc biệt khích lệ cổ vũ, làm cho phấn chấn hàng 
Nhơn, Thiên... phát khởi Bồ đề tâm cầu quả Phật. 


Tinh thần thọ ký này tỏa ngát hương lạc quan của 
Phật giáo trước cuộc diện sinh tử vô lượng thời gian. 
Thái độ sống lạc quan ấy càng hiện rõ nét hơn trước một 
đời sống 100 năm ngắn ngủi của con người. 


Như là ngọc quý trong gấu áo của mình, chính kiến 
về vô ngã là viên ngọc quý của tâm thức giúp con người 
thanh thản đứng vững trước mọi sóng gió vô thường, 
khổ đau của cuộc đời. Phương chi Phật giáo mới phát 
sinh ra những tâm hồn “ Nhậm vận thịnh Suy VÔ bố úy, 
thịnh suy như lộ thảo đầu phô” ( Vạn Hạnh Thiền sư) 


2. Tư tưởng 


a. Biểu tượng của Bô tát Dược Vương (Medecine 
King): Dược Vương có nghĩa là phương thuốc chúa, 
phương thuốc thần hiệu nhất để trị tâm bệnh. 


Phẩm kinh này Thế Tôn dạy chuyện trực tiếp với 
Bồ tát Dược Vương có nghĩa là nội dung phẩm kinh 
là phương thuốc thần diệu nhất để chữa lành tâm bệnh 
tham, sân, si, chấp thủ các ngã tướng của chúng sinh. 


Phương thuốc ấy là gì? 


249 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Đó là Diệu pháp liên hoa. Hay gọi đó là pháp “Nhất 
thừa”, đó là pháp “Duyên khởi”, Vô ngã được diễn giảng 
trong kinh Pháp hoa này. 


Hơn nơi nào khác, và hơn phẩm kinh nào khác trong 
2§ phẩm, phẩm “Người giảng dạy Pháp hoa” (Pháp sư) 
này trình bày chỉ li về sự việc hết lời ca ngợi Pháp hoa 
đi song song với kỹ thuật giáo dục, khích lệ người đời 
học hỏi và tu tập theo Pháp hoa. 


Lược ý đại để rằng: 


- Những ai dù chỉ tùy hỷ Pháp hoa, hoặc đọc, nghe, 
chép, giảng Pháp hoa dù chỉ một dòng kinh. 


- Những ai cung kính đảnh lễ kinh Pháp hoa, cúng 
dường kinh như là cung kính đảnh lễ chư Phật. 


- Những aI giới thiệu người khác nghe Pháp hoa, 
nhường chỗ cho người khác ngồi nghe, hoặc giảng nói 
một dòng Pháp hoa, hoặc ấn loát, sao chép Pháp hoa v.v... 


- Những ai giảng dạy toàn kinh cho công chúng 
nghe. 


Tất cả những người đó, kinh ghi nhận, là đã gieo 
trồng nhiều công đức ở hành vạn ức chư Phật, quyết 
định vị lai sẽ thành Phật. Tất cả những người đó đáng 
được cung kính, tôn trọng, cúng dường ... Tất cả những 
người đó được xem là các Bồ tát xuất hiện ở đời để giới 
thiệu Pháp hoa. tất cả là sử giả của Như Lai. 


Huông chi là những người học hiêu, giảng nói và 


250 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thực hành Pháp hoa! Quyết định họ đang tiến gần tuệ 
giác vô thượng! 


Đề cao công đức của những thiện nam tín nữ biên 
chép, đọc, tụng, giảng nói, tôn kính cúng dường và tu 
tập Pháp hoa như trên là Thế Tôn gây một sự chú ý rất 
mạnh vào giáo lý “ Nhất thừa” và những quan điểm giáo 
lý khác chứa đựng trong kinh Pháp hoa này. Đấy là Thế 
Tôn nhấn mạnh tính thống nhất của giáo lý Phật giáo, 
nhẫn mạnh chủ trương thống nhất giáo lý các bộ phái 
Phật giáo, nhân mạnh giáo lý Tứ đế, Duyên khởi được 
tu tập theo tinh thần Bồ tát, nhắn mạnh sự tu tập lìa bỏ 
tham ái, chấp thủ và phát đại từ bi tâm cứu độ chúng 
sinh. 


Lời ca ngợi ấy của kinh có ý nghĩa khoa đại không? 
Chúng ta thấy rằng những dòng kinh ca ngợi, khích lệ ấy 
là đúng mực và cần thiết. 


Tất cả việc làm hướng về Diệu pháp kế trên đều thể 
hiện việc nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ Vô ngã, mà trí 
tuệ này lại có công năng trừ diệt hết thảy khổ và giúp 
vô số chúng sinh trừ tất cả khổ, nên đáng được đánh giá 
cao nhất. Sự thật bao giờ cũng quý hơn mộng, hơn một 
nghìn vũ trụ trân bảo của ngã tướng, của ngã tưởng, của 
mộng mỊ. 


b. Chúng ta hãy chiêm nghiệm một lời dạy tiêu biểu 


của phẩm kinh này: 


“Bât cứ ai mong câu tuệ giác của Phật mà nghe hay 


251 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


thấy kinh Diệu pháp liên hoa nảy, và sau khi người ấy tin 
hiểu, gìn giữ, phải biết rằng người ấy đang đến gần Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác”. 


Anh văn: 


“Anyone who, while he is seeking the cnlighfienmenf 
Oƒ the Buddha, sees or hears this Sura oƒ the Lofus 
fower oƒ the Wonderful law, And dfler hearimg it, 
understands it, by ƒaith and keeps it, know this, wHl 
come near Anuftara-Samyak-sambodh`. (Ibid.p.161) 
Lời dạy trên dạy thăng vào pháp giải thoát dành cho 


6 


chư Bồ tát gọi là “ Vô lượng nghĩa”. Vô lượng nghĩa lại 
phát xuất từ một pháp gọi là “không tướng” (thực tướng). 
Nghe, hiểu, gìn giữ chính niệm hoa như vậy là nghe, hiểu 
và gìn giữ chính niệm về “ không tướng” (vô ngã) và 
con đường thê nhập “ không tướng”, con đường thể nhập 
“không tướng” là con đường hành pháp lợi sanh rời xa 
hết thảy ngã tưởng (gọi là Lục độ Ba-la-mật). Do vì tính 
cần dập tắt các ngã tưởng hay dập tắt chấp thủ các ngã 
tướng, mà hành giả đến gần thực tướng ấy, quả là trí tuệ 
đến gần quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, như 
kính Pháp hoa dạy. Đây là sự thật: 


c. Tỉnh thân trí tuệ và thiết thực của Pháp hoa: 


Thế Tôn dạy: “Này Dược Vương! Hãy dựng tháp bảy 
báu nơi nào diễn nói, đọc, tụng, biên chép kinh Pháp hoa 
này, ở bất cứ nơi nào có mặt kinh Pháp hoa này! Hãy 
xây tháp cao, rộng và đẹp đẽ. Người không cần để xá lợi 


KÁU»/ 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


của Ta trong tháp ấy. 
Anh văn: 


“Medecine King! Erect a stùpa oƒ the seVen lreasures 
in any place where this sùtra is Expounded or read, recii- 
ed or copied or ín any place where a copy 0ƒ thís sùfra 
exists! The stùpa should be tall spacious, and adorned. 
You need not enshrine my sariras in the stùpa”. 

(Ipid.p.160) 


Rất nhiều đoạn kinh Pháp hoa nói lên tỉnh thần giáo 
lý rất thiết thực và trí tuệ, theo đúng truyền thống kinh 
tạng Phật giáo. 


Đoạn kinh này nghe có vẻ là dạy xây tháp quý để tỏ 
lòng tôn kính, cúng dường kinh Pháp hoa, nhưng kỳ thực 
Pháp hoa tế nhị khuyên dạy người đời nên học hỏi, trầm 
tư và tu tập Chánh pháp hơn là tôn trọng kinh một cách 
hình thức (dù sự tôn quý kinh là nhân duyên khởi đầu để 
học hiểu và thực hành kinh), hoặc là tôn kính, đảnh lễ 
xá lợi Phật. Nói cách khác, hình thức biểu hiện lòng tôn 
kính Phật, xá lợi Phật, và lòng tôn kính Pháp có ý nghĩa 
nhất là học hiểu và tu tập giải thoát, hành Bồ tát hạnh. 


Đây đích thị là việc làm thiết thực vì sự nghiệp trí 
tuệ giải thoát của con người. 

d. Điểu kiện diễn nói kinh Pháp hoa: 

Kinh ghi người diễn nói kinh Pháp hoa cho các hội 


chúng cân hội đủ ba điêu kiện: 


ĐẶc K 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


- Vào thất của Như Lai: Ngôi nhà đại từ bi. 
- Khoác y Như Lai: Nhu hòa, nhẫn nhục. 


- Ngồi chỗ ngồi của Như Lai: Thấy rõ “ không 
tánh” (hay không tướng) của tất cả pháp. 

Lòng đại từ bi là tâm của một Bồ tát khởi tâm cứu 
độ chúng sinh. Tính nhu hòa, nhẫn nhục là hạnh của Bồ 
tát. Nhưng linh hồn của Bồ tát đích thực vẫn là sự liễu 
hội không tánh. 


Thiếu tâm đại từ bi thì Bồ tát hạnh không còn. 
Thiếu nhu hòa nhẫn nhục thì Bồ tát hạnh khó thực hiện. 
Thiếu sự liễu hội thực tướng, thì Bồ tát đánh mất bản 
chất của mình và đánh mất sứ mệnh diễn nói Diệu pháp. 

Qua ba điều kiện trên mà một giảng sư Pháp hoa 
cần có, theo lời dạy của Thế Tôn, kinh Pháp hoa đã xác 
định rõ ràng Diệu Pháp đúng là không tính của các pháp, 
là sự liễu tri không tánh đó. 

Đây là điểm giáo lý tinh yếu nhất của các bộ phái 
Phật giáo, mang tính chất rất truyền thống của đạo Phật. 
Và đây cũng đúng là phương thuốc thần hiệu trị lành 
vĩnh viễn căn bệnh sinh tử, vô minh. Phương thuốc này 
kinh Pháp hoa gọi là Bồ tát Dược Vương. 


XI. PHẨM HIỆN BẢO THÁP (phẩm thứ mười một) 


( The appearance of a stùpa of treasures) 


1. Từ phẩm II đến phẩm 22 là cảnh thuyết giảng 


254 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thứ hai của thời kinh Pháp hoa. Cảnh thuyết giảng này, 
ngoài hội chúng có mặt trong cảnh thuyết giảng đầu, còn 
có sự tham thính của chư Phật và chư Bồ tát từ mười 
phương, và sự chứng kiến của Đức Phật Đa Bảo như 
một chứng nhân của lịch sử thuyết giảng Pháp hoa từ vô 
lượng kiếp trước cho đến nay. 


Phẩm “Hiện Bảo Tháp” diễn bày đầy hình ảnh và 
ngôn ngữ biểu tượng. Nội dung giáo lý của phẩm kinh 
chỉ được nhận biết rõ ràng qua các biểu tượng ấy. Nay 
với khung cảnh mới, Thế Tôn đã tiếp tục chỉ bày khai, 
thị, ngộ, nhập qua một phương thức khác: Đức Thế Tôn 
để thực tại tự nói lên sự thật hơn là các lời lẽ của Thế 
Tôn. 


2. Tư tưởng 


a. Tháp Đa Bảo và Thế Tôn Đa Bảo: (Many 
Treasures) 


Đức Đa Bảo, theo hạnh nguyện, đã cùng tháp Đa 
Bảo xuất hiện trước hội chúng của Đức Thích Tôn để tán 
dương Diệu pháp và Đức Thích Tôn. 


Tháp Đa Bảo: là biểu tượng cho nguồn tâm giải 
thoát. Nguồn tâm chứa vô lượng tâm giải thoát của Giới, 
Định, Tuệ và Tứ vô lượng tâm ( đại từ, bị, hỷ, xả) gọi là 
đa bảo. Đức Phật Đa Bảo, vị Phật từ vô lượng vô biên 
kiếp xa xưa, làm chứng nhân của chân lý, giữ gìn Diệu 
pháp trong pháp giới này, là biểu tượng của Phật tính, 
Pháp giới tính của chúng sinh. 


ĐẶc 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Tháp báu từ lòng đất vọt ra và trú giữa hư không: 
Chư Tổ sư thường ví tâm như đất và gọi là tâm trưởng 
dưỡng vô lượng đức; như đất chứa vô lượng của cải 
trong lòng nó, tâm chứa tất cả tâm và tuệ giải thoát, như 
đất, tính vốn bền, bất động nhẫn chịu mọi ngã tướng 
(các thứ sạch, dơ, lửa, nước v.v...). Cũng thế, tâm bền 
bỉ, bất động nhẫn chịu mọi vô thường, sinh diệt, như đất 
bình đẳng trước mọi tướng, tâm cũng có tính bình đẳng 
ây... 


Tháp Đa Bảo từ lòng đất vọt ra nói lên rằng Phật trí 
có mặt trong tâm chúng sinh, từ tâm mà hiện. Người tìm 
cầu Phật trí phải quay về chính mình, chính tâm mình, 
mà không tìm cầu ở bên ngoài. 

Tháp báu trú giữa hư không xác định thêm rằng: 
Tâm người, chúng sinh đầy cả ngã tướng, nhưng cũng có 
mặt thường xuyên thật tướng Không tướng. Tháp báu có 
Đức Đa Bảo trú là ý nghĩa trú ở không tướng của tâm, 
trú ở chánh niệm vô ngã, ở ngoàải các ngã tướng. 

Đức Thích Tôn và đức Đa Bảo tuy thị hiện ra hai, 
nhưng thật sự chỉ là một, là nguồn thác trí duy nhất 
của tâm. Đức Đa Bảo là bản giác, chân thật tướng, Đức 
Thích Tôn là trỉ giác là vị chứng ngộ chân thật tướng, 
chứng nhập chân thật tướng. 

Thế Tôn Đa Bảo xuất hiện trước hội chúng của Thế 
Tôn, với vô lượng chư Phật và chư Bồ tát, để tán dương 
Đức Thích Tôn và Diệu pháp mà Đức Thích Tôn vừa 
giảng dạy, đang giảng dạy, như là một sự xác chứng cao 


256 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


vời đê thiệt lập niêm tin vững chắc vào Diệu pháp cho 
những vị trong hội chúng yêu kém trí tuệ và cho chúng 
sinh vê sau. 


Điểm tâm lý quan trọng này đã được Thế Tôn vận 
dụng trong suốt thời kinh Pháp hoa. Nhờ lòng tin khởi 
mà hân hoan khởi, nhờ hân hoan khởi mà hỷ lạc khởi, 
hỷ lạc khởi thì các nghi tâm diệt, nhờ đó mà thính chúng 
dễ liễu hội Diệu pháp. Đây là một lỗi vận dụng kỹ thuật 
tâm lý giáo dục tuyệt vời. Như chúng ta vừa thấy, thời 
kinh trôi chảy đến phẩm thứ mười như là Diệu pháp 
chảy qua mười phẩm kinh đã chở đi chư vị Thanh văn 
trí tuệ đầy đủ Giới, Định, Tuệ với Phật trí. Giờ đây ( từ 
phẩm 11) phần thính chúng còn lại trí tuệ yếu kém hơn 
cần được Đức Thích Tôn tiếp tục mở bày “ Nhất thừa” 
với một kỹ thuật mở bày khác hơn: Ngài vận dụng “sự”, 
hình ảnh, sự thực của chính các pháp nhiều hơn là ngôn 
ngữ. Hình thức mở bày này sẽ đánh mạnh và sâu hơn 
vào tâm thức của thính chúng còn lại để có thể khơi dậy 
sự tin hiểu nghĩa “Nhất thừa”. Cảnh thuyết giảng thứ hai 
này tiếp diễn đến phẩm kinh 22. 


b. Âm thanh vang dội của cửa tháp Đa Bảo: 


Để mở cửa tháp Đa Bảo, Đức Thích Tôn thu hồi về 
tất cả hóa thân Phật: Đây là biểu tượng sống động, rằng 
phải bằng thiền định sâu nhất mới có đủ nhân duyên 
(hay sức mạnh của tâm thức) để mở ra khỏi tâm thức 
nguồn đại tuệ (Phật trí). 


Âm thanh lớn vang đội khi cửa tháp mở là biểu 


ĐẶC VI 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


tượng của sự bùng vỡ của tâm thức, chiêu rọi trí tuệ vô 


ngã, làm sụp đồ tất cả vọng tưởng. 
c. Đức Đa Báo toàn thân không rã và phân hai tòa ngồi 


Hình ảnh thân Thế Tôn Đa Bảo không rã là biểu 
tượng cho Phật trí (chân tâm) là vô minh diệt, là chân 
thường. 


Bấy giờ Đức Đa Bảo xuất hiện với thân tướng trang 
nghiêm của Như Lai, phân hai tòa ngồi và thỉnh mời 
Đức Thích Tôn cùng ngồi. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa 
bản giác (được tượng trưng đức Đa Bảo) và thỉ giác ( 
Đức Thích Tôn) là một, đồng đăng; quá khứ và hiện tại 


là một, đồng đắng. 


Đức Đa Bảo còn được hiểu như là đối tượng tôn 
thờ của hàng tu tập theo Tín căn, tôn thờ xá lợi Phật; 
Đức Thích Tôn thì biểu thị cho đối tượng quy hướng của 
hàng tu tập Tuệ căn. Và như thế, tại đây Pháp hoa diễn 
bày sự thật hàng Tín căn và Tuệ căn đều vào Phật trí 
đồng đẳng - Hình ảnh biểu tượng này rất đáng được chú 
ý, bởi vì trong khoảng thời gian phát triển bộ phái chủ 
trương tín ngưỡng tôn thờ xá lợi Phật và phái chủ trương 
tôn thờ kinh Kim cang (trí bát nhã). 

Hình ảnh hai Đắng Như Lai ngồi chung tòa trong 
bảo tháp ở giữa hư không đã xiên dương rõ ràng giáo 
nghĩa “ Nhất thừa”, đó là sự thật “ không tướng” và trí 
tuệ thể nhập “ không tướng” của Pháp hoa. 


258 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


d. 7oàn bộ thính chúng được đưa lên trụ giữa hư 


không: 


Sau khi hai Đắng Như Lai vừa ngôi chung tòa, thì 
liền có một sự kiện khác thường xảy ra: toàn bộ thính 
chúng được đưa lên trụ giữa hư không. Đây là ý nghĩa 
khi sự thật “ Nhất thừa” biểu hiện, thì thật tướng “không 
tướng” hiển bày (hư không biểu trưng cho “không 
tướng”) khắp tất cả pháp, do đó toàn thể hội chúng tự tại 
trú giữa hư không. 


Sự kiện Đức Thích Tôn đưa toàn thể thính chúng 
lên trụ giữa hư không như thế còn hiển bày một khía 
cạnh khác của thật nghĩa: Sự và lý đều vô ngã nên sự 
và lý viên thông. Ở mặt lý, vì là “không tướng” nên 
không vướng ngại, thì ở mặt sự cũng thế, khi hành giả 


6 


đặc được trí tuệ vô ngã thì sự kiện “ sự vô ngã” sẽ xảy 


đến với hành giả như thính chúng ngồi lơ lửng giữa hư 


€ 


không vậy, bởi vì tự bản chất của “ sự” là như thế. 


e. Mười phương hiện về Linh Thứu: 


Sự kiện mười phương chư Phật đang cùng giảng dạy 
Diệu pháp cho hàng Bồ tát mà kinh gọi là các hóa Phật 
được Đức Thích Tôn thu nhiếp về trước khi mở cửa tháp 
Đa Bảo là sự kiện diễn bày thật tính, thật tướng của các 
pháp: “ Một” là mười phương và mười phương là “một” 
và là vô ngã (không tướng). 


Sự diễn bày này rất “sự” và rất thực, giúp thính 
chúng thấy thắng sự vật, có điều kiện để bước ra khỏi 


9 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


vùng trói buộc của các ngã tưởng tế nhị. 
g. Hiện tượng cõi đời chuyển thành Tịnh độ: 


Khi mà mười phương hóa Phật và chư Bồ tát quyết 
định tụ về Linh Thứu ra mắt Đức Thích Tôn thì liền khi 
ấy cõi thế gian bỗng chuyển thành Cực lạc, với thế đất, 
thế nước, địa hình hệt của cõi nước Đức Di Đà. Đây là 
sự diễn bày thật tướng hay thật trí vô ngã xuất hiện thì 
tất cả pháp giới trở thành cõi nước Cực lạc, Niết bàn. 


Hình ảnh này của Pháp hoa thật là tuyệt thú! Vừa 
nói lên sự thật tâm tịnh (có mặt trí tuệ vô ngã) thì độ 
tịnh, vấn đề là chuyển hóa tâm thức từ các vọng tưởng 
thành chính tưởng vô ngã, khi tâm thức sạch bóng ngã 
tưởng thì Ta bà chính là Cực lạc, bởi vì khi ây các khái 
niệm sạch, dơ v.v... không còn. Thoát ly khỏi hết thảy 
ngã tưởng sạch, dơ v.v... thì gọi là thân tịnh; thoát ly 
khỏi các tưởng đối đãi sinh, diệt thì gọi là chơn thường; 
thoát ly khỏi các tưởng về ngã và về vô ngã thì gọi là 
chơn ngã; và thoát ly khỏi các tưởng về khổ, lạc, thì gọi 
là chơn lạc. Và đây chính là Niết bàn. 


Tinh thần giáo lý đó rất là người, rất là thiết thực, 
rất là diệu hữu và rất là trí tuệ! 


Hình ảnh đó vừa tế nhị chuyển kiến thủ của những 
người theo tông Tịnh độ (hay tông tôn thờ xá lợi) và của 
những người tôn thờ kinh Kim cương Bát nhã đương 
thời (đang tranh chấp) thành chính kiến về “ Nhất thừa”, 
rằng: chính kiến ở đây là không bài bác; không tranh 


260 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


chấp, thị phi; Tịnh độ ở đây chính là Ta bà của tâm rời 
khỏi chấp thủ các ngã tướng. 


Trọn phẩm kinh này là nói tiếng nói của “ Nhất 
thừa” và là tiếng nói thống nhất các quan điểm dị biệt về 
giáo lý Phật giáo của đương thời. 


Chúng tôi thiết nghĩ nét giáo lý “ Nhất thừa” này và 
thái độ nhận thức tu tập này của Pháp hoa đã đặt Pháp 


& 


hoa vào vị trí “ vua của các pháp” (vua của các kinh). 
Chỉ có những nét giáo lý này nổi bật lên hắn giữa những 
nét giáo lý đương thời khác, là thích đáng với danh 
nghĩa “ Pháp vương” 


h. Lời thăm viếng: “Ít bệnh, ít não, chúng sinh dễ 
độ,” 

Đây là lời thăm hỏi có tính truyền thống của chư 
Phật, đã được kiết tập trong nhiều kinh Nikàya và A 
hàm. 

Ì. Lời hỏi của Đức Thích Tôn hướng vào thính 
chúng vọng từ bảo tháp: 

“Ai sẽ tuyên thuyết Diệu pháp liên hoa ở cõi Ta bà 
này?” Nay đúng là lúc diễn nói! 

Anh văn: 

“Who will expound the Sùtra oƒ the Lofus ƒlower oƒ 


the Wonderful Law in this Sahà worldl? Now ¡is the từme 
fo do this!” (Ibid.p.170) 


261 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Sau câu hỏi này là Thế Tôn cho biết Thế Tôn sắp 
nhập Niết bàn. Câu hỏi nói lên rõ ràng thời kinh Pháp 
hoa có thê kết thúc ngang đây, đã trình bày đủ khai, thị, 
ngộ, nhập Phật tri chi kiến. Sự kiện tháp Đa Bảo vào 
thời điểm này cũng thế: Thế Tôn Đa Bảo đến vào cuối 
phẩm kinh thứ mười để xác nhận những gì Đức Thích 
Tôn dạy về Diệu pháp là chân thật, là sự thật của ba đời 
(quá khứ, hiện tại và vị lai). Nhưng cũng tựa như kinh 
Kim Cương, sau khi đặt tên kinh, Thế Tôn còn dạy tiếp 
thêm một phần nữa vì thính chúng còn nhiều người chưa 
giác ngộ, tại đây Thế Tôn vẫn còn diễn bày về khai, thị, 
ngộ, nhập tri kiến Phật cho đến phẩm 28. 

Câu hỏi trên vừa nói thêm rằng: Những gì cần giới 
thiệu về Diệu pháp, Thế Tôn đã dạy đủ. Chân lý là thế! 
Sự thật tối hậu, “ Nhất thừa” là thế! Cảnh giới chân thật 
là “ không tính” hay “không tướng”! Giờ đây chư Tôn 
giả đã sẵn sàng lên đường hành Bồ tát đạo đi đến thê 
nhập Phật trí chưa? Những ai? — Thế Tôn đã rõ biết tất 
cả. 

k. Bồ (á Đại Nhạo Thuyết (Bodhivattva of Great 
Elouquence): 


Thế Tôn sẽ nhập Niết bàn sau thời giảng kinh Pháp 
hoa này, vì vậy sau khi Thế Tôn nhập diệt, Thế Tôn 
muốn có nhiều sứ giả Như Lai tiếp tục diễn giảng Diệu 
pháp ở giữa đời này, trong cõi Ta bà này. Hiện Ngài 
đang chuẩn bị thêm một số hành trang cho đoàn Như Lai 
sứ giả lên đường độ sinh, nên tại đây Ngài dạy chuyện 


202 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


với Bồ tát Đại Nhạo Thuyết. 


Đại Nhạo Thuyết, còn gọi là Đại Lạc Thuyết, là tên 
của một khả năng biện tài trong “Bốn biện tài vô ngại 
giải” (từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, và biện 
tài vô ngại giải-còn gọi là nhạo thuyết biện tài). 


Khả năng đại nhạo thuyết là khả năng trình bày giáo 
lý rõ ràng, minh bạch với kỹ thuật trình bày thiện xảo 
khiến người nghe vui nghe và hân hoan nghe. 


Từ phẩm Tựa đến phẩm II này, nếu dựa vào nội 
dung giáo lý được chuyên chở qua những dòng kinh mà 
xét, thật sự đã bao gồm đủ phần Tích môn và Bản môn 
(theo phân đoạn kinh của Pháp sư Trí khải), đủ lý và sự, 
vào đủ bốn phần khai, thị, ngộ, nhập chỉ tri kiến rồi. 

Tuy thế qua cảnh thứ hai, và thứ ba của thời kinh, 
Thế Tôn vẫn còn nhiều điều để dạy trước khi từ biệt trần 
gian. Chúng ta hãy đi vào tìm hiểu cảnh thuyết giảng thứ 
hai. 


XI. PHẨM ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA (phẩm thứ mười hai) 


( Devadatta) 

1. Trong phẩm kinh này, Thế Tôn thuật lại một mâu 
đời của tiền thân Thế Tôn trong quá khứ xa xăm đã cầu 
Diệu pháp liên hoa như thế nào, như là một mẫu mực để 
chúng sinh sau ngày Thế Tôn nhập diệt học tập. Đồng 
thời Thế Tôn nhẹ nhàng giới thiệu Lục độ Ba-la-mật. 


Theo tài liệu M/kảya, Tôn giả Đề-bà-đạt-đa 


263 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


(Devadatta) là một hoàng thân, anh em họ với Thế Tôn. 
Tôn giả xuất gia sau ngày Thế Tôn trở lại thăm hoàng 
cung lần đầu, dưới sự hướng dẫn tu tập của Thế Tôn. 
Sau lần đầu nghe Thế Tôn nói Pháp tại hoàng cung, Tôn 
giả đắc Tứ sắc định, về sau Tôn giả phát triển thêm thần 
thông. 


Do vì Tôn giả có tham vọng lãnh đạo Giáo hội 
Phật giáo, nhiều lần bạch xin Thế Tôn nhường ngôi vị 
giáo chủ cho Tôn giả, Thế Tôn từ chối. Sau đó Tôn giả 
thuyết phục được và qui y Thái tử A-xà-thế (Ajatasattu), 
và lôi kéo được năm trăm Tỷ kheo ly khai Giáo hội của 
Thế Tôn và vào một ngọn núi Kên Kên (núi này được 
vứt nhiều xác chết nên chim kên kên có mặt) lập Giáo 
hội riêng. Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục- 
kiền-liên đến tại núi Kên Kên thuyết pháp, năm trăm vị 
tỷ kheo kia nghe và đắc Tu-đà-hoàn. Thấy rõ Pháp và 
giới luật, bèn trở về hầu Thế Tôn. 


Còn lại một mình, Tôn giả Đề bà đạt đa cảm thấy 
ân hận vô cùng, quyết định đến cầu sám hối với Thế 
Tôn, nhưng chưa kịp thực hiện ý định Tôn giả đã thình 
linh qua đời. 


Sự kiện chia rẽ Giáo hội kể trên đã tạo ra một số 
khó khăn, tai tiếng. Nó là một niềm đau của Giáo hôi- 
Chính một lời dạy của Thế Tôn về sự kiện đó đã trở 
thành thành ngữ cho ngày sau: “ Sự tử trùng thực sư tử 
nhục”! — Nó còn là niềm đau cho đến ngày nay, mỗi lần 
chúng ta nhớ đến. 


264 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Nhưng, dưới cái nhìn của Pháp hoa - cái nhìn 
mong đưa đến thống nhất các bộ phái Phật giáo đương 
thời đang mãi tranh chấp nhau về ảnh hưởng và quan 
điểm giáo lý, cái nhìn làm tròn đẹp giáo lý rời khỏi các 
khía cạnh thị, phi, thiện, ác, toàn, bất toản v.v... - Mọi 
chuyện đều có thể trở nên tốt đẹp, xua tan đám mây đen 
kia, cái đám mây cứ vần vũ trong ký ức của Giáo hội, 

Còn hơn thế nữa đã thi hóa và đạo hóa một tâm sự 
ngậm ngùi. 


Phẩm Đề-bà-đạt-đa trở thành một phẩm kinh của 
Pháp hoa, quả đã nói lên thật rõ ràng rằng tâm hướng 
giải thoát, thao thức xây dựng hưng thịnh Giáo hội, và 
tích cực truyền sâu vào xã hội loài người thông điệp cứu 
khổ của Thế Tôn. 


2. Tư tưởng: 


a. Bài học Pháp hoa nào mà tiền thân Thế Tôn đã 


học từ Tôn giả Đề bà? 


Thế Tôn, trong phẩm 12, đã thuật lại một quãng đời 
quá khứ tu tập Diệu pháp, mà hầu như Thế Tôn chỉ thuật 
lại như một câu chuyện đời xưa. Bài học đại thừa trên là 
øÌ, qua sự việc hầu hạ tiên nhân 1.000 năm? 


Nhà vua từ bỏ ngôi báu để hầu hạ tiên nhân suốt 
1.000 năm chỉ vì một mục tiêu cầu Diệu pháp là một ý 
nghĩa bố thí, (cung kính), cúng dường tiên nhân). Pháp 
thí này hành cho đến mức thuần thục, tiêu tan hết tham 
ái, chấp ngã (đốt luôn cái ngã vua chúa, cao sang) thì 


265 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


pháp thí ấy là Ba-la-mật. 


Nhà vua nhẫn chịu những khó khăn bị hành hạ, nhờ 
cậy, sai khiến 1.000 năm, với lòng ly tham và phá chấp 
trên là ý nghĩa Nhẫn nhục ba-la-mật. 


Kiên cố thể hiện đúng nhu cầu của một người hầu 
hạ, không than thở, không trái ý tiên nhân với cùng một 
tỉnh thần hành trên gọi là Trì giới Ba-la-mật. 


Suốt 1.000 năm giữ chặt lòng trên mục đích cầu 
Diệu pháp, tâm không dao động, với tinh thần phá ngã 
chấp trên là ý nghĩa Thiền định Ba-la-mật. 


Tinh thần hầu hạ suốt 1.000 năm, không mệt mỏi là 
Tinh tấn Ba-la-mật. 


Suốt 1.000 năm thực hành 5 độ trên chỉ để cầu Diệu 
pháp mà vẫn không nghe tiên nhân nói gì, nhưng lòng 
mong cầu và sự chuyên chú của nhà vua vào công việc 
hầu hạ sẽ giúp nhà vua tự thấy rõ các tướng vô thường, 
khổ đau, và cái ngã giả tạm của mình và của tiên nhân 
mà bừng sáng sự thật của các pháp (do nhờ phá ngã 
chấp). Đây là mở đầu của Trí tuệ Ba-la-mật. 


Thật sự, qua 1.000 năm kia tiên nhân đã giúp nhà 
vua, kéo nhà vua ra khỏi thế giới ngã chấp rất nhiều, và 
tạo cơ hội để vua thực hành Lục độ của Bồ tát. 


b. Về Tôn giả Để-bà: 
Trong thời gian kế trên Tôn giả Đề-bà cũng hành 


Lục độ: 


266 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Tiên nhân dạy pháp cho vua là nghĩa Bồ thí độ. 

Việc theo dõi để giúp nhà vua kiên nhẫn đi tới đều 
đặn là Trì giới độ. 

Nhẫn chịu tiếng ác, tiếng xấu hành hạ vua là Nhẫn 
nhục độ. 


Tinh cần trong vai trò dẫn đạo là Tinh tấn độ. 


Bám sát mục tiêu Diệu pháp giúp nhà vua và cho tự 
thân là Thiền định độ. 


Sau 1.000 năm hành như thế, các tham tưởng, sân 
tưởng, ngã tưởng chìm lặn, tiên nhân có điều kiện để 
thấy rõ thật tướng vô ngã của các pháp. Đây là Trí tuệ 
Ba-la-mật. 


Dù hình thức bên ngoài của tiên nhân và nhà vua 
làm hai công việc khác nhau, nhưng cả hai vị đêu thực 
hành Lục độ cả. 


Một nghìn năm sau, hai vị tỏ ngộ, nhờ các vọng tâm 
bị diệt. Lúc bấy giờ trí tuệ vô ngã bừng cháy trong tâm 
thức hai vị: thành tựu đạo Bồ tát. 


Mẫu chuyện trên nhìn qua cặp kính “ văn học-sân 
khấu” cũng tuyệt. Hình ảnh của nhà vua thì luôn luôn 
rực rỡ, trung chính, dễ được quý mến, ca ngợi. Hình ảnh 
tiên nhân thì “tà tà”, u ám, hắc ám dễ bị oán ghét, bị lên 
án. Nhưng đến hồi kết thúc thì thật là bi hùng! Và thật 
là cảm động!... 


267 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


c. Ý nghĩa “Nhất thừa” 


Nhà vua đã xả bỏ ngai vàng, xả bỏ danh dự bản 
thân, bản ngã, xả bỏ tất cả những gì thuộc về thiện để 
được đạo giác ngộ: Ly tham hoàn toàn, ly thủ hoản toàn 


và dẫn đến thời điểm “ trí tuệ như thật” xuất hiện, vượt 
khỏi các ngã tưởng. Đây là ý nghĩa nhất thừa: “Không 


tướng”. 


Tiên nhân xả bỏ danh dự tiên nhân của mình vượt 
qua các tư duy thị phi, so đo trong lòng, vô úy, can đảm 
để tự mình và giúp nhà vua xả sạch các ngã tướng, các 
chấp thủ. Cuối đường tâm lý ấy là trí tuệ vô ngã, vượt 
qua các khái niệm thiện, ác, thị phi, tốt xấu, được, mất, 


Là. 
Đây là nghĩa “ Nhất thừa”. 
d. Vẻ Bồ tát Trí Tích và Bồ tát Văn Thù: 


Trí tích ( Accumulated wisdom): Trí tuệ thành tựu 
do công đức tu tập giải thoát. 


Văn Thù là vị cổ Phật, biểu tượng của Trí tuệ Ba-la- 
mật. 
Hình ảnh Bồ tát từ lòng biển vọt ra: 


Như biển dung chứa mọi loài thủy tộc, uế, tịnh 
v.v... mà vẫn như như bất động (bao giờ cũng là biến 
như thế), cũng thế, nguồn tâm dung chứa mọi công đức 
giải thoát. Chư tổ thường gọi nguồn tâm là tâm địa hay 
tâm hải (biển tâm). 


268 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Tất cả các Ba-la-mật của chư Bồ tát được thành 
tựu đều phát xuất từ chính nguồn tâm của mình. Ba-la- 
mật là ở tâm và do tâm: Đó là tâm rời xa khỏi hết thảy 
ngã tưởng. Ba-la-mật không thật sự dính gì với các hành 
động, với các ngã tưởng cả. Nguồn tâm ấy mọi chúng 
sinh đều có: trần gian có, và thủy cung cũng có. Câu 
chuyện của nhị vị Bồ tát trên chuyển qua sự kiện Long 
nữ thành Phật như dưới đây: 


e. Sự kiện Long nữ thành Phát: 


Tôn giả Xá-lợi-phất, đại diện cho thính chúng chưa 
giác ngộ, nêu lên nghi vấn rằng: Thân nữ là cấu uế, 
không phải là pháp khí, có năm chướng ngại (N/käya và 
A hàm cũng có đề cập đến năm chướng ngại của thân 
nữ: Không thể là Chánh Đăng Giác, không thể là Đế 
Thích, Phạm Vương, Ma vương, Chuyển Luân Vương) 
thì làm sao có thê đắc Phật trí, thành Phật được? 


Bồ tát Trí Tích thì phân vân: Việc tu tập để thành 
Phật phải trải qua vô lượng kiếp, nay chỉ thời gian 
không bao lâu làm sao Long nữ thành Phật được? 


Hai Bồ tát đã thay mặt thính chúng còn vướng 
chấp thủ mà nêu ra hai thắc mắc đó. Vấn đề nam, nữ, 
cấu tịnh, nhanh, chậm, trẻ, già v.V... đều là các vấn đề 
của khái niệm mang đầy ngã tưởng. Do vì bị vướng mắc 
vào các ngã tưởng nên vướng mắc vào các ngã tướng 
mà hành giả không thể thấy được “ không tướng” của 
hết thảy pháp. Hết thảy pháp đã, đang và sẽ là “không 
tướng”. Tất cả pháp giới là “ không tướng”. 


269 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Thị hiện sự kiện Long nữ thành Phật một cách rất 
sống động như thế là Thế Tôn muốn phá đổ các ngã 
tưởng đang ngự trị trong tâm thức thính chúng chưa giác 
ngộ Phật trí. Hình ảnh Long nữ là một bé gái lại chóng 
giác ngộ Phật trí đã kích động vô cùng tâm thức của 
thính chúng, lay tỉnh, lay tỉnh mạnh tâm tư quý vị như 
thúc giục hãy thức dậy! Hãy chóng giác tỉnh! 


Đây là một kỹ thuật giáo dục tâm lý thiện xảo mà 
Thế Tôn đã vận dụng. 


Viên ngọc muôn vàn quý giá của Long nữ kính dâng 
lên Thế Tôn để Thế Tôn làm chứng cho sự kiện thành 
tựu Phật trí của Long nữ đắc Phật trí mà chưa là đức 
Phật chuyển pháp luân, vì thế trước khi ngồi tòa Bồ đề, 
theo truyền thống các pháp, Long nữ phải chuyên nữ 
thân thành nam thân). Sự kiện thành tựu Phật trí sở dĩ 
không khó mà nhanh chóng nữa, như long nữ nói, là vì 
mỗi người có sẵn khả năng đó ngay trong mình, tại đây 
và bây giờ. Có điều kiện thấy thì liền có. 

Hình ảnh Long nữ thành Phật chỉ sau khoảnh khắc 
được giáo hóa có tác động đến thính chúng mạnh bằng 
triệu tiếng hét của Thiền sư đời sau, giúp thính chúng dễ 
bừng ngộ. 

Tất cả sự kiện Long nữ đó là hình thức tuyên thuyết 
Diệu pháp “ Nhất thừa”, hiển bày thật tướng “không 
tướng” (nam tướng và nữ tướng là một và là “không 
tướng”). 


270 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


g. Trong thời gian rất ngắn độ được vô số Bồ tát 


ngộ Phật tri: 


Bồ tát Trí Tích ngạc nhiên vì sao trong một thời 
gian rất ngắn ở Long cung mà Bồ tát Văn Thù lại có thể 
giáo hóa được Bồ tát đông vô số, tất cả đều ngộ được 
Phật trí? 


Sự xuất hiện của chư Bồ tát từ Long cung, và cả 
Long nữ, là câu trả lời hùng hồn nhất của Bồ tát Văn 
Thù về Diệu pháp. 


Tất cả các thắc mắc về con người, về cảnh giới, về 
số lượng về thời gian đều vướng kẹt vào ngã tướng hết 
thảy. Chính những thắc mắc ấy là vật cản, ngăn che Diệu 
pháp. Những niệm tưởng ấy tưởng rằng thật tướng, thật 
trí là một ngã tướng cao cả và phi thường lắm, lạ lùng 
lắm đòi hỏi một công phu khó khăn nào đó. Nhưng thật 
trí, thật tướng vốn không phải là cái gì được làm ra, mà 
là cái gì đã có sẵn. Vấn đề giáo hóa của Bồ tát Văn 
Thủ là giúp chỉ cho các Bồ tát thấy rõ vật cản để xô 
ngã nó xuống, thấy rõ cái ngăn che để loại bỏ nó đi. 
Cái vật cản, cái ngăn che thật tướng và thật trí chính là 
ái, thủ (các ngã tưởng). Nhận thức rõ như thế thì chỉ có 
một việc đơn giản là Bồ tát buông bỏ nó như là đặt một 
gánh nặng xuống. Thế là xong. Nhanh chóng như chuyện 
Long nữ dâng viên ngọc lên Thế Tôn. Chỉ do vì không 
biết buông bỏ ái, thủ, hay không muốn buông bỏ ái, thủ 
nên hành giả mới mài miệt công phu giải thoát mãi mà 
vẫn không thành tựu. Công phu như thế chỉ nuôi dưỡng 


271 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


các ngã tưởng đi vào sâu sinh tử. Đeo đắng công phu ấy 
mà mong cầu thật trí thì hành giả sẽ đi vào tình trạng 
“mài ngói gạch mà mong thành gương”. 


Những hình ảnh biểu tượng của những trang kinh 
phẩm 12 này tạo nên bức tranh vô giá, vừa có nét đẹp 
mỹ thuật nhẹ nhàng, vừa có một sức bật vô cùng mạnh 
mẽ làm nghiêng đồ thế giới khái niệm ước lệ, cái thế 
giới khái niệm đã tạo ra những giá trị ngã tính của cuộc 
đời. Nhờ thế, cứ qua mỗi cảnh diễn nói bằng “sự” hay 
bằng “lý”, Thế Tôn đã khai mở Phật trí cho rất nhiều vị 
trong hàng thính chúng. 


XIHI. PHẨM TRÌ (phẩm thứ mười ba) 


( The encouragement of keeping this Sùtra) 


1. Pháp sư Cưu-ma-la-thập để nhan đề phẩm kinh 
thứ mười ba là Trì (giữ gìn Kinh). Murano để tên 
Anh ngữ là “Khích lệ việc giữ gìn này”. Pháp bản của 
Bourneuf dịch là “Nỗ lực” (giữ gìn kinh). 

Chư Bồ tát, hiểu được ý Phật, lần lượt phát nguyện 
làm người diễn giảng Pháp hoa trong tương lai. Phẩm 
kinh này có trọng điểm xiển dương Diệu pháp liên hoa ở 
đời, xiễn dương Chính giáo. 


2. Tư tưởng 


a. Danh hiệu Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết đã 
được đề cập đến ở các phẩm kinh trước. Tên hai vị Bồ 
tát mở đầu phẩm kinh này phát nguyện giữ gìn Pháp hoa 


212 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


là hai biêu tượng nói lên hai yêu câu cho việc giữ gìn và 
truyện bá Pháp hoa ở đời. Hai yêu câu chính đó là: 


+ Khả năng diễn giảng của pháp sư (Đại Nhạo 
Thuyết). 


+ Phương thuốc thần diệu tiêu diệt tham, sân, si, (đã 
được đề cập) như là nội dung truyền đạt. 

Về khả năng diễn giảng của người diễn giảng, phẩm 
kinh thứ 10 đã ấn định: lòng đại từ bi; tánh ôn hòa nhẫn 
nhục và trí tuệ thấy rõ “ không tánh” của các pháp. 


Về phương thuốc trị tâm bệnh, là vô ngã và con 
đường vào vô ngã (Tứ Thánh Để). Như đã được bản ở 
các phần trước, Tứ để ở đây được hiểu và hành theo 
nghĩa “Nhất thừa” (xem lại phần bàn ở phẩm thứ ba, Ví 
dụ ngôi Nhà lửa). 


b. Năm trăm vị A-la-hán đã được thọ ký phát 
nguyện lên đường hành Bồ tát hạnh, hộ trì Pháp hoa ở 
các cảnh giới khác (cảnh giới khác ở đây hàm nghĩa độ 
tha). 

c. Đến lượt chư tôn Ni được Thế Tôn thọ ký; tất cả 
đều phát nguyện hành Bồ tát hạnh ở các cảnh giới khác 
(độ tha). 

Tất cả các vị ngộ Phật trí đều sẽ đi vào con đường 
của Bồ tát. Đây là sự kiện giữ gìn kinh Pháp hoa ở đời. 
Có mặt hàng Bồ tát ở đời là có mặt kinh Pháp hoa vậy. 
Huống hồ, chư Bồ tát ở đây phát nguyện đặc trách duy 


273 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


trì kinh Pháp hoa qua các hình thức đọc, tụng, biên chép, 
ấn hành, diễn nói kinh. Nhất là phần người diễn giảng 
nói: Phần giữ gìn kinh Pháp hoa ở đời là rọi sáng nghĩa 
“Nhất thừa” thống nhất về một mối các quan điểm giáo 
lý, thống nhất ở mặt tổ chức xã hội, và thống nhất từ 
trong nhận thức mỗi người về giáo lý nền tảng. 


Tại phẩm kinh này, Đức Thế Tôn (hay là quan điểm 
kinh Pháp hoa) đặt vấn đề với Hội chúng việc đem Pháp 
hoa vào đời, đem tinh thần Pháp hoa, nội dung Pháp hoa 
vào đời. Đây là vấn đề của cuộc sống xã hội, và là vấn 
đề giải thoát cho cuộc sống trong chính cuộc sống với 
tinh thần phương tiện thiện xảo nhằm đem lại an lạc lợi 
ích và chánh kiến cho đời. 


XIV. PHẨM AN LẠC HẠNH (phẩm thứ mười bốn) 


( Peaceful Practices) 

1. Tiệp tục phâm “ Trì” là phâm “ An lạc Hạnh” 
này. 

Nêu ở phâm “ Trì” Thê Tôn chỉ sửa soạn tô chức 
đoàn “sứ giả Như Lai”, thì ở đây Thê Tôn sửa soạn các 
hành trang cụ thê cho đoàn sứ giả ây thê nào đê các 
sứ giả an ôn, an lạc, và đem lại cho người nghe, tu tập 
Pháp hoa an ôn, an lạc. 

Đó là những việc nên làm và không nên làm. 


2. Có bôn việc mà một sứ giả Pháp hoa nên làm: 


274 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


a. Việc cẩn làm (proper practices — hành xứ): 


Vị sứ giả biết nhẫn nại, nhu hòa, thuận thảo, không 
nóng nảy, không sợ hãi, không tham trước bất cứ gì, cần 
thấy rõ như thật các pháp, không dính mắc vào cả lòng 
không tham lam của mình, cũng không dính mắc vào cái 
thấy như thật các pháp của mình. 


b. Nơi tiếp xúc, gần gũi (the proper things 
Bodhisattva should approach). 

VỊ sứ giả cần biết rõ nơi nào đặt chân đến và nơi 
nảo không đặt chân đến. 

- Nơi không nên tự ý đặt chân đến, trừ ra họ đến 
với mình: như vương tử, đại thần, ngoại đạo, kẻ viết 
sách thế tục, ca ngâm, kẻ sống tà mạng, kẻ sống ích kỷ, 
các Sa di trẻ tuổi, kẻ múa hát, đấu võ, các nữ nhân (gái 
nhỏ, gái chưa chồng, gái góa), các phi nam phi nữ v.v... 


- Nơi cần đặt chân đến ( ở đây là hiểu rõ): 


Hiệu rõ hêt thảy các pháp là vô ngã, vô tướng, vô 
lượng, vô hạnh, vô sinh; nên ham ngôi thiên và sông độc 
CƯ. 


c. Cách sống an lạc (peaceful practices): 


Không chỉ trích lỗi người, không khinh mạn đối với 
người tu hành, không hiềm hận, không ganh ghét, không 
dua nịch dối trá, không để người tu hoài nghi. Khởi lòng 
thương đối với người đời; tôn kính chư Phật là bậc từ 


Ziờ 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


phụ, kính trọng chư Bồ tát như bậc đạo sư. 

d. Khởi tám đại bị: 

Khởi lòng thương tất cả những ai chưa tin hiểu Pháp 
hoa. Tìm cách thuyết giảng cho họ tin. Dẫn dắt họ vào 
Diệu pháp. 

3. Tư tưởng 


Thật sự nội dung những điều dạy trên của Thế Tôn 
vẫn quy vào: 

Giới (những điều nên và không nên làm) 

Định (hiểu rõ không tướng, như thật pháp) và lòng 
đại từ bị. 

Đó là nội dung của giáo lý căn bản của Phật giáo 
truyền thống kiết tập ở Nikàya và A hàm. 

VỊ sứ giả cần kiếm soát thân, ý, khẩu, giữ gìn tư 
cách thế nào để tạo dựng niềm tin cho đời cả hai mặt 
đạo hạnh và trí tuệ của mình. 

Đây là mô hình của một vị tu sĩ hành đạo và truyền 
đạo tích cực để lại nhiều giá trị cho đời sau. 

Nội dung của “ An Lạc Hạnh” ( sống an vui hạnh 
phúc) vốn là nội dung của Đạo đế trong Tứ thánh để 
nhằm loại bỏ khổ đau, phiền não của mình và người từ 


mức độ tương đôi đên triệt đê. 


276 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


XV. PHÁM TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT (phẩm thứ mười 
lăm) 


( The appearance of Bodhisattvas from underground) 


I1. Khi chư tôn Tăng và tôn Ni phát nguyện qua các 
cảnh giới khác để xiến dương Pháp hoa thì Thế Tôn 
yên lặng nhận lời, nhưng khi đến lượt chư Bồ tát ở các 
phương trời khác phát nguyện đến hộ trì kinh Pháp hoa 
ở cõi Ta bà thì Thế Tôn không chấp thuận. Ngài dạy ở 
cõi Ta bà đã có vô lượng Bồ tát rồi. Thế là vô số Bồ 
tát từ lòng đất vụt hiện ra làm kinh ngạc Hội chúng. Tại 
đây là một cảnh khác Thế Tôn vận dụng diễn bày Diệu 
pháp cho những ai còn chưa giác ngộ Phật trí. 


2. Tư tưởng 


a. Chấp nhận cho chư Bồ tát ở cõi này hành Phật sự 
tại các cõi khác mà không chấp nhận đạo tâm của chư 
Bồ tát trong các phương khác đến hành Phật sự tại Ta-bà 
này là ý nghĩa Thế Tôn dạy cho chúng sinh ý thức về tự 
lực giải thoát, đó là nhân tố quyết định giải thoát, nhân 
tố đó mọi người đều có đủ trong tâm mình, kế cả nhân 
tố Bồ tát cũng phải tự mình phát triển dựa vào trí tuệ 
như thật. 


b. Hình ảnh chư Bồ tát từ lòng đất vụt ra là biểu 
tượng cho một sự thật rằng: tuệ giác giải thoát, hay tuệ 
giác tối thượng là phát xuất từ nguồn tâm của mỗi chúng 
sinh, có mặt trong tâm thức mỗi chúng sinh. Các công 
phu đọc, tụng, biên chép, ấn hành, điễn nói và tu tập 


Z7 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Pháp hoa đều là công phu làm bung vỡ tuệ giác ấy từ 
nguồn tâm. Tuệ giác ấy sẽ bung dậy như hình ảnh chư 
Bồ tát từ lòng đất vọt ra. 


c. Có bốn đại Bồ tát dẫn đâu hàng Bồ tát của tâm 
thức là: 


- Thượng Hạnh (Superior Practice): biểu tượng cho 
việc hành giải thoát ở cấp độ trí tuệ thật sâu. 

- Vô biên hạnh (Limifless Practice): chỉ các hạnh 
Ba-la-mật tu tập dưới nhiều hình thức khác nhau. 


- Tịnh hạnh (Pure Practice): chỉ Phạm hạnh, hạnh 
Thanh văn; đó là hạnh ly dục, ly chấp thủ. 


- An lập hạnh (Steadily-Established-Practice): chỉ 
người đã hàng phục vọng tưởng, dập tắt tất cả ngã 
tưởng. 


d. Việc giáo hóa chư Bồ tát từ lòng đất: 


Bồ tát Di Lặc vốn đã giác ngộ Phật trí, đã rõ công 
việc giáo hóa của Thế Tôn, nhưng biểu lộ sự kinh ngạc 
trước sự kiện “vọt mạnh ra từ lòng đất” của chư Đại Bồ 
tát chỉ là để gây sự chú ý cho hàng thính chúng hướng 
tâm về sự kiện nảy. 


Bồ tát thắc mắc tại sao trong khoảng thời gian rất 
ngắn từ ngày thành đạo đến nay (chỉ hơn 40 năm trần 
thế) mà Thế Tôn lại có thể giáo dục thành tựu đến vô 
số đại Bồ tát như vậy, trong khi các Bồ tát phải cần đến 
một khoảng thời gian dài nhiều tiểu kiếp mới có thể tu 


278 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tập thành tựu tuệ giác tối thượng? 


- Hình ảnh “tòng địa đõng xuất” kia vốn tự nó là 
một bài pháp về thực tướng, về diệu dụng của thực 
tướng rồi. Đó là câu trả lời! 

Bất cứ thắc mắc nào về thực tướng, tương tự như 
thắc mắc mà Bồ tát Di Lặc vừa nêu, đều là sản phẩm 
của ngã tưởng. Vướng vào ngã tưởng ấy thì thính chúng 
không thấy thực tướng hiển bày như chính nó đang là. 
Nếu sống nắm giữ cái khái niệm về thực tướng trong 
tâm tưởng mình, thì tâm sẽ khởi lên nghi vấn về sự khác 
biệt giữa thực tướng và khái niệm về thực tướng. 


Thế Tôn chỉ xác nhận đó là sự việc như thật. Lời 
xác nhận ấy trước hình ảnh thực tướng: “ Tùng địa dõng 
xuất” như là sức mạnh có thể dập tắt hết thảy ngã tưởng 
về ngã tướng (tưởng thủ uân). Nếu ai giựt mình buông 
bỏ ngã tưởng mà nhìn sự kiện kia thì bừng ngộ ngay. 
Nếu còn nắm chặt ngã tưởng để nhìn sự kiện thì thắc 
mắc còn trỗi dậy. 


Phải chăng do vì tự tính của đất, Bồ tát... và hết 
thảy pháp là vô tự tánh nên chúng tự tại dung nhiếp 
nhau? Phải chăng thời gian là vô tự tánh nên 40 năm 
trần thế không ngắn hơn vô lượng kiếp của Bồ tát? 
Phải chăng các vọng tâm là vô tự tánh nên tự chúng đã 
là pháp tính, nếu tâm người nhìn không vướng vào ngã 
tưởng? 


Thấy được lẽ đó thì liền ngộ thực tướng và biết rõ 


219 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


con đường thể nhập thực tướng, và có thể tức thì thể 
nhập thực tướng. 


Vì thế mà Đức Thế Tôn dạy Bồ tát Di Lặc rằng: 


- Thời gian chư vị Bồ tát kia đảnh lễ và xưng tán 
chư Phật non nửa ngày trần gian, nhưng thực sự đã trải 
qua hơn 40 tiêu kiếp. Và, 

- Việc giới thiệu thành quả hóa độ vô số đại Bồ tát 
ở trên từ sau ngày Thế Tôn thành đạo là sự biểu hiện uy 
lực, thần thông và trí tuệ của Như Lai đó vậy. 

Chỉ có một lằn ranh rất mỏng manh giữa ngã tưởng 
và chánh tưởng vô ngã (hay giác tưởng vô 

ngã) mà đã tạo ra khoảng cách xa vô cùng giữa 
chánh và tà, giữa sinh tử và Niết bàn, giữa thánh và 
phàm, giữa vọng và chân! 

Lẫn ranh đó cũng chỉ do khái niệm lập ra. Đó là 
khoảng cách giữa những người chưa giác ngộ với Diệu 
pháp. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng để giúp thính chúng mỗi 
người tự thấy lằn ranh ấy và tự xóa lằn ranh ấy. Đấy 
cũng là Diệu Pháp! 


XVI. PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG (phẩm thứ mười 
sáu) 


( The Duration of the life the Tathàgata) 


1. Như Lai có đên ba lân xác nhận liên tục răng các 


280 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


sự kiện xảy ra và các lời dạy của Như Lai về các sự 
kiện đó là sự thật. Bồ tát Di Lặc, đại diện cho toàn thể 
chư Bồ tát, bạch xin Như Lai dạy tiếp về sự thật đó, tất 
cả đều đặt hết lòng tin vào Như Lai. 


Thế Tôn tiếp tục tuyên bố bí mật của Như Lai trong 
những dòng kinh kế tiếp (phẩm 16). 


2. Sự kiện lịch sử ghi nhận Như Lai có ra đời, xuất 
gia, thành đạo và nhập diệt chỉ là thị hiện. Thực sự, Thế 
Tôn thành Phật đã từ lâu xa vô lượng vô biên hằng hà 
sa a tăng kỳ kiếp, chứ không phải mới thành Phật ở Bồ 
đề đạo tràng ở Ưu-lâu-tần-loa, Ấn Độ. Do vì Như Lai là 
như tính, hay thật tính không tính, nên Như Lai vốn đã 
là Như Lai từ vô lượng xa xưa. Không thể có sự kiện 
Như Lai thành Phật, nên cũng không thể có sự kiện Như 
Lai nhập diệt, thành đạo. Như thể ấy rời khỏi hết thảy 
ngã tướng, nên không phải đến, không phải đi, không 
phải sinh, không phải diệt. Vì lẽ đó, Như Lai dạy: “ Ta 
từ vô lượng kiếp trước đến nay vẫn thường có mặt ở 
Ta bà nói pháp giáo hóa, cũng như thường giáo hóa vô 
lượng cõi nước khác”. 


Do vì tất cả pháp đều do Duyên khởi sinh, nên cũng 
là Duyên khởi tính vô tính. Vì là duyên khởi tính vô tính 
nên một là tất cả, tất cả là một, và là vô tính. Vô tính đó 
là thật tính hay Như tính của các pháp gọi là Như Lai. 
Vì thế, dù ở đâu trong pháp giới cũng hệt như ở đây; 
dù mới thành đạo thì cũng hệt như đã thành từ vô lượng 
vô biên vô số kiếp trước. Nếu có ai thấy khác như thế, 


281 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


thì cái thấy của người ấy liền bị rơi vào ngã tính, ngã 
tướng. Chính do cái nhìn ngã tính, ngã tướng mà Diệu 
pháp bị che khuất; và cũng chính do cái nhìn ngã tướng, 
ngã tính ẫy mà khởi lên tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, 
não. 


Nói tóm, Như Lai là vô ngã, vô sinh. Còn các 
chuyện sinh, diệt, thành đạo, đên, đi, lâu xa, hiện tại, 
kia, đây là thuộc vê các ngã tướng của sinh diệt. 


Vô ngã, vô sinh là thực tại. Còn các tướng kia là 
của khái niệm. Thực tại thì không phải là khái niệm. 
Đơn giản là vậy, và đó là ý nghĩa lời dạy vừa trích dẫn 
trên của Như Lai được Như Lai bảo đó là điều bí mật 
của Như Lai, và đã được Như Lai diễn giảng như đoạn 
kinh dưới đây: 


“Ta thấy như thực Tam giới. Ta thấy Tam giới là thế 
giới mà chúng sinh vốn không sinh, không diệt, nghĩa là 
không có xuất hiện, không có nhập diệt, không phải thật, 
không phải không thật, không phải như “nó là”, cũng 
không phải như “nó không là”. Ta không thấy Tam giới 
như chúng sinh trong Tam giới thấy. Ta thấy một cách rõ 


ràng và không có sai lâm”. 
Anh văn: 


*I see the Triple world as it really is. l see that 
the Triple world ¡is the world oƒ which the living beings 
have not binth or death, that ¡is to say, do not qppear or 
disappear, that if is the world in which Ï do not appedr, 


282 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


or ƒom which Ï do not disappear, that ¡is not real or 
unreal, and that ï iS as iÍ seems or as if does nof 
seem. l do not see the Triple world in the same way as 
the (Hving beings oƒ) the Triple world do. l see all this 
clearly and inƒalliblÿ”. (Ibid.p.220) 


Cũng như cảnh Bồ tát Văn Thủ trong một thời gian 
ngăn giáo hóa ở Long cung đã độ vô số Bồ tát đắc tuệ 
giác vô thượng. Thế Tôn trong thời gian chừng hơn 40 
năm trần thế, như là một thoáng qua của cõi trời Đâu 
Suất, như là chỉ bằng thời gian “ một cái hắt hơi” ở cõi 
trời Phạm Thiên, Thế Tôn đã giáo hóa vô lượng đại Bồ 
tát đắc vô thượng. Cảnh ấy là biểu hiện của thực tại có 
tác dụng đánh tan các ngã tưởng trong tâm thính chúng. 


Khi ngã tưởng tan, thì liền ngộ Phật trí. 


Nếu chúng ta không để cho cái tưởng giong ruổi 
theo các lời lẽ, ngôn từ khái niệm kia, không để cho các 
ngã tưởng chụp bắt các dòng kinh ấy và khái niệm hóa 
chúng, thì chúng ta ắt lãnh hội được nghĩa “ Nhất thừa” 
(hay thật nghĩa). 


Các phẩm kinh từ phẩm II đến phẩm 22, đã được 
Thế Tôn vận dụng “thế giới của sự” mà diễn bày hầu để 
đánh thức thính chúng đi nhanh ra khỏi ngã tưởng. 

Tại đây hiện rõ ra sự khác biệt giữa cái nhìn của 
Như Lai và cái nhìn của chúng sinh trong ba cõi: Một 
cái nhìn như thực rời khỏi ngã tưởng, một cái nhìn khác 
vướng mắc tướng khái niệm của ngã tưởng. Nếu thính 
chúng biết giật mình thay đổi liền cái nhìn của chính 


283 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


mình thì liền bừng ngộ Phật trí, thấy rằng: 


Như Lai là thực tại như thực, không tính, vì thế 
vượt khỏi tính thời gian mà đi vào vĩnh cửu và gọi là 
thọ mệnh lâu dài của Như Lai như tựa đề của phẩm kinh 
này đã ghi. 


XVII. PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC (phẩm thứ mười bảy) 


( The Variety of Merits) 


1.a. Các cảnh diễn nói Diệu pháp trong phẩm “Như 
Lai Thọ Lượng” (phẩm 16) là các cảnh mà thính chúng 
cần lắng lòng, tập trung mãnh liệt sự chú ý vào đấy thì 
sẽ gặt được lợi ích giải thoát lớn có thể dẫn đến bừng 
ngộ thật nghĩa. Vì thế, Thế Tôn dạy tiếp phẩm kinh thứ 
17 đề cập đến nhiều lần công đức lớn của nghe, hiểu và 
tin sự thật diễn bày về “ Như Lai Thọ Lượng”. Nhờ nghĩ 
đến công đức lớn ấy mà thính chúng hân hoan tập chú 
ý trở lại cảnh diễn bày thực tướng kia ngõ hầu có thê 
hưng khởi tuệ giác giải thoát. 

b. Ý nghĩa của một số thuật ngữ của kinh: 


Văn triền đà-la-ni (obtained the đhàranìs which they 
could memorize all that they had heard): có được sức tập 
trung (định) nhớ hết những gì đã nghe. 


Vô sanh pháp nhẫn (obtained the truth of 
birthlessness) đắc được quả vị an trú vào “không tính” 
của các pháp. 


Triền đà-la-ni (obtained the dhàrans by which 


284 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


they could memorlze many hundreds of thousands of 
billions of repititions of teachings): được định nhớ được 
vô lượng lời dạy của Phật. 


Pháp luân bất thối (obtained the faculty of turning 
the wheel of the pure Law): có khả năng vận chuyển 
bánh xe Pháp đi thắng vào biển Thánh. 


Pháp luân thanh tịnh (obtained the faculd of turning 
the wheel of the pure Law): có khả năng vận chuyển 
bánh xe Pháp đi đến chỗ giải thoát rốt ráo. 


2. Tư tưởng: 


a. Tùy theo mức độ liễu hội cảnh được diễn bày 
trong phẩm “Như Lai Thọ Lượng” mà thính chúng có 
thể phát triển trí tuệ chứng được một trong các kết quả: 
Vô sanh pháp nhẫn, Nhạo thuyết biện tài, Văn triền đà- 
la-ni, Triền đà-la-ni, Pháp luận bất thối hay Pháp luân 
thanh tịnh. 


- Kinh khích lệ: “Khởi lòng tin hiểu dù chỉ một 
niệm về Như Lai Thọ Lượng sẽ được phước đức vô hạn 
lượng”. 


Anh văn: 


*Ajjtal Anyone who hears that my le ¡is so long, 
and understands it by ƒalth even at a momentšs thougli, 
will be able to obtain innumerable merif3`°. (Ibid.p.230) 

Đấy là do tin vào thật tướng “không tướng” mà rời 
ra khỏi chấp tướng và nuôi dưỡng được trí tuệ vô ngã. 


285 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Trí tuệ ây là đâu môi của nguôn phước đức kia; đó là 
phước đức giải thoát nên gọi là phước đức vô hạn lượng. 


- Kinh dạy tiếp: Phước đức trên còn lớn hơn cả 
phước đức tu tập bố thí, trì giới, tỉnh tấn, nhẫn nhục và 
thiền định trải qua vô số kiếp (đoạn kinh tiếp theo phần 
dẫn trên). 


Thế là, tin hiểu thực tướng “không tướng” là thuộc 
Trí tuệ độ nên dù là công phu ít mà là thực, vô lậu, nên 
phước đức hơn công phu tu tập hữu vi về 5 độ kia. Đây 
là điểm diễn đạt nhẫn mạnh giá trỊ của trí tuệ vô ngã, 
cái trí tuệ nhờ đó mà hành giả có thể thể nhập vào thực 
tướng. 


b. Thế Tôn lại nhắn mạnh: 


“Này Di Lặc! Thiện nam, tín nữ nào nghe Ta nói 
thọ lượng lâu dài của Như Lai và hiểu nó với lòng thâm 
tín, sẽ có thể thấy rằng Ta đang thuyết giảng Diệu pháp 
tại núi Kỳ-xả-quật với chúng Thanh văn và Bồ tát bao 
quanh. Các Thiện nam, tín nữ ấy sẽ thấy răng Thế giới 
Ta bà đất bằng lưu ly, bằng phẳng, có dây vàng diêm 
phù phân ranh thành các “đường tám lối”, cây mọc có 
hàng có lối, và các tòa lâu đài bằng trân bảo. Các thiện 
nam, tín nữ ấy sẽ thấy chư Bồ tát sống trong các tòa lâu 
đài kia. Họ thấy được như vậy, bởi vì họ đã hiểu “thọ 
lượng ấy với lòng tin kiên cố”. 


Anh văn: 


*“Ajdtal The good men or women who hear oƒ my 


286 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


longeviy oƒ which l told you, and understand if' by 
profound ƒaith, will be able to see that Ì am expounding 
the Law on Mt  ŒGrdhrakùta surroundedl by greaft 
Bodhisattvas and Sràvakas. They also see that the ground 
Oƒ this Sahà-worldl ¡is made oƒ lapis lazulH, that the 
ground ¡is even,efc...". (Ibid.p.233) 


Tại đây, Thế Tôn hỗ trợ bằng lời lẽ của chính Ngài 
giúp thêm tuệ lực ngõ hầu thính chúng mở lớn được đôi 
mắt tuệ thấy rõ “ Như Lai Thọ Lượng”, và thấy ngay 
rằng, dù cách xa Thế Tôn cả không gian và thời gian, 
Thế Tôn vẫn đang thuyết Diệu pháp tại núi Kỳ xà quật, 
thời kinh Pháp hoa vẫn thường thuyết tại Kỳ-xà-quật. 
Trong cái thấy này, cái ngã tưởng về không gian và thời 
gian đã bị đốt cháy. Hay nói khác đi, nếu lấy cả ngã 
tưởng về không gian và thời gian ra khỏi cái nhìn của 
mình thì sự thật của những lời dạy của Thế Tôn (thực 
tướng) hiển lộ. 


Từ cái nhìn vắng mặt ngã tưởng ấy, mặt đất của trần 
gian sẽ biến mất đi ngay các tướng lồi, lõm, cao, thấp, 
dơ, sạch, ngắn, đài, rộng, hẹp, xấu chỉ còn lại thực tướng 
rực rỡ, trong suốt như lưu ly, pha lê, như ngọc như ngà, 
như bảy thứ trân quí dựng lên các lâu đài, hiện ra nhiều 
ngã đường của bậc Thánh (Bát Thánh đạo) nhìn ở bất 
cứ hiện hữu nào cũng thấy có mặt thực tướng có tác 
dụng giải thoát như gặp các bậc Đại Bồ tát vậy. Chính 
cái nhìn trí tuệ ấy làm cho trần gian trở thành thanh 
tịnh, làm cho pháp giới trở thành thanh tịnh, trở về thực 
tướng của nó. 


287 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Cái nhìn này giống hệt với một lời dạy của Thế Tôn 
được kiết tập ở Nikàya: “ Khi Ta thanh tịnh, Ta thấy thế 
giới thanh tịnh” (xem Phật học khái luận, cùng soạn giả) 
và được chỉ bảy suốt những trang kinh Pháp hoa. Vì thế, 
Thế Tôn lại dạy: 


“..., Cho nên Như Lai nói rằng bất cứ ai, sau khi 
Như Lai nhập diệt, giữ gìn, hoặc đọc, tụng, hoặc diễn 
nói Pháp hoa cho những người khác nghe, hoặc tự mình 
biên chép hay khiến người khác biên chép Pháp hoa, hay 
hiến cúng kinh Pháp hoa, thì khỏi cần xây dựng điện 
tháp, tăng xá hay cúng dường chư Tăng. Huống chỉ, 
những người không những chỉ kính giữ kinh này, mả còn 
bố thí, trì giới, hành nhẫn nhục, tính tấn, thiền định và 
trí tuệ, họ sẽ có được tối thắng và vô lượng công đức... 
Những công đức vô lượng của người này sẽ g1úp người 
ấy đạt được trí tuệ bình đẳng và trí tuệ sai biệt”. 


Anh văn: 


& 


. Therefore, Ï say, “” Anyone who keeps or reads 
ðr recites this Sùfra or expounds it to others or copies ï† 
ðor causes ofhers f9 copy it or makes oƒfJferings fo d C€ODÿ 
of i† qfler my extinction, need not to build a stùpa or a 
monastery, or make oƒfjerings to the Sangha? Needless to 
say, anyone who not only keeps this Sùtra but also gives 
alms, observes the precepfs, pracfices pafience, Imakes 
endeavours, concentrates his mìnd and seeks Wisdom, 
will be able to obtain the most excellent and innumerable 


merits.. These innumerable merits Iƒ his will help him 


288 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


knowledge oƒ the equality and diƒJference oƒ qll things`. 
(Ibid. p.234) 


Đoạn kinh trên là đoạn tiếp tục mở rộng lời dạy của 
Thế Tôn: Nếu có dịp đọc, tụng, biên chép, diễn nói kinh 
Pháp hoa thì sẽ có dịp liễu hội thật tướng như ở phẩm 
Như Lai Thọ Lượng, và sẽ được công đức vô lượng. 
Đấy là khởi điểm của ngộ. Nếu hành giả sau khi ngộ 
mà bố thí, trì giới... (lục độ) thì sẽ được công đức vô 
lượng vô biên và tối thăng. Nhờ công đức tu tập, nuôi 
dưỡng trí tuệ đó mà hành giả có thể đắc được tuệ giác 
vô thượng. 


Ca ngợi cái công đức trên là ca ngợi Diệu pháp, ca 
ngợi sự ngộ nhập Phật tri kiến của Pháp hoa. 


XVIII.PHẢM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC (phẩm thứ mười tám) 


( The Mirits of a person who rejoice at hearing this Sùtra) 


Thế Tôn tiếp tục khích lệ lòng hân hoan của thính 
chúng qua hình thức tán thán sự vui nghe Pháp hoa và 
khuyến khích người khác cùng nghe. 


Dù người được nghe thuật lại kinh Pháp hoa thứ 50 
từ người được nghe thuật lại thứ 49 thì phước đức vẫn 
lớn hơn phước đức của thí chủ bố thí vô lượng của cải 
cho chúng sinh trong §5 năm, rồi bố thí pháp cho chúng 
sinh đắc đến quả Thanh văn. Cách xác định giá trị hoàn 
toàn của sự ngộ thực tướng và nhập thực tướng “không 
tướng” của kinh, đồng thời khích lệ thính chúng nên phát 
tâm cầu trí tuệ như thật (Phật trí). 


289 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Cho đến nay, chư Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam vẫn 
thực hiện lời dạy trên của Thế Tôn qua lời phát nguyện 
trong các thời lễ sám, răng: “Con nay không cầu phước 
báo của Nhơn, Thiên, Thanh văn, Duyên giác cho đến 
các thừa phương tiện của Bồ tát, chỉ cầu giác ngộ trí 
tuệ Phật” (ngã kim bất vị tự cầu nhơn thiên phước báo, 
Thanh văn, Duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ 
tát, duy ý Tối thượng thừa phát bồ đề tâm). 


XIX. PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC (phẩm thứ mười chín) 


( The Merits of the Teacher of the Law ) 


1. Pháp sư ở đây có nghĩa rộng rãi, chỉ người đọc 
tụng, nắm giữ ý nghĩa, biên chép, ân hành và diễn nói 
kinh. 


Phẩm Pháp Sư Công Đức phân tích công đức của 
người hiểu nghĩa kinh Pháp hoa và giữ gìn kinh Pháp 
hoa ở đời. 


2. Tư tưởng: 


a. Công đức là ý nghĩa của thành quả giải thoát của 
hành giả trong hiện tại và trong tương lai. Thành quả ấy 
đến từ nguồn tâm tỏ ngộ Diệu pháp, tỏ ngộ thực tướng 
“không tướng”, hay tỏ ngộ tính Duyên khởi của tất cả 
pháp. Có thể gọi sự tỏ ngộ ấy là tỏ ngộ Thập như thị, 
Bách như thị từ phẩm Phương Tiện (phẩm 2). 


Với người liễu hội Thập như thị hay Bách như thị, 
khi nhìn đến các ngã tướng (hay sáu căn và sáu trần) thì 


290 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


liền thấy thực tướng “ không tướng”- Đây là ý nghĩa mắt 
nhìn đạo hiện: “ Mục kích đạo tồn” —- Do thấy rõ “không 
tướng” mà tâm xa lìa khỏi các tham ái, chấp trước, và 
bộc hiện giải thoát. Do đây mà nói đến ý nghĩa công đức 
phát sinh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

b. Về con số 1.200 hay 800 công đức: 


Chúng ta có thể liên tưởng liền đến công đức thanh 
tịnh của cái thấy Bách như thị tại l2 xứ (6 căn và 6 
trần) thành có 1.200 công đức. Thành quả này có mặt 
hiện tiền. Do vì cái nghe của tai hầu như ít bị vướng 
ngại bởi các ngã tướng nên công đức tính đủ 1.200. Với 
mắt thì nếu thiếu ánh sáng hay bị các tướng ngăn che thì 
không thấy, nên công đức giải thoát tính giảm xuống với 
số tượng trưng là 800. Tương tự đối với thân, mũi. Lưỡi 
tuy cũng bị vướng ngại, không thường xuyên tiếp xúc 
với vị trần, nhưng lại có thêm công đức diễn nói Diệu 
pháp nên vẫn được tính ở con số 1.200 công đức. Với ý 
thì hắn nhiên thường hoạt động hướng về “không tướng” 
nên kể có 1.200 công đức. 


c. Khi người diễn nói giữ gìn sảu căn thanh tịnh thì 
có đủ nhân duyên để chứng đắc lục thông. 

- Với thiên nhãn thông, người diễn nói kinh Pháp 
hoa có thể thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của chúng 
sinh với các nghiệp nhân và nghiệp quả, và thấy rõ con 
đường thác sinh của chúng sinh trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Đây là thành quả mà Pháp hoa diễn bày 
dưới hình thức công đức. 


291 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


- Với thiên nhĩ thông, người diễn nói kinh nghe hiểu 
rõ tất cả âm thanh các loài, thông rõ tất cả tiếng. 

- Với lậu tận thông, người diễn nói thông rõ hết 
thảy pháp, khả năng thấy biết qua 6 căn, 6 trần, trở nên 
sáng tỏ. 


Nội dung của thành quả tu tập Pháp hoa trình bày 
trong phẩm kinh 19 này tương xứng với các nội dung 
chứng đắc được kiết tập từ Nikàya và A hàm. 


d. Về Bỏ tát Thường Tỉnh Tấn (Constant-Endeavour- 
Bodhisattva-mahàsattva): 


Thế Tôn giảng dạy Bồ tát Thường Tinh Tấn trong 
phẩm kinh này. Điều đó nói lên rằng pháp dạy ở đây đòi 
hỏi thính chúng nỗ lực lớn để thực hiện đi đến thành 
tựu. Nỗ lực đó được vận dụng để nuôi dưỡng trí tuệ làm 
thanh tịnh tâm, thanh tịnh lục căn. Một trong các công 
phu nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã là thọ trì, đọc, tụng, biên 
chép, diễn nói Pháp hoa. Làm như thế thì tâm giác tỉnh 
thực tướng thường sinh khởi và khởi mạnh. Đức Thế 
Tôn ca ngợi các công đức đọc, tụng... là vì thế. 


e. Đến đây, kinh Pháp hoa đã xuất hiện rõ ràng 
những nét giáo lÿ truyền thống, hệt Nikàya và A hàm, 
duy chỉ khác có hai nét đặc biệt: 

- Ngôn ngữ diễn đạt thì rất biểu tượng. 

- Chuyển việc bố thí và thuyết pháp độ sinh thành 


lý tưởng Bồ tát, thành hạnh nguyện độ sinh với nhiều 


02 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


cấp độ liễu tri Phật trí sai biệt tế nhị. 
XX. PHẨM THƯỜNG BÁT KHINH ( phẩm thứ hai mươi) 


( The Never-Despising Bodhisattva) 
1. Các danh gọi biểu tượng: 


a. Bồ tát Đắc Đại Thế (Great-Obtainer Bodhisattva) 
là vị Bồ tát đã đắc đại thần lực, bát giải thoát và lục 
thông. 


b. Bồ tát Thường Bất Khinh (The Never-Despising 
Bodhisattva) là vị luôn luôn tôn trọng mọi người, luôn 
luôn nhắc nhở mọi người biết rằng tự mình có Phật tính 
và sẽ thành Phật (đây lại là một hình thức thọ ký). 

c. Phật Oai Âm Vương (Power-Voice King): Tiếng 


nói có đại thần lực bậc nhất: chỉ chân tâm của mỗi 
nĐƯỜI. 

d. Nước Ly Suy (Free-From-Decay): Ly Suy có 
nghĩa là thoát ly sự hoại diệt, sinh tử. 

e. Kiếp tên Đại thành (Great Achievement) có nghĩa 
là sự thành tựu lớn, hay đại giải thoát. 

2. Tư tưởng 


a. Thời gian vô lượng vô biên thuật trong phẩm 
kinh 20 này là biểu hiện của thời gian như thực của thực 
tại. Danh xưng của Thế Tôn, tên kiếp và tên nước đều 
nhằm chỉ cảnh giới của chân tâm. 


ĐÀ BI 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Đức Thích Tôn, nghiệm ra, là đã đắc Phật trí từ thời 
còn là ân sĩ Thiện Tuệ (Sumedha) và Bồ tát Thường Bất 
Khinh. Xa hơn nữa, từ thực tướng mà nhìn thì Ngài đã 
thành Phật tử vô lượng kiếp, bởi vì thành Phật chỉ là sự 
kiện trở về lại với thực tướng của chính mình. 


b. 20 tỷ Đức Phật có cùng danh xưng Oai Âm 
Vương: là ý nghĩa 20 tỷ vị trở về cùng một nguồn cội 
Phật tính. 


Vào thời Đức Phật Oai Âm Vương đầu tiên, Ngài 
chỉ dạy giáo lý Tứ để, Duyên khởi và Lục độ. Đó là 
giáo lý đưa đến giải thoát sau cùng. 


€. Lời nói lịch sự của Bồ tát Thường Bắt Khinh: 


“Tôi rất kính trọng quý vị, tôi không dám khinh khi 
quý vị. Tại sao? Bởi vì quý vị có thê thành đạo Bồ tát 
và sẽ thành Phật”. 


Anh văn: 


*I respect you deeDly. l do not despise you. Why ¡s 
1t? lt is because you Will be able to practiice the Way oƒ 
Bodhisattvas and to become Buddhas`”. (Ibid.p.260) 

Bồ tát đã nói câu trên cả tỉ lần suốt đời để nhắc nhở 


& 


mọi người về khả năng giải thoát, và đê đánh tan “ mặc 


cảm cùng tử” hầu làm hiển lộ Phật tính. 

Các phẩm kinh của cảnh thứ hai thuyết giảng Diệu 
pháp đang đi sâu dần và cụ thể dần trong việc giúp thính 
chúng nhận rõ con đường Bồ tát là hoàn thành cùng lúc 


294 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hai mục tiêu tự độ và độ tha. 
d. Hạnh Lục độ của Bồ tát Thường Bắt Khinh: 


- Việc đảnh lễ và nói “câu nói lịch sử” trên của Bồ 
tát là hình thức bố thí pháp được thực hiện với quyết 
tâm loại bỏ chấp thủ tướng là ý nghĩa Bồ thí độ. 


- Bồ tát trọn đời bám chặt việc làm trên là ý nghĩa 
Trì giới độ. 

- Bồ tát chịu đựng mọi sự xỉ mắng, ngược đãi trọn 
đời là ý nghĩa Nhẫn nhục độ. 


- Tâm Bồ tát không dao động trước các khó khăn và 
ngược đãi của người nghe là ý nghĩa của Thiền định độ. 
- Nuôi dưỡng tâm giác tỉnh vô ngã vì sự giác ngộ 
của mình và người là ý nghĩa thực hành Trí tuệ độ. 
Thành tựu sau cùng của Bồ tát sẽ là Phật tri kiến. 
Hạnh tu bên ngoài của Bồ tát Thường Bất Khinh có vẻ 
đơn giản nhưng kỳ thực là hành đủ Lục độ Ba-la-mật. 
Đây là một mẫu hành Bồ tát hạnh điển hình mà Thế 
Tôn giới thiệu. Kết quả của hạnh ấy là sự thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác của Thế Tôn bấy giờ. 


e. Sự kiện đọa A-f} ngục của các vị Tăng, Ni nhiếc 
mắng Bỏ tát Thường Bắt Khinh: 

A-tỳ ngục là cảnh giới của đại tà kiến. Những vị tu 
sĩ Phật giáo mắng nhiếc Bồ tát Thường Bất Khinh qua 
lời giới thiệu về Phật tính ấy là thể hiện ba ác hạnh: 


ĐÀ  hỊ 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


- Ác hạnh thứ nhất là biểu hiện tà kiến, bất tín Phật 
pháp. 
- Ác hạnh thứ hai là sân hận. 


- Ác hạnh thứ ba là phạm trọng tội đại ác khẩu 
(trọng tội vọng ngữ). 


Tâm của một vị tìm cầu giải thoát như một tu sĩ 
mà phạm ba ác hạnh trên thì quả là dễ đọa xuống địa 
ngục A-tỳ. Lời xác định về tội đọa này của kinh vừa có 
tính chất răn đe, cảnh giác các tu sĩ Phật giáo, đưa các 
vị về chánh kiến giải thoát. Vì thế nên kinh lại mở ra 
một lối thoát cho những vị phạm các lỗi lầm trên khi 
kinh dạy rằng: Những tu sĩ bị đọa ẫy về sau lại được 
Bồ tát Thường Bất Khinh giáo hóa, tương lai của các vị 
ấy sẽ thành Phật. Những lời lẽ mở lối thoát này lại là 
hình thức gián tiếp giới thiệu “tội ác” cũng là một pháp 
và là vô ngã. Vì nó là vô ngã nên mới được chuyển về 
với chánh kiến. Tại đây, những ai phạm ác hạnh, hay bị 
ám ảnh bởi các ác hạnh trong những đời trước có thể lại 
được Thế Tôn xây dựng niềm tin giác ngộ Phật trí cho, 
nhờ đó mà đánh tan được mặc cảm phàm phu ngỏ hầu 
có điều kiện tin hiểu nghĩa “ Nhất thừa”. 

gø Bồ tát Đắc Đại Thế (Great-Power-Obtainer- 
Bodhisattva) là biêu trưng cho định lực lớn của một Bồ 
tát. Đức Thế Tôn dạy Bồ tát Đắc Đại Thế trong phẩm 
kinh này là ý nghĩa xác định yêu cầu định lực lớn của 
thiền định trong việc thành tựu Trí tuệ Ba-la-mật (hay 
Phật trí). Đây là nghĩa thực hành Thiền định độ. 


296 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


XXI. PHẢM NHƯ LAI THÂN LỰC (phẩm thứ hai mươi mốt) 


(The Supernatural powers of the Tathàgatas) 


I. Các phẩm kinh Đề-bà-đạt-đa và Thường Bất 
Khinh ... nói đến sức mạnh tu tập của Bồ tát. Phẩm 2I 
nói đến thần lực của Như Lai. 


Truyền thống kinh tạng Nikàya và A4 hàm có ghi sự 
kiện các đại đệ tử của Thế Tôn, mỗi vị thành tựu bậc 
nhất về một hạnh, và về hạnh này vị đại đệ từ ngang 
bằng Thế Tôn. Chăng hạn, Tôn giả Xá-lợi-phất có trí tuệ 
thông suốt pháp giới ngang bằng Thế Tôn; Tôn giả Mục- 
kiền-liên có đại thần thông ngang bằng Thế Tôn; Tôn giả 
Đại Ca-diếp có khả năng nhập, trú và xuất thiền thiện 
xảo ngang bằng Thế Tôn. Nhưng nếu xét chung tất cả 
các mặt Giới, Định, Tuệ thì mỗi vị đại đệ tử còn có một 
khoảng cách nào đó đối với trí tuệ toàn giác của Như 
Lai. Thế Tôn có nghĩa là trí tuệ toàn giác, có một sự sai 
biệt giữa Phật trí và Bồ tát trí. 

Kinh Pháp hoa cũng nói thế. Tuy nhiên, ở Như Lai, 
thì thần thông lực của Như Lai và trí tuệ Như Lai (hay 
Như Lai) thì chỉ có một. Thần lực ấy là Thập Như Lai 
Lực, Tứ vô sở úy, Cửu định và Tứ vô ngại giải. 

- Thập Như Lai lực bao gồm: 


+ Tri thị xứ phi xứ lực: Trí biết các pháp đúng, 
Sa1... 


+ Tri tam thế nghiệp báo lực: Trí biết rõ nhân quả 


Z77 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. 


- Tri chư thiền tam muội lực: Trí biết rõ cảnh ĐIỚI 
định của tât cả người tu thiên. 


+ Tri nhất thiết chúng sinh tâm tính trí lực: Trí biết 
rõ tâm tính của hết thảy chúng sinh. 


+Tri chủng chủng giải trí lực: Trí biết rõ hết thảy 
pháp. 


+ Tri nhất thế sở đạo trí lực: Trí biết rõ pháp tu 
thích hợp cho hết thảy chúng sinh. 


+ Tri chủng chủng giới trí lực: Trí biết rõ cảnh giới 
của tất cả chúng sinh. 


+ Túc mệnh minh: Trí biết rõ vô lượng kiếp quá 
khứ của tự thân với những nghiệp nhân và nghiệp quả. 


+ Thiên nhãn minh: Trí biết rõ vô lượng kiếp quá 
khứ của chúng sinh và con đường thác sinh tương lai: do 
nghiệp nào chúng sinh sanh về cảnh giới nào. 


+ Lậu tận minh: Trí đoạn tận hết thảy lậu hoặc 
- Tứ vô ngại giải: 


+ Từ vô ngại: thông rõ tất cả từ ngữ. 


+ Nghĩa vô ngại giải: Thông rõ nghĩa của tât cả các 
từ. 


+ Pháp vô ngại giải: thông rõ tất cả pháp. 


+ Nhạo thuyết biện tài vô ngại: có khả năng diễn 


298 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


nói vô ngại, làm phấn khởi, hân hoan chúng sinh. 

- PỨ vô sở úy: 

+ Tri nhất thiết pháp vô sở úy: do vì hiểu rõ tất cả 
pháp nên không sợ hãi bất cứ một chúng sinh, hội chúng nào. 

+ Lậu tận vô sở úy: đoạn sạch các sai lầm, các nhân 
tố sinh tử nên không sợ hãi. 

+ Thuyết chướng đạo vô sở úy: biết rõ pháp tu nào 
giúp chúng sinh đi đến giải thoát, pháp nào ngăn cản 
giải thoát cho chúng sinh nên không sợ hãi. 


+ Chỉ rõ con đường đoạn tận khổ cho hết thảy 
chúng sinh nên không sợ hãi. 


2. Tư tưởng 


- Tướng lưỡi dài: Đã được trình bày từ phẩm đầu. 
Đây là khả năng chuyển âm thanh đi xa như ý muốn. Sự 
kiện này nói lên một cách rất là thực tại rằng: Thực tính 
các pháp là vô tính nên không ngăn ngại nhau. 


- Khảy móng tay và tăng hằng vang xa đến vô 
lượng cõi Phật: Diễn nói băng sự rằng các tướng là 
“không tướng” nên không vướng ngại nhau. 

Dù Đức Thế Tôn có đủ đại thần lực như thế, nhưng 
vẫn không thể diễn bày hết được công đức do tu tập 
Pháp hoa mà phát sinh. Kinh dạy: 


“Thần thông của chư Như Lai là vô lượng, vô hạn, 


T19 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


không thể nghĩ như đã được nói đến. Nhưng Như Lai 
không thể nói hết công đức kinh đối với những ai được 
trao truyền, cho dù Như Lai liên tục nói đến hằng trăm 


nghìn tỉ kiếp bằng thần thông của Như Lai”. 
Anh văn: 


“The supernatural powers 0ƒ the Buddhas are as 
Iómmesurable, limitless and inconceivable as stated above. 
But, I shall not be able to tell all the merits oƒ this sùtra 
fo those fo whom this sufra ¡is to be transmiited even oƒ 
l contiinue telling them by my supernaftural powers ƒor 
many hundreds oƒ thousands oƒ bilions oƒ asamkhyas oƒ 
kalpas”. (Ibid.p.266-267) 


Đoạn kinh trên vừa gián tiếp gây nên sự phát khởi 
tâm mong cầu nơi thính chúng về giáo nghĩa “Nhất thừa 
của Pháp hoa” vừa diễn nói sự thật “không tướng” thì 
không thể diễn bày được dù bằng bất cứ thần thông nào, 
dù là thần lực Như Lai. Sự thật ẫy có đó, như các cảnh 
thần thông mà Thế Tôn đang thị hiện, đòi hỏi hành giả 


tự mình buông bỏ các ngã tưởng để ngộ và nhập. 


Sự thật phong phú, sinh động, hết thảy Như Lai 
trí. Như Lai lực đều phát sinh từ đó. Đây là ý nghĩa vô 
lượng nghĩa của thực tướng “không tướng”. Từ không 
tướng, tất cả tướng sinh khởi; hay nói khác đi, vô lượng 
nghĩa phát sinh từ một pháp, pháp đó là thực tướng 
“không tướng”. Đây là thực nghĩa “Nhất thừa”. 


300 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


XXII. PHẨM CHÚC LUỤY (phẩm thứ hai mươi hai) 


( Transmission) 


Vậy là cho đến phẩm kinh thứ 21, Thế Tôn đã diễn 
nói những gì có thể diễn nói để giúp thính chúng ngộ, 
nhập Phật trí. Phần còn lại là thuộc về thính chúng, bởi 
vì đây là con đường của tự mỗi chúng sinh tự đối trị, 
loại trừ hết thảy các thứ ngăn che Phật trí. Tất cả ngăn 
che đều phát sinh từ ngã tưởng hay từ chấp trước các 
ngã tướng, tham ái các ngã tướng. Về con đường đó, 
Thế Tôn dạy tiếp từ phẩm 23 cho đến phẩm 2§ cuối 
kinh. 


Thế Tôn Chúc Lụy là phó thác trọng trách, chuyển 
giao trọng trách mở bảy sự thật “ Nhất thừa” và chỉ rõ 
con đường ngộ nhập “ Phật trí” cho hàng Bồ tát trong sứ 
mệnh hóa độ chúng sinh. Thế Tôn đã trao hết sự thật mà 
Thế Tôn chứng ngộ qua vô lượng kiếp tu trì, không tiếc 
lẫn, không năm giữ gì trong nắm tay, trong tay áo của 
Ngài. Chư Bồ tát cũng nên làm như thế. Hãy đi bước 
đi cuối cùng của sự nghiệp chứng nhập “Phật trí”. Thính 
chúng không còn chờ đợi gì nữa ở Thế Tôn. 

Thế là Thế Tôn mời tất cả Hóa Phật, chư Bồ tát 
và tháp Đa Bảo trở về bốn độ. Chư Bồ tát tiếp tục sự 
nghiệp Như Lai bằng đọc, tụng, biên chép, ấn hành, 
khích lệ và diễn nói Pháp hoa tùy theo căn cơ chúng 


sinh. 


Từ đây, từ khởi điểm giới hạn của diễn nói này, chư 


301 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Bồ tát, thính chúng và chúng sinh hãy tự làm hiến lộ 
tháp Đa Bảo của tự tâm, hãy tự làm hiển hiện vô lượng 
Hóa Phật và vô lượng đại Bồ tát của nguồn tâm. 


Lệ 
^ 


Sứ mệnh “khai, thị, ngộ, nhập Phật chi tri kiên” đã 
được giao phó. Trọng trách ấy đã được chư Bồ tát liễu 
hội và lãnh nhận: 


“Chúng con sẽ thực hiện như Thế Tôn bảo. Chắc 
thật, xin Thế Tôn đừng lo!” 


Anh văn: 


*We will do as you command. Certainly, Worid 
Honoured One! Do not worry]” (Ibid.p.271) 


Con đường vào Diệu pháp “Nhất thừa” ấy là Tứ 
Thánh để, Duyên khởi và Lục độ Ba-la-mật được giới 
thiệu với các phương tiện thiện xảo tùy theo căn cơ. 


XXIHI. PHẨM DƯỢC VƯƠNG BÒ TÁT BỎN SỰ (phẩm 
thứ hai mươi ba) 


( The Previous life of the Medecine Bodhisattva) 


1. Như đã được giới thiệu từ đầu sách, sự và lý 
trong kinh Pháp hoa không rời nhau: lý là chỉ về sự thật 
của sự; sự là biểu hiện đích thực của lý. Vì thế trong nội 
dung khai thị đã hàm chứa nội dung của ngộ nhập; trong 
phần giới thiệu về ngộ nhập đã có mặt phần khai thị. Có 
thể phát biểu răng 22 phẩm kinh đầu là phần hiển lộ thật 
tánh (gọi là hiển tánh); sáu phẩm kinh cuối là phần giới 
thiệu con đường thể nhập thực tính (gọi là hiển hạnh). 


302 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Phần hiển hạnh này bao gồm đủ hai bước đi giải thoát 
cơ bản này: 


- Bước thứ nhất là bước đi dập tắt ngọn lửa tham, 
sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não của Tam giới (Dục giới, Sắc 
giới, và Vô sắc giới) để đạt đến Niết bàn của giải thoát 
thân (Vimukti-Kàya). 

- Bước thứ hai là bước cuối cùng thể nhập Phật trí, 
hay thể nhập pháp giới thật tánh, còn gọi là chứng nhập 
Niết bàn của pháp thân (Dharma-Kàya). 


Đức Thế Tôn ra đời nhằm chỉ rõ cho chúng sinh 
thấy hai bước đi ấy và trao trọng trách cho hàng Bồ 
tát tiếp tục ở lại cuộc đời chỉ dạy cho chúng sinh con 
đường và dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường giải 
thoát của hai bước vào pháp giới tánh. 

Phẩm Dược Vương Bồn Sự (thứ 23) thuật lại một 
mẫu đời điển hình của Bồ tát đi đến giác ngộ Diệu pháp 
trong quá khứ hầu giúp chúng sinh noi gương. 


2. Tư tưởng 


a. Dược Vương có nghĩa là liều thuốc thần diệu nhất 
(liều thuốc chúa). Như một liều thuốc thần diệu chữa 
lành các thân bệnh, liều thuốc chúa ở đây có tác dụng 
chữa lành các tâm bệnh ngăn che Phật trí. 


Vì thể, tại đây Thế Tôn dạy về sự tích Bồ tát Dược 
Vương và vì thế tại đây Bồ tát Tú Vương Hoa ( biểu 
tượng cho đóa hoa tinh anh của hành tỉnh lớn nhất, hay 


303 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


biểu tượng cho thực tướng của các tướng), tiếng nói của 
thực tướng, hỏi về phương thuốc đối trị các nhân tố ngăn 
che Phật tánh. 


b. Phát Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức (Sun-Moon- 
Pure-Bright-Virtue): 


Danh hiệu Thế Tôn này là biểu tượng. Đức (Virtue) 
là biểu tượng cho Thánh giới uân (và cả định uấn bao 
hàm trong đó); Minh (Bright) là biểu tượng cho Thánh 
tuệ uân. Ba uân này nếu được tu tập cho đến chỗ thuần 
tịnh sẽ phát khởi trí tuệ sáng như Nhật Nguyệt. 


- Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ra đời từ vô 
lượng kiếp lâu xa về trước biểu tượng cho thời gian vô 
ngã của thực tại như thật. 


- Cảnh giới của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức 
không có nữ nhân, không có địa ngục, ngạ qui v.v... là 
biểu tượng cho thanh tịnh, “ giải thoát thân” rời xa các 
dục, các ngã tưởng. Vì rời hết thảy dục tưởng và ngã 
tưởng nên rời khỏi các tướng bị diệt. Đây là nội dung 
kinh dạy đất bằng trân bảo ... 

- Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát (Gladly- 
seen-By-All Beings). 


Vị Bồ tát mà ai gặp cũng sanh hăm hở, hân hoan. 
Đây là biểu tượng mong cầu giải thoát của hết thảy 
chúng sinh. Bồ tát Hỷ Kiến, hay đúng hơn là hạnh 
nguyện của Bồ tát, là giấc mơ giải thoát rốt ráo của toàn 
thể chúng sinh. Giấc mơ đạo ấy chính là phương thuốc 


304 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thần diệu nhất gọi là Dược Vương để hủy diệt hết thảy 
căn bệnh trầm kha của vô minh, sinh tử. Giấc mơ đó là 
gì? — Chúng ta hãy tuần tự đi vào hạnh nguyện của Bồ 
tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến thì sẽ rõ. 


e. Theo kinh thuật, Bồ tát tỉnh tấn kinh hành trong 
12.000 năm cầu giải thoát mới đắc được định Hiện Nhất 
Thiết Sắc Thân (Obtained the samàdhi by which he could 
transform himself into any other living being), là kết quả 
định có khả năng hóa hiện bất cứ sắc thân nào hành giả 
muốn. 


Đây là ý nghĩa diễn bày công phu chuyên chú tâm 
và tỉnh cần nỗ lực tu thiền định để nhiếp phục 6 căn và 
6 trần, thể hiện “ thiên như thị” tại 6 căn, 6 trần ấy. Nói 
gọn là công phu chuyên chú, tinh cần hành, quán niệm 
vô ngã (khởi tưởng vô ngã) thường soi chiếu 6 căn và 6 
trần. 


d. Bồ tát sau khi đắc định trên đã dùng hỏa định 
lực đốt cháy thân để cúng dường Phật: 


Sự kiện đốt thân để cúng dường có xảy ra trong 
thực tế cuộc sống, nhưng ở đây là biểu tượng đưa ra để 
giáo dục, đó là ý nghĩa xả bỏ thân ngũ uân để cầu Phật 
trí: Đốt cháy ngã tưởng về thân, về 5 uân. Chỉ khi nào 
đoạn diệt thân ngũ uẫn thì khi đó hành giả mới phá tung 
tất cả những sợi dây ràng buộc. Thấy rõ sắc là vô ngã, 
thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã và thức 
là vô ngã là nhen lên ngọn lửa trí tuệ đốt cháy thân sắc 
vậy —- Tại đây chúng ta cần có nhận thức tế nhị rằng: 


305 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Chỉ có những tu sĩ đã đoạn tận tham ái, chấp thủ thì 
việc đốt thân cúng dường mới đúng Phạm hạnh; những 
ai chưa rời khỏi ái, thủ mà đốt thân thì vi phạm giới bốn 
Ba-la-đề-mộc-xoa. 

Sự thật thân ngũ uẫn không ràng buộc tâm thức 
con người, chỉ có lòng tham ái, chấp thủ năm uấẫn mới 
ràng buộc. Vì thế, để minh định ý nghĩa rõ ràng, Bồ tát 
sau đó tiếp tục đốt cháy hai cánh tay công đức để cúng 
dường xá lợi Phật. Tay là biểu tượng của nắm bắt; đốt 
cháy hai cánh tay là đốt cháy tâm chấp thủ ngã và chấp 
thủ pháp. Đây là sự kiện đốt cháy triệt để chấp thủ. Kết 
quả của sự đốt cháy chấp thủ triệt để này là được thân 
vàng của Phật, như kinh diễn đạt. Được thân vàng và 
được Phật trí. 


Truyền thống Đại thừa thường dâng năm phần 
hương cúng dường Phật là: hương giới, hương định, 
hương tuệ, hương giải thoát và hương tri kiến giải thoát. 
Chính là ý nghĩa tự công phu tu tập Giới, Định, Tuệ, 
giải thoát và tri kiến giải thoát là hương giải thoát dâng 
cúng chư Phật có ý nghĩa và đúng ý nghĩa. 

Pháp hoa, trong phẩm kinh này, đã giới thiệu Bồ tát 
Hỷ Kiến dùng định lực thành tựu để đốt các hương quí 
cúng dường, nhưng tự thấy cách cúng dường ấy không 
bằng đốt chính thân mình, chính cánh tay ngà ngọc 
của mình; thế là Bồ tát tiếp tục cúng dường hương tuệ, 
hương giải thoát và hương tri kiến giải thoát. Hình thức 
cúng dường rất giải thoát và trí tuệ này phù hợp với giáo 


306 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


lý truyền thống được kiết tập từ Mikàya. 


Phẩm Tương ưng Tế Đàn (Tương-Ung-Bồ-Kinh) dạy: 
Trong các loại tế đàn thì tế đàn bố thí là cao cả; tế đàn 
giới, định là cao cả hơn, và cao cả hơn hết là tế đàn trí 
tuệ. Chính trí tuệ giải thoát tự nó là ý nghĩa tế đàn cao 
cả nhất. 


e. Ngọn lửa hỏa thiêu thân và tay của Bồ tát Hỷ 
Kiến: Thân và tay của Bồ tát là thân và tay của trăm 
phước đức, những phước đức do trí tuệ thấy “bách như 
thị”, hay thấy thực tướng “không tướng” của các pháp. 
Do có mặt trí tuệ này mà Bồ tát thiêu cháy hết thảy các 
ngã tưởng. Ngọn lửa hỏa thiêu ấy rõ thật là lửa trí tuệ 
vô ngã. 

g. Hình ảnh đốt cháy các hương thơm bằng thiền 
định và hình ảnh đốt thân và tay ngọc của Bồ tát Nhất 
Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến là một hình thức diễn nói 
Pháp hoa rất sinh động, rất cảm động, đập mạnh vào tim 
và óc của thính chúng giúp thính chúng giác tỉnh buông 
bỏ tham ái và chấp thủ thân ngũ uẫn, và dựng đứng dậy 
lòng tin hiểu Diệu pháp nơi thính chúng qua sự việc đôi 
tay Bồ Tát phục hồi trong thân vàng của Bồ tát. Kinh đã 
cho tuôn chảy những dòng Pháp hoa kỳ tuyệt! 


Hình thức biểu hiện việc cúng dường, tôn kính 
Phật của Bồ tát Hỷ Kiến vừa chấp nhận quan điểm, chủ 
trương, hình thức tín ngưỡng tôn thờ xá lợi, vừa chấp 
nhận chủ trương tôn thờ kinh trí tuệ Kim Cương, đồng 
thời vừa vượt hắn ra ngoài và trỗi lên cao hơn hai chủ 


307 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


trương kia: Đoạn trừ ái, thủ mới là đúng chân nghĩa của 
tôn kính, cúng dường Phật. 


h. Vì thế, cùng với tinh thần tín ngưỡng vừa trình 
bày, kinh Pháp hoa dạy: 


“Năm trăm năm sau cùng của thời kỳ Chánh pháp 
suy đồi sau khi Như Lai nhập diệt, nếu có tín nữ nảo 
nghe kinh này và làm theo lời dạy của Như Lai trong 
kinh, người ấy sau này chết sẽ sinh về trên đóa hoa sen 
nở ra cõi Cực lạc, nơi có Đức Phật DI Đà với chư Đại 
Bồ tát vây quanh”. 


Anh văn: 


“The woman who hear this sùfữra and acis 
according to the teachings 0ƒ it in the later ƒive hundred 
years qƒler my extincHion, will be able to be reborn, qƒier 
her le in this world, (as a man) on the jewelled seaft 
in the lotus flower blooming ím the World oŸ Happiness 
wherte Amitàyus Buddha lives surroundedl by greaft 
Bodhisaffvas”. (Ibid.p.278) 


Nghe và tin hiểu kinh Pháp hoa là nghe và tin hiểu 
rằng hết thảy các pháp là “không tướng”. Do vì sự thật 
là “không tướng” nên hành giả an trú vào Giới, Định, 
Tuệ để đoạn trừ tham ái và chấp thủ 5 uẫn, như Bồ tát 
Hỷ Kiến thể hiện; nếu tại đây hành giả chưa giải thoát, 
thì sau khi chết sẽ sanh vào cảnh giới Cực lạc, thanh 
tịnh của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật biểu hiện của 
Giới, Định và Tuệ (vô lượng thọ là ý nghĩa của Định, vô 


306 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


lượng công đức là ý nghĩa của Giới, và vô lượng quang 
là ý nghĩa của Tuệ). 


Công đức để được thác sanh về cõi Cực lạc đúng là 
công đức thực hành Giới, Định, Tuệ. Và ý nghĩa vãng 
sinh về Tịnh Độ đúng là chỉ kết quả đoạn trừ tham, sân, 
si, rửa sạch bụi tham ái và chấp trước dính mắc vào tai, 
mắt, mũi, lưỡi, thân và ý. 

i. Chỉ nghe và hiểu phẩm kinh Dược Vương Bốn 
Sự, hành giả đã được nhiều công đức ngay trong hiện 
tại, miệng tỏa hương thơm của hoa sen xanh, lỗ chân 
lông tiết ra hương thơm của gỗ chiên đàn trên núi Ngưu 
Đầu như một đoạn kinh viết: 


“Nếu ai hân hoan khi nghe kinh Dược Vương Bốn 
Sự và tán thán phẩm kinh, thì miệng sẽ tỏa ra hương 
thơm hoa sen xanh, và các lỗ chân lông tiết ra hương 
thơm của gỗ chiên đàn trên núi Ngưu Đầu, và hiện tại 
được nhiều công đức như đã được nói đến”. 


Anh văn: 


“Anyone who rejoices at hearing this Chapter oƒ 
the Previous LỰC oƒ the Medecine King Bodhisatva and 
praises (this chapter), saying “ exellent”, will be able 
fo emit the ƒragrance 0ƒ the blue lotus ƒlower ƒrom his 
mouth and the ƒragrance oƒ the Cadana oƒ Mi. Ox-Head 
ƒ#rom his pores, and obtain the merifs as sfates qbove ïn 
his present liƒe`. (Ibid.p.279) 


Nghe và hiểu phẩm kinh thứ 23 này là nghe và hiểu 


309 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


con đường thực hành Giới, Định, Tuệ để loại trừ tham, 
sân , si cấu uế ra khỏi tâm thức. Tán thán phẩm kinh 
này là tán thán con đường “ Tam vô lậu học” ấy, vừa 
nói lên rằng người nghe muốn nuôi dưỡng trí tuệ giải 
thoát, do đó mà miệng sẽ nói những lời trí tuệ và đúng 
pháp, thân sẽ làm các việc trí tuệ và đúng pháp. Đây là 
ý nghĩa mà kinh diễn đạt một cách biểu tượng và thi 
vị bằng hình ảnh tỏa hương thơm của hoa sen xanh và 
hương thơm chiên đàn trên núi Ngưu Đầu. Hương thơm 
ấy là hương ly ái, ly thủ vậy. 


XXIV. PHẨM DIỆU ÂM BÒ TÁT ( phẩm thứ hai mươi 
bốn) 


( The Wondrful-Voice Bodhisattva) 


1. Các danh từ biểu tượng 


+ Tịnh Quang Trang Nghiêm thế giới (All-Pure- 
Light-Adornment): là thế giới được trang nghiêm bằng 
ánh mặt thanh tịnh, biểu tượng cho thế giới của chân 
tâm. 

+ Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật (Pure-Flower-Star- 
King-WIisdom): Chỉ trí tuệ giải thoát sáng tỏ hơn muôn 
sao, rực rỡ hơn muôn hoa là biểu tượng cho Phật tính 
(bản giác diệu tâm). 

+ Bồ tát Diệu Âm (Wonderful Voice Bodhisattva): 
Tiếng nói tuyệt diệu là chỉ tiếng nói của thực tướng. Các 
pháp tướng đều tự hiển lộ thực tướng “không tướng”, tự 


310 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


nói lên tiêng nói “không tướng” đó. 


+ Diệu trảng tướng tam muội (Hundred of thousands 
of billions of great samàdhis): nghĩa là hằng trăm nghìn 
tỉ thiền định sâu. Chỉ đại định của chân tâm. 


+ Pháp hoa tam muội (The samảdhi of the Lotus 
Flower of the Wonderful Law): Khả năng định an trú nơi 
Diệu pháp. 


+ Tịnh Đức tam muội (The samảdhi of pure virtue): 
chỉ khả năng định an trú tịnh giới. 


+ Tú Vương Hí tam muội (The samàdhi for 
travelling of the King of the Star): Chỉ tâm định tự tại 
như các đại tinh tú di chuyển không vướng ngại. 


+ Vô duyên tam muội (The samảdhi for freedom 
from causality): chỉ định giải thoát không vướng mắc vào 
các duyên. 


+ Trí ấn tam muội (The samàdhi for the emblem of 
the wisdom): khả năng nuôi dưỡng tuệ giác, an trú vào 
tuệ giác. 

+ Giải nhất thế ngôn ngữ tam muội (the samàdhi 
by which one could understand the worlds of all living 
being): là định lực nhờ đó mà hiểu được ngôn ngữ của 
các loài chúng sinh. 


+ Tập nhất thiết công đức tam muội (The samàdhi 
by which one could conllect all merits): là thiền định mà 
nhờ đó có thể gom lại tất cả công đức. 


KẾ | 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


+ Thanh tịnh tam muội (the samàdhi for purify): 
Khả năng an trú trong vắng lặng của tâm thức. 

+Thần thông du hí tam muội (the samàdhi for 
exhibiting — supernatural powers): định hiển lộ các thần 
thông. 

+ Huệ cự tam muội (the samàdhi for the torch of 
wisdom): thiền định làm sinh khởi trí tuệ lớn. 

+ Trang nghiêm vương tam muội ( The samàdhi for 
the adornment king): định an trú khỏi chấp trước. 

+ Tịnh Quang Minh tam muội (the samàdhi for pure 
light): thiền định để có ánh sáng thuần tịnh (trí tuệ). 

+ Tịnh Tạng tam muộn (The samàdhi for the pure 
s(ore): an trú vào nguồn tâm thanh tịnh. 

+Bất động tam muội (the samàdhi for special teach- 
ing): khả năng định hiểu sâu các biệt giáo. 

+ Nhật triỀn tam muội (the samàdhi for the race of 
the sun): Thiền định trú vào các vật đại oai lực như mặt 
trời. 

Các loại thiền định trên là cách trình bày của riêng 
Pháp hoa , khác với thê thức trình bày chín cấp định của 
Nikàya và A hàm. Các loại đại định trên của Bồ tát Diệu 
Âm hẳn phải tương đương với Diệt thọ tưởng định. 


Tại đây ta cần phân định rõ rằng: 


Đại thừa thường thường (có thể là luôn luôn) quan 


Ji, 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


niệm phải vào sâu định hành giả mới có thê đi vào đại 
tuệ. N/käya và 4 hàm thì xem từ Tứ thiên sắc định là đã 
có thê đi vào biên Thánh nêu có chính kiên vô ngã. 


Một vị đắc A-la-hán có thể không khinh qua các 
cảnh giới định mà chỉ nhờ có trí tuệ lớn đốt cháy các 
lậu hoặc. Sau đó, nếu muốn, các vị A-la-hán dễ dàng đi 
vào các định. 


Các bậc Thánh tu tập “Tứ như ý túc” thì thường đắc 
nhiều loại thần thông có thể được xem là tương tự các 
loại định mà kinh Pháp hoa đề cập. 


Tuy đề cập như thế, nhưng chúng ta cũng cần cân 
trọng ghi nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn rằng có bốn đối 
tượng mà tư duy không thể đặt chân đến được, đó là: 
Quả dị thục của nghiệp; cảnh giới định của các thiền giả; 
Pháp giới tâm; và Phật tâm. 

2. Tư tưởng 

a. Diệu âm là tiếng nói vô ngã của các pháp. Muốn 
nghe được tiếng nói đó, hành giả cần có công phu học 
hỏi, tu tập nhiều công đức. Thí như chúng ta phải trải 
qua một thời gian tu học mới có thể liễu hội nghĩa lý 
của vô ngã. Tất cả mọi hiện hữu đều nói lên tiếng nói 
đó, nhưng muốn nghe được, hành giả cần có chánh kiến 
như lời Thế Tôn dạy: “Nhờ hào quang của Thế Tôn soi 
chiếu, chúng sinh cõi Ta bà mới thấy tôn dung của Bồ 
tát Diệu Âm”. 


b. Trước khi đến Ta bà, Bồ tát Diệu Âm đã được 


ch ) 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Đức Thế Tôn Tịnh Hoa Tú Vương Trí dặn đò rằng: 
“Đừng khinh thế giới Ta bà! Đừng xem Ta bà là kém 
thua thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm!... Đừng xem 
Đức Phật ở Ta bà và các Bồ tát ở đó là kém thua Như 


Lai và các Bồ tát ở đây!”. 
Anh văn: 


“Do not despise that worldl Do not consiđer it to be 
imƒerior “to our world”! ŒGood man! The Sahà World... 
The Buddha.. Do not consider that the Buddha and 


2222 


(Ibid.p.281) 


Bodhisattva oƒ that world are inƒerior “fo Ms 


Lời dặn dò của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật 
xác nhận rõ hết thảy các pháp là vô ngã nên các thế 
giới, các Bồ tát và chư Phật đều đồng đăng ở mặt thật 
tướng. Ta bà vốn thanh tịnh như cõi nước của chư Phật. 
Tại đây, kinh Pháp hoa diễn nói về bản giác và thỉ giác 
vốn là một, không khác. 

c. Sau lời dạy Thế Tôn Tịnh Hoa Tú Vương Trí, Bồ 
tát Diệu Âm đáp: 

“Bạch Thế Tôn! Con đến thế giới Ta bà là do thần 
lực của Thế Tôn, do thần thông du hí của Thế Tôn, do 
các công đức và trí tuệ của Thế Tôn đã trang nghiêm 
cho con”. 


Anh văn: 


*World-Honoured One! Ï can go to the Saha-Worid 


314 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


by your powers, by your supernafural powers, by your 
suppernatural powers oƒ travelling, and by your merifs 
and wisdom which adorn mề”. (Ibid.p.281) 


Lời bạch của Bồ tát bộc bạch rõ chính là nhờ trí 
tuệ vô ngã (Thế Tôn) mà Bồ tát xuất hiện ở Ta bà trong 
nháy mắt; cũng nhờ trí tuệ ấy mà thấy thực tướng tất cả 
các hiện hữu ở Ta bà, nên sẽ không thể có sự so đo tính 
toán của các ngã tưởng. Thế Tôn hãy an tâm! 


Lời bạch vừa hé mở răng: Ở Ta bà, nếu ai nghe 
được tiếng nói vô ngã thì thấy được thực tướng, và 
những ai tu tập trí tuệ sẽ nghe được tiếng nói của thực 
tướng. 

d. Bồ tát Diệu Âm không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn 
đặt chân đến Tủ bà: 

Đây là hình thức Thế Tôn diễn bày thật nghĩa. Vì 
thật tướng là vô ngã, nên kia và đây là một, cõi Tịnh 
Quang kia Ta bà này là một, do vậy dù Bồ tát không rời 
khỏi chỗ ngồi mà vẫn hiện diện ở Ta bà. Hình ảnh biểu 
tượng của Bồ tát trong vị trí này còn nói lên thật tướng 
“ không tướng” có mặt khắp nơi, ở Tịnh Quang thế giới 
và ở Ta bà thế giới. 

e. Thế Tôn Tịnh Hoa Tú Vương Trí cùng hàng Bồ 
tát đến Ta bà nghe Đức Thích Tôn giảng về Diệu pháp: 


Hình ảnh này nói lên rằng trong thật pháp, thật 
nghĩa thì Bản giác; cảnh giới sinh diệt và cảnh giới vô 
minh vốn không phải là sai biệt, chân và vọng là không 


Ea) 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


phải hai, bồ đề và phiền não là một. 
Nghĩa không phải là hai, hay là nghĩa một này là 
nghĩa “Nhất thừa” hay diệu nghĩa. 


ø. Nơi Bồ tát Diệu Âm đi qua thì chắn động: 
Hình ảnh này biểu tượng hóa hai ý nghĩa: 


Người nào rõ thực tướng là “không tướng” thì các 
vọng tưởng của tâm sẽ bị gây chân động, dao động 
mạnh; các vọng tưởng rơi đô; tham, sân, si rơi đô. 


Nơi nào, các ngã tướng bị soi rọi bởi cái nhìn vô 
ngã thì các ngã tướng ây chao đảo và rơi đô. 


h. Mắt của Bồ tát Diệu Âm như cánh sen xanh: 


Về mặt văn học, thi ca, mắt xanh là biểu lộ chân 
tình. Mắt trí tuệ là mắt thấy rõ sự thật nên được biểu 
tượng bằng màu xanh của cánh hoa sen. Cũng nói lên 
rằng con mắt vô cấu, không vẫn đục bởi tham ái, sân 
hận và sĩ mê nên được gọi là mắt xanh. Con mắt vốn là 
cửa số của tâm, nên mắt mà xanh thì tâm là tâm vô cấu, 
hay tâm là vô cấu nên mắt mới hiện ra màu xanh cánh 
sen. 

Ì. Kết quả giải thoát của Bồ tát Diệu Âm là do 
đã trải qua 12.000 năm cúng dường Phật Vân Lôi Âm 
Vương (Cloud-Thunder-Roll-King): là tràng âm thanh lớn 
như tràng sấm. Đây là biểu tượng tiếng sấm vang lớn 
nhất, là âm thanh của trí tuệ thực tướng công phá các 


316 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


vọng tưởng. 


k. Bồ tát Diệu Âm hiện ra tất cả tướng ở khắp nơi 
để diễn nói Diệu pháp: 

Biểu tượng rằng thực tướng có mặt khắp nơi. Tất 
cả các pháp đều đang nói Diệu pháp, đang thường nói 
Duyên khởi, Vô ngã, Vô thường. Các hình ảnh trăng tròn 
rồi khuyết, hoa nở rồi tàn, bẻo hợp rồi tan biểu hiện rõ 
nhất tướng vô ngã, vô thường. Các hiện hữu khác điều 


hiện tướng duyên sinh nên cũng thường nói tiêng nói vô ngã. 


I. Bồ tát Diệu Âm ra mắt các Bồ tát Văn Thù, Dược 


Vương, Đắc Cần Tỉnh Tấn Lực và Dõng Thí: 


Có nghĩa là nếu người ở Ta bà thực hành Giới, 
Định, Tuệ (ra mắt Dược Vương Bồ tát), nếu nỗ lực thực 
hành và dõng mãnh tu tập thì sẽ thành tựu các đại định 
và trí tuệ vô ngã mà Bồ tát Diệu Âm đã thành tựu. 


m. Nghe xong phẩm Diệu Âm Bồ tát, nhiều thiên tử 


, 


được “vô sinh pháp nhân ”. 

Các Thiên tử là các vị có thân, khâu, ý hành thiện 
hạnh, phát triển mạnh thiện tâm. Do nương vào thiện 
tâm mà dễ phát sinh trí tuệ vô ngã, và để nuôi dưỡng trí 
tuệ này. Nhờ vậy mà các thiên tử khi bừng tỏ vô ngã thì 
liền an trú trên tâm vô ngã đó, gọi là đắc “vô sinh pháp 
nhẫn”, đây là yêu cầu của phẩm kinh Diệu Âm Bồ tát, 


tiêng nói vô ngã của pháp giới. 


37 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


XXYV. PHẨM QUÁN THẺ ÂM ( phẩm thứ hai mươi lăm) 
(The Universal Gafe of the Seeing-World-Voice Bodhisattva) 

1. Danh hiệu Quan Thế Âm 

Danh hiệu này đã được phẩm kinh này định nghĩa: 


“Này thiện nam! Nếu hằng trăm nghìn tỉ chúng sinh 
đang chịu khổ đau, những chúng sinh ấy biết danh hiệu 
Bồ tát, hết lòng xưng danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 
tức thì Bồ tát nghe hiểu tiếng niệm ấy sẽ giúp các chúng 
sinh kia giải thoát khỏi khổ đau”. 


Anh văn: 


*“Œood man! Many hundreds oƒ thousands oƒ billions 
of living beings who hear “the name oƒ” the Seeing- 
World-Woice Bodhisafva and call his name with all 
ther heart when they are under various suƒƒferings, 
the Seeing-World-Woice Bodhisafva will immediately 
understand their voices, and cause them to emancipdfe 
themselves “from the sujJerings”. (Ibid.p.287) 


Theo tài liệu của tông Bát nhã, Bồ tát Quán Thế Âm 
có tên là Quán Tự Tại ( Avalokitesvara) và có sức thần 
thông lớn có thể hành xử mọi việc cứu độ chúng sinh 
thoát khỏi các khổ ách. Bồ tát sau khi giải thoát hết thảy 
các lậu hoặc đã nhìn xuống thế gian và thấy chúng sinh 
khổ não là do vì chấp 5 uẩn có tự ngã, là tự ngã, trong 
khi chúng rỗng không tự ngã. Bồ tát Quán Thế Âm do 
nhờ giác ngộ vô ngã mà thấy rõ gốc của khổ đau và con 


3418 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đường đi ra khỏi khổ đau. 


Ai mà thấy 5 uân là vô ngã thì sẽ thành tựu giải 
thoát như Bồ tát đã thành tựu. 


Về ý nghĩa biểu tượng, Quán Thế Âm là hiểu rõ, 
nghe rõ tiếng nói của cuộc đời, tiếng nói vô ngã, vô 
thường và khổ đau (ba pháp ấn). Liễu hội ba pháp ấn ấy 
thì hành giả có điều kiện lìa xa tham ái và chấp trước 5 
uẩn và thoát ly hết thảy khổ đau. 


Tất cả hiện hữu, gồm cả âm thanh (sound), đều có 
tiếng nói thực tướng của chúng: Tiếng nói vô ngã, tiếng 
nói duyên sinh. 

Có ý kiến cho răng Bồ tát Quán Thế Âm tu hạnh 
nhĩ căn viên thông, theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ý kiến 
ấy hầu như không phù hợp với phẩm Phổ Môn này. 


Phổ Môn là cửa ngõ chính từ đó tham ái chấp thủ 
và khổ đau vào, nhưng cũng chính từ đó tham ái, chấp 
thủ và khổ đau ra đi. Cánh cửa đó là 6 căn, 6 trần, và 6 
thức bị chấp thủ. Hiểu như vậy là phù hợp với nội dung 
Pháp hoa mà khế hợp với giáo lý truyền thống được kiết 
tập từ Nikàya và A hàm. 


2. Vô Tận Ý Bồ tát ( Endless Intent) 


Có nghĩa là ý nghĩa vô hạn, khái niệm vô hạn 
không dứt, hay mục tiêu vô hạn. Ý nghĩa ở đây tương tự 
ý nghĩa của tên kinh “ Vô Lượng Nghĩa”. Sự kiện Bồ tát 
Vô Tận Ý muốn biết nghĩa và hạnh của Bồ tát Quán Thế 


319 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Âm là biểu tượng rằng: Phải vô niệm, vô chấp (Vô tận 
ý) thì mới có thể hiểu và hành những gì mà Bồ tát Quán 
Thế Âm đã hành và thành tựu. 


3. Tư tưởng 
a. Kinh Phố Môn dạy: 


“Nếu chúng sinh hết lòng xưng danh hiệu của Bồ 
tát Quán Thế Âm thì liền thoát được khổ ách”. Thông 
thường quần chúng thường đến với Bồ tát với tâm tín 
ngưỡng, cầu Bồ tát cứu độ những khi gặp nguy cấp, 
hoặc cầu Bồ tát lấp đầy cho những mong cầu, ước vọng 
trần gian. Ít khi, và ít người, đến với Bồ tát như là 
người tìm cầu tiếng nói vô ngã và ly tham, giải thoát. 

Thực ra thì lời dạy vừa trích dẫn minh định rằng: 
“Nếu ai có sức định sâu (nhất tâm) từ định ấy mà khởi 
tưởng vô ngã, thiền quán vô ngã thì tự tâm sẽ lìa xa các 
phiền não, lìa xa tham, sân, si nhờ tâm giác tỉnh, hoặc 
do khởi tâm đại từ, đại bi mà vượt khỏi các khổ sở, ách 
nạn — đây là sức mạnh cảm ứng do tâm đại từ bi mà có. 

b. Tương tự Bỏ tát Diệu Âm, Bồ tát Quán Thế Âm 
ứng hiện đủ các thân tướng mà chúng sinh cần để hóa 
độ. Ở đâu có mặt lòng đại từ đại bi, ở đâu có mặt trí tuệ 
vô ngã thì ở đó vắng mặt khổ đau, ở đó được cứu khổ 
và được gọi là ở đó có Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ. 


Năng lực độ khổ này một phần do giao cảm với 
ngoại duyên-các năng lực ở bên ngoài-một phần chính là 
do sức mạnh của tâm lý hành giả chuyên đối. 


320 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Hình thái độ khổ của tiếng nói vô ngã biểu hiện qua 
nhiều cách thể khác nhau. Chẳng hạn: 


Do vì các pháp là vô ngã tính mà con người có thể 
chuyên đổi si thành minh, từ vô văn đến đa văn, từ xấu 
đến tốt, từ bất toàn đến toàn vẹn v.v... Nhờ tự ngã của 
các pháp là không thật có nên có các sự kiện sáng tạo 
xây dựng văn hóa và văn minh con người. Nhờ tự ngã 
của các pháp là vô ngã, nên cuộc đời mới dựng nên 


€ 


niềm tin “ sinh con theo ý muốn” (trai hay gái), niềm tin 
cải thiện tự thân và xã hội. 

c. Công đức lễ lạy Bồ tát Quán Thế Âm trong một 
thời công phu được ngang bằng với phước đức lễ lạy và 
cúng dường 60.000 Bồ tát khác. Vì sao? 


Công đức lễ lạy và cúng dường chư Bồ tát khác chỉ 
vun trồng lòng tôn kính và tâm bố thí, giữa khi lễ lạy 
Bồ tát Quán Thế Âm là lễ lạy, đắm mình vào trí tuệ vô 
ngã. Vì thế khi Pháp hoa khích lệ người đời đi vào trí 
giác hơn là chỉ nuôi dưỡng một lòng tin Phật pháp. 


d. Hạnh thí của Bồ tát Quán Thế Âm: 


Kinh dạy: “Bồ tát Quán Thế Âm ban cho những 
ai đang sợ hãi trong các ách nạn khẩn cấp niềm không 
sợ hãi. Cho nên, Bồ tát được gọi là “ người cho niềm 
không sợ hãi” ở thế giới Ta bà này”. 

Anh văn: 


“This sSeeing-World-Voice Bodhisatva mahàsaftva 


321 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


guụes ƒearlessness “fto those who are” in ƒearful 
emergencies. Therefore, he is caled the “ Œiver oƒ 
ƒearlessness ” in this Sàha-world`. (Ibid.p.290) 


Ý nghĩa đích thực của hạnh “ thí vô úy” của Bồ tát 
Quán Thế Âm là năng lực giác tỉnh vô ngã trong tự tâm 
mỗi người ban cho người ấy lòng không sợ, lòng dũng 
cảm. Tâm lý giác tỉnh sinh khởi tâm vô tham; tâm vô 
tham là tâm nhỗ bật gốc rễ lòng sợ hãi (bởi gốc sợ hãi 
là lòng tham). 


Mặt khác, nhờ trú Giới, Định, Tuệ mà tha nhân sẽ 
có thiện cảm giúp đỡ cho mình vượt qua được nhiều 
bệnh tật, tai nạn. 


Người có trí tuệ vô ngã thì đã thấy ngay niềm sợ 
hãi là rỗng không, nên đối với người ấy, sợ hãi không có 
mặt. 

e. Khi Bồ tát Vô Tận Ý dâng xâu chuỗi ngọc quí 
cúng dường Bồ tát Quan Thế Âm, đã nói: “ Xin vì lòng 
đại bi mà nhận chuỗi ngọc...” thì Bồ tát Quan Thế Âm 
mới nhận. Cử chỉ nhận xâu chuỗi ngọc một cách tế nhị, 
theo kinh trình bày, là vì lòng đại bi, vì sự thành tựu Bồ 
tát đạo của Bồ tát, mà không phải vì xâu chuỗi ngọc. 


Thực hành hạnh bố thí hay thực hành tâm xả là 
hạnh tu vừa tự độ, vừa độ tha. 

ø. Xâu chuỗi ngọc được phân đôi để dâng lên Thế 
Tôn Thích Ca và Đức Đa Bảo là ý nghĩa thỉ giác và bản 
giác là một, như hơn một lần kinh đã xác nhận ý nghĩa. 


K28 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


h. S khác biệt giữa hạnh Diệu Âm và hạnh Quản 
Thế Âm: 

Bồ tát Diệu Âm ứng hiện vô số thân chỉ để nói 
pháp (hành pháp thí), chỉ giữ phần khai thị. 

Bồ tát Quán Thế Âm ứng hiện vô số thân tương tự, 
hành tài thí, pháp thí và vô úy thí, vừa khai thị, vừa chỉ 
đường ngộ nhập. 

Phạm vi nói pháp của Bồ tát Diệu Âm thì giới hạn 
hơn phạm vi hành đạo của Bồ tát Quán Thế Âm: Chúng 
sinh khổ đau vì nhiều nguyên nhân khác nhau đều cần 
đến Bồ tát: Bồ tát cứu giúp về vật chất trước khi giới 
thiệu Chánh pháp, bởi lẽ không thể nói pháp cho một 
người nghe đang đói và đang khô! 


Bồ tát Diệu Âm thì khai mở về tuệ (Chánh kiến) Bồ 
tát Quán Thế Âm thì mở đường thực hành. 

Ì. Bài học đại thừa mà Bồ tát Quán Thế Âm để lại: 

Cách tích cực nhất là mỗi người tự hành thiền quán 


vô ngã, vô thường để làm bùng dậy năng lực cứu khổ 


vôn có trong mình. 


Thể hiện lòng đại từ đại bi là một hình thức khác để 
khai mở năng lực cứu khổ tự thân ở trong tâm mình. 


Hành hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm là cách vừa tự 
giải thoát vừa truyền bá Phật giáo sâu rộng, găn liền đạo 
với đời. 


22 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Nếu việc làm của cá nhân có giới hạn, thì tập thể 
Giáo hội (gồm tu sĩ và cư sĩ) cùng làm: Thiết lập ở bất 
cứ nơi nào có thể, các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội để hộ 
đời. 

Trên đường thể hiện hạnh Quán Thế Âm, hành giả 
thường làm các viỆc: 


+ Chân quán thanh tịnh quán (He sees truth of all 
things and the purity of them): nhìn thấy sự thật duyên 
sinh và vô ngã tướng của tất cả pháp. 


+ Quảng đại trí tuệ quán (He sees all things with his 
great wisdom): nhìn tất cả pháp với trí tuệ lớn của mình. 


+ Bi quán tập từ quán ( He sees all things with 
his loving — kindness and compassion): nhìn thấy tất cả 
pháp, tất cả chúng sinh với lòng đại từ đại bi. 


+ Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng ( Think of 
him constantly, look up at him constantly): hãy thường tư 
duy, niệm tưởng về hạnh Quán Thế Âm, hãy trân trọng 
đối với hạnh ấy! 


Nếu hành giả hành thuần thục các pháp thiền quán 
ẫy trên cơ sở của Giới và Định, và thê hiện lòng đại từ, 
đại bi cứu cuộc đời đi ra khỏi khổ đau của vật chất và 
khổ đau của tâm thức, thì hành giả sẽ viên mãn công 
hạnh giải thoát, mở ra cánh cửa thể nhập pháp giới. 
Cánh cửa ấy gọi là Phố Môn ( Universal gate). 


Hành giả chỉ đôi chiêu cái nhìn sự vật của mình thì 


324 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tâm lý sẽ đôi chiêu phản ứng từ tham, sân, si qua vô 
tham, vô sân, vô si, và hành giả sẽ từ cánh cửa kia đi 
vào pháp giới tánh, thay vì trở lại vòng quay của sanh 
tử. 


XXYVI. PHẨM ĐÀ LA NI (phẩm thứ hai mươi sáu) 


( The Dhàranìs) 


1.a. Suốt 25 phẩm kinh, Pháp hoa chỉ giới thiệu con 
đường giải thoát của Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Tri 
kiến giải thoát của Tứ đế, Duyên khởi và Ngũ uẫn. Do 
vậy, phẩm Đà-la-m, dù với ngôn ngữ của mật chú, cần 
được nhìn dưới cái nhìn Pháp hoa, cái nhìn minh bạch 
của Tứ thánh đế, mà không được nhìn như là một phần 
giáo lý của Mật tông. Bởi vì N/kdya, 4 hàm và Bát-nhã 
đều không giới thiệu Mật tông. 

b. Các Đà-la-ni của phẩm kinh 26 này chỉ là hình 
thức yếm trợ cho các thiện nam, tín nữ trong các thời kỳ 
sau thời kỳ chánh pháp ổn định tâm lý để tu tập Pháp 
hoa. Các bài chú chỉ là trợ duyên mà không phải là pháp 
môn giải thoát của Pháp hoa. 

Phẩm Phổ Môn, Bồ tát Quán Thế Âm thân đi vào 
cuộc đời để cứu khổ và để giáo hóa, mà không dạy 
chúng sinh nào trì chú. 

Con đường Phật tri kiến là Đạo đế được hành với 
cấp độ giải thoát của Bồ tát. Tại đây cũng không có mật 
chú nào được đề cập. 


5 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


c. Thật là không thể hiểu được nếu có ý cho rằng 
trì mật chú là pháp tổng trì đưa đến vô phân biệt trí, cao 
hơn cả hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm ! Vô phân biệt trí, 
thực sự là kết quả của thiền chỉ và thiền quán dập tắt 
các ngã tưởng. Hành giả phải đi từng bước đi giác tỉnh 
vô ngã dập tắt các ngã tưởng. Dập tắt các ngã tưởng là 
dập tắt tham ái và chấp trước. 


Ngày nay, thừa hưởng được bao nhiêu di sản tư 
tưởng Phật học, chúng ta cần khởi lên cái nhìn rất là 
«Diệu Âm » và rất là «Quán Thế Âm» để liễu hội thực 
tướng các pháp và liễu hội phẩm Đà la ni này. 


2.Tư tưởng 


a.Ý nghĩa khích lệ người thọ trì, đọc, tụng, diễn nói 
và fu tập Pháp hoa : 


Trong các phẩm kinh trước, Thế Tôn khích lệ thính 
chúng bằng cách trợ duyên đánh thức giác tính của thính 
chúng để thính chúng tự mình tin hiểu nghĩa «Nhất 
Thừa». Sự khích lệ đó trao đến cho toàn thể thính chúng, 
đặc biệt là các căn cơ đã có một căn bản thực hành 
Thánh giới uân và Thánh định uân, và đã có mầm trí tuệ 
dù chưa vững chắc. Ở phẩm Đà la ni này Thế Tôn gián 
tiếp để Bồ tát Phổ Hiền và chư Thiên, thiện thần nói 
lên để khích lệ phần thính chúng với căn cơ non yếu về 
Giới, Định và Tuệ, chưa tự mình xây dựng được tin hiểu 
vững chắc, và cũng để khích lệ các chúng sinh về sau, 
sau thời Chánh pháp. Vì vậy cần đến tha lực là thần chú 


326 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


để giúp cho các tâm lý cần nương tựa bên ngoài ấy đứng 
vững, hầu khởi đầu cho các bước đi giải thoát. 


b. Ý nghĩa của sự ủng hộ của Bồ tát Dược Vương. 


Đây là công phu tu tập Giới, Định, Tuệ để đoạn trừ 
tham, sân, si. Công phu đó là phương thức thần hiệu 
giúp hành giả tiến gần Diệu pháp, đi vào nghĩa « Nhất 
Thừa ». 


Bồ tát Dõng Thí ủng hộ là ý nghĩa của việc bố thí, 
cúng dường ủng hộ người tu tập Pháp hoa. Nhờ bố thí 
mà hành giả xả nhẹ dần các tâm tham, và tâm sân, có 
thêm điều kiện thăng tiến giải thoát để vào Diệu pháp. 

Ý nghĩa Tứ Thiên Vương ủng hộ là ý nghĩa công 
phu hành các thiện sự sẽ giúp hành giả chế ngự các ác 
tâm, hại tâm, các tâm lý vọng động mạnh, hầu tạo thiện 
duyên vào sâu định, tuệ giải thoát. 


Ý nghĩa các La-sát nữ và quyến thuộc La-sát nữ ủng 
hộ là ý nghĩa công phu đoạn trừ, xả ly dục ái sẽ giúp 
hành giả có điều kiện tốt để ngộ và nhập Diệu pháp. 

Nếu hành giả hiểu rõ các công phu vừa nêu trên, 
thì nhất định hành giả có điều kiện để ngộ, nhập thực 
tướng. Nhưng khi hành giả chưa thực sự hiểu rõ và tự 
mình thực hành các công phu ấy thì niềm tin có các 
năng lực trên hộ trì qua các mật chú cũng có tác dụng 
giúp ôn định tâm lý để đọc, tụng, ghi nhớ, biên chép và 
diễn nói kinh Pháp hoa. Các công phu này sẽ là điều 
kiện để hành giả liễu hội nghĩa kinh và sẽ đưa hành giả 


327 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


vào con đường thực hiện. 


Mặt khác, với tâm lý mong cầu Diệu pháp của hành 
giả, có thể có sự cảm ứng với các năng lực hộ trì ở bên 
ngoải tạo cho hành giả một điều kiện thuận lợi đi vào 
Diệu pháp. 


c. Kỹ thuật giáo dục qua phẩm kinh Pháp hoa thứ 26 : 


Thật tướng vô tướng vốn ở ngoài ngôn ngữ khái 
niệm và diễn đạt. Thế Tôn đã vận dụng phương tiện khế 
cơ và thiện xảo trình bày thật tướng và con đường vảo 
thật tướng qua 25 phẩm kinh. Tất cả ngôn ngữ, hình ảnh 
và phương thức diễn đạt đều biến thành khái niệm của 
ngã tướng đối với phần thính chúng còn vướng mắc chấp 
thủ. Vì thế, trước lúc kết thúc thời gian giảng kinh Pháp 
hoa, Thế Tôn dựng nên cảnh nói Đà-la-ni là những mật 
ngữ chứa đựng mật nghĩa, thứ ngôn ngữ mà hành giả 
không còn khái niệm hóa được nữa. Đã là mật nghĩa thì 
thoát ly ý nghĩa. Đấy là gián tiếp chỉ cho thính chúng 
thấy có sự thật ở ngoài thế giới ý nghĩa, nó là Diệu 
nghĩa hay Diệu pháp. 

Khi biết những dòng kinh Đà-la-ni là mật nghĩa, thì 
hành giả dừng tại dòng suy tư đầy ngã niệm. Tại đây, 
hành giả có thể đi ra khỏi ngã tưởng để bắt được thực 
tướng. 


Vấn đề thực tướng, thực nghĩa không phải là vấn đề 
của nhận thức, mà là của thể nhập của tâm lý là rời khỏi 
hết thảy tham ái, chấp thủ, vô minh. 


328 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Kinh nói lên phẩm Đà-la-ni là kinh muốn đóng cửa 
tư duy đầy ngã tính để lại đưa hành giả vào những bước 
nhảy giải thoát của con đường thực hành Giới, Định và 
Tuệ. 


XXVII. PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỎN 
SỰ (Phẩm thứ hai mươi bảy) 


(King Wonderful-Adornment as the Previous life of a 
Bodhisattva) 


1. Thời giảng kinh Pháp hoa đến đây hầu như thính 
chúng đã được nghe đủ những gì cần được nghe. Thính 
chúng yên lặng không đặt thêm câu hỏi nào về Diệu 
pháp. Riêng đức Thế Tôn, dù thu nhiếp về tất cả thần 
thông của Như Lai lực đã thị hiện, nhưng vẫn còn vải 
vấn đề phải căn dặn trước khi Ngài vào Niết bàn vô 
dư y. Thế Tôn đã kể lại một câu chuyện xa xưa liên hệ 
đến tiền thân của một số chư Bồ tát đang có mặt cạnh 
Thế Tôn như Bồ tát Dược Vương, Bồ tát Dược Thượng, 
Bồ tát Hoa Đức và Bồ tát Quang Chiếu Trang Nghiêm 
Tướng, như để tổng kết lại những gì mà một người 
mong cầu Phật trí cần phải trang bị cho tâm giải thoát. 
Phẩm kinh này vẫn có đủ nội dung của “ khai, thị, ngộ, 
nhập Phật chi tri kiến “. 

2. Có ý kiến cho rằng các hình ảnh biểu tượng tại 
đây, phẩm thứ 27, nói lên tư tưởng của Pháp Tướng Duy 
Thức Tông, như ý kiến của Minh Chính Thiền sư, và của 
một số nhà nghiên cứu Phật học hiện nay. 


30 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Chúng tôi thì không quan niệm như thế, bởi lẽ theo 
lịch sử tư tưởng Phật học thời kỳ phát triỀn, Pháp hoa ra 
đời từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến thế kỷ thứ nhất 
sau Tây lịch (300 năm sau thời kỳ Pháp hoa). Lúc Pháp 
hoa ra đời thì Pháp Tướng Duy Thức chưa có mặt, do 
vậy mà không thể hiểu phẩm kinh 27 Pháp hoa là xiển 
dương Bát thức của Duy thức. 


3. Tám thái tử con của nhà vua mà về sau xuất gia 
thành Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh (như một phẩm 
trước đã đề cập) tên là Hữu Ý (Having Intention), Thiện 
Ý (Good-Intention), Vô lượng Tăng Ý (Inereasing-Inten- 
tion), Trừ Nghi Ý (Doubts-Removing-Intention), Hướng 
Ý (Resounding-Intention) và Pháp Ý (Law-Intention) thì 
không liên hệ gì đến tám thức tâm vương cả. Đây là 
biểu hiện cho thế giới ý nghĩa của khái niệm (Intention 
là ý nghĩa, khái niệm) : khái niệm về hữu (như Hữu Ý); 
khái niệm về vô niệm (như Vô Lượng Ý), về chân (như 
Bửu Ý), khái niệm về thật (như Trừ nghi ý), về pháp 
(như Pháp Ý) và về sự toàn vẹn (như Tăng Ý). 

Đấy là tất cả biểu hiện của tâm thức lúc chưa xuất 
gia, chưa giác ngộ của nhà vua (mà kinh gọi là § thái 
tử), bấy giờ vua chỉ có các khái niệm về pháp giới và về 
thực tại, mà chưa có cái thấy thắng thực tướng của nó. 

Sau khi § thái tử xuất gia và giác ngộ Phật pháp, thì 
tất cả khái niệm ấy rụng đô để nhường chỗ cho sự ngộ 


nhập thực tướng của tâm. 


Nếu nhìn Pháp hoa dưới nhãn quan Duy Thức thì sẽ 


330 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đi vào lạc điệu tư tưởng ngay Ì 


Vậy chúng ta hãy trả phẩm kinh 27 này về với dòng 
mạch Pháp hoa. 


4. a. Ý nghĩa biểu tượng Diệu Trang Nghiêm Vương: 
(Wonderfull Adornment) 


Vua thoạt đầu là tà kiến, sau nhờ hai thái tử Tịnh 
Tạng, Tịnh Nhãn và hoàng hậu Tịnh Đức chuyên hóa 
thành Chánh kiến. 


Như thế, ý nghĩa chuyển đổi trong lộ trình tu 
tập giải thoát là chuyển đổi tâm lý từ tâm tà sang tâm 
chánh, mà không phải là chuyển đổi gọi về cuộc đời bên 
ngoài. Ý nghĩa là chỉ chuyển đổi tâm thức, chuyển đổi 
cái nhìn gọi là trang nghiêm tâm hay trang nghiêm cuộc 
đời. Kinh gọi là Diệu Trang Nghiêm. Đây hiện rõ tính 
thần diệu hữu của Đại thừa. 


b. 7jnh Đức (Hoàng hậu) là biểu tượng cho Thánh 
giới uấn. (Tịnh Đức : Pure Virtue). 

Tịnh Tạng (Pure Store) là biểu tượng cho Thánh 
định uâẫn. 

Tịnh Nhãn (Pure eyes) là biểu tương cho Thánh tuệ 
uẫn. 

- Tịnh Đức là mẹ sinh hai thái tử Tịnh Tạng, Tịnh 
Nhãn là ý nghĩa nhân Giới, tu tập Giới, mà sinh Định, 
nhân Định mà xuất khởi Tuệ. 


ESÌI 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


- Tịnh Đức, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn chuyển hóa 
nhà vua là ý nghĩa con đường Tam vô lậu học sẽ chuyển 
tà kiến sang chánh kiến, chuyển nhiễm thành tịnh, 
chuyển sinh tử thành Niết bàn. 

5. Phẩm kinh 27 này dẫn dắt chúng sinh từ tà kiến, 
ngoại đạo vào Diệu pháp, nên Đức Thế Tôn dạy trọn đủ 


lộ trình tu tập cho đến Phật trí. 


Con đường dẫn từ mê đến ngộ nhập Phật trí là con 
đường mà hai thái tử Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn tu tập, bao gồm : 


- Lục độ Ba-la-mật và phương tiện Ba-la-mật. 
- Tứ vô lượng tâm. 
- 37 phẩm trợ đạo (Đạo để của Tứ đề). 


Do tu tập như thế mà hai thái tử thành tựu các thiền 
định của một Bồ tát và chứng nhập Diệu pháp. 


6. Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, gồm cả Tịnh Đức là 
biểu tượng cho các khả năng Giới, Định, Tuệ có mặt 
trong nhà vua Diệu Trang Nghiêm, có mặt trong tâm mỗi 
chúng sinh. Nói khác đi, nguồn giác tính có sẵn ở mỗi 
chúng sinh. 


7. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn thỉnh mời hoàng hậu Tịnh 
Đức cùng yết kiến Thế Tôn là ý nghĩa Giới, Định, Tuệ 
gắn liền nhau trên đường vào Phật trí. 

8. Chuỗi ngọc của nhà vua và hoàng hậu biến thành 
đài báu có Thế Tôn ngự ở trên (sau khi cả hai vị đều 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


giác ngộ Diệu pháp) biểu tượng cho ý nghĩa : Khi tâm 
còn ô nhiễm thì cuộc đời là thuộc ô nhiễm ; khi tâm giải 
thoát, thì cuộc đời là cảnh giới thanh tịnh giải thoát. 
Hình ảnh chuỗi ngọc trần thế biến thành đài báu giải 
thoát lờ lững giữa hư không (không tướng) đẹp biết bao 
Cuộc đời bỗng được trang nghiêm kỳ diệu biết bao ! 


9. Khi vọng tâm được chế ngự bởi tâm giác tỉnh vô 
ngã thì vọng được chuyền thành chân : Ta bà thành Tịnh 
độ. Vì vậy phẩm kinh 23 dạy đắc được định “Nhất Thế 
Tịnh Công Đức Trang Nghiêm”. 


Những người nghe được phẩm kinh này, có đến 
84.000 người, đều đắc Pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt 
thấy vô ngã tướng của các pháp và thấy tất cả ngã tướng 
biến mất, là rỗng không (kinh Pháp hoa thì cắt nghĩa 
là pháp nhãn tịnh — the eyes purified enough to see all 
teachings — có trí tuệ hiểu biết Đức Phật dạy trong các 
kinh). 

10. Vua Diệu Trang Nghiêm theo Bà-lamôn giáo 
trước khi quy hướng Thế Tôn nên bước đường đến Diệu 
pháp của nhà vua đã trải qua hai giai đoạn thay đổi lớn : 

a. Bước chuyền từ tà kiến sang chính kiến : bấy giờ 
nhờ đến giáo lý phương tiện, khế hợp tâm lý nhà vua mà 
thuyết phục. Đây chưa nói đến «Nhất thừa». 

b. Khi được chuyền tâm rồi, nhà vua mới được nghe 
tiếng nói Diệu pháp, tiếng nói từ “Nhất thừa”.. 


33) 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Con đường giáo hóa chúng sinh, theo kinh nghiệm 
tâm lý giáo dục hiện đại cũng thế, luôn luôn phải vận 
dụng đủ hai tỉnh thần khế cơ và khế lý thì công việc 
giáo hóa mới đạt thành quả tốt. 


XXVIHIL PHẨM PHÔ HIẾN BÒ TÁT KHUYÉN PHÁT 
(Phẩm thứ hai mươi tám) 


(The Encouragement of the Universal Sage Bodhisattva) 


1. Bồ tát Phố Hiền (Universal-Sage) : là vị Bồ tát 
chung của mọi chúng sinh, luôn luôn có mặt khắp nơi 
để khích lệ, che chở người tu tập Pháp hoa. Đây là biểu 
tượng của sức mạnh ý chí thực hiện giải thoát có mặt 
trong tâm hành giả. Có thể gọi đây là năng lực Tĩnh tấn. 


2. Khuyến phát (Encouragement) : là sự cổ võ, 
động viên, an ủi, khích lệ hành giả tu tập Pháp hoa phát 
khởi lòng tin Diệu pháp. 

3. Mở đầu kinh Pháp hoa, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi 
dẫn đầu chúng Bồ tát vân tập. Bồ tát Văn Thù là biểu 
tượng cho Phật trí, theo đại thừa, đại tuệ giải thoát. Đây 
là biểu hiện của kinh Pháp hoa giới Phật trí : muốn thể 
nhập thực tướng thì cần phải đắc đại tuệ. 


Nhưng để đắc đại tuệ thì hành giả cần phát đại bi 
tâm và tỉnh cần thực hiện Đạo đế, nghĩa là cần hưng 
khởi Phố Hiền là tiếng nói của nỗ lực đi đến sự thể nhập 
thực tướng. 


Nói tóm lại, để đắc Phật trí, hành giả cần có tiếng 


334 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


gâm trí tuệ của sư tử, và có sức mạnh thực hành chuyên 
chở như volI. 


4. Nơi nào có Bồ tát Phố Hiền đi ngang qua, nơi 
đó có sự chuyển động rung động, nở hoa và trỗi nhạc : 
đây là biểu tượng về lộ trình giải thoát mà hành giả sẽ 
đi qua. Lộ trình đó đầy nhạc và hoa giải thoát khổ. Hoa 
giải thoát sẽ nở rộ và nhạc giải thoát sẽ trỗi lên trong 
từng bước đi tu tập của hành giả. Lộ trình của nhạc và 
hoa ấy có thể được biểu đồ hóa như sau : 


Tinh tấn —- Tín - Hỷ - Khinh an - Định - Xả - giải 
thoát — Tri kiến giải thoát. 

Cũng có thể hình dung Bồ tát Văn Thù là tượng 
trưng cho Tuệ uẫn, và Phổ Hiển là Thiền định như là 
sức mạnh của Bồ tát, sức mạnh như một cỗ xe lớn có 
thể chở nhiều căn cơ chúng sinh đi vào giải thoát. 


5. Nhiễu hữu bảy vòng quanh Thế Tôn của Bồ tát 
Phổ Hiền : 


Truyền thống Phật giáo ghi lại rằng các đệ tử 
thường nhiễu hữu quanh Thế Tôn ba vòng để tỏ dấu 
tôn kính, quy ngưỡng. Tại đây, Bồ tát Phố Hiền nhiễu 
hữu đến 7 vòng. Như vừa hình dung Bồ tát Phổ Hiền 
là biểu trưng cho sức mạnh của Tĩnh tấn và Định lực, 
nên 7 vòng nhiễu hữu phải là quyết tâm thành tựu 7 chỉ 
phần giác ngộ của con đường thực hành thiền định gọi 
là Thất giác chỉ (Niệm, Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh 
an, Định và Xả). 


335 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


6. Bốn điều kiện để đắc Pháp hoa : 

a. Được chư Phật che chở: nghĩa là có chánh kiến. 

b. Trồng các căn giới đức : Là tu tập trì giới thanh 
tịnh. 


e. Đạt được chánh định: cần đắc từ Tứ thiền sắc 
định trở lên. 


d. Phát tâm Bồ tát độ chúng sinh: là hành Lục độ 
Ba-la-mật. 


Đó là Giới, Định, Tuệ được tu tập thuần thục với 
tâm đại từ đại bị. 

7. Tinh thần khích lệ: Thế Tôn khích lệ thính chúng, 
hành giả từ mỗi phẩm kinh. Tại đây, Bồ tát Phố Hiền 
hứa theo dõi hộ trì người đọc, tụng, biên chép, diễn nói 
và tu tập Pháp hoa. Tinh thần khích lệ hiện rõ rất là 
«tâm lý giáo dục». 


8. Các thứ ma chướng: Có hai chướng ngại lớn ngăn 
cản giới thoát. 
a. Chướng ngại ở bên ngoài (hay gọi là ngoại ma) : 


là sự cám dõ của lục trân. 


b. Chướng ngại bên trong (hay gọi là nội ma) : là 
các vọng tâm như tham, sân, s1, mạn, nghi, trạo cử, hôn 
trâm, phóng dật, sâu, bị, khô, ưu, não. 


Nói tóm, đó là chướng ngại của châp thủ 5 uân mà 
thường được gọi là «ma ngũ âm». 


350 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


9. Đức Thế Tôn kết thúc : 


«Này Phố Hiền ! Bất cứ ai nếu thọ trì, đọc, tụng 
kinh Pháp hoa này, nhớ đúng, học hỏi và biên chép (ấn 
hành) kinh, phải xem người ấy là Ta, và nghe kinh này 


từ miệng Ta nói». 
Anh văn : 


«Umiversal Sagse ! Anyone who keeps, reads, and 
recites this Sufra oƒ the Lotus Flower oƒ the wonderfull 
Law, memorizes i correctly, stfudies it, pracfices it, and 
copies it, should be considered to see me, and to hear 
this Sùfra from my mouth». (Ibid.p.309) 


Người học hỏi, đọc, tụng, biên chép và tu tập Pháp 
hoa là học, hiểu và hành trì giáo lý Duyên Sinh, Vô ngã 
dẫn đến lìa bỏ tham ái, chấp thủ. Do học, hiểu và hành 
trì như thế nên liễu hội vô ngã tướng, thấy các tướng 
vốn là vô ngã. Thấy vô ngã tướng là ý nghĩa thấy thực 
tướng hay thấy Như Lai. Với trí tuệ ấy, vị ấy sẽ hiểu 
thực nghĩa của kinh Pháp hoa và khởi tín tâm mạnh mẽ, 
khởi giác tâm mạnh mẽ, kết quả hệt như được nghe lời 
kinh chính từ Đức Thế Tôn dạy. 


10. Thế Tôn xoa đầu, trùm y, phá chúng ma... 


Nếu hành giả học, hiểu và hành thiền quán vô ngã, 
vô thường để ly tham ái, ly chấp trước thì trí tuệ sẽ 
được nuôi dưỡng. Đây là ý nghĩa được Thế Tôn xoa đầu 
và lẫy y trùm cho (có trí tuệ và giải thoát). 


337 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


Nếu trí tuệ ấy và giải thoát ấy được tiếp tục tu tập 
thì hành giả sẽ đi đến đích điểm giải thoát. Đây là ý 
nghĩa đi đến đạo tràng phá dẹp chúng ma. 

“Khi Thế Tôn dạy kết thúc phẩm Phổ Hiền Khuyết 
Phát, thì có vô lượng Bồ tát được Đà-la-ni có thể nhớ rõ 
hăng trăm nghìn tỉ lời Phật dạy”. 


Anh văn : 


*When the Buddha expounded this Chapter oƒ the 
Encouragement oƒ Universal Sage, as many Bodhisaffvas 
as there are sands in the Niver ŒGanges  obtained the 
dhàran by which they couldl memorize hundreds oƒ 


thousands oƒ billions oƒ repitions oƒ teachings”. 
(Ibid.p.3 10) 


Khi một vị Bồ tát ly tham ái, chấp thủ sâu thì định 
sinh. Nhờ định này làm sụp đỗ các phiền não mà ký ức 
trở nên trong sáng, trí tuệ trở nên trong sáng, và biết 
rằng những lời Thế Tôn chỉ dạy có thể được tóm rằng : 


- Thực tướng “không tướng” không có trong ngôn 
ngữ, mà chỉ có ở tâm thê nhập. 


- Thể nhập thực tướng là làm sụp đồ hoàn toàn các 
ngã tưởng. 


Muốn làm sụp đồ các ngã tướng thì hành thiền quán 
vô thường, vô ngã để lìa ái, thủ và phát đại bi tâm độ 
sinh. 


Dù Đức Thế Tôn có giảng đến hàng trăm nghìn tỉ 


kh 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


lời thì nội dung cũng được tóm gọn vảo 3 nét trên. 


Nắm được 3 điểm ngắn gọn ấy là nắm được toàn 
bộ lời Phật dạy. Với hành giả có hành thiền sâu thì định 
nhớ được hằng trăm nghìn tỉ lời Thế Tôn dạy là đại định 
từ Tứ thiền sắc giới trở lên có thể có. 

Mặt khác, phẩm Phố Hiền Khuyến Phát, với lời Thế 
Tôn dạy vừa nêu trên, nhằm nhắc nhở hành giả phải tu 
tập vào đại định thì trí tuệ toàn giác mới xuất hiện. 


Học hỏi và tu tập Diệu pháp là con đường quay trở 
về với chính mình và thực tại, nhận rõ ở đó không có 
mặt một ngã tướng nào để từ đó từ bỏ lòng tham ái, 
chấp thủ các ngã tướng. 


Trên đường cắt lìa ái, thủ, hành giả nỗ lực an trú 
vào chánh niệm vô ngã cho đến thời điểm dập tắt hết tất 
cả lậu hoặc, phiền não, và phát khởi đại bi tâm hoằng 
pháp độ sinh cho đến ngày thể nhập pháp giới “không 
tánh”. 

Đấy là lúc mà đóa hoa của trí tuệ vô ngã rộ nở giữa 
thực tại hoàn toàn “không tướng”. 


Phần kết của soạn giả 
I. VỀ QUAN ĐIÊM CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
Tự thân của giáo lý Phật giáo vốn là tích cực, bởi 
vì Phật giáo giúp người đời dập tắt mọi nhân tố của khổ 
đau ngay giữa cuộc đời này. Ý nghĩa đi ra khỏi ngôi nhà 
lửa Tam giới của Pháp hoa không phải từ bỏ cuộc đời 


339 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


để đi đến một thế giới xa lạ nào khác, mà là từ bỏ tham, 
sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não. Con đường đi ra khỏi Tam 
giới thực sự là con đường đi vào cuộc đời với tâm lý vô 
tham, vô sân, vô s1, vô chấp, với lòng đại từ đại bị. Đó 
là nghĩa tích cực của Pháp hoa. 


Nhưng ý nghĩa tích cực vừa đề cập là ý nghĩa thông 
thường. Cứ một nếp sống cách ly quần chúng, lánh xa 
khổ đau thì người đời cho là yếm thế, tiêu cực ; một nếp 
sống đi vào giữa chốn xôn xao, gần gũi với khổ đau trần 
thế thì được gọi là nhập thế, tích cực. Sự đánh giá đó 
đây tính hình thức. 


Thực sự, hình thái tu tập nào đúng nghĩa Giới, Định, 
Tuệ đều mang ý nghĩa tích cực cả, bao gồm cả nếp sống 
độc cư, thiền định. 


Pháp hoa không dừng lại ở ý nghĩa tích cực vả tiêu 
cực có tính hình thức trên, mà xây dựng một mẫu Phật 
tử lý tưởng (tu sĩ và cư sĩ) gọi là Bồ tát, kết hợp chặt 
chẽ và điều hòa giữa tự do và độ tha để vừa đáp ứng 
với yêu cầu của giải thoát và yêu cầu của xã hội. Đấy 
là việc thực hành Tứ thánh đế cho đến rốt ráo song song 
với việc thể hiện tâm đại bi. 

Qua đó, Pháp hoa đã định nghĩa rõ ràng răng : 


Đạo chính là đời được xóa bỏ phiền não, khổ đau, 
chấp thủ. 
Pháp hoa cũng không đánh giá cao hay thấp giáo lý 


của bât cứ bộ phái Phật giáo nào, mà chỉ giới thiệu con 


340 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đường giải thoát Giới, Định, Tuệ và lòng đại bi như là 
con đường truyền thống đưa đến giải thoát tối hậu. Phải 
chăng đây là cái nhìn giáo lý có thể đặt nền tảng cho 
việc thống nhất các giáo lý bộ phái Phật giáo ? 


Pháp hoa chấp nhận có cảnh giới Tịnh độ của đức 
Phật A Di Đà, nhưng xác định đó là cảnh giới của sự 
thành tựu công phu tu tập Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và 
Tri kiến giải thoát. 

Pháp hoa vẫn ca ngợi việc tôn thờ xá lợi Phật hay 
việc thực hảnh tín ngưỡng giải thoát, nhưng xem việc tự 
tu tập phát triển trí tuệ toàn giác do sự tự nỗ lực là cao 
quý nhất. 


Pháp hoa rất quan tâm đến hạnh Bồ tát cứu khổ 
chúng sinh, nhưng xem trọng điểm của việc độ sanh vẫn 
là giảng dạy Diệu pháp «Nhất thừa». 


Pháp hoa chỉ rõ Tam giới hay năm thủ uân là khổ 
đau, nhưng vẫn khuyến khích hàng Bồ tát ở lại cuộc 
đời để giáo hóa. Đây là thực chất của Trung đạo để của 
Pháp hoa (bao hàm cả chân đế và tục để), là Diệu hữu 
của giáo lý Bắc truyền và là Hiện tượng luận của Phật 
giáo. 

Pháp hoa quan niệm tất cả chúng sinh đều có Phật 
tính, và các pháp vốn là «không tướng» (như pháp), 
nhưng vẫn dạy tu tập để phá đổ các ngăn che trí tuệ 
toàn giác. 


Tât cả các điêm tóm tắt vừa nêu là sắc thái giáo lý 


341 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


tích cực của Pháp hoa. 


H. TÔNG LUẬN 


Tiếng nói đích thực của Phật giáo bao giờ cũng 
tích cực, nhân ái, trí tuệ và thích ứng với mọi căn cơ, 
đem lại lợi ích cho tất cả. Pháp môn tu tập vì thế cũng 
có nhiều như số lượng căn cơ sai biệt của con người. 
Nhưng dù tu tập theo bất cứ pháp môn nào, tâm thức 
vẫn phải vận dụng Giới, Định, Tuệ và tâm đại từ bi để 
loại trừ hoàn toàn chấp thủ, tham ái, để nhồ bật lên tận 
gốc rễ của khổ đau, và đi vào Phật trí. Giáo lý ấy đặt 
chúng ta trước một chọn lựa cực kỳ quan yếu, đó là : 


Hoặc là chấp thủ ngã tướng để tiếp tục thiêu cháy 
tâm thức mình trong ngọn lửa dữ dội của Tam giới ; 
hoặc chấp nhận con đường vào thực tại vô ngã để chấm 
dứt khổ đau. 


Pháp hoa cũng nói lên tiếng nói truyền thống ấy của 
Phật giáo và cũng đặt chúng ta trước một chọn lựa ẫy : 
Hoặc tiếp nhận cái chìa khóa của một sản nghiệp giá trị 
vô lượng, hoặc là tiếp tục nổi trôi với tự ngã nhỏ nhen. 


Pháp hoa luôn luôn khích lệ chúng ta lên đường với 
hành trang vô ngã và đi vào đời để thắp sáng trí tuệ vô 
ngã ấy cho mình và người. 


Việc đọc, tụng, biên chép, ấn hành, diễn nói và tu 
tập Pháp hoa không phải chỉ là đối với cuốn kinh Pháp 
hoa, mà còn đôi với cuốn kinh lòng và cuốn kinh cuộc 
đời. Biết mở ra cuốn kinh lòng và cuốn kinh cuộc đời là 
đích thực đi vào ý nghĩa của Pháp hoa 


342 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


TƯ TƯỞNG KINH KIM CƯƠNG 


343 


Tư Tưởng Hinh Phóp Hoa 


344 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tiến sĩ Eward Conze, người Anh, là một giáo sư 
môn tâm lý học trong 20 năm, đông thời là một học giả 
Phật giáo, đã dịch nhiều bản Kinh Pàii, Sansirit (Phạn 
văn), Tây Tạng và Mông Cổ nổi tiếng qua Anh ngữ, là 
tác giả cuốn “Thiên Định Phật Giáo” (Buddhist Medita- 


tion). 


Tiến sĩ Conze đã dành hơn 20 năm để hoàn thành 
bản dịch Kinh Kim Cương này, bản dịch ấn hành lấn 
đâu vào năm 1956 (Rome edition, London). Bản dịch này 
ấn hành vào năm 1975 với sự hiệu đính đây đủ và gọn, 
sáng hơn (theo lời dịch giả), 


Văn học Bát-nhã có tất cả 38 cuốn sách được sảng 
tác vào giữa những thể kỷ thứ 1 trước Công nguyên đến 
thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên tại Ấn Độ. Trải qua ngót 
30 thể hệ phê phán và chọn lọc, Phật giáo Trung Hoa, 
Nhật Bản, Táy Tạng và Mông Cổ đã đặc biệt chọn Giới 
thiệu cuốn Kinh Kim Cương Bát-nhã và bài Bát-nhã Tâm 
Kinh này. 


Chúng tôi thấy có một số điểm khác nhau giữa bản 
dịch chữ Hán và bản dịch Anh ngữ, nhất là sự khác biệt 


345 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


rõ rệt giữa bản dịch Anh ngữ này với các bản Việt ngữ 
dịch từ Hán bản, nên chúng tôi dịch và giới thiệu bản 
Anh ngữ này với một số suy nghĩ của chúng tôi kèm theo 
sau môi phần dịch để góp thêm tài liệu cho quý Phật tử 
quan tâm tìm hiểu giáo lý Bảt-nhã. 

Về bài Bát-nhã Tâm Kinh, hiện đã có nhiều bản 
dịch có giá trị, đáng lẽ chúng tôi không dịch và giải ở 
đây Nhưng để cho việc giới thiệu giáo lý Bát-nhã có 
tính truyền thống như ở các nước Phật giáo Bắc truyền 
khác, chúng tôi dịch luôn bài Bảt-nhã Tám Kinh liền sau 
Kim Cương cho chung cùng một tập sách. 


Tương tự với công trình dịch và chú của các vị đi 
trước, chúng tôi bàn rộng thêm những gì đã dịch ra Việt 
VĂN. 


Chúng tôi rất mong được chư vị Tôn túc bồ khuyết, 
và rất mong nhận được ý kiến xây dựng của các bạn 
đọc. 


P.L. 2538, mùa an cư năm 1984 


Tỷ - Kheo Chơn Thiện 


346 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chương Ï 
NHẬN THỨC KHÁI QUÁT 


Kinh Kim Cương là Kinh tiêu biểu nhất cho toàn 
tạng Bát-nhã, nói lên đầy đủ tinh thần Chân không và 
Diệu hữu. Tạng Bát-nhã gồm có nhiều kinh khác nhau 
bàn về Trí tuệ giải thoát, về Chân như, Không tính hay 
Niết-bàn. 


Có những quan điểm khác nhau trong các Kinh Bái- 
nhã này, nhưng điểm tương đồng là bàn về Không tính 
hay Như tính của các pháp. 


Tạng Kinh Bá/-nhã có gần 700 cuốn. Bản dịch của 
pháp sư Huyền Trang có 600 cuốn. 


Đến nay, các nhà nghiên cứu Phật học đều đồng ý 
tư tưởng Bát-nhã là tư tưởng kế thừa tư tưởng Đại chúng 
bộ, tư tưởng cho răng hết thảy các pháp được sinh thành 
do các duyên đều là giả danh, hư ảo. Đây là các Kinh 
thuộc thời kỳ bộ phái, hay gọi là thời kỳ phát triển, ra 
đời vào thế kỷ thứ II Tây lịch (Đại thừa Phật giáo tư 
tưởng luận, tiết 3, Kimura Taiken). 


Theo giáo sư Stcherbatskl, tư tưởng “ánh không” 


347 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


duyên khởi luận có mặt vào thế kỷ thứ II Tây lịch. Bát- 
nhã thuộc hệ “Tánh không” này. (Các tông phái đạo 
Phật, Junjiro Takakusu, bản dịch của Tuệ Sÿ, tu thư Vạn 
Hạnh, 1973). 


Edward Conze (Diamond sutra, tr.22) cho rằng Kửn 
Cương được sáng tác vào thế kỷ thứ VII hay VIII sau 
thời Tôn giả A-nan. 


Trong cuốn sách này, chúng tôi nhìn tư tưởng Kửn 
Cương là tư tưởng truyền thống của Phật giáo, phù hợp 
Phật ý so với các kinh Nikàya. Do đó, khi trình bày về 
Kinh Kim Cương, chúng tôi muốn trình bày thêm phần 
liên hệ với tư tưởng Nikàya. 

Về tên Kinh, Kinh Kim Cương nói đủ là Kim Cương 
Bát-nhã Ba-la-mát, hay Năng Đoạn Kim Cương Bảt-nhã 
Ba-la-mật. Từ Sanskrit viết là Vajraprajàparamità Sutra, 
hoặc Vajracchedika Praj àparamità Sutras, hay gọn hơn là 
PraJ aparamità Sutras. 


Vajra là kim cương, một loại khoáng chất rất cứng 
có thể chặt đứt các thứ khác; Prajà là Trí tuệ; param là 
ở bên ngoài, ở bên kia bờ, bên kia biên giới; ità là đã đi 
rồi, đã qua rồi. 

Như vậy, từ PraJàparamità có nghĩa là trí tuệ siêu 
việt, giải thoát ngoài các pháp bị tác thành, rời khỏi thế 
giới ngã tướng của khái niệm. 

Từ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dịch âm của từ SanskrIt ở 
trên, thường được hiểu là trí tuệ đáo bỉ ngạn hay trí tuệ 


346 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


toàn giác. Bởi vì trí tuệ ấy thoát ly thế giới khái niệm, 
nên không thể diễn đạt nó bằng ngôn ngữ khái niệm, do 
đó có thể gọi trí tuệ ấy băng tên riêng là Trí tuệ Bái- 
nhã. Đây là Như Lai trí hay Niết-bàn. Kinh Kim Cương 
trình bày về Trí tuệ siêu việt trên và về con đường thể 
nhập trí tuệ ấy, thứ trí tuệ như một thanh gươm báu có 
thể chặt đứt hết thảy tham ái, chấp thủ và vô minh, chặt 
đứt hết thảy phiền não và khổ đau. 


Kinh Kim Cương được xem là kinh tóm lược các 
nét chính yếu của Bát-nhã. Hiểu được Kinh này là nắm 
được tư tưởng của Bát-nhã. 


Kimura Taiken và một số nhà Phật học khác, cho 
rằng tư tưởng Bát-nhã là nên tảng của giáo lý Bắc truyền 
(Đại thừa). Hiểu được Kim Cương là dễ dàng đi vào các 
Kinh Bắc truyền khác. 


Dù có một số quan điểm khác biệt giữa các kinh 
điển của các bộ phái Phật giáo, giáo lý Tứ đế vẫn được 
chấp nhận là giáo lý căn bản chung. Nếu ở Nikàya đề 
cập nhiều đến Khổ đề, Tập đề, Đạo để và rất ít về Diệt 
đế, thì ở Kửn Cương nhẫn mạnh nhiều về Diệt đế và 
Đạo đế. Nếu Tứ niệm xứ là giáo lý Thiền định của Đạo 
đế ở Nikàya, thì ở Kim Cương, Tứ niệm xứ vẫn là pháp 
môn căn bản mà chư Bồ-tát an trụ. 

Dù phương cách và ngôn ngữ trình bày có khác 
nhau giữa Nikàya và Kim Cương Bát-nhã, thì điểm 
gặp gỡ cơ sở nhất vẫn là: Thế Tôn giác ngộ từ giáo lý 
Duyên khởi; Niết-bàn được định nghĩa như là Ái diệt, 


349 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Thủ diệt hay vọng tưởng Thức diệt. 


Từ nhận xét cơ bản này, chúng ta cần loại ra ngoài 
tư duy của mình các quan điểm cho răng Tứ đế, Duyên 
khởi là pháp nhỏ (Tiểu thừa), hay Bát-nhã không phải 
là kinh Phật thuyết, Bát-nhã là giáo lý phi truyền thống, 
trước khi đi vào tìm hiểu chân xác hơn tư tưởng của 
Kim Cương. 


Bátnhã diễn đạt thực tính của các pháp, vốn ở 
ngoài phạm trù diễn đạt của ngôn ngữ, chính vì thế mà 
ngôn ngữ diễn đạt của Bát-nhã có một sắc thái đặc thù 
đòi hỏi người đọc có căn bản định và tuệ mới lĩnh hội 
được. Hình thức diễn đạt phủ định của Bát-nhã, do vậy, 
cũng mang một ý nghĩa khác với ý nghĩa phủ định thông 
thường. 


Kinh Kim Cương cô kết ý tưởng của tạng Kinh Bái- 
nhã nên nội dung có các điểm chủ yếu này: 


-Nói lên Không tính của các pháp. Đó là Vô ngã 
tính hay Duyên khởi tính, phủ nhận hết thảy các ngã 
tính. Vì thế, ngôn ngữ diễn đạt phủ định triệt để các khái 
niệm về các tướng trạng do khái niệm dựng nên. 

-Nói lên rằng Không tính là thực tại tính như thực ở 
ngoài vòng chấp thủ tướng mà không phải là hoàn toàn 
ở ngoài thế giới này. Nói cách khác, thực tại là thế giới 
đang là được nhìn với trí tuệ lìa xa ngã tướng. 

Do đó, phủ định của Bát-nhã là phủ định các vọng 
niệm, vọng tưởng mà không phủ định toàn bộ thế giới 


350 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đang là. Do không phủ nhận toàn bộ thế giới đang là, 
nên Bát-nhã giới thiệu Lục độ Ba-la-mật để Bồ-tát an 
trú. Bồ-tát vẫn làm các Phật sự độ sinh mà vẫn không 
lia thực tướng. 


Thời Pháp Kữn Cương được giảng cho 1250 vị đệ 
tử đầu tiên của Thế Tôn và một số chư Bồ-tát. Đại diện 
tiêu biểu cho hàng thính chúng là Tôn giả Tu-bồ-đề 
(Subhuti). Những vẫn đề Tôn giả đặt ra là vấn đề của 
thính chúng mà không phải của Tôn giả. Thế Tôn dạy 
Tôn giả như là đang dạy cho toàn thể thính chúng. Diễn 
tiến của tâm lý và tư duy của Tôn giả trong thời pháp 
là diễn tiến của tâm lý và tư duy của thính chúng. Mỗi 
lần gỡ một vướng mắc chấp thủ là mỗi lần Thế Tôn làm 
thể hiện thực tướng. Vướng mắc thì có chỗ thô, chỗ tế, 
nhưng phân thực tướng hiển bày thì trước sau như một. 


Hiểu như vậy để chúng ta nhận ra tính liên tục và 
thông suốt của Kim Cương qua các chuyển biến tâm lý 
và tư duy của thính chúng mà chúng ta cần hình dung ra 
xuyên qua các đoạn Kinh. Từ đây, chúng ta mới có thể 
cắt nghĩa các đoạn Kinh một cách nhất quán, không rời 
rạc hay cắt xén. 


Kim Cương đi vào các lập luận uân khúc và tế nhị: 
Vừa phủ định vừa khẳng định khiến người đọc ngỡ là 
những lập luận mơ hồ. Chúng ta cần cắt nghĩa một cách 
cần trọng thế nào để đạt đến kết quả chỉ phủ nhận tham 
ái và chấp thủ các pháp (cuộc đời), mà không phủ nhận 
chính các pháp (cuộc đời). Ngôn ngữ dùng ở đây là ngôn 


nộ] 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


ngữ ly niệm. Hiểu được ngôn ngữ ly niệm ấy chúng ta 
mới hiểu được (ngộ) Bát-nhã. 


Qua một số nhận xét khái quát ở trên, chúng ta 
lần lượt đi vào từng chương kinh. Mỗi chương có phần 
chánh văn bằng Anh ngữ, bản dịch của Edward Conze, 
kèm theo là bản dịch Việt ngữ và ý kiến trình bày của 
chúng tôi. 


kh) 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chương II 
THE CONVOCATION OF THE ASSEMBIY 


I. “Thus I have heard at one time: The Lord dwelt 
at SravastIl, in the Jeta Grove, 1n the garden of Ana- 
thapindika, together with a large gathering of monks, 
consisting of 1.250 monks, and with many Bodhisattvas, 
great beings. Early In the morning the Lord dressed, put 
on his cloak, took his bowl, and entered the great City of 
Sravasti to collect alms. After he had eaten and returned 
from his round, the Lord put away his bowl and cloak, 
washed his feet, and sat down on the Seat arranged for 
him, Crossing his legs, holding his body upright, and 
mindfully fixing his attention 1n front of him. Then many 
monks approached to where the Lord was, saluted his 
feet with their heads, thrice walked round him to the 


ripht, and sat down on one side. 


THÁNH CHÚNG CU HỘI 


1. Như vầy tôi nghe: Một thời đức Phật trú ở thành 
Xá-vệ, tại Thắng Lâm, vườn của ông Cấp Cô Độc, cùng 
với 1.250 vị Tỷ-kheo và nhiều vị Bồ-tát. Vào buổi sáng 


333) 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


sớm, đức Phật đắp y, cầm bình bát và đi vào thành phố 
lớn Xá-vệ để khất thực. Sau khi dùng cơm xong và trở 
về chỗ trú, đức Phật cất y bát, rửa chân và ngồi xuống 
trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, ngồi kiết-già, lưng thắng, và 
chánh niệm tỉnh giác để sự chú ý trước mặt (theo dõi 
hơi thở). Bấy giờ, nhiều vị Tỷ-kheo đến chỗ Ngài ngồi, 
đê đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, nhiễu phải ba vòng và 
ngôi xuống một bên. 

Lời bản: 

Đoạn Kinh trên là khung cảnh Thánh chúng tụ hội. 
Đấy là sinh hoạt rất bình thường, giản dị và tự nhiên 
hằng ngày của các vị Tỷ-kheo, tương tự như đã được 
trình bày từ Nikàya. 


Chúng ta không thấy có gì biểu hiện qua hình ảnh 
sinh hoạt đó cả cho đến khi Tôn giả Tu-bồ-đề dâng lời 
tán thán lên Thế Tôn ; bấy giờ chúng ta mới bắt gặp cái 
nhìn của một bậc Thánh vô lậu của Tôn giả. Chúng ta sẽ 
vô cùng ngạc nhiên đi vào đoạn Kinh kế tiếp. 


SUBHUTI MAKES A REQUEST 


2. At that time the Venerable Subhuti came to that 
assembly and sat down. Then he rose from his Seat, put 
his upper robe over one shoulder, placed his right knee 
on the ground, bent forth his folded hands towards the 
Lord, and said to the Lord: “lt is wonderful O Lord, 1t 
1s exceedingly wonderful, O Well-Gone, how much the 
Bodhisattvas, the great beings, have been helped with 


354 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


the greatest help by the Tathagata, the Arahat, the Fully- 
Enlightened-One. It 1s wonderful O Lord, how much the 
Bodhisattvas, the greal beings, have been favoured with 
the hightest favour by the Tathagata, the Arahat, the 
Fully-Enlightened-One. How then, O Lord, should a son 
or daugphter of good family, who have set out 1n the 
Bidhisattva-vehicle, stand, progress, conftrol their thoughts ?” 


After these words, the Lord said to the Venerable 
Suhhut “ Well said, well said, Subhutl So 1t 1S, 
SuhhutIl, so 1t 1s, as you say ! The Tathagata, Subhuti, 
has helped the Bodhisattvas, the great beings, with the 
greatest help, and he has favoured them with the highest 
favour. Therefore, SubhutI, listen well, and attentively! 
I will teach you how those who have set out In the 
Bodhisattva-vehicle should stand, progress, control thelr 
thoughts?” “So be 1t”, O Lord, the Venerable Subhuti 
replied to the Lord. 


TÔN GIÁ TU BÒ ĐÈ ĐẶT CÂU HỎI 


2. Lúc ấy, Tôn giả Tu-bồ-đề đi đến hội chúng và 
ngồi xuống, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, để y ngoài qua 
một bên vai, gối hữu quỳ xuống, chắp tay hướng về Thế 
Tôn và bạch: “Thật là tuyệt diệu bạch đức Thế Tốn, thật 
vô cùng tuyệt diệu bạch đức Thiện Thệ, đức Như Lai, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã giúp đỡ chư vị Bồ-tát 
với sự giúp đỡ kỳ diệu. Thật là tuyệt diệu bạch đức Thế 
Tôn, đức Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã hỗ 
trợ chư vị Bỏ- tát với sự hỗ trợ cao quý nhất. Vậy bạch 


35 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Thế Tôn, một thiện nam, tín nữ phát tâm Bồ- tát cầu quả 
vị Phật làm thế nào để an trụ tâm, để phát triển tâm và 
hàng phục tâm? ”. 


Đức Phật dạy Tôn giả Tu-bồ-đề: “Lành thay, Lành 
thay! Này Tu-bồ-đề, đúng vậy, như điều Ông nói, này 
Tu-bồ-đề ! Như Lai, này Tu-bồ-đề, đã giúp đỡ các Bồ- 
tát với sự hỗ trợ cao quý nhất. Vì vậy, này Tu-bồ-đề, hãy 
lắng nghe! Ta sẽ chỉ rõ cho ông làm thế nào để các thiện 
nam, tín nữ phát tâm cầu quả vị Phật an trú tâm, phát 
triển và hàng phục tâm”. Tôn giả Tu-bồ-đề vâng đáp Thế 
Tôn. 

Lời bản: 

1. Giữa khi các vị Tỷ-kheo, các Bồ-tát không nhìn 
thấy các biểu hiện sinh hoạt hàng ngày của Thế Tôn 
chính là sự biểu hiện của thực tại như thực, và biểu hiện 
sinh hoạt đó đang là bài pháp sống động nói về thực tại 
ấy, thì giữa khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề nhận ra thực tại. 

Bài pháp ấy hay thực tại ấy là gì? 

Có lẽ Tôn giả Tu-bồ-đề biết Thế Tôn là bậc đã rời 
khỏi hết thảy chấp thủ, hết thảy lậu hoặc, nên mọi biểu 
hiện đều rời khỏi hết thảy các tưởng về ngã, biểu hiện 
toàn vẹn thực tại của toàn giác. Hình ảnh biểu hiện ây là 
một bài pháp nói bằng ngôn ngữ im lặng, thứ ngôn ngữ 
ly niệm. Mà có lẽ chỉ bằng ngôn ngữ im lặng đó mới 
nói lên một cách đích thực thực tại như thực. 


Mọi cử chỉ rời khỏi các tưởng châp thủ đêu ổi 


356 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


vào Ba-la-mật. Khất thực là ý nghĩa của Trì giới Ba-la- 
mật; làm công việc đó đều đặn mỗi ngày là Nhẫn nhục 
và Tinh tấn Ba-la-mật; để tâm theo dõi hơi thở là Thiền 
định Ba-la-mật; và chánh niệm tỉnh giác rời hết các chấp 
thủ là Trí tuệ Ba-la-mật. 


Thế Tôn thường thuyết Lục độ Ba-la-mật như chính 
thực tại thường thuyết, nhưng thính chúng không thể 
nghe hiểu thứ ngôn ngữ ấy, vì thế, Tôn giả Tu-bồ-đề đã 
khởi bạch Thế Tôn chỉ dạy băng các ngôn ngữ khái niệm 
của con người. 


Lúc thỉnh bạch, Tôn giả đã chứng ngộ thực tại ấy 
nên đã dâng lời tán thắn Thế Tôn: “Thật tuyệt diệu...”. 


2. Tâm tưởng đến cái ngã của tự thân, hay cái ngã 
của các pháp là như thế này, như thế kia trong hiện tại, 
quá khứ, tương lai là vọng tưởng. Do vọng tưởng có mặt 
mà tham ái, sân hận, sĩ mê và sợ hãi có mặt. Khi tham 
ái, sân hận, si mê và sợ hãi dây khởi thì tâm dao động, 
bất an. Tôn giả Tu-bồ-đề biết nhiều Tỷ-kheo trong thính 
chúng chưa đoạn hết chấp thủ hắn là rơi vào dao động, 
nên bạch xin Thế Tôn chỉ dạy phương pháp an trú tâm, 
hàng phục tâm dao động ấy. Khi tâm an trú, thì vọng 
tưởng dứt, và trái lại. Bởi thế, thay vì dạy cách an trú 
tâm thì Thế Tôn dạy cách hàng phục vọng tâm 

3. Từ A-la-hán (Arahat) trong đoạn Kinh trên là 
đồng cách từ của từ Như Lai, có nghĩa là A-la-hán, Như 
Lai và Toàn Giác đồng nghĩa, đều chỉ quả vị Giác ngộ 
Vô thượng. 


3537 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Theo Nikàya, A-la-hán là bậc Thánh đã đoạn tận 
tham ái, chấp thủ và vô minh. Quả vị Phật cũng được 
Bát-nhã định nghĩa như là bậc đã tận trừ chấp thủ. Do 
đó, về mặt giải thoát lậu hoặc, quả vị A-la-hán không 
khác quả vị Phật. 


THE VOW OE BODHISATTVA 


3. The Lord said: Here, Subhuti, someone who has 
set out 1n the vehicle of a Bodhisattva should produce 
a thought In this manner: As many beings as there are 
in the universe of beings, comprehended under the term 
“beings” - egg-born, born from a womb, moisture-born, 
or miraculously born; with or without form; with per- 
ception, without perception and with neither perception 
nor non-percepflon - as far as any con- ceIvable form of 
beIings 1s conceived: all these I must lead to Nirvana, 
Iinto that Realm of Nirvana which leaves nothing behind. 
And yet, although Iinnumerable beings have thus been led 
to Nirvana, no being at all has been led to Nirvana”. And 
why? If in a Bodhisattva the notlon of a “ being” should 
take place, he could not be called a “Bodhi-being”. And 
why? He 1s not to be called a Bodhi-being, in whom the 
notion of a self or of a being should take place, or the 
notlon of a living soul or of a person. 


HẠNH NGUYỆN BỎ TÁT 


3. Đức Phật dạy: “ở đây, này Tu-bổ-để, nếu có 
người phát tâm Bồ-tát cầu quả vị Phật, nên khởi tâm như 


358 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thế này: “Trong thế giới này, có bao nhiêu chúng sinh 
- loài sinh từ trứng, loài sinh từ thai, loài sinh từ chỗ 
âm thấp, loài hóa sinh, có hình tướng hay không hình 
tướng, có tưởng hay không có tưởng. Phải dẫn dắt tất 
cả đến Niết-bàn, vào Niết-bàn, cảnh giới không để lại gì 
ở đăng sau (Vô dư y Niết-bàn). Và dù có vô số chúng 
sinh được dẫn dắt đến Niết-bàn như thế, vẫn không có 
chúng sinh nào thật sự được dẫn dắt đến Niết-bàn. Tại 
sao? Nếu trong vị Bỏ-tát có tưởng chúng sinh khởi lên, 
vị ấy không thê được gọi là Bồ-tát, vị ấy còn vướng mắc 
vào tưởng tự ngã, tưởng chúng sinh, tưởng linh hồn, hay 
tưởng con người”. 


Lời bàn: 

Nếu không thể hiểu bài pháp về thực tướng Bát-nhã 
qua thân giáo của Thế Tôn, thì ở đoạn Kinh này thính 
chúng có thể nhận ra được thực tướng ấy. 


Con đường đi vào thực tướng thì một mặt phát khởi 
đại bi tâm cứu độ vô lượng chúng sinh, một mặt rời khỏi 
hết thảy các tưởng về ngã tướng. 


Chúng sinh vốn do các duyên mà sinh, nên không 
thật. Chúng sinh đã không thật có, thì làm gì có chúng 
sanh được độ? 


Nếu chúng sanh vốn không thật có thì tại sao Bồ- 
tát lại làm cái việc phát tâm cứu độ đối tượng không 
thực ấy? 


Như đã được đề cập từ đầu sách, đoạn trên là một 


259 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


hình thức diễn đạt đặc biệt của Bát-nhã. Chúng ta tuần 
tự phân tích lời dạy trên qua các điểm dưới đây: 


1. Thế Tôn dạy Bồ-tát phát tâm độ vô lượng chúng 
sanh là nhằm phá đồ ngay trung tâm gây nên dao động, 
bất an, của thính chúng. Thính chúng đang lo âu về hạnh 
nguyện làm thế nào có thể độ hết chúng sinh để tròn quả 
Phật? 


Lo âu đó dây khởi từ tâm chấp thủ tướng cho rằng 
có vô lượng chúng sanh, có việc cứu độ và tự thân phải 
lo cứu độ. Tâm chấp thủ tướng ấy trải rộng ra vô cùng, 
khắp thời gian và không gian vô tận, khiến tâm lý dao 
động nhiều. Thoạt đầu Bồ-tát phát khởi tâm đại bi để 
dập tắt tham ái, sân hận và chấp thủ, nhưng rồi Bồ-tát 
lại vướng mắc vào tư duy ngã tính. Do đó, Thế Tôn dạy 
Bồ-tát, cần giác tỉnh ngay liền sau đó: các ngã tướng, 
ngã tính là phi thực. 


2. Thấy tính phi thực của ngã tướng thì các chấp thủ 
rơi đồ cùng với tâm lý dao động. Làm đồ tâm lý dao 
động ấy là ý nghĩa hàng phục tâm. Khi sự bất an tan 
mất, thì tâm được an trú, đây là ý nghĩa của an trụ tâm. 


3. Chúng sinh mang thân tướng chúng sinh là do 
nghiệp nhìn các pháp có ngã tướng mà ra. Bồ-tát phải là 
vị chứng đắc vô ngã mới có khả năng để dẫn dắt chúng 
sinh rời khỏi ngã chấp đi đến Niết-bàn. Nếu Bồ-tát thấy 
có chúng sinh được độ tức là rơi vào các ngã tưởng, và 
do đó thiếu khả năng độ sinh; Bồ-tát bấy giờ không còn 
được gọi là Bồ-tát. 


360 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


4. Bồ-tát đi ra khỏi chấp thủ trong từng niệm là đi 
ra khỏi tâm lý dao động, tâm được an trụ. Như thế, trú 
tâm vào niệm không chấp thủ là ý nghĩa thực của an trú 
và hàng phục tâm. 


5. Lời dạy “Phát tâm độ vô lượng chúng sinh” mà 
“thực ra thấy không có chúng sinh nào được độ”..., là lời 
dạy việc làm của một Bồ-tát gồm có hai phần: 


a/ Độ chúng sanh = độ tha. 


b/ Thấy không có chúng sinh nào được độ: giác tỉnh 
vô ngã, đi vào trí tuệ vô ngã = tự độ. 


6. Bốn tưởng được đề cập ở đoạn Kinh trên có ý 
nghĩa khác với bốn tưởng được đề cập ở Hán bản. Theo 
ghi chú ở bản dịch tiếng Anh, thì: 


a/ Tưởng tự ngã: tin rằng có một tự ngã ở ngoài 
năm thủ uẩn, một cái ngã được định nghĩa như điều mà 
chúng ta có thể nói: “Cái này là của tôi, tôi là cái này, 
cái này là tự ngã của tôi”. 

b/ Tưởng con người: tin tưởng có một cá thể độc 
lập, liên tục và đồng nhất với chính nó ở các thời điểm 
khác nhau ; cá thể đó phân biệt kiên cố các phần tử ở 
trong cá thể khác biệt với những gì ở bên ngoài cá thể. 


c/ Tưởng linh hồn: tin tưởng có mặt một sức mạnh 
hợp nhất và sinh động ở bên trong thân căn, nó tồn tại 
từ bảo thai cho đến chết, qua thời gian của kiếp sống. 


d/ Tưởng chúng sinh: tin tưởng có mặt một thực thê 


361 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


thường hằng chuyên sinh từ đời sống này sang đời sống 
khác. 


7. Liền khi Thế Tôn vừa dạy phương pháp hàng 
phục tâm, một SỐ VỊ Tỷ-kheo trở nên băn khoăn về hạnh 
nguyện chính của Bồ-tát (tức là Bồ thị): 


Nếu ngã tướng không thật, thì ai sẽ bố thí? Ai sẽ 
nhận thí? Và làm sao để có vật thí để thí? 


Thấy suốt niềm băn khoăn ấy, Thế Tôn dạy tiếp: 


THE PRACTTCE OEF THE PERFECTIONS 


4. Moreover, SubhutIl, a Bodhisatva who gIives a 
giít should not be supported by a thíng, nor should he 
be supported anywhere. When he gives gifts he should 
not be supported by sight-obJects, nor by sounds, smells, 
tastes, touchables, or mind-objects. For, Subhutl, the 
Bodhisattva, the great being should give gIfts In such all- 
way that he 1s not supported by the notion of a sign. And 
why? Because of the heap of merit of that Bodhi-being, 
who unsupported gIves a gIÍt, Is not easy fo measure. 
What do you think, Subhutl, 1s the extent of space In 
the East easy to measure? - Subhuti replied: No indeed, 
O Lord - The Lord asked: In like manner, 1s 1t easy tfO 
measure the exfent of space 1n the South, West or North, 
downwards, upwards, 1n the Intermediate directlons, 1n 
all the ten directions all round? - Subhuti replied : No 
indeed, O Lord - The Loid said: Even so, the heap of 
merit of that Bodhi being who unsupported gives gIts 


362 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


1S not easy to measure. That 1s why, SubhutI, those who 
have set out in the Bodhisattva-vehicle, should give gIfts 
wIthout being supported by the notlon of a sign. 


TU TẬP CÁC BA-LA-MẬT 


4. Hơn nữa, này Tu-bồ-đề, vị Bồ-tát bố thí không 
nên tùy thuộc vào sự vật hay tùy thuộc vào bất cứ đâu. 
Khi bố thí, Bồ-tát không nên bị lệ thuộc vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp. Vì, này Tu-bổ-đề, vị Bồ-tát 
cần phải bố thí như thế, bố thí không vướng mắc vào 
ý niệm về ngã tướng (the notion of a sign). Tại sao? 
Bởi vì vị Bồ-tát ấy bố thí không vướng mắc các tướng 
sẽ có công đức không thể đo lường được. Này Tu-bồ-đề, 
ý Ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể đo 
lường được không? - Tôn giả Tu-bồ-đề đáp: “Bạch Thế 
Tôn, quả thực không. Đức Thế Tôn hỏi: Cũng thế, có thể 
đo lường được hư không ở phương Nam, Tây, hay Bắc, 
các phương Dưới, phương Trên, phương Giữa, tất cả các 
phương không? Tôn giả Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, 
quả thực không. Đức Thế Tôn bảo: Cũng thế, công đức 
của vị Bồ-tát bố thí không vướng mắc các tướng không 
thể đo lường được. Này Tu-bỗồ-đề, đấy là lý do tại sao 
những vị Bồ-tát cầu quả Phật cần phải bố thí mà không 
vướng mắc các tướng. 


Lời Bàn: 
I. Ở đây, chúng ta có thể hình dung ra tâm trạng 


của một số trong thính chúng khi nghe lời dạy “độ 


363 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


chúng sinh mà không thấy có chúng sinh được độ”. Các 
vị lo ngại khó có thể hành bố thí nếu không trú vào 
tướng. Và, bố thí không trú tướng thì sẽ không có công 
đức. 


Đọc được tâm trạng ây, Thê Tôn nói đên công đức 
của bô thí đê trân an. 


2. Bên cạnh trấn an tâm lý, Thế Tôn dạy ý nghĩa bố 
thí như thế nào để được quả Phật. 


Bồ thí, công đức phát khởi từ tâm tác động trên 
hành động bố thí, mà không phải là vật thí hay hành 
động thí. Tại đây, nếu tâm chấp thủ tướng, thì người thí 
sẽ đi vào tham ái, si mê mà không thể giải thoát khỏi 
sinh tử. Do vậy, hành bố thí Ba-la-mật là hành cái tâm 
giác tỉnh đi ra khỏi chấp trước. Đi ra khỏi chấp trước là 
đi ra khỏi sinh tử. 

Bồ thí của Bồ-tát nhằm đến hai mục đích 


a/ Giúp người nhận thí thoát khỏi nỗi khổ của nghèo 
nàn về vật chât và nghèo nàn về hiệu biệt, trí tuệ. 


b/ Bồ-tát bố thí nhằm mục đích giác ngộ vô thượng, 
nên trung tâm điểm của hành động phải là không vướng 
mắc các tướng để Bồ-tát không đánh mất mục tiêu giác 
ngộ Phật quả. Nếu chỉ hành ly các ngã tưởng mà không 
bó thí, thì Bồ-tát sẽ đánh mất bản nguyện độ sinh. Nếu 
hành động đúng nghĩa bố thí rời khỏi chấp thủ, thì 
Bồ-tát thành tựu cùng lúc hai mục tiêu trên cầu giác quả, 
dưới hóa độ chúng sinh. 


364 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Trong các phước đức, phước đức giải thoát là tối 
thượng, nên bố thí ly chấp thủ tướng được phước đức vô 
lượng. 


Cái gì đo lường, tính toán được là thuộc hữu hạn, 
hữu tướng. Cái gì được diễn đạt không đo lường được là 
thuộc vô tướng. Nhân (cause) của bố thí là ly chấp thủ 
tướng thì kết quả của bố thí phải là vô tướng. Đây nói là 
chân nghĩa của phước đức. 

3. Đến đây, một số trong thính chúng chưa đi ra 
khỏi chấp thủ băn khoăn rằng: nếu bố thí vô tướng thì 
làm sao có được kết quả thuộc cảnh giới trang nghiêm 
và thân tướng trang nghiêm, là những gì của tướng. 


Hiểu tâm trạng đó, Thế Tôn dạy tiếp: 


BUDDHAHOOD AND THE THIRTY TWO MARKS 


5. The Lord contnued: “What do you think, 
SubhutI, can the Tathagata be seen by the possession of 
his marks? - Subhuti replied: “No indeed, O Lord. And 
why? What has been taught by the Tathagata as the 
possession of mark, that 1s truly a no-possession of no 
mark”. The Lord said: “Wherever there 1s possessilon of 
marks, there 1s fraud, wherever there 1s no-possession of 
no-marks there 1s no fraud. Hence the Tathagata 1s not be 
seen from no marks as marks”. 


ĐỨC PHẬT VÀ 32 TƯỚNG QUÝ 


5. Đức Phật dạy tiếp: “Này Tu-bồ-đề, ý Ông nghĩ 


365 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


sao, có thê thấy Như Lai qua các tướng quý?” - Tôn 
giả Tu-bô-đề đáp: “Bạch Thế Tôn, quả thật không. Tại 
sao? Điều mà Thế Tôn dạy là sự sở đắc các tướng thật 
sự là sự vô đắc Không tướng. Đức Phật dạy: “Ở đâu có 
sự sở đắc các tướng ở đó có sự hư vọng; ở đâu có sự 
vô đắc Không tướng, ở đó không có sự hư vọng. Do đó 
không nên thấy Như Lai từ các Không tướng như là các 
tướng”. 

Lời bàn: 

I. Tôn giả Tu-bồ-đề, đại biểu cho thính chúng, khởi 
lên nghi vấn: Nếu bố thí không trú tướng thì kết quả, 
nếu có, phải là vô tướng, tại sao Như Lai lại có thân báu 
với 32 tướng quý? 

Thấy rõ tâm niệm đó, Thế Tôn liền hỏi câu hỏi trên 
để giải tỏa nghi vấn nọ. 

Không thể thấy Như Lai qua các tướng quý, bởi 
vì các tướng vốn là pháp hữu vi, là hư vọng; còn Như 
Lai là chân thật tướng, là vô vi. Không thể lẫn lộn giữa 
thật tướng và huyền tướng, giữa sắc thân Như Lai và 
Như Lai, tại đây chỉ có thể thấy Như Lai ở vô tướng. 
Nói khác đi, nếu thấy được thật tướng vô tướng của các 
tướng, tức là thấy Như Lai. Chỉ có trí tuệ vô ngã (hay 
Bát-nhã) mới thấy được Như Lai. 


2. Ở đây, chúng ta có thể hiểu được thâm ý của 
Như Lai xa hơn nữa: 


- Một mặt, do vì thính chúng chấp thân sắc của 


366 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Như Lai là chính Như Lai, nên để phá đổ chấp trước 
này, Thế Tôn dạy cái thân sắc hư vọng ấy không phải là 
Như Lai. 


- Một mặt, Thế Tôn dạy nếu thấy vô tướng ở các 
tướng thì tức là thấy Như Lai. Điều này nói lên rõ ràng 
rằng nếu thấy vô tướng của thân sắc Như Lai tức cũng 
thấy Như Lai. Thế là không phải không thể thấy Như 
Lai qua sắc tướng. Nhưng đây là điểm tế nhị mà chúng 
ta sẽ gặp lại ý nghĩa này vào gần cuối thời pháp. Thế 
Tôn phải phương tiện gỡ dần các vướng mắc, gỡ dần 
từng vướng mắc của thính chúng theo diễn tiến của tâm 
thức của thính chúng. 


3. Tại đây, một số thính chúng, do vì còn chấp thủ, 
lại khởi lên thắc mặc: Nếu tất cả pháp là vô tướng thì 
hắn là không có pháp nào để chứng đắc và để thuyết 
giảng, tại sao Như Lai đã giác ngộ, đã và đang thuyết 
pháp. 


Rõ được tâm trạng Ấy, Tôn giả Tu-bồ-đề lo lắng, 
bạch hỏi Thế Tôn câu hỏi kế tiếp: 


6. Subhuti asked:WIII there be any beings 1n the 
future perlod, 1n the last time, 1n the last epoch, 1n the 
last 500 years, at the time of the collapse of the good 
doctrine, who, when these words of the Sutra are 
beimng taught, will understand their truth? - The Lord 
replied: Do not speak thus, Subhutil Yes, even then there 
will be beings who, when these words of the Sutra are 
beimng taught, will understand themr truth. For even at 


367 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


the time, SubhutI, there will be Bodhisattvas who are 
gifted with good conduct, gifted with virtuous qualifles, 
gifted with wisdom, and who, when these words of the 
Sutra are being taught, will understand their truth. And 
these Bodhisattvas, Subhutil, will not be such as have 
honoured only one single Buddha, nor such as have 
planted their roots of merit under one single Buddha 
only. On the contrary, Subhutil, those Bodhisattvas who, 
when these words of the Sutra are being honoured 
many hundreds of thousands of Buddhas, such as have 
taught, will find even one single thought of serene faith, 
will be such as have planted their roots of merit under 
many hundreds of thousands of Buddhas. Known they 
are, Subhutl, to the Tathagata throuph his Buddha- 
cognifion, seen they are, Subhutil, by the Tathagata with 
his Buddha-eye, fully known they are, Subhutl, to the 
Tathagata. And they all, Subhuti, will beget and acquire 
an Iimmeasurable and Incalculable heap of merIt. 


6. Tôn giả Tu-bồ-đề bạch: Trong tương lai, trong 
thời gian cuối cùng, trong thời gian sau cùng, trong thời 
kỳ 500 năm sau cùng, vào thời suy đổi của chánh pháp, 
có người nào khi nghe những lời dạy này có thể hiểu 
được sự thật của chúng? - Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, 
chớ có nói vậy! Có, ngay bấy giờ sẽ có các người khi 
nghe những lời dạy này sẽ hiểu được sự thật của chúng. 
Vì ngay thuở ấy, này Tu-bôồ-đề, sẽ có những vị Bồ-tát rất 
có khả năng về Giới, về Đức và về Tuệ, khi nghe những 
lời dạy này, các vị ẫy sẽ hiểu được sự thật của chúng. 


368 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Những vị này, này Tu-bồ-đề, sẽ không phải người đã tôn 
kính chỉ một đức Phật, cũng không phải chỉ gieo trồng 
công đức ở một đức Phật. Trái lại, này Tu-bồ-đề, những 
vị Bồ-tát ấy khi nghe những lời dạy này, sẽ có lòng tin 
kiên cố và trong sáng, phải biết họ là những người tôn 
kính hằng trăm nghìn đức Phật. Này, Tu-bồ-đề, Như Lai 
bằng Phật trí biết họ rõ ràng, này Tu-bồ-đề, Như Lai 
bằng Phật nhãn thấy họ rõ ràng. Này Tu-bồ-đề, tất cả họ 
sẽ làm nên và gặt được phước đức không thể tính toán 
đong lường được. 


I. Tại đây, Tốn giả rõ được nghĩa vô tướng thâm 
sâu, sợ người đời sau khó hiểu, khó tin. Thế Tôn đã dạy: 
vẫn có những người đủ Giới, Đức và Tuệ để hiểu nghĩa 
lý thâm huyền của Phật Pháp. Theo Kim Cương, giai 
đoạn hiện tại của chúng ta vẫn còn có những người có 
khả năng giác ngộ có được phước đức vô lượng. 


2. Những người có khả năng giác ngộ ấy đã trồng 
phước đức ở hằng trăm nghìn đức Phật. 


Quan điểm có nhiều đức Phật trong cùng một kiếp 
thì khác với quan điểm của Thượng tọa bộ cho rằng mỗi 
kiếp chỉ có một đức Phật duy nhất. Đây là quan điểm bộ 
phái. 

Tuy nhiên, lời dạy hàng trăm nghìn đức Phật cần 
được hiểu theo nghĩa biểu tượng. Ngôn ngữ của Bát- 
nhã vốn đã là biểu tượng, nên chúng ta không phải do 
dự cắt nghĩa lời dạy ấy theo nghĩa biểu tượng. Theo đó, 
tôn kính và gieo trồng phước đức là biểu tượng sự việc 


369 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


hướng về, tin tưởng và hành trì ly chấp thủ tướng, hay 
đi vào thực tại vô ngã. Do tin tưởng và tu tập nhiều 
lần giáo lý vô ngã, hành giả ly tham, ly thủ. Kết quả ly 
tham ly thủ ấy là ý nghĩa của phước đức vô lượng. 

Với ý nghĩa đó, lời dạy trên phù hợp với hiện tại, 
giai đoạn đang được học hỏi và tu tập rộng rãi giáo lý 
VÔ ngã. 

Qua đoạn Kinh trên, chúng ta có thêm một định 
nghĩa về lòng tin Phật của một Phật tử: đó là lòng tin 
vào giáo lý vô ngã. Lòng tin này đồng nghĩa với thấy, 
hiểu vô ngã. 

6a And why ? Because, Subhutl, 1n these 
Bodhisattvas (J) no perception of a self takes place, (2) 
no perceptlon of a being, (3) no perceptlon of a soul, 
(4) no perception of a person. Nor do these Bodhisattvas 
have (5) a perception of a dharma, or (6) a perception 
of a no-dhanna. (7) No perception or (§) non-perceptfion 
takes place In them. 


6a. Tại sao? Bởi vì, này Tu-bô-đề, nơi những vị Bồ- 
tát không có tưởng về tự ngã (I) xuất hiện, không có 
tưởng về một chúng sinh (2), không có tưởng về một 
linh hồn (3), không có tưởng về một con người (4). 
Các vị Bồ-tát này cũng không có tưởng về pháp (5), 
hay tưởng về không-pháp (6), không có tưởng (7), hay 
không-tưởng (§) xảy ra trong vị ấy. 
Lời bàn: 

I. Các bản dịch chữ Hán thường đề cập đến bốn 


370 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tưởng (ngã, nhơn, chúng sinh và thọ giả) hay sáu tưởng 
(ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả, pháp và không-pháp). 
về bốn tưởng đầu, thường có cách cắt nghĩa khác nhau 
ở bản dịch, chú khác nhau. Eward Conze (Ibid. p.33) 
ghi chú rằng: Thái độ của bậc Thánh (Bồ-tát) được định 
nghĩa như là sự vắng mặt của tám loại tưởng, hay tám 
quan niệm sai lầm. 

Thái độ đó là: 

I) Không có tưởng về tự ngã: Có nghĩa là không 
có tin tưởng có mặt một tự ngã khác biệt năm uân, một 
tự ngã được định nghĩa như là điều mà chúng ta có thê 
nói: “Cái này là của tôi, tôi là cái này, cái này là tự ngã 
của tôi”. 

2) Không có tưởng về một chúng sanh: nghĩa là 
không có tín tưởng có một cá thể đặc biệt độc lập, liên 
tục và đồng nhất với chính nó qua các thời gian khác 
nhau, cá thể đó phân biệt các phần tử trong cá thể khác 
biệt chắc chắn với những gì ở bên ngoài. 

3) Không có tưởng về một linh hồn: Có nghĩa là 
không tin tưởng có mặt một sức mạnh hợp nhất và sinh 
động bên trong cá thể, sức mạnh đó tồn tại qua kiếp 
sống từ bảo thai cho đến chết. 


4) Không có tưởng về tướng người: Có nghĩa là 
không tin tưởng có một thực thê thường hằng luân hồi, 
tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. 


Bốn tưởng ấy hầu như chỉ quy về một nghĩa là 


37] 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


nghĩa tự ngã (self). Đó là bốn loại tin tưởng sai lầm của 
ngoại đạo, những người không phải là Phật tử. 


Dưới đây là bôn quan niệm (hiêu) sai lâm vê bản 
chât của các pháp, của người Phật tử mà Bô-tát không 
CÓ: 


5) Không có tưởng pháp: Có nghĩa là các vị Bồ-tát 
biết rằng các pháp không thật hiện hữu; các vị chối bỏ 
quan niệm có vô số pháp độc lập, hay các thực thể tối 
hậu của A-tỳ-đàm. 


6) Không có tưởng không pháp: Vì hai lý do: 


a) Sự phủ định các pháp độc lập ấy mở ra một 
khoảng trống rộng lớn. Không pháp ở đây còn thực hơn 
các pháp, nhưng không thê là đối tượng của bất cứ một 
loại tưởng nào có thê có. 


b) “Không pháp” mà ta đang đôi mặt ở đây không 
hắn là một sự phủ định đơn thuần và hoàn toàn, trong 
cái trỗng không - rỗng không các quan niệm về ngã kia 
có mặt đâu đó cái ở giữa khăng định và phủ định, ở 
giữa “là” và “không là”. 

7) Hơn thế nữa, các vị Bồ-tát không có tưởng gì cả 
(no perception), bởi vì tưởng thường quyết định tính chất 
cho sự vật, và các Bồ-tát biết rằng tánh chất được quy 
định nầy không có trong thực tế. 


8) Các Bồ-tát cũng không có không tưởng, bởi 
vì các vị vẫn tiếp tục nhận thức các sự vật như những 


E0) 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


người khác nhận thức, mặc dù các vị biệt răng các tưởng 
này, và các sự châp nhận mà các vị xem là dĩ nhiên, 
không có thực tại tôi hậu. 


2. Như thế, đoạn Kinh này, nói rõ nghĩa tướng 
không-tướng ở đoạn trước. Đã là vô tướng thì không 
thể được diễn tả /à gì, hay không là gì, bởi vì là gì hay 
không là gì đều xuất hiện như là ngã tướng. Nói cách 
khác, /ä gỉ hay không là gì là của khái niệm nuôi dưỡng 
ngã tướng. Vì thế, Thế Tôn phủ nhận tám quan điểm sai 
lầm trên về ngã và pháp, giúp thính chúng trực nhận vô 
tướng. 


Chúng ta hãy đi vào lời dạy tiếp của Thế Tôn. 


6b. And why? If, Subhuti, these Bodhisattvas should 
have a perception of either a dharma or a no-dharma, 
they thereby selze on a self, on a being, on a soul, on 
a person. And why 2 Because a Bodhisattva should not 
selze on either a dharna or a no-dharma. Therefore this 
saying has been taught by the Tathagata with the hidden 
meaning: “By those who know the discourse on dhar- 
ma as like unto a raft, dharmas should be forsaken, still 
more so no-dharma”. 


6b. Tại sao ? Này Tu-bồ-đề, nếu các vị Bồ-tát này 
có tưởng về một pháp hay về một không-pháp, thì họ sẽ 
chấp chặt tự ngã, chấp chặt ngã chúng sanh, chấp chặt 
ngã linh hồn, chấp chặt con người. Tại sao ? Bởi vì một 
Bồ-tát không nên chấp chặt pháp hay không-pháp. Cho 
nên lời dạy này đã được Như Lai thường dạy với một ẩn 


“YÿÉ) 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


nghĩa: “Những ai hiểu được lời giảng của Thế Tôn giống 
như chiếc bè, thì các pháp cần phải được từ bỏ, huống 
nữa là không-pháp”. 

Lời bản: 

về từ Pháp (dharma) và không-pháp (no-dharma) 
có các nghĩa khác nhau trong các bản dịch, chú. Ở đây, 
chúng tôi cân trọng cắt nghĩa theo vân mạch và tư tưởng 
của Kim Cương, cuốn Kinh chỉ bày vô tướng và con 
đường thê nhập vô tướng. 


Theo văn mạch, đoạn Kinh này đang tiếp nối tư 
tưởng ở đoạn Kinh trước. Ở đoạn trước, do vì Bồ- 
tát không có tin tưởng các pháp là thực có, nên Bồ-tát 
không khởi tưởng các pháp. Như thế từ pháp ở đây là 
chỉ chung các pháp hữu vi (ý tưởng này phù hợp với bài 
kệ cuối Kinh). 


Lại nữa, quan điểm Kim Cương là: không tưởng về 
pháp đã được nêu ra để bác bỏ quan điểm cho rằng các 
pháp có thực thể tối hậu. Khi bác bỏ sự có mặt của các 
pháp hữu vi, thì thính chúng sẽ rơi vào chấp rằng có một 
thế giới của không-pháp ngoài thế giới này. Do đó, Thế 
Tôn dạy: Bồ-tát cũng không có tưởng về không-pháp. 
Tại đây mở ra hai nghĩa: 


a/ Cái không-pháp mà thính chúng hiểu như là đối 
lập với pháp thì hoàn toàn phủ nhận pháp, thì không 
phải là &hông-pháp mà Thế Tôn dạy. 


b/ Cái thực tại có thực mà Thế Tôn tạm thời gọi 


374 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


nó là &không-pháp như là vồ-vi pháp thì lại không thể là 
đối tượng của bất cứ một loại tưởng nảo; biết thế nên 
Bồ-tát không khởi tưởng về không-pháp. Nếu khởi tưởng 
về không-pháp thì sẽ rơi vào chấp thủ không pháp, 
Bồ-tát sẽ không còn xứng danh là Bồ tát. 

Ở đây, ý nghĩa từ bỏ pháp là từ bỏ ý niệm về pháp, 
từ bỏ chấp thủ pháp, bởi vì pháp vốn không thật; từ bỏ 
không pháp là từ bỏ ý niệm về không pháp, từ bỏ chấp 
thủ không pháp, bởi vì không pháp không thể là đối 
tượng của chấp thủ, của ý niệm. 


Cắt nghĩa thế là phù hợp với mục tiêu của Kim 
Cương vốn nhắm đến đoạn trừ các chấp thủ tướng mà 
không nhằm diễn tả thực tại như thực là gì. 


2. Ấn nghĩa trong đoạn Kinh trên là ân nghĩa ví dụ 
giáo lý như chiếc bè để vượt qua sông, mà không phải 
để năm giữ. 

Edward Conze cho rằng ấn dụ chiếc bè chỉ tìm thấy 
ở Nikàya và A Hàm. Các nhà Bắc truyền đã sử dụng ẩn 
dụ ấy trong tỉnh thần của Bát-nhã (Ibid, p.35). 


Ấn dụ chiếc bè được đề cập đến ở Kinh Xà Dụ, 
Kinh số 22, Trung Bộ. 


Kinh I. Qua đó, chiếc bè nói lên một số ý nghĩa: 


a/, Ở Kinh Xà Dụ, trong khi Thế Tôn dạy hành dục 
vọng là pháp chướng đạo, thì Tỷ-kheo Arittha lại hiểu sử 
dụng dục vọng lại không chướng đạo. Do điều nắm giữ 


E) 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


sai lầm của Arittha mà Thế Tôn dạy Kinh Xà Dụ với hai 
ân dụ: con răn và chiếc bè. Với ấn dụ chiếc bè, pháp 
(dharma) chỉ cho lời dạy của Thế Tôn; điều nắm giữ của 
Arittha là phi pháp (adharma). 


b/ Thế Tôn dạy phải băng Trí tuệ quan sát ý Kinh, 
ứng tụng, Giải thuyết, Phúng tụng, Cảm hứng ngữ, Như 
thị ngữ, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, và Phương quảng, 
thì ý Kinh mới rõ ràng. Lại các giáo lý trên là để hành 
trì vượt qua khổ đau, mà không phải để tranh luận, để 
chỉ trích hay hý luận. 


Hành trì là ý nghĩa sử dụng chiếc bè đúng cách; sử 
dụng cách khác là sử dụng sai chiếc bè. 


c/ Khi sử dụng chiếc bè cũng cần biết chèo chống 
đúng hướng, không đúng hướng là sử dụng sai chiếc bè. 


d/ Ý nghĩa bè qua bên kia bờ, không phải chỉ riêng 
bờ giác ngộ sau cùng mà còn chỉ bờ giác ngộ kết quả tu 
hành của từng pháp, từng công phu. 


Mỗi pháp tu có một tác dụng riêng để đối trị các 
triền cái, các kiết sử, đưa hành giả vào sâu Định, Tuệ. 
Các biện pháp đối trị cần được xả bỏ một lần với triền 
cái, kiết sử. Việc tu tập Thiền chỉ, Thiền quán cũng thế, 
cần phải biết sử dụng và buông xả đúng lúc. 

M.I 456 ghi: “Đối với Thiền chỉ, Ta nói từ bỏ Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. Đối với Thiền quán, M.I. 260 
ghi: “Dầu cho chánh kiến này của ngươi được thanh 
tịnh, chớ có chấp trước nó” - Lời đức Thế Tôn. 


376 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Muốn vào Tứ thiền, hành giả cần buông xả Sơ, 
Nhị và Tam thiền. Buông bỏ các thiền tâm của Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiền có nghĩa là buông bỏ pháp 
(dharma) huống chi các dục giới tâm lại càng cần 
được buông bỏ hơn - dục giới tâm là ý nghĩa phi pháp 
(adharma) đối với các thiền tâm. 


3. Nhưng ý nghĩa sâu sắc và toàn diện hơn về 
“giáo lý như chiếc bè” là: giáo lý của Thế Tôn là để 
đoạn trừ tham ái, chấp thủ, vô minh, mà không phải để 
tranh luận, chỉ trích, hay lý luận, hay để dùng vào các 
mục tiêu lợi dưỡng khác. 


Nói “giáo lý như chiếc bè” là nhẫn mạnh đến tu tập 
giải thoát, nhấn mạnh đến giác tỉnh đi vào trí tuệ, nhấn 
mạnh đến mục đích giải thoát mà không phải là cung 
cấp các kiến thức về con đường giải thoát. 


Tất cả các khái niệm, các tưởng, các tướng, chỉ làm 
nên kiến thức mà không làm nên giải thoát. 

Nói tóm lại, “giáo lý như chiếc bè” là lời dạy giúp 
cho thính chúng giác tỉnh rời khỏi các ngôn ngữ khái 
niệm của lời dạy (giáo lý) để đi vào đoạn trừ ái thủ. Vấn 
đề chính yếu là chứng ngộ thực tại ly thủ mà không 
phải là Ziểu ihực tại. Nếu chúng ta hiểu đúng giáo lý 
như chiếc bè” thì Phật giáo mới xuất hiện như là Phật 
giáo; hiểu sai, thì Phật giáo sẽ đánh mất tác dụng giải 
thoát của nó. 


4. Bây giờ, chúng ta trở lại từ pháp và không pháp 


377 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


của Kim Cương được nhìn theo tinh thần “giáo lý như 
chiếc bè”. 


Hai từ này ở Kinh Kim Cương có ý nghĩa khác với 
hai từ ấy ở Kinh Xà Dụ; Chúng ta hãy đi thắng vào các 
ý nghĩa ấy. 


Do các đệ tử chấp thủ ngã tướng của pháp mà sinh 
tham ái, sân hận, sợ hãi, nên Thế Tôn phủ nhận ngã 
tướng của các pháp, dạy không tưởng về pháp. Bước thứ 
nhất phủ định pháp để biểu hiện tinh thần chân không 
của Bát-nhã. 


Tiếp đến, qua bước thứ hai, Thế Tôn dạy không 
tưởng về không pháp đề đối trị chấp thủ tham ái không 
pháp. Lần phủ định này biểu hiện tinh thần diệu hữu của 
Bát-nhã. 


Phủ nhận tưởng về pháp là đánh thức thính chúng 
đi ra khỏi chấp thường; phủ nhận tưởng về không pháp 
là đánh thức thính chúng đi ra khỏi chấp đoạn. Đấy là 
kỹ thuật đánh thức tuệ giác của thính chúng khiến thính 
chúng giác tỉnh đi vào nghĩa trung đạo. 


VỀ mặt tâm lý và xã hội, tinh thần diệu hữu hay 
trung đạo giữ thính chúng ở lại và tìm thấy giác ngộ 
trong các việc độ sinh của mình, tìm thấy giải thoát 
giữa biến sinh tử, phiền lão, mà không từ bỏ pháp tu và 
không từ bỏ cuộc đời. 

Hai lần phủ định trên như là sức ép cọ xát mạnh 
vào tâm thức của thính chúng giúp thính chúng dễ bừng 


Đi 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tỉnh răng khổ đau là do chính chấp thủ, còn các pháp 
(gồm cả phiền não) thì tự thân là vô tướng, vô tính. 
Chấp thủ có mặt là do có các tưởng về pháp, vì thế Thế 
Tôn dạy rời khỏi hết các tưởng. Rời hết thảy tưởng là 
rời /ưởng uấn. Rời tưởng uân là rời khỏi ngũ uẫn. Đây 
chính là trung tâm điểm của phương pháp và mục đích 
tu hành của toản tạng Bát-nhã, như Bá-nhã Tâm Kinh đã 
tóm tắt: “... Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế 
khổ ách”. 


Đấy là điểm mà Thế Tôn đã dạy ở Kinh Xà Dự (và 
nhiều Kinh khác của Nikàya): “.... do vậy nên từ bỏ sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức uân để được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài”, (xem thêm ở chương III). Đoạn trừ tham ái, 
chấp thủ, và “giáo lý như chiếc bè” là sắc thái đặc biệt 


của giáo lý Nguyên thủy Phật giáo. 


THE DHARMABODY AS THE RESULT OF GNOSIS 


7. The Lord: What do you think, SubhutIl, 1s there 
any dharma which the Tathagata has fully known as “the 
utmost, ripht and pcrfect enlightenment”, or 1s there any 
dharma which the Tathagata has demonstrated? - Subhuii 
replied: No, not as I understand what the Lord has And 
why? This dharma which the Tathagata has fully known, 
or demonstrated-It cannot be grasped, 1t cannot be talked 
about, 1t 1s neilther a dharma nor a no-dharma And why? 


Because an Absolute exalts the Holy Persons. 


379 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


PHÁP THÂN NHƯ LÀ KÉT QUÁ TUỆ GIÁC 
TÓI THƯỢNG 


7. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý Ông nghĩ sao, 
Như Lai có đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
không? Có nói pháp chăng? — Tu-bồ-đề đáp: Bạch 
không, không như chỗ con hiểu những gì Thế Tôn 
vừa dạy. Tại sao? Pháp mà Thế Tôn đã hoàn toàn giác 
ngộ và nói lên- pháp ấy không thể để hiểu, không thể 
được nói về, nó không phải là pháp cũng không phải 
là không-pháp. Tại sao? Bởi vì các bậc Thánh (Sa môn 
đệ nhất - Sa môn đệ tứ) đều tu pháp vô-vi mà có quả 
Thánh khác nhau. 

Lời bản: 

1. Qua đoạn kinh 5 và 6, Thế Tôn dạy hết thảy các 
pháp là vô tướng, Bồ-tát không có tưởng về pháp hay 
không-pháp. Một số thính chúng liền khởi nghỉ: nếu hết 
thảy các pháp là vô tướng thì tại sao đức Phật đã đắc 
pháp và đang thuyết pháp? 

Để gỡ mối nghi này, Thế Tôn liền hỏi Tôn giả 
Tu-bồ-đề đúng chỗ nghi ấy. 

Khi được hỏi: “Như Lai có đắc quả không? Có 
thuyết pháp không?” Tôn giả liền hiểu ngay vấn đề và 


bạch: “Bạch không, không như chỗ con hiểu...” 


2. Trong bản dịch Anh ngữ, Edward Conze đã ghi 
chú thêm, đại lược rằng: 


380 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Các nhà Bắc truyền thích nói rằng giác ngộ của đức 
Phật không phải là một thực kiện như thực, và Pháp 
mà Ngài thuyết giảng cũng thế, không phải là lời dạy 
xác định về các thực kiện xác định. Trong Đại Phẩm 
Bát-nhã, một bản Kinh dài 8000 dòng trình bày về ba 
giáo lý căn bản (I) Vô tướng của các pháp, (2) Không 
tính, và (3) Như tính của các pháp. 


Ở Avii, 192, Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi: “Như Lai có 
giác ngộ tất cả pháp không? - Đức Thế Tôn dạy: “Ngang 
qua bản chất của các pháp, các pháp không phải là cái gì 
xác định. Thực tánh của các pháp là vô tánh, và vô tánh 
của các pháp là thực tánh của chúng; tất cả các pháp chỉ 
có một tướng đó là vô tướng. Chính vì lý do này mà 
tất cả các pháp không thực sự được chứng ngộ bởi Như 
LãN `; 


Tôn giả Tu-bồ-đề lại hỏi: “Làm sao Thế Tôn lại có 
thể nói rằng sự giác ngộ hoàn toàn khó, rất khó chứng 
đắc, khi không có ai có thể chứng đắc ? Vì, do bởi các 
pháp là không tính, mà không có pháp nào hiện hữu để 
có thể chứng ngộ. Nếu các pháp là không tính, thì pháp 
ẫy không hiện hữu như đã được nói, đáng cho chúng con 
từ bỏ. Và pháp mà cần được chứng ngộ hoàn toàn, pháp 
mà cần nhận thức là tất cả các pháp này là không tính. 
Như thế này thì con nghĩ rằng sự giác ngộ hoàn toàn là 
dễ chứng đắc, chứ không khó chứng đắc”. 


Thế Tôn dạy: “Sự chứng ngộ hoàn toàn là thật sự 
khó chứng đắc, bởi vì nó không thể xuất hiện, bởi vì 


381 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


thực sự nó không xảy ra, bởi vì nó không cho một chỗ 
đứng nào cho sự phân biệt, và bởi vì nó không thích hợp 
với sự phịa ra các tướng mạo tưởng tượng...” (Ibid, p.37) 


3. Đoạn Kinh số 7 này là phần tóm lược phần trên 
trong Đại Phẩm. 


Pháp mà Thế Tôn chứng ngộ hay tuyên thuyết là 
thực tướng vô tướng, nên nó không thể là đối tượng của 
một sự hiểu biết hay diễn đạt. Nó không phải là pháp, 
bởi vì nó không phải là một sự phủ định hay khẳng 
định: nó chính là pháp vô vi và có thực nên các bậc 
Thánh từ Tu-đà-hoàn đến A-la-hán do tu pháp này mà 
chứng quả Thánh. 


Chúng ta sẽ thấy sáng tỏ trong các đoạn tiếp. 


THE DHARMABODY AS THE RESULT OF MERIT 


8S. The Lord then asked: What do you think, 
SubhutI, 1Ÿ a son or daughter of a good family had illed 
ths world System of 1.000 million worlds with the 
seven preclous things, and then gave 1t as a gifÍt to the 
Tathagatas, Arahats, Fully- Enlightened-Ones, would they 
on the strength of that beget a great heap of merit?- 
Subhuti replied: Great, O Lord, great O_ Well-Gone, 
would that heap of merit bel And why? Because the 
Tathagata spoke of the “heap of merlf” as a non-heap. 
That 1s how the Tathagata speaks of “heap of merit” - 
The Lord said: But If someone else were to take from 
this discourse on dharma but one stanza of four lines, 


382 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


and would demonstrate and  1lluminafe 1t In full detail 
to others, then he would on the strenght of that beget a 
still greater heap of merit, immeasurable and 1ncalculable. 
And why ? Because from 1t has 1ssued the utmost, right 
and perfect enliphtenment of the Tathagatas, Arahats, 
Fully-Enlightened-Ones, and from 1t have ¡1ssued the 
Buddhas, the Lords. And why? For the Tathagata has 
taught that the dharmas speclal to the Buddhas are Just 
not a Buddha's speclal dharmas. That 1s why they are 
called “the dharmas speclal to the Buddhas”. 


PHÁP THÂN NHƯ LAI LÀ KẾT QUÁ CỦA 
CÔNG ĐỨC 


8. Rồi đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
nếu một thiện nam, tín nữ đem bảy báu để đầy khắp cả 
Tam thiên đại thiên thế giới này mà cúng dường chư 
Phật, các bậc A-la-hán, các bậc Toản Giác, thì người ẫây 
có được nhiều phước đức không? Tu-bồ-đề đáp: Thật 
nhiều, bạch Thế Tôn, thật nhiều, bạch Thiện Thệ! Vì 


` 
A„?2 


sao? Bởi vì Như Lai nói “phước đức nhiều” ấy là không 
phước đức. Đấy là ý nghĩa như thế nào Như Lai nói về 
“phước đức nhiều” - Đức Thế Tôn dạy: Nhưng nếu một 
người khác hiểu được từ Kinh này chỉ một bài kệ bốn 
câu, rồi giảng nói, soi sáng cho những người khác, thì 
phước đức người này sẽ còn nhiều hơn, không thể lường, 
không thể tính được. Tại sao? Bởi vì từ Kinh này mà 
phát sinh ra sự giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác của chư Phật, các bậc A-la-hán, các bậc Toản Giác, 


383 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


và từ Kinh này mà có chư Phật, các đức Thế Tôn. Tại 
sao? Vì Như Lai đã dạy rằng các pháp đặc biệt của chư 
Phật thật sự không phải các pháp đặc biệt của chỉ một vị 
Phật. Đấy là lý do tại sao các pháp ấy được gọi là “các 
pháp đặc biệt của chư Phật”. 


Lời bản: 

I. Thế Tôn tiếp tục chỉ bày ý nghĩa căn bản của 
Kinh: thật tướng vô tướng của các pháp. Trong việc chỉ 
bày này, Thế Tôn thường đi qua hai bước khai mở căn 
bản: 


a/ Bước thứ nhất chỉ rõ các pháp vốn là hZu-vi nên 
không thật. 


b/ Bước thứ hai chỉ thật pháp là vồ ướng, thoát ly 
hữu vi, thoát ly hết thảy các tưởng. 


Bô thí vê bảy báu của thiện nam, tín nữ là cách bô 
thí hữu tướng nên đưa đên kêt quả hữu lậu. 


Kết quả mà Thế Tôn dạy là: “phước đức nhiều” là 
kết quả đối đãi của nhân quả, của các tướng; nó là hữu 
hạn nên đong lường, tính toán được nhiều, ít. Cái gọi là 
“phước đức nhiều” này là thuộc duyên sinh nên không 
có tự ngã, nên thật ra nó không phải là “phước đức” 
(tương tự con người do ngũ uấn hợp thành nên không 
thật có tự ngã là người). Do vì phước đức nhiều là của 
khái niệm, của tướng, mà không phải của thực tại, nên 
nó mới được gọi là “phước đức nhiều”. 


384 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


2. Một người hiểu được toàn Kinh Kim Cương hay 
chỉ hiểu Kim Cương qua một bài kệ bốn câu là hiểu về 
trí tuệ Bát-nhã, và con đường thê nhập trí tuệ vô lậu Ấy. 


Kinh Kim Cương có ba bài kệ bỗn câu - Hán bản 

chỉ có hai bài: 

a/ Những ai nếu thấy Ta qua thân sắc của T, 

Những ai nếu nghe Ta qua tiếng nói của Tũ, 

Những người ấy dẫn thân vào những nỗ lực sai lạc, 

Họ sẽ không nhìn thấy Ta. 

b/ Nên thấy chư Phật ở các Pháp, 

Nên thấy sự chỉ giáo của chư Phật ở Pháp thân, 


Nhưng thực tính của các pháp không thể nhận 


thực, 


Và không di có thể nhận thức thực tính như một 


đối tượng. 
c/ Nên nhìn các pháp hữu vì, 
Như sao, vọng cảnh, như ngọn đèn, 
Như do thuật, nhự sương, như bọt nước, 
Như mộng, nhự ảnh chớp, như đám mây. 
Hai bài đầu nói về thật tướng của các pháp. 
Bài thứ ba chỉ cách nhìn các pháp thế nào để ly 


tham ái, ly chấp thủ, mà thể nhập vào trí tuệ giải thoát 


hoàn toàn. 


385 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Hiểu được một trong ba bài kệ trên là có thể hiểu 
được yếu chỉ của Kim Cương. 


Sự hiểu được Bát-nhã của một người nói lên sự có 
mặt của trí tuệ ấy trong người hiểu. Sự có mặt của trí 
tuệ sẽ xua tan dần các tham ái, chấp thủ, vô minh, giúp 
hành giả tiễn nhanh lên quả vị Vô thượng Bồ-đề. 


Sau khi hiểu, giảng nói cho người khác nghe thì 
kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Lúc giảng chính là lúc nói lại 
cho chính mình nghe, tạo thêm điều kiện cho tự thân 
giác tỉnh. Nội dung của hiểu và giảng nói là đưa mình 
và người đến trí Bát-nhã để loại trừ khổ đau. Sự xuất 
hiện dần trí tuệ Bát-nhã chính là sự hủy diệt dần các lậu 
hoặc, nên Thế Tôn nói là “phước đức vô lượng”. Bởi vì, 
cái gì thuộc vô lậu, vô vi thì đều ở ngoài sự đong lường, 
tính toán. Do vì phước đức vô lậu đó đưa đến giác ngộ 
quả vị cao nhất nên Thế Tôn nói là “phước đức vô 
lượng”. Nó là một pháp đặc biệt của chư Phật. 


3. Các pháp đặc biệt của chư Phật như là Bồ thí lìa 
hết các ngã tướng, Trì giới lìa hết thảy các ngã tướng... 
(Lục độ Ba-la-mật). Tất cả các pháp đặc biệt ẫy dẫn đến 
kết quả là làm hiển lộ Pháp thân. Ở Pháp thân, thì chư 
Như Lai, quả chứng, cảnh giới, trí tuệ đều chỉ là một: 
đó là thật tướng vô tướng. Thật tướng ấy chung cho hết 
thảy các pháp nên được gọi là “các pháp đặc biệt của 
chư Phật”. 


4. Đoạn Kinh trên nhấn mạnh và đề cao bố thí pháp. 
Đó là sắc thái truyền thống của giáo lý: “Pháp thí thắng 


386 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


mọi thí” mà chúng ta tìm gặp ở nhiều Kinh trong Kinh 
tạng Nikàya và A Hàm. —- Đặc biệt là Kim Cương, bố 
thí được đề cao là bố thí để đoạn trừ chấp thủ tướng mà 
không phải để cầu phước báo sanh Nhơn, Thiên. 


5. Theo văn mạch trình bày ở đoạn Kinh trên, hình 
thức bố thí tài sản đó là hình thức hữu tướng, hữu vi. 
Thực ra, một người có trí tuệ vẫn có thê bố thí tải sản 
mà vẫn lìa xa các tướng chấp thủ, nghĩa là vẫn được 
phước đức vô lậu, vô lượng vô biên như tinh thần bố thí 
được giới thiệu ở đầu Kinh. 

6. Thuật ngữ: Tam thiên Đại thiên thế giới là chỉ cõi 
Ta-bà. Theo Kinh Phật, có ba loại thế giới được phân 
biệt: 

a/ Một thế giới, hay vũ trụ, gồm có 1000 mặt trời, 
1000 mặt trăng, 1000 lục địa, 1000 cõi Trời, và 1000 địa 
ngục là một Tiểu thiên thế giới. 

b/ Một hệ thống gồm có 1000 Tiểu thiên thế giới 
gọi là một Trung thiên thế giới. 

c/ Một hệ thống gồm có 1000 Trung thiên thế giới 
gọi là một Đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới này có 
thể được xem tương đương với một hệ thống ngân hà 
(galatic System) Thiên thế giới, này còn có tên là Tam 
thiên đại thiên thế giới. 


THE FOUR GREAT SAINTS 


9a. The Lord asked: What do you think, Subhutli, 


387 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


does 1t occur to the Stream-winner, “ by me has the fruit 
of a Stream-winner been attainned?” Subhuti replied: No 
indeed, O Lord. And why? Because, O Lord, he has not 
won any dharma. Therefore 1s he called a Stream-winner. 
No sight- obJect has been won, no sounds, no smells, 
tastes, touchables, or obJccts of mind. That Is why he 
1s called a “Stream-winner”. I£ O Lord, it would occur 
to a Stream-winner, “by me has a Stream-winner”s fruit 
been attained”, then that would be In him a selzing on a 
self, selzing on a being, selzing on a soul, seizing on a 
p€rson. 


9b. The Lord asked: What do you think, Subhuti, 
does 1t then occur to the Once-Returner, “by me has the 
frut of a Once-Returner been attained? Subhuti replied: 
No Indeed, O Lord. And why? Because there 1s not any 
dharma that has won Once-Retumership. That 1s why he 
1s called a “Once-Retumer” 


%c. The Lord asked: What do you think, Subhutli, 
does 1t then occur to the Never-Returner “by me has the 
fruit of a Never-Returner been attained?” 


- Subhutfi replied: No Indeed, O Lord. And why? 
Because there 1s not any dharma that has won Never- 
Returnership. Therefore 1s he called a “Never- Returner”. 


9d. The Lord asked: What do you think, Subhu- 
ti, does 1t then occur to the Arahat, “by me has Arahat- 
ship been attainned” - Subhuti: No indeed, O Lord. And 
why? Because no dharma 1s called “Arahat”. That 1s why 


386 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


he 1s called an Arahat. IỆ  O Lord, it would occur to an 
Arahat, “by me has Arahatship been attained”, then that 
would be In him a selzing on a self, selzing on a being, 
Se1zIng on a soul, selzing on a person. 


%e. And why? I am, O Lord, the one whom the 
Tathagata, the Arahat, the Fully-Enlightened-One has 
pointed out as the foremost of those who dwell in Peace. 
I am, O Lord, an Arahat free from greed. And yet, O 
Lord, 1t does not occur to me “an Arahat am I and free 
from greed”. If. O Lord, 1t could occur to me that I have 
attaned Arahatship, then the Tathagata would not have 
declared of me that “SubhutI, this son of a good famlly, 
who 1s the foremost of those who dwell in Peace, does 
not dwell anywhere; that 1s why he called “a dweller In 
Peace, a dweller in Peace”. 


BÓN BẬC THÁNH 


9a. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
vị Tu-đà-hoàn có nghĩ rằng “Ta đã chứng đắc Tu-đà- 
hoàn quả chăng?” - Tôn giả Tu-bồ-đề đáp: Quả thật 
không, bạch Thế Tôn. Tại sao? Bởi vì, bạch Thế Tôn, 
vị ấy không có chứng đắc bất cứ pháp nảo. Cho nên vị 
ấy được gọi là Tu-đà-hoàn. Vị ấy không có chứng đắc 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là lý do vì sao vị 
ẫy được gọi là Tu-đả-hoàn. Bạch Thế Tôn, nếu vị Tu-đả- 
hoàn nghĩ rằng “Ta chứng đắc Tu-đà-hoàn quả” thì vị ấy 
sẽ rơi vào chấp thủ tự ngã, chấp thủ chúng sanh, chấp 
thủ linh hồn, chấp thủ tướng người. 


389 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


9b. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, vị 
Tư-đà-hàm có nghĩ rằng “Ta đã chứng đắc Tư-đà-hàm 
quả?” - Tu-bồỏ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật không. 
Tại sao? Bởi vì chưa từng có một pháp nào chứng đạt 
được quả Tư-đà-hàm. Đấy là lý do tại sao vị ấy được 
gọi là Tư-đả-hàm. 


%c. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồđề, ý ông nghĩ 
sao, một vị A-na-hàm có nghĩ rằng “Ta đã chứng đắc 
A-na-hàm quả?” - Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả 
thật không. Tại sao? Bởi vì chưa từng có một pháp nào 
chứng đạt được quả A-na-hàm. Cho nên vị ấy được gọi 
là A-na-hàm. 


9d. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
một vị A-la-hán có nghĩ rằng “Ta đã chứng đắc A-la-hán 
quả?” - Tu-bồỏ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật không. 
Tại sao? Bởi vì không có pháp nào được gọi là A-la-hán. 
Đấy là lý do tại sao vị ấy được gọi là A-la-hán. Bạch 
Thế Tôn, nếu vị A-la-hán nghĩ rằng, “Ta đã chứng đắc 
A-la-hán” thì vị ấy sẽ rơi vào chấp thủ tự ngã, chấp thủ 
chúng sanh, chấp thủ linh hồn, chấp thủ tướng người. 


9e. Tại sao? Bạch Thế Tôn con đã được Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toản Giác dạy là đệ nhất trong những 
người an trú trong tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, con là một 
A-la-hán ly dục hoàn toàn. Bạch Thế Tôn, tuy nhiên con 
không nghĩ rằng “Con là một A-la-hán ly dục”. Bạch 
Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng con đã chứng đắc A-la-hán 
thì Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã không 


390 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tuyên bố về con răng: “Tu-bồ-đề, thiện nam tử này là 
người đệ nhất trong những người trú trong tịch tịnh, 
không trú ở bất cứ một nơi nào khác; đấy là lý do tại 
sao được gọi là “một người an trú trong tịch tịnh”. 

Lời bản: 

I. Sau khi Thế Tôn phơi bày ý nghĩa về chứng ngộ 
và thuyết pháp của Như Lai, một số vị trong Thánh 
chúng vẫn chưa đi ra khỏi vùng nghi vấn, khởi lên ý 
nghĩ rằng: Nếu không có ngã, không có pháp thì tại sao 
Thế Tôn có chuyên pháp luân, giảng Tứ đế, nhờ đó mà 
cò bốn quả Thánh: Sa-môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và 
Sa-môn đệ tứ? 


Do vậy, Thế Tôn dạy tiếp đến bốn quả Thánh 


2a. Quả Nhập Lưu (Tu-đảà-hoàn) là quả vị chứng 
đắc pháp nhãn thấy rõ vô ngã tướng của các pháp và có 
niềm tin bất thối vào giáo lý vô ngã, vào Thế Tôn, bậc 
đã giác ngộ hoàn toàn. 

Thánh quả này đã loại trừ ba hạ phần kiết sử; thân 
kiến (chấp thủ năm uấn là ta, là của ta, là tự ngã của ta), 
nghỉ và giới cắm thủ. Do đó, Thánh Tu-đà-hoàn không 
tưởng đến ngã tướng của các căn và các trần. Nội dung 
của việc chứng đắc Tu-đả-hoàn quả là thế, không thấy 
có gì để đắc cả, và không thấy có tự ngã, huống nữa là 
thấy có sự kiện “Ta đắc quả Tu-đảà-hoàn”. 


Thây có sự kiện “Ta đặc quả Tu-đà-hoàn” là điêu 
hoàn toàn trái ngược với tâm lý và trí tuệ của một vị 


35] 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Thánh Tu-đà-hoàn. 


2b. Quả Tư-đà-hàm là quả vị chứng đắc pháp nhãn 
và làm muội lược (yếu hắn đi) thêm hai kiết sử; dục và 
sân. 


Tương tự quả vị Tu-đà-hoàn, quả chứng Tư-đả-hàm 
thuộc vô vi pháp nên chưa từng có một pháp nào đặt 
chân đến đó được. 


Nghĩ rằng, “Ta đắc quả Tư-đả-hàm” là điều không 
thể có trong tâm lý và trí tuệ của một vị Thánh Tư-đà- 
hàm. 


2c. Thánh A-na-hàm là vị thấy rõ ngã không và 
pháp không, đã đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử 
(thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục và sân). 


Quả vị này thuộc vô vi pháp nên các pháp hữu vi 
không đặt chân đến được. Tại đây, không có mặt của 
sự đối đãi giữa chủ thể và đối tượng, không có sự tác 
thành. Do vậy, một vị Thánh A-na-hàm không bao giờ 
khởi niệm “Ta đắc quả A-na-hàm”. 


2d. Thánh A-la-hán là bậc Thánh đã đoạn tận mười 
kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục, sân, hữu ái, 
vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô minh). Thánh quả này lìa 
xa hắn tham ái, chấp thủ, vô minh. Ở đây, không còn có 
mặt bất cứ một dấu vết hữu tướng nảo, không có mặt 
của hết thảy các pháp hữu vi. Tất cả các tưởng về ngã 
tướng hoản toàn bị đoạn diệt, do đó không bao giờ có 
tưởng “Ta đắc quả A-la-hán”. 


392 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


3.Tôn giả Tu-bồ-đề nêu trường hợp chứng đắc A-la- 
hán của tự thân để chứng minh sự kiện “một A-la-hán 
không bao giờ nghĩ rằng mình chứng đắc A-la-hán”. 


Bậc Thánh không nghĩ rằng “Ta đã chứng đắc”, 
không có nghĩa là các vị không biết rõ mình đang ở đâu 
trên đường giải thoát. Sự chứng đắc ở đây là sự vắng 
mặt hoàn toàn của tham ái và chấp thủ. Ở đây có một trí 
tuệ khởi lên biết răng mười kiết sử đã được trừ diệt hoàn 
toàn, từ đây không còn tái sinh nữa. 

Riêng ở ba bậc Thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hảm và 
A-na-hàm có khác với A-la-hán chỉ ở một điểm là các 
bậc Thánh này chưa đoạn trừ được năm thượng phần kiết 
sử (hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô minh). Tuy 
nhiên, các bậc Thánh đấy đều giác tỉnh về vô ngã tướng 
của tự thân và của các pháp, do đó, các quả vị Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm đều vô ngã; do vô ngã, 
nên không thật sự có sự kiện được chứng đắc. 


4. Ở Kim Cương, đoạn Kinh trên xác định: Tôn giả 
Tu-bồ-đề, bậc A-la-hán, bậc đã ly dục hoàn toản. 


Theo giáo lý Duyên khởi, tham ái diệt, có nghĩa là 
chấp thủ diệt, vô minh diệt, cả mười hai chi phần nhân 
duyên đoạn diệt. 

Như thế tại đây xác nhận rõ Tôn giả Tu-bồ-đề đã 
tận trừ chấp thủ trước khi dâng lên Thế Tôn câu hỏi đầu 
tiên vào đầu thời Kinh Kim Cương. Nói cách khác, bây 
giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề đã liễu ngộ trí Bát-nhã, tự thân 


33 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Tôn giả thật sự không có một vướng mặc nào cả vê các 
tướng. 


5. Ngang đây, khi nghe Thế Tôn dạy về nghĩa vô sở 
đắc, thì trong thính chúng lại có nghi vấn khởi lên. Nếu 
vô sở đắc thì tại sao có sự kiện đức Phật Nhiên Đăng 
thọ ký cho Thế Tôn về sau sẽ thành Phật hiệu là Thích- 
ca-mâu-ni (Sakyamuni)? Thế Tôn tiếp tục khai mở: 


THE BODHISATTYVA”S THOUGHT OEF 
ENLIGHTENMENT 


10a. The Lord asked: What do you think, Subhuti, 
1s there any dharma which the Tathagata has leamed 
from Dipankara, the Tathagata, the Arahat, the Fully- 
Enliphtened- One?” Subhuti replied: Not so, O Lord, 
there 1s not. 


TÂM GIÁC NGỘ CỦA BÒ TÁT 


10a. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
Như Lai có được đức Phật Nhiên Đăng, bậc Như Lai, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác thọ ký không? Tôn giả 
Tu-bồ-đề đáp: “Bạch Thế Tôn, không, Như Lai không có 
đắc pháp gì từ đức Phật Nhiên Đăng”. 

Lời bản: 

Chính vì, trước đức Nhiên Đăng, đức Thích-ca đã là 
một vị Bồ-tát chứng đắc rốt ráo thực tướng vô tướng của 


các pháp, hay Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, nghĩa 
là hoàn toàn thấy không có gì được chứng đắc, do đó 


394 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đức Nhiên Đăng mới xác nhận (thọ ký) về sau sẽ thành 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-nI. 


Đây cũng là ý nghĩa thọ ký xảy ra giữa hai Thế 
Tôn: thọ ký là một sự xác nhận đích thực không có gì 
để trao hay để nhận. 


Do hiểu được nghĩa này, Tôn giả Tu-bồ-đề đã bạch 
như trên. 


THE BODHISATTYVA AND HIS PURE LAND 


10b. The Lord said: If any Bodhisattva would say, 
“J will create harmonious Buddha-fñelds”, he would 
speak falsely. And why? The harmonies of Buddhafields, 
SubhutI, as no- harmoniles have they been taught by 


the Tathagata, therefore he spoke of “harmonious 
Buddhafields”. 


BÒ TÁT VÀ CÕI PHẬT 

(cối nước thanh tịnh) 

10b. Đức Phật dạy: Nếu có vị Bồ-tát nói: “Ta sẽ tạo 
ra những cõi Phật trang nghiêm” thì vị ấy nói sai. Tại 
sao? “Này Tu-bồ-đề, các sự trang nghiêm của cõi Phật, 
các sự trang nghiêm của cõi Phật, từng được Như Lai 


dạy là không phải là trang nghiêm, cho nên Như Lai nói 
“các cõi Phật trang nghiêm”. 


(ghi chú: Harmonious có nghĩa là accomplished, 
achieved, perfect, ripen, mature là nghĩa của từ Sanskrit: 


K BỦ 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Nispadayati, ở đây có thể dịch là trang nghiêm, như ở 
Hán bản). 

Lời bàn 

1. Cõi Phật và quả Phật đều vô tự tướng, làm sao đề 
có thể được làm cho trang nghiêm? Nhưng tại sao Thế 
Tôn thường dạy Bồ-tát cần trang nghiêm cõi Phật bằng 
chính các Ba-la-mật (Lục độ ba-la-mật) bằng Giới, Định 
và Tuệ Ba-la-mật của Bồ-tát? 


Đấy là sự hoài nghi đang ám ảnh một số vị trong 
thính chúng. 


Thế Tôn liền đi vào khai mở thật nghĩa của trang 
nghiêm cõi Phật. 

- Bước khai mở thứ nhất: Thế Tôn chỉ rõ ý nghĩa 
của trang nghiêm thông thường là ý nghĩa đối đãi giữa 
các tướng, thuộc hữu vi. Do đó, những sự trang nghiêm 
cối Phật, cõi vô vi, thì không phải là nghĩa trang nghiêm 
của hữu vi. 

- Bước thứ hai khai mở: Do vì nghĩa trang nghiêm 
cối Phật không phải là nghĩa trang nghiêm hữu tướng 
nên Thế Tôn mới gọi là cõi Phật trang nghiêm, hay là 
trang nghiêm cõi Phật. 

Ở đây, chúng ta thấy rằng: những vị thắc mặc là 
những vị đang bị vướng mắc vào biến kế chấp tánh, Thế 
Tôn khai mở lần thứ nhất để chỉ rõ các điều kiện đối 
đãi của pháp hữu vi là hữu tướng, là hư vọng. Nhờ thấy 


396 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


được y /ha khởi tánh này, thính chúng hiểu được nghĩa 
trang nghiêm cõi Phật không phải là nghĩa trang nghiêm 
thông thường của chấp thủ. Từ đây, Thế Tôn dạy, do vì 
“trang nghiêm cõi Phật” thoát ly nghĩa tác thành của 
duyên sinh (y tha khởi) nên Thế Tôn mới nói là “trang 
nghiêm cõi Phật”. Đây là ý nghĩa của viên thành thật 
tánh của Duy thức luận. 


2. Qua sự chỉ bày thật nghĩa của bố thí, của chứng 
đắc, của thọ ký, của trang nghiêm cõi Phật, Thế Tôn đã 
phơi bày cảnh giới của Bát-nhã. Những ai không còn 
vướng mắc vào các chấp tướng thì có thể trực nhận ngay 
thực thể của Bát-nhã bất khả tư nghì ấy từ mỗi sự chỉ 
bày của Thế Tôn. 


3. Đặc biệt, xuyên qua sự chỉ bày này, Kinh Kim 
Cương luôn luôn làm nổi bật hắn trong từng đoạn Kinh 
cái sắc thái đặc biệt của Phật giáo rằng: vấn đề hiểu rõ, 
thấy rõ thực tướng, thực tánh của các pháp là vấn đề 
đoạn trừ ái, thủ, mà không phải là vấn đề thuần lý của 
hiểu biết qua khái niệm. Cần phải tu tập đoạn trừ ái, thủ 
mới có thể trực nhận thực tại như thực. Những lời dạy 
của Thế Tôn về thực tại như thật dù có sắc bén tinh tế 
đến đâu cũng chỉ có tác dụng đánh thức tuệ giác trong 
thính chúng, hay chỉ giúp thính chúng định lại hướng 


nhìn, tư duy của mình. 


Sự thật của vô ngã tướng là sự rơi rụng của các 
tưởng vê ngã tướng, sự rơi rụng các châp thủ ngã tướng 
từ nơi cái nhìn của thính chúng. 


397 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Ở cõi Phật, cảnh giới trang nghiêm, chư Phật và 
cái gọi là “làm trang nghiêm cõi Phật” chỉ là một: đó là 
thực tướng rời khỏi hết thảy các ngã tưởng, ngã tướng. 


THE BODHISATTVA?S FINAL NIRVANA 


lÓc. Therefore then, Subhuti, The Bodhisattva, the 
great being, should produce an unsupported thought, 
1e. a thoupht which 1s nowhere supported, a thought 
unsupported by sights, sounds, smells, tastes, touchables 
or mind-obJects. 


NIẾT-BÀN TÓI HẬU CỦA BÒ TÁT 


10c. Vì thế, này Tu-bổ-đề, Bồ-tát cần khởi tâm 
không trú trước, đó là tâm không trú trước vào bất cứ 
đâu, đó là tâm không trú trước sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp (đối tượng của ý). 

Lời bản: 

1. Tiếp theo lời dạy trên, Thế Tôn dạy cần khởi tâm 
(khởi tưởng hay khởi niệm) không chấp thủ các tướng 
(các pháp trần). Chính tâm vô trú ấy là nơi an trú chân 
thật của Bồ-tát. Chính tâm đó là tâm làm trang nghiêm 
cõi Phật, là cõi Phật, là Phật. 

2. Vấn đề không trú trước vào các pháp trần (sắc, 
thinh) không có nghĩa là chạy ra xa khỏi các trần tướng, 
chạy trốn khỏi cuộc đời, mà là khái niệm giác tỉnh vô 


ngã tướng ngay giữa lòng đời. 


396 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Chỉ việc làm vô trú trước này quyết định một vị 
Bồ-tát là Bồ-tát đúng nghĩa. 


3. Thế là, Thế Tôn, tại đây cũng đã nói hết về 
những gì có thể nói về thật tướng, về chân nghĩa của 
Bồ-tát... Nếu còn có một thắc mắc nào rơi rớt lại, thì đó 
là phần vướng mắc vào chấp thủ của thính chúng. 


lÚc  Suppose, Subhutl, there were a man 
endowed with a body, a huge body, so that he had a 
personal existence like Sumeru, king of. mountaIns. 
Would that, Subhutl, be a huge, personal existence? I 
Subhuti replied: Yes, huge, O Lord, huge, O Well-Gone, 
would his personal existence be. And why so? “Personal 
©xiIstence, personal existence”, as no-existence has 
that been taught by the Tathagata; therefore 1s 1t called 


“personal existence”. 


10c. Này Tu-bồ-đề, giả tỉ có một người có cái thân 
lớn, lớn như núi Tu-di lớn nhất. Này Tu-bồ-đề, thân ấy 
có lớn không? - Tu-bồ-đề đáp: “Bạch Thiện Thệ rất lớn, 
thân ấy rất lớn. Tại sao? “Thân người, thân người” đã 
được Như Lai dạy là không phải thân người; vì thế nó 
được gọi là thân người”. 

Lời bàn : 

I. Chữ thân người (personal existence) là dịch từ 
chữ Sanskrit àtma-bhàva, có nghĩa tương đương với “all 


their belongings” (thân mạng, thân thể) hay “body” hoặc 
“all the five skandhas together”. 


Kho 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Đoạn Kinh trên, Edward Conze bảo rằng, theo Bud- 
dhaghosa thì hình như thiếu mất một từ nào đó có lẽ là 
từ Pháp thân ở chặng hai dòng cuối. 


2. Chúng ta tạm thời hiểu răng: 


a/ Việc một người có thân lớn như núi Tu-di chỉ là 
giả thiết (suppose there were a man...) 


b/ Cái gọi là thân người (personal existence), thật 
ra chỉ là hiện hữu của một mớ ngôn ngữ, khái niệm và 
tư tưởng của con người, mà không thật. Cái gọi là thân 
người ây chỉ là tập hợp của các tế bào v.v.... chỉ là sự 
rỗng không; do đó nó không phải là thân người muốn 
nói, nghĩa là không thật có. 


3. Đoạn Kinh này là đoạn tiếp nói đoạn Thế Tôn 
dạy về cõi Phật, có lẽ ở đây đề cập đến Pháp thân. 


Nếu là Pháp thân (thân như thật của các pháp), thì 
quả thật không phải là sự hiện hữu của thân vật lý giả 
hợp, nó cũng không phải là sự phủ nhận thân vật lý ấy, 
bởi vì sự xác nhận hay phủ nhận là thuộc ý niệm của 
ngã tướng mà không phải của thực tướng. 

Cái thực thể thì thoát ly niệm, chỉ có cái thân hư 
vọng mới có mặt trong khái niệm, do đó thân hư vọng 
ấy mới được gọi là “thân người” (thân; là ý niệm; và 
người cũng là ý niệm). 

4. Sumeru: núi Tu-di, ở trung tâm thế giới. Phần ở 
dưới biển chừng 84.000 hải lý (336000km), phần ở trên 


400 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


mặt biển chừng 84.000 hải lý (336000km). 
THÈ MERIT DERIVED FROM PERFECT WISDOM 


11. The Lord asked: What do you think, Subhuti, 
If there were as many Ganges rIvers as there are grains 
of sand 1n the large river Ganges, would the grains of 
sand 1n them be many? - Subhuti rephed: Those Ganges 
rivers would Indeed be many, muụch more so the grains 
of sand In them. The Lord said: This 1s what I announce 
to you, SubhutI, this 1s what I make known to you, - I1 
some woman or man had filled with the seven preclous 
things as many world Systems as there are grains of sand 
in those Ganges Rivers, and would give them as a giIÍt to 
the Tathagatas, Arahats, Fully-Enlightened-Ones - What 
do you think, Subhuti, would that woman or man on the 
strength of that beget a great heap of merit? - Subhuti 
replied: Great, O Lord, great, O Well-Gone, would that 
heap of merit be, immeasurable and Incalculable - The 
Lord said: But If a son or daughter of good family had 
taken from this discourse on dharma but one stanza of 
four lines, and were to demonstrate and 1lluminate 1t to 
others, then they would on the strength of that beget a 
stlll greater heap of merit, immeasurable and 1ncalculable. 


12. Moreover, SubhutI, that spot of earth where one; 
has taken from this discourse on dharma but one stanza 
of four lines, taught and 1llumined 1t, that spot of earth 
wIll be like a shrine for the whole world with 1ts gods, 
men and Asuras. What then should we say of those who 


401 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


wIll bear In mind this discourse on dharma entircly, 
who will recite, study, and 1lluminate 1t In full detail for 
othere ! Most wonderfully blest, Subhuti, they wIll be 
! And on that spot of earth, SubhutI, either the Tcacher 
dwells, or a sage representing him. 


CÔNG ĐỨC PHÁT SINH TỪ TRÍ BÁT-NHÃ 


II. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
nếu có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một con sông 
Hằng rộng lớn kia, thì số cát trong những sông Hằng ấy 
có nhiều không? - Tôn giả Tu-bồ-đề đáp: Số sông Hằng 
kia thực đã nhiều, cảng nhiều hơn nữa là số cát trong 
những sông Hằng ấy - Đức Phật dạy: Này Tu-bỗồ-đề, đây 
là điều Như Lai bảo cho ông biết, - Nếu có một thiện 
nam, tín nữ với bảy báu trải đầy các vũ trụ hệ nhiều 
như số cát trong những sông Hằng kia đem cúng dường 
chư Phật, các bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, - Này Tu-bồ- 
đề, ý ông nghĩ sao, người thiện nam, tín nữ kia sẽ gặt 
được nhiều phước đức không? - Tôn giả Tu-bồ-đề đáp: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch đắng Thiện Thệ, rất nhiều, 
không thể đo lường, tính toán được - Đức Phật dạy: 
Nhưng nếu một thiện nam, tín nữ hiểu được Kinh này 
dù chỉ một bài kệ bốn câu, và diễn nói, soi sáng Kinh ấy 
cho người khác, thì họ sẽ còn được phước đức nhiều hơn 
nữa, không thể lường, không thể tính được. 


12. Này Tu-bồ-đề, hơn nữa, nơi nào ở đời có người 
hiểu Kinh này dù chỉ một bài kệ bốn câu, dịch nói hay 
soi sáng nghĩa Kinh, nơi đó sẽ như là điện tháp, hay 


402 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thánh tích thiêng liêng, đối với chư Thiên, loài Người, 
và A-tu-la của toàn thế gian đáng để cung kính, cúng 
dường. Huống chi là đối với những người thọ trì, đọc 
tụng, học hỏi và giảng nói toàn thể Kinh này cho những 
người khác nghe! Này Tu-bồ-đề, những người ấy sẽ được 
phước đức hi hữu bậc nhất! Và, này Tu-bồ-đề, nơi có 
Kinh điển đọc hiểu, giảng nói ấy có đức Phật hay bậc đệ 
tử tôn trọng (đại đệ tử) của Phật đang trú. 

Lời bản: 

I. Đến đây là lần thứ ba Thế Tôn tán thán công 
đức của người hiểu biết, đọc tụng và giảng nói Kinh 
Kim Cương, đồng thời nhấn mạnh và đề cao bố thí 
pháp là tối thắng trong các bố thí. Hạnh thí của Bồ-tát 
là Ba-la-mật, dù là hành tài thí hay pháp thí. Thí Ba-la- 
mật thì đi vào tuệ Ba-la-mật. Hay nói cách khác, có tuệ 
Ba-la-mật thì hành thí Ba-la-mật mới được thành tựu. Ca 
tụng công đức hiểu Kinh, giảng Kinh... là ca tụng tuệ 
Ba-la-mật vậy. 


2. Như đã được đề cập ở phần trước, bố thí vật chất 
là hữu tướng chỉ đem lại kết quả phước đước hữu lậu, 
có giới hạn. Chỉ có bố thí pháp Bát-nhã, pháp chỉ bày 
thật tướng vô ngã tướng mới có kết quả của phước đức 
vô lượng. Kết quả phước đức vô lượng là chỉ đến kết 
quả đi vào giải thoát sinh tử, chứng đắc Niết-bản. 


3. Đặc biệt ở đoạn này, đã nói đến bố thí tài vật 
cũng được phước đức vô lượng, dù chưa thật sự nhấn 
mạnh, bởi vì nếu hành bố thí tài vật mà “ ly tứ tưởng” 


403 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


thì vẫn vào được Ba-la-mật. 


Thế Tôn xem nơi nào có người hiểu Kửn Cương, 
học hỏi, giảng nói... như là nơi có mặt Thế Tôn hay đại 
đệ tử của Thế Tôn (vị đệ tử có thể thay mặt Thế Tôn 
giảng dạy), hoặc như nơi điện tháp đáng tôn kính, cúng 
dường đối với chư Thiên, loài Người và A-tu-la. Đây là 


lỗi diễn đạt biểu tượng nói lên rằng: 


a/ Đây là quan điểm của Kim Cương, khích lệ con 
người đi vào học hỏi Chánh pháp và hành trì Chánh 
pháp (hay đoạn trừ ái, thủ). Chính công việc học hiểu 
và hành trì, giảng nói Kinh có ý nghĩa thiết thực hơn là 
việc đảnh lễ và tôn thờ tháp miếu (tháp, tự), tôn thờ Xá- 


lợi một cách hình thức. 


b/ Ý nghĩa thiết thực thứ hai là ý nghĩa tôn thờ, 
kính trọng Như Lai, hay đại đệ tử của Như Lai, đúng 
nghĩa nhất chính là việc quay trở về chính mình thực 
hiện việc học hỏi và tu tập Chánh pháp để đoạn trừ tham 
ái và chấp thủ. 

c/ Nơi có mặt người hiểu Kinh, giảng Kinh chính là 
nơi có mặt thực tại vô ngã và có sự an trú vào thực tại 
ấy. Đây là ý nghĩa chẳng khác nào ở nơi đó có sự xuất 


hiện của Như Lai hay đệ tử tôn trọng của Như Lai 


Văn ý của Kinh Kim Cương đến đây như có chiều 


sắp kết thúc thời pháp. 


404 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


THE EFIRST ENDING 


13. Subhuti asked: What then, O Lord, 1s the dis- 
course on Dhanna, and how should I bear 1t in mind)? - 
The Lord replied: this discourse on dharma, SubhutI, 1s 
called “Wisdom which has gone beyond”, and as such 
should you bear 1t In mind. 


PHÂN KẾT THÚC ĐẦU 


13. Tôn giả Tu-bô-đề bạch: Bạch Thế Tôn, Kinh này 
tên gọi là gì và chúng con cần ghi nhớ như thế nào? - 
Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, Kinh này được gọi là “Bát- 
nhã Ba-la-mật” ông nên ghi nhớ như vậy. 

Lời bản: 

1. Thông thường ở các thời giảng của Thế Tôn, khi 
đặt tên cho thời Pháp là khi kết thúc thời giảng pháp, 
ở đây, tên Kim Cương Bảt-nhã Ba-la-mát đã không được 
nói lên, nhưng thời pháp còn tiếp diễn khá dài. Chúng 
ta chỉ ghi nhận đây là một trường hợp đặc biệt của Kim 
Cương. Khó cho chúng ta cắt nghĩa thỏa đáng lý do tại 
Sao. 


2. Edward Conze (Ibid, p.5I) nhận định: có lẽ bản 
Kinh Kim Cương đầu tiên kết thúc ngang đấy, về sau 
các nhà luận sư thêm vào phần sau. Cũng có thể do các 
vị trì tụng có thêm bớt, hoặc giả qua thời gian lưu hành, 
bản kinh có thể bị sắp xếp nhằm thứ tự các tờ Kinh lá 
bôi. 


405 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Do đó, từ đoạn Kinh 13b đến 29, Edward Conze chỉ 
lặp lại những gì đã nói ở phần trước. Diễn tiễn các đoạn 
Kinh ấy không được liên tục và mạch lạc, cho đến ngay 
cả pháp sư Vô Trước (Asanga), Thế Thân (Vasubandhu) 
và Lamalasila cắt nghĩa cũng không hoàn toàn ổn, không 
hoàn toàn liên tục. 


Chúng ta thật khó mà tìm ra cách cắt nghĩa thích 
hợp. Dù vậy, chúng ta cứ thử đề bạt một hình thái cắt 
nghĩa các diễn tiến của Kinh như là liên tục hợp lý, đề 
bạt một cách đầy khiêm tốn và cần trọng. 


TRANSCENDENTALITY THE DIALECTICAL 
OEF REALITY 


13a. And why? Just that which the Tathagata has 
taught as the wisdom which has gone beyond, Just that 
he has taught as not gone beyond. Therefore 1s 1t called 
“WIsdom which has gone beyond”. 


13b. What do you thínk, Subhutl, 1s there any 
dharama which the Tathagata has taught? - Subhuti 
replied: No, Iindeed O Lord, there 1s not. 


13c. The Lord said: When, SubhutIl, you consider the 
number of particles of dust 1n this world system of 1.000 
million worlds-would they be many? - SubhutL  replied: 
Yes, O Lord. Because what was taught as particles of 
dust by the Tathagata, as no-particles that was taught 
by the Tathagata. Therefore are they called “particles of 
dust”. And this world- system the Tathagata has taught as 


406 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


no-system. Therefore 1s 1t called a “world system”. 


13d. The Lord asked: What do you think, 
Subhuti, can the Tathagata be seen by means of 
the thirty-two marks of the superman? - SubhutIi 
replied: No Indeed, O Lord. And why? Because those 
thirty-two marks of the superman which were taught by 
the Tathagata, they are really no maarks. Therefore are 
they called “The thirty-two marks of the superman”. 


TÍNH CHẤT SIÊU VIỆT TÍNH BIỆN CHỨNG 
CỦA THỰC TẠI 


13a. Tại sao? Chính điều mà Như Lai dạy là 
Bát-nhã Ba-la-mật là không phải Ba-la-mật. Cho nên nó 
được gọi là “Bát-nhã Ba-la-mật”. 


13b. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, có pháp nảo 
Như Lai đã dạy không? 


- Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn quả thực không, 
không có pháp nào Như Lai đã dạy. 


13c. Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, ông xem số vi 
trần trong Tam thiên Đại thiên thế giới này có nhiều 
không? - Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn nhiều. Bởi vì điều 
mà Như Lai dạy là các vi trần là không phải các vi trần. 
Cho nên chúng được gọi là các vi trần, và thế giới này 
Như Lai dạy là không phải thế giới. Cho nên nó được 
gọi là “thế giới”. 


13d. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 


407 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Như Lai có thể được thấy qua 32 tướng đại nhân không? 
Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thực không. Tại sao? 
Bởi vì 32 tướng đại nhân ấy mà Như Lai đã dạy, chúng 
thật sự là “Không tướng”. Cho nên chúng được gọi là 32 
tướng đại nhân. 


Lời bàn: 


I. Phân sau này của Kinh có lập lại các vân đê của 
phân đâu, nhưng được lập lại với một tác dụng mới. 


Trong thính chúng có nhiều căn cơ bất đồng. Một 
số các vị Bồ-tát và Tỷ-kheo có thể thấy rõ Bát-nhã từ 
lời dạy đầu tiên của Thế Tôn. Một số thính chúng có 
thể hiểu nghĩa Kinh từ lời dạy thứ 2 đến lời dạy thứ 13 
của phần đầu Kinh. Nhưng vẫn còn nhiều vị trong thính 
chúng vẫn còn vướng mắc chấp thủ cho đến đây. Do đó, 
Thế Tôn phải phương tiện tiếp tục khai mở dần các chỗ 
vướng mắc cho đến cuối Kinh Kim Cương. Sự kiện này 
cũng dễ nhận. Chúng ta ngày nay tụng đọc Kinh Kim 
Cương cả hàng chục, hàng trăm lượt vẫn còn chưa liễu 
ngộ, do vì tập khí sinh tử quá dày. 


Lập luận như thế để chúng ta khỏi băn khoăn rằng 
Kinh Kim Cương châm dứt ngang đoạn 13 mới hợp lý 
hay phải đến đoạn 32 mới ổn v.v... Thực ra, Kinh Kim 
Cương có thể được xem chấm dứt bất cứ từ đoạn nào 
của Kinh tùy theo điều kiện tâm thức của từng vị trong 
thính chúng bị vướng mắc vào chấp thủ nhiều hay ít. 
Cũng có thể kéo dài thời Kinh, dài cho đến bằng Tiểu 
phẩm hay Đại Phẩm Bát-nhã. 


408 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Vấn đề của chúng ta là nỗ lực nhìn cho ra tính liên 
tục và diễn tiễn hợp lý của thời pháp song song với các 
diễn tiến của tâm lý và tư duy của hơn 1250 vị đệ tử 
của Thế Tôn. 


2. Đến lượt thứ ba Thế Tôn tán thán Kinh Kữm 
Cương và tán thắn người đọc hiểu, thọ trì, giảng nói 
Kinh Kim Cương, thì Tôn giả Tu-bồ-đề biết đã đến lúc 
rất nhiều vị trong thính chúng muốn biết tên Kinh để thọ 
trì, nên đã bạch hỏi Thế Tôn. 


Khi Thế Tôn vừa nói ra tên Kinh là “8á-nhã Ba- 
la-mật” thì thính chúng liền muốn biết ý nghĩa. Thực 
tại Bát-nhã vốn thoát ly tư tưởng, thoát ly thế giới khái 
niệm. Tên Kinh “Bá/-nhã Ba-lamậf° không nói lên 
gì được về thực tại Bát-nhã, mà chỉ bày gián tiếp con 
đường để thể nhập thực tại ấy. Do đó, Thế Tôn dạy rõ 
“Bát-nhã Ba-la-mật” là “không Bát-nhã Ba-la-mật”. Cho 
nên Thế Tôn nói là “Bát-nhã Ba-la-mật”. 


Nội dung của cái gọi là “Bát-nhã Ba-la-mật” chỉ là 
ngôn từ và ý niệm, nó là sự kết hợp các ý niệm của các 
tướng, các từ cho nên rỗng không, không có gì gọi là 
“Bát-nhã Ba-la-mật” cả. Vì nó không phải là Bát-nhã và 
không phải là thực tại qua tâm chấp thủ của thính chúng, 
nên nó mới được gọi là “Bát-nhã Ba-la-mật”, nên nó mới 
bị nhìn và bị nói về. 

Tác dụng của Kữn Cương là luôn luôn loại trừ chấp 
thủ của thính chúng, nên Thế Tôn dạy thính chúng hãy 
rời khỏi ngay những lời lẽ Thế Tôn dạy, hãy rời khỏi 


409 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


ngay cả tên Kinh “Bát-nhã Ba-la-mật” để trở về chính 
mình mà đoạn trừ các ngã tưởng, các khái niệm và các 
chấp thủ do tưởng và khái niệm dựng lên. Bát-nhã không 
phải là triết lý để cho chúng ta nhận thức, bởi Bát-nhã 
không phải là một đối tượng để chúng ta nhận thức, để 
thấy hay để trú. Đấy là những gì Bát-nhã muốn nói với 
chúng ta, và đấy là những gì chúng ta cần giới thiệu về 
Bát-nhã. 


3. Vì Bát-nhã ở ngoài ngôn ngữ và diễn đạt khó 
hiểu khó tin, nên Thế Tôn đưa ra một câu hỏi trắc 
nghiệm khả năng lãnh hội: “Có Pháp nào Như Lai thuyết 
không?” - Hỏi ở đây tức là trả lời. 

4. Từ đây, đã hiển lộ thực tại như thực, Thế Tôn 
thường chỉ rõ cho thính chúng: Vấn đề không phải để 
hiểu Bát-nhã là gì, để thấy Bát-nhã là gì mà là vấn đề 
từ bỏ các tưởng, từ bỏ khái niệm, và từ bỏ chấp thủ các 
tướng. Khi mà khái niệm hay tưởng về các pháp rơi rụng 
khỏi cái nhìn, thì tức khắc thực tại như thực hiển hiện. 


Nếu có một pháp nào mà Như Lai nói, thì qua ngôn 
ngữ khái niệm, cái gọi là pháp ấy chỉ là cái xác khái 
niệm. Do đó mà Tôn giả Tu-bồ-đề đã bạch: “Bạch Thế 
Tôn, quả thật không có pháp nào được Như Lai thuyết 


22 


cả”. 

Cũng thế, khi Thế Tôn để cập đến thế giới và vi 
trần (các lượng nguyên tử) thì thế giới hay vi trần qua 
tâm chấp thủ của thính chúng chỉ còn là các từ ngữ, các 
ý niệm, và các tư tưởng. Hơn nữa, thế giới chỉ là tập 


410 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hợp của các vi trần, mà vi trần thì cũng chỉ là một năng 
lượng, là rỗng không; cho nên trên thực tế, thế giới và vi 
trần chỉ là sự rỗng không. Do đó, Thế Tôn đã dạy: “Thế 
giới là không thế giới”; “vi trần là không vi trần”. Vì 
thế chúng được gọi, được nhìn lại, được nói lên là “thế 
giới”, “Vi trần”. Và chúng được nói đến là nói với ý 
nghĩa vừa được phơi bày: “thế giới” là “không thế giới”; 


“vi trân” là “không vi trân”. 


5. Đi xa hơn và nói mạnh hơn nữa, Thế Tôn đã đề 
cập 32 tướng quý của Như Lai: “Này Tu-bồ-đề, Như Lai 
có thê được thấy qua 32 tướng quý của Như Lai không?” 


Như Lai là thật tướng. Còn 32 tướng quý là tướng 
sinh diệt. Ba mươi hai tướng quý ấy lại được nhìn qua 
tâm thức đây ắp các ngã tưởng, các khái niệm của người 
nghe, nên lại thêm một lần sai lạc nữa: bấy giờ chúng 
chỉ là một mớ khái niệm. 

Cái được gọi là “32 tướng quý”, thực chất chỉ là sự 
tổ hợp của nhiều duyên nên rỗng không, không có thực 
thể. Do đó, Thế Tôn dạy: 32 tướng là “không-tướng”. 


Do vì vậy, nó được nhìn và được gọi là “32 tướng” 
và được nói đến với nghĩa “tướng” vốn là “không-tướng” 
(không phải tướng). 


Cũng chính do vậy, nên Tôn giả Tu-bồ-đề đã đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không thể nhìn thấy Như Lai qua 32 
tướng”. 


411 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


THE SUPREME EXCELLENCE OF THIS TEACHING 


13e. The Lord said: And again, SubhutI, suppose a 
woman or a man were to renounce all their belongings 
as many times as there are grains of sand 1n the river 
Gange; and suppose that someone else, after taking from 
this discourse on dharma but one stanza of four lines, 
would demonstrate 1t to others. Then this latter on the 
strength of that would beget a greater heap of merit, 
Immeasurable and 1ncalculable. 


l4a. Thereupon the Impact of Dharma moved 
the Venerable Subhuti to tears. Having shed tears, he 
thus spoke to the Lord: It is wonderful, O Lord, 1t 1s 
exceedingly wonderfuil, O Well-Gone, how well the 
Tathagata has taught this discourse on Dharma. Through 
If{ cogniion has been produced In me. Not have I 
ever before heard such a discourse on Dharma. Most 
wonderfully blest will be those who, when this suftra 1S 
being taught, will produce a true perception. And that 
which 1s true perception, that 1s indeed no perception. 
Therefore the Tathagata teaches, “true perception, true 
perception” 


14b. It 1s not difficult for me to accept and believe 
this discourse on Dharma when 1t 1s being taught. But 
those beings who will be In a future period, 1n the last 
time, 1n the last epoch, in the last 500 years, at the time 
of the collapse of the good doctrine, and who, O Lord, 
wIll take up this discourse on Dharma, bear 1t in mind, 


412 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


reclte 1t, study 1t, and illuminate 1t In full detaill for 
others, these will be most wonderfully blest. 


lác. In them, however, no perception of a self will 
take place, or of a being, a soul, or a person. And why? 
That, O Lord, which 1s perception of self, that 1s indeed 
no perception. That which 1s perceptlon of a being, a 
mad soul person, that 1s indeed no perception. And why? 
Because the Buddhas, the Lords, have left all perception 
befhind 


l4d The Lord said; So 1t 1s, Suhhutl, Most 
wonderfily blest wil he those beings who, on 
hearing this Sutra, will not tremble, nor be frightened, 
or terriied. And why? The Tathagata has taught this 
as the hiphest perception (paramita). And what the 
Tathagata teaches as the highest perception, that also the 
innumerable Blessed Buddhas do teach therefore 1t 1s 
called the “highest perception”. 


TÓI THẮNG CỦA GIÁO LÝ NÀY 


13e. Đức Phật dạy: Này Tu-bôồ-đề, lại nữa giả tỷ có 
một thiện nam, tín nữ bố thí thân mạng mình nhiều như 
số cát trong những sông Hằng kia, lại nếu một người 
nào khác, sau khi hiểu rõ Kinh này dù chỉ một bài kệ 
bốn câu, diễn nói cho người khác nghe. Thì người sau sẽ 
được phước đức nhiều hơn không thể đo lường tính toán 
được. 


14a. Liền khi ấy thấy thâm nghĩa của pháp, Tôn giả 


413 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Tu-bồ-đề xúc động đến rơi nước mắt. Tôn giả sụt sùi 
bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn: Thật là tuyệt diệu, bạch 
đắng Thiện Thệ, thật vô cùng tuyệt diệu, Như Lai đã dạy 
Kinh này sâu xa biết bao. Qua Kinh, tuệ nhãn đã khởi 
lên trong con. Trước đây con chưa từng được nghe một 
Kinh như thế. Thật là phước đức bậc nhất cho những 
ai khi nghe kinh này khởi tưởng chân thật. Và cái gọi 
là thật tưởng, thật sự là không-tưởng. Cho nên Như Lai 
dạy, “thật tưởng, thật tưởng”. 


14b. Thật không khó đối với con để chấp nhận và 
tin tưởng khi nghe Kinh này. Nhưng những ai trong 
tương lai, vào thời gian 500 năm sau cùng vảo thời gian 
suy đồi của Chánh pháp, bạch Thế Tôn, hiểu được Kinh 
này, ghi nhớ, đọc tụng nghiên cứu và diễn nói cho người 
khác nghe, những người ấy sẽ được phước đức hi hữu 
bậc nhất. 


lác. Tuy nhiên, ở trong những người ấy không có 
tưởng tự ngã, tưởng chúng sinh, tưởng linh hồn, tưởng 
con người xảy ra. Tại sao? Bạch Thế Tôn, cái gọi lả 
tưởng tự ngã, thật ra là không phải tưởng. Cái gọi là 
tưởng chúng sinh, linh hồn, người, thực ra là không phải 
tưởng. Tại sao? Bởi vì chư Phật, chư Thế Tôn đã từ bỏ 
tất cả tưởng. 


14d. Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, đúng vậy, thật 
là phước đức bậc nhất cho những ai khi nghe Kinh này 
không run, không sợ, không khiếp. Tại sao? Như Lai đã 
dạy Kinh này là Ba-la-mật bậc nhất. Và điều mà Như 


414 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lai dạy là Ba-la-mật bậc nhất thì vô lượng Chư Phật 
cũng dạy. Cho nên nó được gọi là “Ba-la-mật bậc nhất”. 


Lời bản: 

1. Edward Conze nhận định: các đoạn Kinh ở phần 
hai này chỉ trình bày lại những điểm thâm áo của phần 
trước, nhưng băng những cách diễn đạt có khi không 
được rõ bằng. 


Edward Conze có lý qua nhận định đó. Nếu chúng 
ta tế nhị phân tích kỹ thì chúng ta sẽ khỏi rơi vào lúng 
túng khi cắt nghĩa. Chẳng hạn, bố thí vô lượng thân 
mạng, phước đức vẫn ít hơn nhiều so với việc hiểu, thọ 
trì, nghiên cứu và giảng nói chỉ bốn câu kệ của Kinh. 
Điều này tương đối khó lãnh hội, bởi lẽ nếu chấp ngã thì 
khó mà bồ thí thân mạng. 


Tuy nhiên, nêu chúng ta hiêu răng cách diễn đạt rời 
xa thực tê ở trên làm nôi bật hăn vân đê muôn nói, thì 
vân đê trở nên rõ ràng. 


Bồ thí bảy báu là bố thí ngoại tài, nếu chấp tướng 
thì bố thí ấy sẽ kém xa bố thí pháp Bát-nhã, dù chỉ bốn 
câu kệ; cách diễn đạt này nói lên giá trị thực tại của 
trí tuệ vô ngã: đây là giá trị giải thoát. Bố thí đem đến 
phước hữu lậu chỉ đưa hành giả vào sâu sinh tử, nên 
phước đức không bằng phước đức trước. 


Tương tự, ở đoạn này, bố thí thân mạng là bố thí 
nội tài, nêu hành hữu tướng thì cũng chỉ dẫn đến phước 
hữu lậu. Kim Cương đã đây bố thí tài vật (nội và ngoại 


415 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


tài) đến cao điểm của nó để xác định rõ ràng kết quả 
giới hạn của nó so với bố thí pháp đưa đến giải thoát. 

Xác định “pháp thí thắng mọi thí” là điểm giáo lý 
rất truyền thống của Phật giáo. 


Điểm mập mờ duy nhất của đoạn Kinh là không xác 
định rõ loại bố thí thân mạng trên cũng là loại bố thí 
hữu tướng, bởi lẽ thân mạng mà bố thí được thì hành 
giả dễ dàng đi ra khỏi chấp thủ ngã, pháp (nghĩa là trở 
thành bố thí Ba-la-mật). 


2. Nếu giá trị giải thoát là tối thượng, thì giá trị các 
pháp tu tập cần được đặt trên cơ sở trí tuệ giải thoát 
mà không đặt trên việc khó làm. Theo đó, dù bố thí vô 
lượng thân mạng trong một ngày giá trị giải thoát vẫn 
được xếp sau bố thí pháp, dù chỉ bốn câu kệ. 

Nikàya (xem “Phát Học Khải Luận” cùng soạn giả) 


66 


cũng dạy điều tương tự: “... Tế đàn hoa trái là tốt hơn; 


tốt hơn nữa là bố thí; tốt nhất là tự mình tu tập Giới, 
Định, Tuệ”. 


3. Đoạn Kinh trên nhân mạnh “ly tứ tưởng” để tròn 
quả phật, khiến một số vị trong thính chúng băn khoăn: 


- Nếu giải thoát là “rời khỏi bốn tưởng” thì Thế Tôn 
chỉ cần dạy “rời bốn tưởng”, tại sao lại phải bố thí? 


- Nếu hạnh Bồ-tát là bố thí, thì tại sao Thế Tôn xem 
nhẹ bố thí mà đề cao việc “rời bốn tưởng”? 


Như đã bàn ở phần trước, thật là dễ hiểu rằng: 


416 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Nếu Bồ-tát chỉ bố thí mà không “rời bốn tưởng” 
thì đánh mất trung tâm điểm giải thoát cho tự thân và tha thân. 


- Nếu Bồ-tát chỉ hành “rời bốn tưởng”, thì đánh mất 
bản nguyện độ sinh. 


Do vậy, Thế Tôn dạy bố thí “rời bốn tưởng” để Bồ- 
tát trên thì tròn quả Phật (thượng cầu), dưới thì hóa độ 
những ai chưa giác ngộ giải thoát (hạ hóa). 


Chúng ta đều biết rằng, đối tượng nghe Kinh chính 
là hàng Bồ-tát. Nên Thế Tôn nhấn mạnh đến “rời bốn 
tưởng” là trọn vẹn. Nếu không có trí tuệ Bát-nhã (rời 
bốn tưởng) thì Bồ-tát tự mình không thể thành tựu Lục 
độ Ba-la-mật thì còn nói chi đến việc độ sinh...! 


4. Do hiểu rõ thâm nghĩa ấy, Tôn giả Tu-bô-đề cảm 
động trước mối quan tâm và lòng thương tưởng của Thế 
Tôn dành cho chư Bồ-tát và chúng sinh mà rơi nước 
mắt. Đây là những hạt nước mắt đầy từ bi và trí tuệ. 
Nước mất rơi chính là lúc trí tuệ đang tuôn trào. Bấy giờ 
Tôn giả, cảm khích lại kính dâng Thế Tôn bài tán thán 
pháp (14a, 14b, 14c, 14d). 


5. Theo nhận xét của Tôn giả Tu-bồ-đề, nếu mà 
bây giờ chúng ta (những người của thời kỳ 500 năm 
sau cùng của mạt pháp) hiểu Bát-nhã, đọc tụng Bát-nhã, 
nghiên cứu Bát-nhã, diễn giảng Bát-nhã, Và chấp nhận, 
tin tưởng sâu xa vào Bát-nhã thì phải biết là chúng ta đã 
tu nhiều phước trí, trồng căn lành nhiều kiếp, giờ đang 
và sẽ có được nhiều hồng ân Phật (14b). 


417 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Đoạn l4c nói rõ người tin, hiêu Bát-nhã là người 
tu tập rời khỏi các tưởng vê ngã, hay gọi là an trú vào 


chánh niệm tỉnh giác. 


Thế là ở đây, Kửn Cương cũng đề nghị đoạn trừ 
tưởng thủ uẫn, hay đoạn trừ năm thủ uân để vảo trí Bát- 
nhã. Điều mà chúng ta gặp ở rất nhiều nơi trong Nikàya 
và A Hàm. 


Tại đây, chúng ta thấy điểm giáo lý rời hết các ngã 
tưởng, (hay rời hết các chấp thủ tướng), chính là rời 
khỏi vọng tưởng, là điểm giáo lý rất thiết thực và rất 
là nguyên thủy! Chư Phật đều dạy như thế về Bát-nhã, 
pháp hàng phục vọng tâm, thoát khỏi khổ đau, đó là sự 
thật muôn thuở! (14d) 


SELELESS PATIENCE AND PEREECTINNER 
EREEDOM 


lác. Moreover, Subhutil, the Tathagata' perfection 
Of patlence 1s really no perfection. And why? Because, 
Subhuti, when the King of Kalinga cut my flesh from 
every limb, at that time I had no perception of a self, of 
a - being, of a soul, or a person. And why? If, Subhuti, 
at that time I had bad a perception of self, I would also 
have had a perception of 1ll-will at that time. And so, 
If I had had a perceptlion of a being, of a soul, or of 
a person. With my super knowledge, I recail that In the 
past I have five hundred births led the I life of a sage 
devoted to patience. Then also have I had no perception 


418 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Of a self, of a being, of a soul, or a person. 


Therefore then, Subhutil, the Bodhi-being, the 
great being, after he has got rid of all perceptlons, 
should raise his thought to the utmost, right and perfect 
enliphtenment. He should produce a thought which 1s 
unsupported by forms, sounds, smells, tastes, touchables, 
or mind-obJects, unsupported by dharma, unsupported 
by no-dharma, unsupported by anythimng. And why? 
All supports have actually no support. lt 1s for this 
reason that the Tathagata teaches: By an unsupported 
Bodhisattva should a giít be given, not by one who 1s 
supported by forms, sounds, smells, tastes, touchables, or 
mind-obJects. 


NHÂN NHỤC VÔ NGÃ TƯỚNG VÀ TÂM GIẢI 
THOÁT HOÀN TOÀN 


14e. Hơn nữa, này Tu-bồ-đề, nhẫn nhục Ba-la-mật 
của Như Lai thực sự là không Ba-la-mật. Tại sao? Bởi 
vì, này Tu-bồ-đề, ngày xưa khi vua Ca-lợi cắt đứt từng 
miếng thịt ở tay, chân Ta, khi ấy Ta không có tưởng tự 
ngã, chúng sinh ngã, linh hồn ngã, hay nhơn ngã. Tại 
sao? Này Tu-bỗ đề, nếu lúc ấy Ta có tưởng tự ngã, Ta 
đã khởi tâm sân hận. Cũng thế, nếu Ta có tưởng chúng 
sanh ngã, linh hồn ngã hay nhơn ngã. Với tri kiến thù 
thắng của Ta, Ta nhớ lại trong quá khứ Ta đã sống 500 
kiếp là bậc Thánh tu hạnh nhẫn nhục. Bấy giờ Ta đã 
không có khởi tưởng tự ngã, chúng sanh ngã, linh hồn 
ngã hay nhơn ngã. Cho nên, này Tu-bồ-đề, một vị Bồ-tát 


419 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


sau khi đã loại trừ tất cả các loại tưởng, cần khởi tâm 
cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vị ấy cầu khởi 
tưởng không trú trước vảo các sắc, thinh, hương, vị, xúc 
hay pháp, không trú trước vào Pháp (dharma), không trú 
trước vào không-pháp (adharma), không trú trước vào 
bất cứ gì. Tại sao? Tất cả sự trú trước thật sự là không- 
trú. Chính vì lẽ này mà Như Lai dạy: Bồ-tát cần bố thí 
không trú tướng, mà không phải là bố thí trú tướng vào 
sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 

Lời bàn: 

1. Đến đây, Kửn Cương trình bày thắng vào bố thí 
ly tứ tưởng (mà không còn đề cập bố thí hữu tưởng) và 
nhẫn nhục ly tứ tưởng. Như thế văn ý các đoạn Kinh 
được diễn tiễn liên tục theo sát với diễn tiến tâm lý và 
nhận thức của thính chúng của nhiều cấp độ giác ngộ 
khác nhau. 


2. Ở đoạn Kinh này, Thế Tôn cắt nghĩa sở dĩ tiền 
thân của Thế Tôn nhẫn chịu sự đau đớn bị cắt từng 
mảnh thịt mà không khởi tâm sân hận là do Thế Tôn trú 
vào tỉnh giác, chánh niệm rời hết các ngã tưởng. 

M4 nghĩa của nhẫn nhục Ba-la-mật trọng tâm là ở chỗ 
rời hết thảy các tưởng về ngã mà không phải là sự nhẫn 
chịu đau đớn. Tại đây bùng sống lên hai điểm giáo lý 
cản bản và truyền thống: 

a/ Do tỉnh giác vô ngã mà rời khỏi các tưởng về 
ngã. Do rời khỏi các tưởng về ngã, mà rời khỏi các tâm 


420 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tham, sân và si, đoạn tận gốc rễ của khổ đau. 

Giáo lý Tứ đế xác định gốc của khổ là tham ái. Kim 
Cương thì xác định gốc của khổ là chấp thủ. Trở về 12 
chi phần nhân duyên của giáo lý Duyên khởi, ta thấy rõ 
tham ái chính là chấp thủ, chấp thủ chính là tham ái: ở 
đâu có chấp thủ, ở đó tham ái sinh khởi, ở đâu có tham 
ái, ở đó chấp thủ sinh khởi. 

Đây là một điểm giáo lý rất căn bản và nguyên thủy. 


b/ Kim Cương nhấn mạnh “Ba-la-mật” là nhẫn mạnh 
đến trí tuệ giải thoát-vai trò chỉ đạo các hạnh tu, và là 
đích đến của các hạnh tu-mà không ca tụng khổ đau như 
ngoại đạo; đây là tính thần tu tập Trung đạo của giáo lý 
Bát Thánh đạo. 


3. Phần cuối, Thế Tôn dạy Bồ-tát cầu quả Phật, cần 
đoạn trừ tưởng thủ uân, giữ chánh niệm không trú trước 
vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không trú vào bất 
cứ pháp nào, cũng không trú vào không-pháp. Đấy là 
“tâm vô sở trú”. 

Tâm “vô sở trú” này đích thị là tâm trú chánh niệm 
tỉnh giác được đề cập ở Nikàya và A Hàm. 

Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của 
Tôn giả Tu-bồ-đề về an trú tâm và hàng phục tâm được 
Thế Tôn giảng dạy dưới một hình thức trình bày khác, 


rât gọn và rât mạnh. 


421 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


THE EXISTENCE AND NON-EXISTENCE OE 
BEINGS 


14f. And further, SubhutIl, 1t 1s for the weal of 
all beings that a Bodhisattva should give gIfts 1n this 
mamner. And why? This perception of a being, Subhutl, 
that 1s Just a non-perception. Those all beings of whom 
the Tathagata has spoken, they are indeed no-beings. And 
why? Because the Tathagata speaks In accordance with 
reality, speaks the truth, speaks of what 1s, not otherwise. 
A Tathagata does not speak falsely. 


SỰ HIỆN HỮU VÀ KHÔNG HIỆN HỮU CỦA 
CHÚNG SINH 


14f. Hơn nữa, này Tu-bồ-đề, chính vì hạnh phúc 
của tất cả chúng sinh mà Bồ-tát bố thí theo cách ấy. Tại 
sao? Này Tu-bồ-đề, cái tưởng chúng sinh này, đúng thật 
là không-tưởng. Những chúng sinh kia mà Như Lai hỏi 
đến, quả thật là không chúng sinh. Tại sao? Bởi vì Như 
Lai nói theo thực tại, nói sự thật, nói những gì có thật, 
mà không nói những gì khác. Đức Như Lai không nói hư 
dối. 

Lời bản: 

I. Kim Cương trình bày Thế Tôn nói pháp vì lợi 
ích, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh; đây là mục đích 
của nói Pháp, như Nikàya (và A Hàm) thường đề cập. 


Do vì mục đích đó, nên Bô-tát không vì châp thủ 
của chúng sinh mà không tìm cách soi sáng, diễn nói 


422 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


con đường ra khỏi chấp thủ; cũng không vì sự hư hữu 


của chúng sinh mà xao lãng việc độ sinh. 


2. “Tưởng chúng sinh là không-tưởng” và “chúng 
sinh là không chúng sinh”. Chúng ta biết rằng cái gọi 
là chúng sinh chỉ là sản phẩm của chấp ngã tướng, của 
khái niệm, của vọng tưởng. Chúng sinh ở tâm thức của 
thính chúng chỉ là một mớ khái niệm, trống rỗng, không 
có thực thể; lại nữa cái gọi là tưởng cũng trống rỗng, vì 
do các duyên sinh ra. Do đó, chúng sinh kia thực ra là 
không-chúng sinh. Và tưởng về cái đối tượng chúng sinh 
trống rỗng đó hắn là không-tưởng (không có ý nghĩa gì 
của tưởng). Tất cả cái gọi là tưởng và chúng sinh ấy chỉ 
là một mớ khái niệm, ngôn ngữ, mà không phải là thực 
tại. 


Tác dụng của cái thấy “tưởng là không-tưởng” và 
“chúng sinh là không-chúng sinh” giúp cho thính chúng 
giác tỉnh buông rời hết thảy các tưởng đang dính mắc 
trong tâm. Khi các tưởng đồ xuống, thì trí tuệ thấy thực 
tại như thực xuất hiện. Khi các tưởng chưa được buông 
bỏ, thì do thấy cái tướng không thật của tưởng và của 
chúng sinh mà thính chúng rời khỏi dần tham ái và chấp 
thủ. 


Ở đây, chúng ta cần nhận rõ rằng: Khi có ngã tưởng 
thì chấp thủ sinh và tham ái (sân hận) sinh; khi tham ái, 
sân hận, chấp thủ vơi nhẹ đi thì tập quán của ngã tưởng 
cũng yếu kém đi; khi tham ái và chấp thủ tiêu, thì ngã 
tưởng cũng do đó mà tiêu (xem thêm chương “Ngũ uân”, 


423 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Phật Học Khải Luận, cùng soạn giả). 


3. Các đoạn Kinh vừa bàn đêu diễn tiến liên tục và 
nhât quán nhăm vào việc đoạn trừ tưởng uân và châp 
thủ, tham ái (thuộc hành uân). 


TRUTH AND FALSEHOOD 


l4g. But nevertheless Subhutl, with regard to 
that dharma which the Tathagata has fully known and 
demonstrated, on aecount of that there 1s neither truth nor 
fraud. 


In be darkness a could not see anything. J]ust so 
should be viewed a Bodhisattva who has fallen among 
things, renounces a gifít. A man with eyes would, when 
the night becomes light and the sun has arisen, see man- 
1Ifold forms. Just so should be viewed a Bodhisattva who 
has not fallen among things, and who, without having 
fallen among things, renounces a gIft. 


THẬT VÀ HƯ 


14g. Tuy nhiên, này Tu-bỗồ-đề, với Pháp mà Như Lai 
đã chứng ngộ và tuyên thuyết thì không thực và cũng 
không hư. 


Như trong bóng tối mà người ta không thể thấy 
gì cả. Cũng như thế, một vị Bồ-tát bố thí mà rơi đắm 
vào sự vật. Như khi đêm trở nên sáng và mặt trời mọc, 
người ta có thể thấy nhiều sắc tướng. Cũng thế, một vị 
Bồ-tát bố thí mà không có rơi đắm vào sự vật. 


424 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lời bàn: 

1. Pháp mà Như Lai chứng ngộ và tuyên thuyết là 
pháp ở ngoài tham ái và chấp thủ. Pháp ấy là vô ngã 
tướng, lìa hết thảy các tướng. Do lìa hết thảy các tướng 
nên ở ngoài cả tướng thật và tướng hư của khái niệm. 
Lập luận như thế để làm lộ rõ rằng: thực pháp không 
bao giờ là kết quả của một diễn đạt hay lập luận nào, 
mà chỉ xuất hiện khi chúng ta sạch hết các lậu hoặc (dục 
lậu, hữu lậu, và vô minh lậu). Nó cũng không bao giờ là 
đối tượng của nhận thức hay cảm thọ. 


Đấy là ý nghĩa nếu Bồ-tát vướng mắc vào các ngã 
tướng thì không thấy thực tướng ở đâu cả, như người mà 
trong đêm đen; nếu Bồ-tát giác tỉnh không bị vướng mắc 
vào ngã tướng, thì sẽ thấy thực tướng có mặt khắp mọi 
nơi, như giữa ban ngày, một người có mắt sẽ thấy sắc 
tướng. 


2. Qua lời bàn và ý kiến nêu trên, chúng ta đi đến 
các nhận định: 

a/ Khi lòng đầy tham ái và chấp thủ mà cho rằng 
cuộc đời được đón nhận qua ngũ uân là thật thì rơi vào 
tà kiến. 

b/ Nếu hành Lục độ mà còn chấp thủ tướng thì như 


mài gạch để làm gương, tuyệt nhiên không được đạo. 


c/ Nếu cho rằng tư duy để thấy đạo, cũng thế, sẽ rơi 
vào tuyệt vọng của người nấu cát mong thành cơm: 


425 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Do vậy, thực tại chỉ được thấy bằng trí tuệ giác tỉnh 
vô ngã, rồi rời xa ái, thủ. Tu bất cứ pháp nào cũng phải 
y cứ vảo niệm giác tỉnh vô ngã tướng của các pháp mới 
thấy đạo, ngộ đạo và chứng đạo. 

Con đường nuôi dưỡng và an trú tỉnh giác ấy là 
thiền quán trên tính vô ngã, vô thường và khổ đau của 
các pháp mà chúng ta sẽ gặp vào cuối thời Kinh. Chính 
đây là trọng điểm, là nút bấm của Kinh Kim Cương để 
Bồ-tát thê nhập thực tại như thực. 


Cũng chính ở đây nói lên rõ ràng Kinh Kim Cương 
không phải là tư tưởng hay triết lý nói lên một giá trị 
giải thoát, mà là con đường an trú tâm và hàng phục 
tâm; đó là con đường thiền định của Phật giáo (Định 
và Tuệ song tu, song chiếu) rất thiết thực. Do lẽ đó, 
Bátnhã Tâm Kinh đã rất khéo léo cô đọng toàn tạng 
Bát-nhã trong một câu: “ Quán Tự Tại Bồ-tát, hành 
thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẫn giai 
không, độ nhứt thiết khổ ách”. 


Ý nghĩa “phi thực phi hư” nêu trên đã được biểu lộ 
một cách tuyệt hảo qua hình ảnh của Thế Tôn “trước y, 
trì bát...” mở đầu Kinh. 


3. Pháp chứng ngộ thì “phi thực phi hư”, nghĩa là 
vô tướng, đấy là khai mở nhận thức cho hành giả tỉnh 
giác. Nhưng trên đường tu tập giải thoát, thì hành giả 
cần có những bước đi Giới và Định vững chắc trước 
khi có thể hành Bát-nhã, Lục độ Ba-la-mật có hiệu quả. 
Hành giả cần thấy rõ tâm lý và nhận thức của mình đang 


426 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


ở đâu để phát triển Thiền chỉ và Thiền quán cho khế hợp 
và hữu hiệu trong việc đoạn trừ tham ái và chấp thủ, 
đoạn trừ các vọng tưởng. 


THE MERIT ACQUIRED, ITS PRESUPPOSTITIONS 
AND RESULTS 


14h. Furthermore, Subhuti, those Sons and daughters 
on good family who take up this discourse on dharma, 
wIll bear It in mind, reciIte, study, and 1lluminate 1t In 
full detail for others, they have been known, SubhutIl, by 
the Tathagata with his Buddha-cognmition, they have been 
seen, Subhutil, by the Tathagata with his Buddha-eye, 
they have been fully known by the Tathagata. All these 
beIngs, Subhuti, wIll beget and acquire an Immeasurable 
and 1ncalculable heap of merit. 


15a. And Ifƒ Subhutl, a woman or man should 
renounce 1n the morning all their belongings as many 
times as there are grains of sand 1n the river Ganges, 
amd 1f they should do likewise at noon and in the 
evening, and 1f In this way they should renounce all thelr 
belongings for many hundreds of thousands of millions 
of milliards of aeons; and someone else, on hearing this 
điscourse on Dharma, would not reJject 1t; then the latter 
would on the strength of that beget a greater heap of 
merit, Iimmeasurable and Incalculable. What then should 
we say of him who, after writing 1t, would learn 1t, bear 
1t in mind, recite, study and 1lluminate 1t in full detall for 
others? 


427 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


15b. Moreover, SubhutI, unthinkable and 
incomparable this discourse on Dharma. The Tathagata 
has taught 1t for the weal of beings who have set out 1n 
the best, in the most client vehicle. Those who will take 
up this discourse on Dharma, bear it in mind, recIte, 
study and 1lluminate 1t In detall for others, the Tathagata 
has known them with an Suddha-cogmition, the Tathagata 
has seen them with his tathagata has fully known them. 
All these Subhuti, wIll be blest with an Iimmeasurable 
heap of with a heap of merit unthinkable, incomparable, 
measureless and i1llimiftable. All these beings, Subhutli, 
wIll carry along an equal share of enlighten. And why? 
Becausc 1t 1s not possible, Subhutl, that this discourse 
on Dharma could be heard by beings of Inferlor resolve, 
nor by such as have a self in view, a being, a soul, or 
a person. Nor can beings who have not taken the pledge 
of Bodhi-beings either hear this discourse on Dharma, or 
take 1t up, bear 1t In mind recIte or study 1t. That cannot 
be. 


15c. Moreover, Subhuti, the spot of earth where this 
Sutra wIll be revealed, that spot of earth will be worthy 
of worship by the whole world with 1ts Gods, Men and 
Asuras, worthy of beings saluted respectfully, worthy of 
being honoured by circumambulation, - like a shrine will 
be that spot of earth. 


lóa. And yet, Subhuti, those sons and daughters of 
good family, who wIll take up these very Sutras, and wIll 
bear them 1n mind, recite and study them, they will be 


428 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


humbled, - well humbled they will be! And why? The 
Impure deeds which these beings have done 1n their 
former lives, and which are liable to lead them Into the 
States of woe, - 1n this very life they will, by means 
of that humiliation, annul those Impure deeds of thelr 
former lives, and they wIll reach the enlightenment of a 
Buddha. 


1ó6b. With my super knowledge, SubhutI, I recall that 
in the past period, long before Dipankara, tha Tathagata, 
Arahat, Fully-Enliphtened (One, during Incalculable, 
que 1ncalculable aeons, I gave satisfaction by loyal 
service to 84.000 million milliards of Buddhas, without 
over becoming estranged from them. But the heap of 
merit, SubhutI, the satisfaction I gave to those Buddhas 
and Lords without again becoming estranged from them 
compared with the heap of merit of those, who 1n the 
last time, the last epoch, the last five hundred years, at 
the time of the collapse of the good doctrine, will take 
up these very Sutras, bear them in mind, recite and 
study them, and will 1lluminate them 1n full detail for 
others, 1t does not approach one hundredth part, not one 
thousandth part, nor a one hundred thousandth part, not a 
ten millionth part, nor a one hundred millionth part, nor 
a 100.000 millionth part. It does not bear number, nor 
fraction, nor counfing, nor similarIty, nor comparison, nor 
resemblance. 


lóc. If moreover, SubhutI, [ were to teach the heap 
of merit of those sons and daughters of good family, and 


429 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


how great a heap of merit they wIll at that time beget 
and acqurre, beings would become frantic and confused. 
Since, however, Subhutl, the Tathagata has taught 
ths discourse on Dharma as unthinkable, so Just an 
unthinkable karma-result should be expected from 1t. 


CÔNG ĐỨC NHẬN ĐƯỢC, SỰ GIÁ ĐỊNH VÀ 
KẾT QUÁ CỦA CÔNG ĐỨC 


14h. Này Tu-bồ-đè, trong tương lai thiện nam, tín 
nữ nào hiểu được Kinh này, thọ trì, đọc tụng, học hỏi 
và giảng nói cho những người khác nghe, này Tu-bô-đè, 
Như Lai với Phật trí biết rõ những người ấy, với Phật 
nhãn Như Lai thấy rõ những người ấy, Như Lai biết rất 
rõ những người ấy. Này Tu-bồ-đề, những người ấy sẽ 
được công đức nhiều không thể lường, không thê tính. 


15a. Và nếu, Tu-bồ-đề, thiện nam, tín nữ nào vào 
buổi sáng bố thí thân mạng mình nhiều như số cát của 
sông Hằng, vào buổi trưa và buổi chiều, tương tự bố thí 
thân mạng mình nhiều như số cát sông Hằng, bố thí như 
thế qua hàng trăm nghìn triệu tỷ kiếp; nếu một người 
khác khi nghe Kinh này, không chối từ Kinh, thì người 
này sẽ được phước đức nhiều hơn, không thể lường tính 
được. Huống nữa là người biên chép, học, thọ trì, đọc 
tụng, nghiên cứu và giảng giải Kinh cho những người 
khác nghe. 


15b. Hơn nữa, này Tu-bồ-đề, Kinh này không thể so 
sánh, không thể nghĩ bàn được. Như Lai đã giảng dạy 


430 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


vì hạnh phúc cho những ai phát tâm lớn, phát tâm tối 
thượng thừa. Những ai trong tương lai hiểu được Kinh 
này, thọ trì, đọc tụng, nghiên cứu và giảng dạy cho 
những người khác nghe, Như Lai với Phật trí đã biết rõ 
họ, với Phật nhãn đã thấy họ, Như Lai đã biết rõ họ. 
Này Tu-bồ-đề, tất cả những người ấy sẽ được phước đức 
nhiều không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, vô lượng 
vô biên. Này Tu-bồ-đề, những người ấy sẽ chuyên chở 
được, truyền được đạo giác ngộ. Tại sao? Bởi vì, này 
Tu-bồ đề, không thể có được trường hợp những người 
với tâm nguyện thấp hơn có thể nghe được Kinh này, 
cũng không thể có được trường hợp những người có cái 
nhìn hữu ngã, chúng sinh ngã, linh hồn ngã, hay nhơn 
ngã có thể nghe được Kinh này. Cũng không thể có được 
trường hợp những người không phát tâm Bồ-đề có thể 
nghe Kinh này hay hiểu nghĩa, thọ trì, đọc tụng, nghiên 
cứu Kinh này. Trường hợp ấy không thể xảy ra. 


lãc. Thêm nữa, này Tu-bồ-đề, ở đời nơi nào có 
Kinh này, nơi đó đáng được toàn thể thể gian với chư 
Thiên, loài Người và A-tu-la tôn thờ, lễ bái, tôn kính, 
đáng được nhiễu quanh như là tháp điện. 


16a. Nhưng, này Tu-bồ-đề, những thiện nam, tín nữ 
trong tương lai hiểu được chính xác Kinh này, thọ trì, 
đọc tụng và nghiên cứu, những người ấy bị khinh khi, 
khinh khi nhiều. Tại sao? Các ác nghiệp mà những người 
này đã tạo ra trong các đời trước có thể đưa họ vào các 
khô xứ, địa ngục - nhưng trong chính cuộc đời này do 
bị khinh rẻ mà các tội nghiệp ấy bị tiêu diệt, và trong 


431 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


tương lai họ thành Phật. 


16b. Này Tu-bồ-đề, với thắng trí của Như Lai, Như 
Lai nhớ lại trong quá khứ, trước đời Phật Nhiên Đăng, 
đức Như Lai, bậc A-la-hán, Toàn Giác, vô lượng kiếp 
Như Lai (Ta) đã phụng sự, cúng dường 84.000 triệu tỷ 
đức Phật, không có xa lánh. Nhưng này Tu-bồ-đề, công 
đức cúng dường ấy của Ta so với công đức của những 
người trong thời 500 năm sau cùng của thời Chánh 
pháp suy yếu hiểu được Kinh này, thọ trì, đọc tụng, 
nghiên cứu và diễn giảng cho những người khác nghe, 
công đức của Ta không bằng 1/100, 1/1000, 1/100.000, 
1/10.000.000, 1/100.000.000, không có so sánh được (vì 
quá nhỏ). 


lóc. Thêm nữa, này Tu-bồ-đề, nếu Ta nói công đức 
của các thiện nam, tín nữ ấy trong tương lai sẽ gặt được 
phước đức rất nhiều thì nhiều người sẽ trở nên điên rồ 
rối loạn. Tuy nhiên, này Tu-bồ-đề vì Như Lai đã dạy 
Kinh này không thể nghĩ bàn, nên kết quả của nghiệp 
cũng không thê nghĩ bàn. 


Lời bản: 

I. Đây là lần thứ mười Thế Tôn tán thán giáo lý 
Kinh Kim Cương và công đức vô lượng của người hiểu 
Kinh, nghiên cứu, học hỏi Kinh, biên chép, thọ trì, đọc 
tụng và giảng nói Kinh. 


Nếu tâm vô trú là chỗ chứng ngộ của đức Phật, hay 
gọi tâm vô trú là tâm Phật, thì như vậy, tâm của Như 


432 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lai, tâm của mỗi vị trong thính chúng, và tâm của chúng 
sanh là khác nhau hay không khác gì nhau? - Một số vị 
khởi niệm nghi như thế. Thế Tôn, do đó đã dạy các đoạn 
Kinh trên để giải tỏa mối nghi ấy. 

2. Những hình ảnh bố thí tài vật (ngoại và thân 
mạng (nội tài) ở Kửm Cương cần được là giả định để nói 
lên lý Bát-nhã, mà không có thực trên thực tế. Lối văn 
sử dụng “điều kiện cách” ở đó nói rõ điều đó. 

3. Về công đức của người hiểu Kinh, trì Kinh và 
giảng Kinh..., Thế Tôn xác nhận là sự thật được Thế Tôn 
thấy biết qua Phật nhãn và Phật trí. 


Do vì hiểu Kinh... là hiểu rõ vô tướng của các 
pháp; hiểu vô ngã tướng là hiểu vô thường tướng và khổ 
tướng; do vì thấy rõ vô ngã, vô thường và khổ đau mà 
tham ái và chấp thủ được buông xả. Nhờ vậy, hành giả 
đi dần vào trí tuệ giải thoát, đoạn hết lậu hoặc, đắc Niết- 
bàn. Đó là ý nghĩa phước đức tối thượng, vô lượng vô 
biên. Thế Tôn ca ngợi phước đức trên chính là ca ngợi 
giải thoát và công đức giải thoát. 

Cho nên, ca ngợi Bát-nhã là ca ngợi con đường giải 
thoát của Phật giáo truyền thống hay chính là ca ngợi 
đạo Phật: đạo chỉ bày thực tại vô ngã và con đường thê 
nhập thực tại vô ngã ẫy. 


4. Bát-nhã là giáo lý bàn cặn kẽ vê tuệ uân, nên 
chỉ nói cho những ai có căn trí cao và có chí câu giải 
thoát, tương đôi đã có một căn bản tu tập vê Giới và 


433 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Định. Với những người chưa hiểu đạo hay mới bước vào 
ngưỡng cửa Phật giáo thì không nên giới thiệu giáo lý 
này. Quan điểm này của Kim Cương rất phù hợp với thái 
độ giảng dạy của Thế Tôn qua Nikàya . Theo Nikàya, 
Thế Tôn thường chỉ dạy về Giới và Bố thí hữu tướng 
cho những người mới quy hướng Thế Tôn và cho những 
người căn trí kém. Một thời gian sau đó, Thế Tôn mới 
dạy tiếp cho họ về Tứ đề. 


5. Qua các đoạn Kinh trên (từ 14h đến lóc), Kửn 
Cương định nghĩa cái mà Hán bản gọi là căn trí Đại 
thừa như là căn trí có thể hiểu Bát-nhã và phát tâm cầu 
giải thoát mọi chấp thủ, và cái mà Hán bản gọi là căn trí 
Tiểu thừa, Thinh Văn như là căn trí của những ai chấp 
thủ tự ngã của các Pháp. 

Ý nghĩa của Đại thừa và Tiểu thừa ở Kinh Kửn 
Cương là thế. Tiểu thừa ở đây thì khác với bốn quả 
Thánh ở Nikàya. 


6. Lời tán thán công đức của người hiểu, đọc tụng, 
nghiên cứu, giảng giải của Kinh Kim Cương còn nói 
lên một sắc thái vừa rất đặc biệt của Bát-nhã, vừa rất 
là truyền thống Phật giáo: đó là ý nghĩa của sự trở về 
nương tựa Pháp và nương tựa chính mình. Tiếng nói rất 
nhân bản và thiết thực hiện tại này có thể lay tỉnh những 
ai còn mơ màng cho rằng Kinh Kửn Cương thiên về lý 
luận, rời xa giáo lý truyền thống. Chúng ta có thê trưng 
dẫn hai ví dụ điển hình: 


a/ Thê Tôn đã đánh giá cao việc một người tự mình 


434 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


học hiểu, giảng nói và tu tập các tưởng vô ngã, đoạn trừ 
các ngã tưởng, cao hơn cả việc tiền thân Thế Tôn đã trải 
qua nhiều kiếp phụng sự, cúng dường, hầu hạ 84.000 
triệu tỷ đức Phật. 


b/ Nơi nảo có người học hiểu, đọc tụng, nghiên cứu 
và giảng nói Kinh này thì phải xem đó như là “điện 
tháp”, hoặc có mặt Thế Tôn hoặc đại đệ tử của Thế Tôn, 
đáng được toàn thể thế gian với chư Thiên, loài Người 
và A-tu-la cung kính, lễ bái, cúng dường. 


Đấy là ý nghĩa của: việc trở về nương tựa mình 
và nương tựa pháp giải thoát được xem là việc tôn kính 
Phật, và đại đệ tử của Phật có ý nghĩa nhất. 


7. Cái ý nghĩa gọi là “hảnh thâm Bát-nhã” đúng là 
ý nghĩa rời xa các ngã tưởng mà trú niệm trên vô ngã 
tưởng. Nói trú niệm trên vô ngã tưởng cũng cùng nghĩa 
với trú niệm trên vô thường tưởng và khổ tưởng để đoạn 
diệt tham ái, chấp thủ và vô minh. 


Đây lại là một điểm giáo lý rất truyền thống, được 
lập lại nhiều lần ở Nikàya và A Hàm (sẽ được trình bày 
rõ ở chương THỊ). 


§. Dòng cuối của đoạn Kinh trên nói rằng: “Sự ca 
ngợi công đức của người học hiểu, đọc tụng... giảng nói” 
như trên có thê khiến cho nhiều người trở nên cuỗông tâm 
và rối loạn. Điểm này cũng phản ảnh những gì có thực 
đã xảy ra lục Thế Tôn còn tại thế và đã được ghi lại ở 
Nikàya. 


435 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Trong một thời pháp về “Vô ngã” của Thế Tôn, có 
Tỷ-kheo không chấp nhận và hoàn tục, có Tỷ-kheo tức 
bực đến trào huyết ra ở miệng. Thế Tôn cũng thường xác 
nhận pháp mà Thế Tôn chứng ngộ thì tế nhị, khó thấy, 
khó hiểu, chỉ có kẻ trí mới có thể lãnh hội... (Nikàya). 
Vì thế mà Ngài đã lưỡng lự muốn nhập vô dư y Niết- 
bàn trước khi chuyển bánh xe Pháp. 


9. Thực tại vô ngã như đã được bàn đến chỉ được 
thể nhập bằng tâm không trú tưởng. Bất cứ ai có tâm 
không trú tưởng đều có thể chứng ngộ thực tại như Thế 
Tôn đã chứng ngộ. 


Ở trong thực tại như thực này, tâm chứng ngộ, quả 
chứng và thực tại là một, không có khác biệt. Do đó 
mà tâm vô trú của Thế Tôn và tâm vô trú của chúng 
sanh không thê khác biệt. Nếu rời khỏi hoàn toàn chấp 
thủ tướng, thì Tâm Phật và chúng sanh không sai biệt. 
Như Thế Tôn đã dạy ở Nikàya “thấy Duyên khởi là thấy 
Pháp, thấy Pháp là thấy Phật” (xem Phật Học Khái Luận, 
cùng soạn giả). Ở cái thấy Như Lai, chủ thể và đối 
tượng là một. 


Qua các đoạn phân tích này, chúng ta hiểu mối nghi 
trên (ở ý kiến số I) của thính chúng có thể được giải 
quyết. 

THE BODHISATTVAS?VYOW 

17a. Subhuti asked: How, O Lord, should one set 


out 1n the Bodhisattva-vehicle stand, how progress, 


436 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


how control his thoughts?2 - The Lord replied: Here, 
SubhutIl, someone who has set out in the Bodhisattva- 
vehicle should produce a thought In this manner: “all 
being I must lead to Nirvana, Into that Realm of Nirvana 
which leaves nothing behind; and yet, after beings have 
thus been led to Nirvana, no being at all has been led 
to Nirvana”. And why? If in a Bodhisattva the notion 
of a “being” should take place, he could not be called a 
“Bodhi-being”. And likewlIse 1f the notlon of a soul, or 
a person should take place In him). And why? He who 
has set out in the Bodhisattva-vehicle he 1s not one of 
the dharmas. 


HẠNH NGUYỆN BỎ TÁT 


17a. (Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế 
nảo để một người phát Bồ-tát tâm cầu quả Phật, trú, phát 
triển và hàng phục tâm? Đức Phật dạy: Ở đây, này Tu-bồ- 
đề, một người phát tâm Bồ-tát cầu quả vị Phật nên phát 
tâm như thế này: “Ta phải dẫn dắt tất cả chúng sanh đến 
Niết-bàn, vào cảnh giới Niết-bàn, không để lại gì ở đăng 
sau (vô dư y Niết-bàn); tuy nhiên các chúng sanh sau khi 
được dẫn dắt đến Niết-bàn, thực sự không có chúng sanh 
nào được dẫn đến Niết-bàn”. Tại sao? Nếu trong vị Bồ-tát 
có tưởng về chúng sanh xảy ra, thì vị ấy không được gọi 
là Bồ -tát. Tương tự nếu có tưởng về linh hồn hay tưởng 
về người xảy ra trong vị ấy). Tại sao?, vị ấy đã phát tâm 
Bồ-tát cầu quả Phật Vị ấy không phải là một trong các 
pháp (vị ấy không phải là một pháp). 


437 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Lời Bàn: 

I1. Hám sơn đại sư phân chia Kinh Kữn Cương làm 
hai phần: 

Phần thứ I từ đầu kinh đến đoạn lóc: giúp thính 
chúng đi ra khỏi hai vướng mắc: 


a/ Chấp có ngã trong tám uần. 
b/ Chấp có pháp trong Lục độ Ba-la-mật. 


- Phần thứ II từ đoạn 17a đến cuối kinh: giúp thính 
chúng ra khỏi các chấp thủ tế nhị hơn: 


a/ Chấp ngã như là trí năng đắc. 
b/ Chấp pháp như là quả sở đắc. 


Cách phân đoạn như thế cũng đem lại nhiều ý 
nghĩa. Ở đây, chúng ta lại tiếp tục đi vào các nhận xét 
riêng. 

2. Sau khi vừa được Thế Tôn chỉ bày thật tánh của 
Pháp, của chúng sanh, và của Phật không khác nhau, một 
số thính chúng còn lưỡng lự, băn khoăn. Biết được điều 
băn khoăn ấy, Tôn giả Tu-bồ-đề liền hỏi lại pháp môn 
hàng phục tâm. Lời dạy của Thế Tôn bấy giờ có khác 
với lời dạy đầu tiên cho cùng một câu hỏi của Tôn giả 
Tu-bồ-đề. Phần khác biệt ấy là: “ Vị Bồ-tát phát tâm cầu 
quả Phật- Vị ấy không phải là một pháp trong các pháp”. 


Nếu Bồ-tát thấy mình như một cá thể độc lập đang 
độ sinh, và việc độ sinh ấy là có thực, thì Bồ-tát trở 


438 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thành một pháp tương quan, tương duyên (rơi vào liên hệ 
giữa chủ thể và đối tượng) nghĩa là Bồ-tát trở thành một 
pháp hữu-vI. 


Nhưng Bồ-tát là vị an trú trong vô ngã tưởng, rời 
khỏi hết ngã tưởng, nghĩa là không phải là một pháp hữu 
vi. Do đó, Bồ-tát không thê thấy rằng có một chúng sanh 
nào được độ. Nếu thấy có một chúng sanh được độ, thì 
hắn không phải là Bồ-tát. Lời dạy của Thế Tôn lay đồ 
thêm một số chấp thủ trong hàng thính chúng. 


THE BODHISATTYVA°S STATE OF MIND WHEN 
HE MET DIPANKARA 


17b. What do you thínk, Subhutl, 1s there 
any dharma by which the Tathagata, when he was 
with DIpankara the Tathagata, has fully known the 
utmost, ripht and perfect enlightenment? Subhuti replied: 
there 1s not any dharma by which the Tathagata, when 
he was with the Tathagata Dipankara, has fully known 
the utmost, right and perfect enlightenment. - The Lord 
said: It 1s for this reason that the Tathagata Dipankara 
then predicted of me: “You, young Brahmin, will be In a 
future perlod a Tathagata, Arhat, Fully Enlightened-One, 
by the name of Sakyamuni!” 


CẢNH GIỚI TÂM CỦA BỎ TÁT KHI GẶP ĐỨC 
NHIÊN ĐĂNG 


17b. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, khi Như Lai ở 
bên cạnh đức Phật Nhiên Đăng, có pháp nào mà do pháp 


439 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


đó Như Lai đã chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác không? Tu- bồ-đề đáp: Không có một pháp nào mà 
do pháp đó đức Như Lai đã chứng đắc Vô thượng Chánh 
giác khi Ngài ở cạnh đức Phật Nhiên Đăng. Đức Phật 
dạy: Chính vì lẽ này mà đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký 
cho Ta răng: “Này Bả-la-môn, về sau ông sẽ là một Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, với hiệu là Thích-ca- 


Ị?? 


mâu-nI 
Lời bản: 
1. Đến đây, khi thời pháp còn tiếp diễn có nghĩa là 


còn nhiêu vị trong thính chúng đang vướng mặc. Dân 
dân vướng mặc càng trở nên tê nhị: 


- Nếu pháp vốn là không-pháp, thì Như Lai nương 
vào đâu để đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? Để 
được đức Phật Nhiên Đăng thọ ký v.v...? 


Do băn khoăn về quả chứng và chỗ trú của Phật và 
Bồ-tát mà tâm lý bị dao động. Nên Tôn giả Tu- Bồ- Đề 
cầu xin Thế Tôn dạy lại việc an trú tâm và hàng phục 
tâm. 


Tại đoạn kinh 17b, Thế Tôn nêu rõ vấn đề để soi 


sáng. 


2. Quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác được 
chứng đắc do Bồ-tát đoạn tận chấp thủ, vô minh. Khi mà 
Bồ-tát an trú nơi vô trú, rời khỏi tưởng về người chứng 
và quả chứng, là khi Bồ-tát chứng đắc quả vị Vô thượng 
ấy. Kết quả chứng đắc này là vô trú, vô sinh, nên không 


440 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phải là kết quả của bất cứ một nguyên nhân nảo trong 
tương quan của hiện tượng. Chính vì thế, vào thời đức 
Nhiên Đăng, đức Thích Tôn đã chứng quả vô sinh đó, 
nên mới được Như Lai Nhiên Đăng thọ ký về sau sẽ 
thành Phật hiệu là Thích-ca-mâu-nI. 


THE BODHISATTYVA AT THE END OF HIS CAREER 


17c. And why? “Tathagata”, SubhutI, 1s synonymous 
wi(h true Suchness (tathata). 


17d. And whosoever, Subhutl, were to say, “The 
Tathagata has fully known the utmost, right and perfect 
enlightenment”, he would speak falsely. And why? (There 
1s not any dharma by which the Tathagata has fully 
known the utmost, right and perfect enlightenment - And 
that dharma which the Tathagata has fully known and 
demonstrated, on account of that there 1s neither truth nor 
fraud). Therefore I the Tathagata teaches, “all dharmas 
are the Buddha's own and speclal dharmas”. And why? 
“All dharmas”, SubhutI, have as no-dharnas been taught 
by the Tathagata. Therefore all dharmas are called the 
Buddha's own and speclal dharmas. 


17e. (Just as a man, SubhutI, might be endowed with 
a body, a huge body). Subhuti said: That man of whom 
the Tathagata spoke as “endowed with a body, a huge 
body”, as no-body he has been taught by the Tathagata. 
Therefore 1s he called “endowed with a body, a huge 
body”. 


441 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


BÒ TÁT Ở CUỎI ĐƯỜNG HẠNH NGUYỆN 


17c. Tại sao? Này Tu-bồ-đề, “Như Lai” là đồng 
nghĩa với Như tính. 


17d. Này Tu-bồ-đề, nếu bất cứ ai nói răng, “Như 
Lai đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác; 
thì người ấy nói sai. Tại sao? (Không có pháp nào mà 
từ đó Như Lai chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì pháp Như Lai đã chứng đắc và đã tuyên thuyết 
thì không phải thật, cũng không phải hư). Cho nên Như 
Lai dạy (tất cả các pháp đều là pháp đặc biệt và riêng 
của đức Phật). Tại sao? “Tất cả pháp” này Tu-bôồ-đề, đã 
từng được Như Lai dạy là không pháp. Cho nên tất cả 
đều được gọi là các pháp đặc biệt và riêng của Như Lai. 


17e. (Này Tu-bồ-đề, hệt như một người, có được 
cái thân khổng lồ). Tu-bồ-đề bạch: Người mà Như Lai 
nói có được thân khổng lồ kia, đã được Như Lai dạy là 
không thân. Cho nên người ấy được nói “có được cái 
thân không lồ”. 


Lời bàn: 
1. Đoạn Kinh 17c, 17d, và 17e tiếp tục khai mở các 
điểm vướng mắc tế nhị về Như Lai. 


Vấn đề thành Phật không phải là vấn đề tương quan 
nhân quả của hiện tượng giới. Để hiển thị thực nghĩa, 
Thế Tôn, qua đoạn kinh nêu trên, định nghĩa về Như Lai 
và sự kiện chứng ngộ Phật quả. 


442 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


2. Nếu lấy ra khỏi các pháp cái ngã tính, ngã tướng 
do ngã tưởng gán vào, thì các pháp trở về chính nó. 
Pháp chính nó gọi là như pháp hay như tính. Do vì như 
tính là rời khỏi hết thảy các ngã tính của chấp thủ nên 
nó rời khỏi tính thật và tính hư của khái niệm, ở ngoài 
tính thật và tính hư của các ngã tưởng, tất cả các pháp 
đều là thật pháp và đều là pháp đặc biệt của chư Phật. 
Các pháp đặc biệt của chư Phật và chư Phật là không 
phải hai, không phải khác. 

3. Về “thân không lồ”, Edward Conze cho rằng, 
đoạn Kinh nói về “thân không lồ” như là bị sót mất cái 
gì, nên ý bỗng nhiên không rõ. Có lẽ tại đây, Như Lai 
đang nói đến Pháp thân là một thân của Phật (Pháp thân 
và Giải thoát thân), đặc biệt của chư Phật. Thực tướng 
“Không tướng” là Pháp thân, còn thân không lồ là hữu 
tướng của khái niệm nên mới có thể nói về. 

Kinh Nikàya có nơi đề cập chư Thiên có thân ánh 
sáng (không phải sắc thân) to lớn bằng cả chục mẫu 
ruộng, nhưng có thể có hàng nghìn chư Thiên ấy tụ họp 
trên đầu mũi kim mà không vướng ngại nhau. Chúng ta 
ta có thể hình dung rằng: Khi Thế Tôn dạy: “Hệt như 
cái thân khống lỗ: vì không phải Pháp thân nên mới là 
thân không lồ”, là đưa ra một hình ảnh của khái niệm và 
pháp để từ đó thính chúng dễ năm bắt được thực nghĩa 
của “tất cả pháp là không pháp, nên được gọi là pháp 
đặc biệt của Như La†”. 


4. Dưới cái nhìn không trước tướng, tất cả pháp đều 


443 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


xuất hiện như thực, là thực tại như thực, nên Bát Nhã 
cho rằng: Tất cả pháp đều là pháp đặc biệt của đức 
Phật”. 


Cái nhìn ẫy của Bát Nhã sẽ dẫn đến một thái độ 
sống rất tích cực: chấp nhận toàn thể cuộc đời này; ở lại 
và xây dựng cuộc đời thành cõi nước thanh tịnh bằng 
chính cái nhìn không chấp thủ tướng. Cái nhìn ấy bất cứ 
ai cũng có thể thực hiện, nếu nỗ lực. 


Nikàya cũng chép lời Thế Tôn xác định quan điểm 
của Ngài rằng: “Khi Tâm thanh tịnh, Ta thấy thế giới 
thanh tịnh” ( sẽ được bàn đến ở chương III sách nảy). 


THE BODHISATTYVA?S ATTITUDE TO HIS TASKS 


1I7f The Lord said: So 1t 1s, Subhuti, The 
Bodhisatva who would say: “will lead beings to 
Nirvana”, he should not be caled a “Bodhi-being”. 
And why? Is there, Subhuti any dharma named “Bodhi- 
beinng”? - Subhuti replied: No mndeed, O Lord. - The 
Lord said: Because of that the Tathagata teaches, 
“selless are all dharmas, they have not the character 
of living beings, they are without a living soul, without 
personality” 


17g. If any Bodhisatva should say, “I will 
create harmonious Buddhafields”, he likewise should not 
be called a Bodhi-being. (And why? “The harmonies of 
Buddhafields, the harmonies of Buddhafñelds”, Subhut, 
as no-harmonIes have they been taught by the Tathagata. 


444 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Therefore he spoke of “harmonious Buddhafields”). 


17h. The Bodhisattva, however, Subhutl, who 1s 
intent on “without self are the dharmas, without self are 
the dharmas”, him the Tathagata, the Arahat, the Fully- 
Enlightened-One has declared to be a Bodhi-being, a 
great beIng. 


THÁI ĐỘ CỦA BÒ TÁT ĐÓI VỚI VIỆC ĐỘ 
SINH 


17f. Đức Phật dạy: Đúng vậy, này Tu-bồ-đề. Một vị 
Bồ-tát nếu nói rằng: “Ta sẽ dẫn dắt chúng sinh đến Niết- 
bàn”, vị ấy sẽ không được gọi là “Bồ-tát”. Tại sao? Này 
Tu-bồ-đề, có pháp nào được gọi là “Bôồ-tát” không? “Tu- 
bồ-đề đáp: Quả thật không, bạch Thế Tôn. - Đức Phật 
dạy: Bởi vì thế Như Lai dạy: “Tất cả pháp là không có 
tự ngã, không có đặc tính của chúng sanh, không có linh 
hồn, không có tính người (một thực thể thường hằng tái 
sinh). 


17g. Nếu có một Bồ-tát nào nói rằng: “Ta sẽ trang 
nghiêm cõi Phật”, tương tự, vị ấy sẽ không được gọi là 
Bồ-tát, Tại sao? “Trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm 
cõi Phật”, này Tu-bồ-dề, đức Như Lai dạy là không-trang 
nghiêm. Cho nên Như Lai nói “trang nghiêm cõi Phật”. 


17h. Tuy nhiên, này Tu-bồ-đề, vị Bồ-tát rõ “hết thảy 
các pháp là không có tự ngã, hết thảy các pháp là không 


có tự ngã” Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, tuyên 
bố vị ấy thực sự là Bồ-tát. 


445 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Lời bàn: 

1. Khi nghe Thế Tôn dạy “các pháp là không pháp, 
không có pháp nào nhờ đó Như Lai chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác” thì một số thính chúng 
còn phân vân: Bồ-tát được gọi là Bồ-tát là do có hạnh 
nguyện độ sinh và chí cầu quả Phật, nay quả Phật không 
có thật chứng đắc, và chúng sanh là không chúng sinh, 
thì danh nghĩa Bồ-tát làm sao còn tồn tại? 


Thấy được tâm tư ấy, Thế Tôn liền cắt nghĩa rõ thế 
nào là một Bồ-tát? 


2. Lần định nghĩa thứ hai này về Bồ-tát, Thế Tôn 
nhân mạnh hơn và đã lập lại một số lời đã dạy ở phần 
một của Kinh. 

Sự lập lại có tác dụng đánh thức, lay tỉnh các tâm 
thức giác tỉnh muộn. 

Tất cả các pháp là vô ngã, rời hết các ngã tướng. 
Bồ-tát phải là vô ngã, thì không thể có sự phân biệt giữa 
nhân cách Bồ-tát và cõi Phật. 

Chính do thể nhập thực tại vô ngã mà Bồ-tát xứng 
danh là Bồ-tát; chính sự thể nhập đó là ý nghĩa “làm 
trang nghiêm cõi Phật”, và là khả năng dẫn dắt chúng 
sanh đến Niết-bàn. 


THE BUDDHAS THE BUDDHA”S FIVE EYES 


18a. What do you think, SubhutI, does the fleshly 
eye of the Tathagata exist? Subhuti: so 1t 1s, O Lord, 


446 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


the fieshiy eye of the Tathagata docs exist. - The Lord: 
What do you think, Subhutil, does the heavenly eye of 
the Tathagata exist? Subhuti: So 1t 1s, O Lord, the 
heavenly eye of the Tathagata does exist? SubhutI: So 1t 
1s, O Lord, the wisdom eye of the Tathagata does exIt. 
The Lord: What do you think, Subhuti, does the dharma- 
eye of the Tathagata exit? Subhuti: So 1t 1s, O Lord, 
the dharma-eye of the Tathagata does exit. The Lord: 
What do you think, SubhutI, does the Buddha-eye of the 
Tathagata exit? Subhuti: So 1t 1s, O Lord, the Buddha- 
eye ofthe Tathagata does exIst. 


CHƯ PHẬT NGŨ NHÃN CỦA ĐỨC PHẬT 


18a. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, Như Lai có 
nhục nhãn không? - Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, Như 
Lai có nhục nhãn. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông 
nghĩ sao, Như Lai có thiên nhãn không? Có tuệ nhãn 
không? Có pháp nhãn không? Có Phật nhãn không? 
Vâng bạch Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn, có tuệ nhãn, 
có pháp nhãn và có Phật nhãn. 

Lời bàn: 

I. Phần 17, 17g và 17h, Thế Tôn dạy về chân nghĩa 
của Bồ-tát và các pháp của Bồ-tát. Từ đoạn I§a đến 26b, 
Thế Tôn dạy các pháp đặc biệt của chư Phật và chân 
nghĩa của Phật, để gỡ những vướng mắc tế nhị còn lại 


của thính chúng. 


447 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


2. Nhục nhãn là con mắt trân của người. Như Lai có 
mắt trân đê thây biệt con người và các vân đê của con 
người. 

sThiên nhãn là con mắt của chư Thiên. Như Lai có 
mặt chư Thiên đê thây biệt các cõi Trời và các vân đê 


của chư Thiên. 


Tuệ nhãn là con mắt tuệ thấy rõ vô ngã pháp, thấy 
rõ tính duyên sinh của các pháp, cấp độ thấy biết của tuệ 
nhãn đối với những vị chưa đoạn trừ lậu hoặc thì có giới 


hạn. 


Pháp nhãn là con mắt thấy rõ pháp, thấy thật sâu 
xa về pháp tính. Với các vị chỉ có pháp nhãn, thì các 


thượng phần kiết sử chưa được đoạn trừ. 


‹Phật nhãn là con mắt của chư Phật, thấy TÕ mỌi 
loài chúng sinh, mọi cảnh giới, thấy rõ nhân quả v.v... 
(gồm đủ 10 Như Lai lực). 


Các vị xuất gia thường tán dương 5 con mắt thấy 
pháp ở trên qua diễn đạt với mỹ từ: ngũ phần hương; 
hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và 
hương tri kiến giải thoát. 

3. Bằng con mắt của Phật và bằng cả 5 con mắt, 
Thế Tôn thấy rõ hết thảy các pháp, hết thảy chúng sinh, 
bao gồm chư Phật và chư Bồ-tát. Tất cả đều vô ngã. Tất 


cả đều đồng một thể tánh, đó là vô ngã tánh. 


448 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


THE BUDDHA'*S SUPER KNOWLEDGE OE 
OTHERˆS-THOUGHTS 


18b. The Lord said: What do you think, Subhut, 
has the Tathagata used the phrase, “as many grains of 
sand as there are In the great river Ganges? - Subhuti 
replied: So 1t 1s, O Lord, so 1t is, O Well-Gone! The 
Tathagata has done so. The Lord asked: What do you 
think, Subhutl, 1Ý there were as many anges rIVers as 
there are grains of sand In the great river Ganges, and 
If there were as many world systems as there are grains 
of sand 1n the great river Ganges, and 1Ÿ there were as 
many world systems as there are grains of sand In them, 
would these world systems be many? - Subhuti replied: 
So 1f 1s, O Lord, so 1t 1s, O Well-Gone, those world 
systems would be many. The Lord said: As many beings 
as there are 1n these world systems, of them I know, in 
my wisdom the manifold trends of thought”. And why? 
“Irends of thought, trends of thought”, SubhutI, as no- 
trends have they been taught by the Tathagata. Therefore 
are they called “trends of thought”. And why? Past 
thought 1s not got at; the future thought 1s not got at; the 
present thought 1s not got at. 


THẮNG TRÍ BIẾT TÂM TÁT CÁ CHÚNG SINH 
CỦA ĐỨC PHẬT 


I8b. Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
có phải Như Lai đã diễn đạt lại rằng, “có nhiều con sông 
Hằng như số lượng cát trong một sông Hằng này không? 


449 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


- Tu-bô-đề đáp: Vâng có, bạch Thế Tôn, vâng có bạch, 
Thiện Thệ! Như Lai đã diễn đạt. Đức Phật hỏi: Này 
Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, nếu có nhiều sông Hằng như 
là số lượng cát trong sông Hằng kia, và nếu có nhiều thế 
giới hệ như là số lượng cát trong những con sông Hằng 
ấy, các thế giới hệ ấy có nhiều không? - Tu-bồ-đề đáp: 
Vâng nhiều, bạch Thế Tôn, vâng nhiều, bạch Thiện Thệ, 
các thế giới hệ ấy là nhiều. Đức Phật dạy: với tuệ giác 
của Ta, Ta biết rõ tâm hướng của tất cả chúng sanh trong 
tất cả thế giới hệ ấy. Tại sao? Tâm ở quá khứ không đạt 
đến được; tâm ở tương lai không đạt đến được; tâm ở 
hiện tại không đạt đến được. 

Lời bàn: 

I. Do Thế Tôn biết rõ tâm hướng của tất cả chúng 
sanh nên Thế Tôn biết rất rõ tất cả đều là duyên sinh 
nên vô ngã. Tâm quá khứ là vô ngã nên không đạt đến 
được, tâm vị lai là vô ngã nên không đạt đến được; tâm 
hiện tại là vô ngã nên không đạt đến được. Trong tất cả 
thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai tâm ẫây vẫn là vô 
ngã. Đấy là sự thật muôn thuở, không đổi khác. 

2. Trí tuệ tối thăng của Thế Tôn chính là Trí tuệ thể 
nhập thực tại vô ngã Ẫy. 


THE BUDDHA°S MERITIS NO MERIT 


19. What do you think. SubhutIl, IÝ a son or a 
daughter of good family had filled this world system of 
1,000 million worlds with the seven precious things, and 


450 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


then gave 1t as a gIft to the Tathagatas, the Arahats, the 
Fully-Enlightened-Ones, would they on the strength of 
that beget a great heap of merit2 - Subhuti replied: they 
would, O Lord, they would, O Well-Gone ! - The Lord 
said: So 1t 1s, Subhutl, so 1t 1s. On the strength of that 
this son or daughter of good family would beget a great 
heap of merit, Iimmeasurable and Incalculable. But I, 
on the other hand, there were such a thing as a heap of 
merit, the Tathagata would not have spoken of a “heap of 


merIt”. 


PHƯỚC ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT LÀ “KHÔNG 
PHƯỚC ĐỨC ” 


19. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, nếu một thiện 
nam, tín nữ đem của bảy báu để đầy cả Tam thiên Đại 
thiên thế giới này cúng dường chư Như Lai, các bậc 
A-la-hán, các bậc Toản Giác, do nhơn duyên đó họ có 
được nhiều phước đức không? -Tu-bô-đề đáp: Bạch Thế 
Tôn, họ sẽ được phước đức nhiều, bạch Thiện Thệ, họ 
sẽ được phước đức nhiều!- Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, 
đúng thế, đúng thế. Do nhơn duyên ấy, thiện nam, tín nữ 
này được phước đức không thể lường, không thể tính. 
Nhưng mặt khác, nếu có một pháp nào là phước đức, thì 
Như Lai đã không nói “phước đức nhiều”. 


Lời bản: 
1. Ở đây, Thế Tôn lập lại hạnh cúng dường (bố thí) 


chư Phật của thiện nam tín nữ, nhưng bây giờ là cúng 


451 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


dường vô lậu, để trang nghiêm thân tâm, nên được 
phước đức vô lượng. 


Như thế, cùng hạnh cúng dường, nhưng tùy theo tâm 
cúng dường chấp thủ hay không chấp thủ mà kết quả sẽ 
là hữu lậu hay vô lậu. 


2. Kinh chép: “Nếu có một pháp nào đó là phước 
đức, thì Thế Tôn đã không nói đó là phước đức nhiều”. 
Có nghĩa là nếu phước đức là hữu tướng, như là một 
pháp, thì đã là hữu hạn và do đó không thể nói là phước 
đức nhiều. Nhưng do bởi phước đức ấy là không phước 
đức (ở ngoài tướng phước đức thông thường quan niệm), 
nên Thế Tôn dạy là “phước đức nhiều”. 


Hạnh cúng dường ly ngã tưởng, ly thủ như vậy sẽ 
dẫn đến chứng đắc vô tướng. Đây là phước đức đắc quả 
Phật, hay gọi là phước đức của Phật. 


THE BUDDHA°S PHYSICAL BODY 


20a. What do you thínk, Subhutl, 1s the Tathagata 
to by means of the accomplishment of his form-body? 
Subhuti replied: No ¡ndeed, O Lord, the Tathagata 1s 
not to be seen by means of the accomplishment of his 
form-body, And why? “he accomplishment of his form- 
body, accomplishment of his form-body ”, this O Lord, 
has been taught by the Tathagata as no-accomplishment. 
Therefore 1t 1s called “accomplishment of his form-body”. 


20b. The Lord asked: What do you thínk, Subhutli, 
1s the Tathagata to be seen through his possession of 


452 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


marks? - Subhuti replied: No indeed, O Lord. And why? 
This possession of marks, O Lord, which has been taught 
by the Tathagata, as a no-possession of no-marks this 
has been taught by the Tathagata. Therefore 1t 1s called 
“possession of marks”. 


THÂN SÁC CỦA ĐỨC PHẬT 


20a. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, có nên thấy 
Như Lai qua sự thành tựu của sắc thân Như Lai không?, 
Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật không? Không 
nên thấy Như Lai qua sự thành tựu của sắc thân Như 
Lai. Tại sao? “Sự thành tựu các tướng tốt của Như Lai, 
sự thành tựu các tướng tốt của Như Lai”, bạch Thế Tôn, 
sự thành tựu này đã được Như Lai dạy là “không-thành 
tựu”. Cho nên sự thành tựu ấy được gọi là “sự thành tựu 
của thân sắc”. 


20b. Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
có nên thấy Như Lai qua các tướng không? - Tu-bồ-đề 
đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật không. Tại sao? Bạch Thế 
Tôn, sự có các tướng này do được Như Lai dạy là không 
phải sự có được không-tướng. Cho nên được gọi là “sự 
có được các tướng”. 


Lời bàn: 
I. Do vì chưa giác tỉnh vô ngã tướng của hết thảy 
pháp, một số thính chúng còn kẹt vào chấp thủ. Khi 


nghe Thế Tôn dạy: “tất cả pháp đều là pháp đặc biệt của 
Như Lai” (đoạn Kinh 17c) số thính chúng còn chấp thủ 


453 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


liền nghĩ rằng: vậy thì báo thân của Như Lai là Như Lai, 
bởi vì báo thân này là kết tụ của vô lượng công đức. 


Đề gỡ vướng mắc của các vị này, Thế Tôn dạy đoạn 
20a và 20b. 


ỞƠ đây, có một điêm tê nhị cân được nhận thức rõ 
ràng: 


a/ Với người không chấp thủ thì khi thấy vô tướng 
của 32 tướng quý, hay của báo thân Như Lai, tức là thấy 
Như Lai. 


b/ Nhưng với người còn chấp thủ, nghĩa là không 
thấy được vô tướng của 32 tướng, hay báo thân, thì hắn 
nhiên là thấy báo thân như là một ngã tướng nên không 
thể thấy được Như Lai. 


c/ Những vị còn chấp thủ lại cho rằng báo thân là 
Như Lai, như thế có nghĩa là nhìn Như Lai như là một 
ngã tướng, là một chấp trước sai lầm. Do đó, ở đấy, Thế 
Tôn chỉ rõ báo thân không phải là Như Lai để giúp các 
vị chấp thủ ấy rời khỏi chấp trước báo thân, hầu có thê 
ngộ được vô tướng của báo thân và của Như Lai. 


2. Qua sự chấp thủ, sự thành tựu của sắc thân Như 
Lai trở thành một kết quả của công đức tu hành trải 
qua nhiều kiếp. Cái sắc thân được thấy qua sự chấp thủ 
của người thấy thì chỉ là sự hiện hữu của ngã tưởng, 
ngã tưởng, hay khái niệm, nên không phải là sự thành 
tựu sắc thân ấy - vốn sắc thân ấy là “Không tướng” - 
Vì vậy, nó mới được gọi là “sự thành tựu của sắc thân”. 


454 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 

“Sư thành tựu sắc thân” ấy như là hậu quả của tưởng về 
ngã tướng, chỉ có mặt trong tương quan nhân duyên, mà 
không phải là thực tại. Nếu nó là thực tại thì không thê 


€ 


nói là “ sự thành tựu của sắc thân”. 
Cũng vì vậy, Thế Tôn dạy không nên thấy Như Lai 
qua sắc thân đó. 


Nhưng, nếu lìa khỏi các tưởng, rời khỏi chấp thủ về 
sự thành tựu của sắc thân” thì sẽ thấy Như Lai ngay cả 
từ cái gọi là sắc thân ấy. 

3. Đối với các đệ tử còn vướng chấp thủ, Thế Tôn 
thường dạy không nên nhìn Như Lai qua sắc thân vật lý 
bất tịnh, mà nên nhìn vào các pháp “Ai thấy duyên khởi 
là thấy Pháp, Ai thấy Pháp là thấy Như Lai” (sẽ được 
bàn thêm ở chương THỊ). 


4. Tương tự, đối với 32 tướng quý của Như Lai. Với 
những người còn chấp thủ thì cần nhận thức “sự có được 
các tướng ấy” không phải là “sự có được vô tướng” để 
rời khỏi chấp thủ tướng. Thế Tôn thuyết giảng là để giúp 
thính chúng rời khỏi chấp thủ tướng này. 


THE BUDDHAˆS TEACHING 


21a. The Lord asked: What do you thíink, Subhutl, 
does 1t occur to the Tathagata, “by me has Dharma 
been demonstrated?” whosoever, Subhuti, would say, 
“t6 Tathagata has demonstrated Dharma”, he would 
speak falsely, he would misrepresent me by selzing on 
what 1s not there. And why? “Demonstration of Dharma, 


455 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


demonstration of dharma”, SubhutI, there 1s no dharma 
that can be understood as a demonstration of dharma. 


21b. Subhuti asked: Are there, OQ Lord, any beings 
in the future, In the last time, 1n the last epoch, in the 
last 500 years, at the time of the collapse of the good 
doctrine who, ơn hearing such dharmas, will truly believe? 
- The Lord replied: They, Subhutl, are neither beings 
nor no-beings. And why? “Beings, beings”, Subhutl, 
the Tathagata has taught that they are all no-beings. 
Therefore has he spoken of “all beings”. 


SỰ GIẢNG DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


21a. Đức Phật hỏi: Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, 
Như Lai có nghĩ rằng: “Pháp đã được Như Lai thuyết 
giảng?” Này Tu-bỗồ-đẻ, bất cứ ai nếu nói rằng: “Như Lai 
đã giảng Pháp” thì người ấy nói sai, người ấy đã xuyên 
tạc Ta do không hiểu thấu những gì Ta muốn nói. Tại 
sao? “Thuyết giảng Pháp, thuyết giảng Pháp”, này Tu-bồ- 
đề, không có một pháp nào có thể được hiểu như là sự 
thuyết giảng pháp cả. 


21b. Tu-bồ-đề bạch: Bạch Thế Tôn, trong tương lai, 
trong thời kỳ cuối cùng, trong giai đoạn cuối cùng, trong 
500 năm sau cùng vào thời kỳ Chánh pháp suy đồi, có 
những chúng sanh nào khi nghe những pháp như thế, sẽ 
thực sự tin tưởng không? - Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, 
họ không phải là chúng sinh, cũng không phải là không- 
chúng sinh. Tại sao? “ Chúng sinh, chúng sinh”, này Tu- 


456 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


bồ-đề, Như Lai đã từng dạy rằng tất cả chúng sinh là 
không-chúng sinh. Cho nên Như Lai nói là “tất cả chúng 
sinh”. 

Lời bản: 

I. Chúng ta cần hiểu răng đối với những ai đã thấy 
thật pháp, chứng ngộ thật pháp, thì Thế Tôn không phải 
chỉ bày thật pháp nữa. Nhưng đối với những ai chưa 
chứng ngộ thật pháp, thì Thế Tôn không thể giảng dạy 
để chỉ thăng thật pháp được, vì hai lẽ: 


a/ Dù giảng dạy với sự diễn đạt thiện xảo nhất, 
những người chấp thủ cũng khó lãnh hội, do vì vướng 
mắc chấp thủ tướng. 


b/ Ngôn ngữ khái niệm chở đầy ngã tính nên không 
thể nói lên được thật tướng không-tướng, đối với người 
còn mê. 

Do lẽ đó, Thế Tôn nói Pháp không nhằm mục đích 
nói lên thực tại như thực, mà chỉ để đánh thức người 
nghe rời khỏi các ngã tưởng. 

Nếu hiểu như thế thì ý nghĩa của đoạn Kinh 2la tự 
hiển lộ: Thế Tôn chỉ hỗ trợ, giúp đỡ thính chúng đi ra 
khỏi chấp thủ tướng mà không thật sự giảng dạy Pháp. 

Ý nghĩa trên đã được Nikàya xác định: Cho đến khi 
nào vị Tỷ-kheo nói về ly tham (ly thủ), cho đến khi ấy 
vị Tỷ-kheo ấy mới được gọi là thuyết pháp (sẽ bàn đến 
ở chương II). 


457 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


2. Thế Tôn dạy: “Ai nói Ta thuyết pháp là nói sai, 
người ấy đã xuyên tạc Ta”. Lời dạy ấy đã đến ngoài sự 
mong chờ của các vị còn chấp thủ, có thể gây nên một 
kinh ngạc lớn, và có thể lay tỉnh một số thính chúng trở 
về với thực tại vô ngã. 


3. Tôn giả Tu-bồ-đề lo lắng: đối với những người 
có tập quán chấp thủ nặng thì khó khởi lòng tin lời dạy 
trên, nên bạch hỏi Thế Tôn về chúng sinh trong 500 năm 
cuối, vào thời Phật pháp suy đổi, không biết có lòng tin 
chân chính khi nghe giảng dạy như vậy không? Lần này 
Thế Tôn không trả lời như lần trước rằng sẽ có những 
chúng sanh có khả năng về Giới, về Đức, về Tuệ v.v... 
mà mở ngay chỗ vướng về “tưởng” có chúng sinh như 
là thực thể. Thế Tôn dạy: “Các chúng sinh ấy là không- 
chúng sinh, cũng không phải là không-chúng sinh”. Lời 
dạy này có nghĩa rằng: 


a/ Để mở chỗ chấp trước của thính chúng là có 
chúng sinh, Thế Tôn dạy: “thọ là không-chúng sinh”, 
một trong bốn tưởng mà một vị Bồ-tát phải rời khỏi. Cái 
gọi là chúng sinh, thật ra nó là sản phẩm của tư tưởng, 
khái niệm tạo ra, chứ trong thực tế không thể có. Chúng 
sinh ấy chỉ là tập hợp của nhóm các duyên và do vọng 
tưởng mà có: nó chỉ là vọng tưởng mà không là chúng 


sinh. 


b/ Nhưng, khi lập luận như thế, Thế Tôn không có 
ý xác nhận đó là sự thật - bởi vì sự thật thì không phải 
là kết quả của lập luận, hay của chứng minh - mà chỉ gỡ 


458 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


rỗi tâm chấp thủ là gốc khổ đau của thính chúng. Do đó, 
để tránh cho thính chúng khỏi rơi vào chấp các không- 
chúng sinh như là một ngã tướng - do tưởng của thính 
chúng mà có - và xem đó như là sự thật, Thế Tôn lại 
phải lập luận tiếp: “cũng không phải không-chúng sinh”. 


Thế là để trọn vẹn đưa thính chúng ra khỏi cái 
tưởng về chúng sinh (chúng sinh tưởng), bởi tưởng về 
chúng sinh, hay tưởng về không- chúng sinh đều rơi vào 
chúng sinh, hay rơi vào chúng sinh tưởng hết thảy. Rốt 
ráo hơn nữa là để đưa thính chúng ra khỏi tưởng uẫn (ra 
khỏi hết thảy các tưởng). 

Gọn hơn, Thế Tôn dạy: “Chúng sinh, chúng sinh” 
là “không-chúng sinh”. Cho nên Thế Tôn nói về “chúng 
sinh”. 

Như đã được bàn, “chúng sinh” thực ra đấy chỉ là 
tưởng, là khái niệm, nó là pháp duyên sinh nên vô ngã, 
do đó, nó là không-chúng sinh. 

Chính do sự kiện chúng sinh ấy chỉ là tưởng, là khái 
niệm, là không thật, nên Như Lai mới nói về nó, hay nó 
mới được nói vẻ. 

Nếu chúng sinh là thực tại, thì Thế Tôn đã không 
nói về; nó không thể được nói về. Tất cả những gì thuộc 
thực tại đều không thể nói về. 


THE BUDDA”S DHARMA 


22. What do you think, SubhutI, 1s there any dharma 


459 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


by which the Tathagata has fully known the utmost, 
ripht and perfect enliphtenment? - Subhuti replied: No 
indeed, O Lord there 1s not any dharma by which the 
Tathagata has fully known the utmost, right and perfect 
enliphtenment - The Lord said: So 1t 1s, SubhutIl, so 1t 
1s. Not even the least (any) dharma 1s there found or got 
at. Therefore 1s 1t called “utmosf” (anuttara), ripht and 
perfect enlightenment”. 


23. Furthermore, Subhutl, self-indentical (sama) 
1s that dharma, and nothing 1s there 1s at varlance 
(vishama). Therefore 1s 1t called “utmost”, right 
(samyak) and perfect cnliphtenment. Self-identical, 
through the absence of a self, a being, a soul, or a 
person, the utmost, ripht and perfect enlightenment, 
1s fully known as the totalty of all the wholesome 
dharmas. “Wholesome dharmas, wholesome dharmas”, 
SubhutI, - Yet as no-dharmas have they been taught by 
the Tathagata. Therefore are they called “wholesome 
dharmas”. 


PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 


22. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, có pháp nào mà 
do đó Như Lai chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác không? - Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật 
không, không có pháp nào do đó Như Lai chứng đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Đức Phật dạy: Quả thế, 
này Tu-bồ-đề, quả thế ! Ngay cả pháp nhỏ nhiệm nhất 
cũng không có, không đắc. Cho nên được gọi là Vô 


460 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thượng Chánh đăng Chánh giác. 


23. Hơn nữa, này Tu-bồ-đề, pháp ấy là bình đẳng, ở 
đó không có sự khác nhau. Cho nên được gọi là Chánh 
đăng Chánh giác. Pháp bình đắng do không có tướng tự 
ngã, tướng chúng sanh, tướng linh hồn hay tướng người, 
mà Vô thượng Chánh đăng Chánh giác được chứng ngộ 
như là tất cả các thiện pháp. Các thiện pháp, các thiện 
pháp, này Tu-bồ-đề từng được Như Lai dạy là không- 
thiện pháp, Cho nên chúng được gọi là “các thiện pháp”. 


Lời bản: 
I. Một số thính chúng vẫn còn hồ nghi: do công 


đức tu hành vô lượng kiếp, Thế Tôn mới chứng đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Thế Tôn liền xác định: “không có pháp nào nhờ đó 
mà Thế Tôn chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác”. Tại sao? 


Chúng ta đều biết rằng, quả vị giác ngộ ấy là quả 
VỊ thấy suốt thực tại vô ngã. Ở đó, tất cả đều bình đẳng 
trong vô ngã tướng: không có sự khác biệt giữa người 
chứng và pháp chứng, cũng không có sự khác biệt hay 
tương quan nào giữa Như Lai và các pháp đặc biệt của 
Như Lai. Ở đó, vắng mặt tất cả sự tương quan giữa 
nhân và quả nên mới gọi là quả vị giác ngộ “Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác”. 


Nếu thính chúng loại bỏ tất cả tưởng về ngã tướng 
thì tâm sẽ tan biến mọi thắc mắc mà thấy rõ thật tướng 


461 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


của cảnh giới giác ngộ ấy. 

2. Lời dạy: “Tất cả thiện pháp là không-thiện pháp, 
cho nên được gọi là “tất cả thiện pháp” là lời dạy đưa 
thính chúng lại trở về với biện chứng giải thoát: loại bỏ 
chấp thủ tướng, rời khỏi các ý niệm về thiện pháp để 
thấy như thật tướng của thiện pháp. 


ONCE MORE ABOUT THE BUDDHAˆS MERIT 


24. And again, Subhutil, If a woman or man had 
piled up the seven preclous things until ther bulk 
equaled that of all the Sumerus, Kings of mountains, In 
the worlđ System of 1.000 million worlds, and would 
give them as a gift, and I1f, on the other hand, a son or 
a dauphter of good a family would take up from this 
PrạJnaparamita, this discourse on Dharma, but one stanza 
of four lines, and demonstrate 1t to others, compared 
with his heap of merit the former heap of merit does not 
approach one hundredth part, ect; until we come fo, 1t 
wIll not bear any comparIson. 


LẠI MỘT LÀN NỮA NÓI VÉ PHƯỚC ĐỨC 
CỦA PHẬT 


24. Lại nữa, này Tu-bồ-đề, nếu có thiện nam, tín nữ 
chồng chất bảy báu bằng những núi chứa Tu Di trong 
Tam thiên Đại thiên thế giới này mà bố thí; và nếu một 
thiện nam, tín nữ mặt khác hiểu được Kinh Bát-nhã 
này, dù chỉ một bài kệ bốn câu, và giảng nói cho những 
người khác nghe, thì phước đức của người trước so với 


462 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


phước đức của người này không băng 1/100 v.v... nhỏ 
cho đến không thể so sánh được nữa. 

Lời bàn: 

Từ các đoạn Kinh của phần 2 của Kữn Cương Bái- 
nhã, Thể Tôn đã giảng dạy xoay quanh các pháp đặc 
biệt của Như Lai như là chứng ngộ, phước đức, trí tuệ, 
thuyết pháp, độ sinh, nhằm thức tỉnh thính chúng buông 
bỏ tư duy hữu ngã, buông bỏ tất cả các tưởng về pháp. 


Đoạn Kinh 24 lập lại những gì Thế Tôn đã giảng về 
phước đức bố thí và phước đức học hỏi, giảng nói Kinh 
Kim Cương. Sự lặp lại như tiếng sóng hải triều để đánh 
thức những vị đang còn mơ mảng trong ngã tưởng. 


Chúng ta cũng gặp kỹ thuật giảng dạy này của Thế 
Tôn trong các Nikàyas. 


Mỗi lần lặp lại là mỗi lần ngôn ngữ của Thế Tôn 
đi sâu vào tâm thức của những vị nặng tập quán chấp 
thủ, giúp các vị tỉnh thức buông bỏ các tưởng. Tiếng gọi 
(“này Tu-bồ-đề”) cũng có tác dụng tương tự như là sự 
nhắc nhở, kêu gọi: Hãy dậy đi ! Hãy tỉnh đi ! Thực tại 
đang ở trước mắt ! Vẫn đề là tỉnh giác mà không phải là 
tư duy Ì... 


THE BUDDHA AS A SAVIOUR, AND THE 
NATURE OFEF EMANCIPATION 


25. What do you think, SubhutI, does 1t occur to a 
Tathagata, “by me have beings been set free? Not thus 


463 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


should you see 1t, Subhutil And why? There 1s not any 
beings who has been set free by the Tathàgata. 


Again, If there any being whom the Tathagata had 
set free, then surely there would have been on the part 
of the Tathagata a selzing of a self, of a being, of a 
soul, of a person. “Se1zing of a self ” as a no-selzing, 
SubhutI, has that been taught by the Tathagata. And yet 
the foolish common peoplc have seized upon 1t. “foolish 
common people” Subhuti, as really no people have they 
been taught by the Tathagata. Therefore are they called 


“foolish common people”. 


ĐỨC PHẬT, ĐÁNG CỨU ĐỘ VÀ BẢN CHẤT 
CỦA GIẢI THOÁT 


25. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, Như Lai có nghĩ 
rằng “Như Lai cứu độ chúng sinh?” Này Tu-bồ-đề, đừng 
nghĩ thế. Tại sao? Không có một chúng sinh nào mà 
Như Lai đã độ cả. 


Lại nữa, nếu đã có chúng sinh nào mà Như Lai độ, 
thì hắn Như Lai chấp thủ tự ngã, chấp thủ chúng sinh, 
chấp thủ linh hồn, chấp thủ người. Này Tu-bôồ-đề, “chấp 
thủ tự ngã” đã được Như Lai dạy là không-chấp thủ. Tuy 
nhiên, kẻ phàm phu vẫn chấp thủ sự chấp thủ. Này Tu- 
bồ-đề “người phàm phu” do được Như Lai dạy thực sự 
là không người (phàm phu). Cho nên, họ được gọi là 
“người phàm phu”. 


464 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lời bản: 

I. Ở mặt thực tướng, thực tính, thì tất cả đều vô 
ngã, đều ở trong “như thể” bình đẳng. Do đó, không có 
mặt ngã chúng sanh, ngã phàm phu, hay ngã cứu độ. 


Nhìn thấy có chúng sinh, có phàm phu và có cứu độ 
là cái nhìn ngã tưởng, đầy mê vọng... Thế Tôn phủ nhận 
các ngã tướng chúng sanh, phàm phu v.v... là phủ nhận 
các ngã tưởng. Rời hết thảy các tưởng thì “thính chúng 
sẽ đi vào Diệt thọ tưởng định, và ở định này, chánh trí 
giải thoát (hay trí Bát-nhã) sinh khởi. 


2. Chấp thủ tự ngã (self) là không-chấp thủ: 


Tự ngã (self) vốn là vọng tưởng, không thật, nên 
cái gọi là chấp thủ tự ngã hăn là không-chấp thủ, không 
thành lập được nghĩa chấp thủ. Tự ngã vốn không có, 
nghĩa là đối tượng của “chấp thủ” không có, thì chủ thể 
của chấp thủ hắn cũng không có. 


Kẻ trí thấy được điều đó thì từ bỏ chấp thủ, nhưng 
kẻ phàm phu vì không thấy điều đó nên cứ nắm giữ 
chấp thủ. 

3. Người phàảm phu không phải là người. 

Người chỉ là ý niệm về tập hợp ngũ uân mà không 
có thực thể gọi là người; phàm phu cũng chỉ là ý niệm. 
Do đó, người phảm phu không có một cá thể gọi là 
người. Do vì người phàm phu không thật có, nên nó mới 
có thể trở thành đối tượng của nhận thức, của cái nhìn, 


465 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


của nói về... 

4. Hình thức gỡ rối dây chuyền (chúng sinh, chấp 
thủ, phàm phu) nói lên thái độ của người ổi vào giải 
thoát răng: không phải là vẫn đề thảo luận, tư duy để 
thấy rõ thực hư, mà là vấn để dập tắt các tưởng và qua 
cả vô tưởng (cõi Vô tưởng và cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng). 


THE TRUE NATURE OF A BUDDHA 


26a. What do you thínk, SubhutIl, 1s the Tathagata 
to be seen by means of his possession of marks?- Subhuti 
replied: No indeed, O Lord. - The Lord said: I£. Subhuti 
the Tathagata could be recognized by his possession 
of marks, then also the universal monarch would be a 
Tathagata. Therefore the Tathagata 1s not to be seen by 
means of his possession of marks - Subhuti then said: As 
I, O Lord, understand the Lord”'s teaching, the Tathagata 
1S not fo be seen through his possession of marks. 


Further the Lord taught on that occasion the 


following stanzas: 


Those who by my ƒorm dĩd see me, 
And those who ƒollowed me by voiee, 
MWrong the efforts they engagcd ïn, 
Me those people will not see. 


26b. From the Dharma should one see the Buddhas, 


466 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


trom the Dharma bodies comes their guidance. 
Yet Dharma s true nature cannot be discerned, 


And no one can be conscious oƒ ïf as an object. 


THỤC TÍNH CỦA PHẬT 


26a. Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao, có nên thấy 

Như Lai qua các tướng quý của Như Lai không? - Tu- 
bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật không. Đức Phật dạy: 
Này Tu-bồ-đề, nếu Như Lai có thể được nhận thức qua 
các tướng quý, thì Chuyên luân Thánh vương sẽ là Như 
Lai. Cho nên, không nên thấy Như Lai qua các tướng 
quý của Như Lai - Tu-bồ-đề bạch: Bạch Thế Tôn, như 
điều con hiểu lời dạy của Như Lai, không nên thấy Như 
Lai qua các tướng quý của Như Lai. Bây giờ Thế Tôn 
dạy thêm hai bài kệ sau: 

Những ai nếu thấy Ta qua thân sắc của Tũ, 

Những ai nếu nghe Ta qua tiếng nói của Tũ. 

Những người ấy dẫn thân vào những nỗ lực sai lạc, 

Họ sẽ không thấy Ta. 

26b. Nên thấy chư Phật ở các Pháp, 

Nên thấy sự chỉ giáo của chư Phật ở pháp thân, 

Nhưng thực tính của các pháp không thể nhận thức, 

Và không ai có thể nhận thức thực tính như một 


đối tượng. 


467 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Lời bản: 

I. Đây là lần thứ 4 đề cập đến các tướng quý của 
Như Lai. Lần này, sự phân tích và chỉ bày của Thế Tôn 
có ý nghĩa khác hơn. 


Như chúng ta đều biết, nếu thấy được vô tướng của 
các tướng thì thấy được Như Lai qua các tướng quý 
của Như Lai. Nhưng ở đây, Như Lai không muốn thính 
chúng còn chấp thủ nhìn thấy Ngài qua các tướng ấy, bởi 
vì rất dễ cho các vị này nhận lầm thân sắc của Như Lai 
là Như Lai. Thế Tôn muốn thính chúng nhìn thấy Ngài 
qua các Pháp; một khi thấy vô tướng của các pháp thì 
liền thấy Như Lai. Nếu còn chấp thủ, thính chúng cũng 
sẽ không lầm chấp các tướng là Như Lai, từ đó dễ có 
điều kiện để rời khỏi chấp thủ. Vấn đề tế nhị ở đây là 
phải rời khỏi chấp thủ chứ không phải là nỗ lực để thấy 
và hiểu Như Lai. Khi chấp thủ được tận trừ thì tất cả 
các pháp là thật pháp và là Như Lai. 


Do vậy, Tôn giả Tu-bồỏ-đề hiểu ý đức Phật muốn 
thế, nên đã bạch: “Như điều con hiểu lời Thế Tôn dạy, 
không nên thấy Như Lai qua các tướng quý của Như 
Lai”. Chúng ta hiểu Tôn giả Tu-bồ-đề thừa biết rằng với 
người không chấp thủ có thê thấy Như Lai bất cứ ở đâu. 

2. Hai bài kệ trên nói rõ ý Phật: Như Lai không 
muốn thính chúng hiểu Như Lai như một “đắng”, hay 
một cá thể, mà là thật tính của các pháp. Do đó, nên 
nhìn vào Pháp, thấy rõ pháp thân và nghe tiếng nói vô 
tướng, vô tưởng của pháp thân, thay vì nhìn thấy sắc 


468 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thân Như Lai và nghe theo tiếng nói của Như Lai là 
những gì của tâm chấp thủ nhiễm đầy khái niệm ngã 
tướng, 


3. Vấn đề chủ yếu của việc giảng dạy của Như Lai 
là giúp thính chúng thể nhập thực tại giải thoát của vô 
ngã. Vấn đề ngộ pháp và thể nhập pháp thân là vấn đề 
thính chúng quay trở về chính mình để đoạn trừ chấp 
thủ (ái, thủ và vô minh)- Chính thân giáo của Như Lai 
(sắc tướng Như Lai) và khẩu giáo của Như Lai (tiếng 
nói Như Lai) là nhằm chỉ bày cho thính chúng đoạn trừ 
tất cả chấp thủ, đoạn trừ tất cả tưởng, để đi ra khỏi hết 
những vướng mắc của các trần (sắc, thinh, hương, vị, 
xúc và pháp) Nếu chấp vào thân tướng và âm thinh của 
Như Lai, thì thính chúng sẽ rơi vào trường hợp nắm giữ 
chiếc bè hay nắm giữ ngón tay, thay vì nương vào nó 
để qua bờ bên kia của chấp thủ, hay để thấy trăng chân 
như. 

Rời khỏi thân tướng và âm thinh Như Lai để đi vào 
các pháp là biện pháp hữu hiệu nuôi dưỡng tỉnh giác đi 
ra khỏi mọi tưởng và mọi chấp thủ. Nhưng một khi được 
giác tỉnh trọn vẹn, thì thính chúng sẽ thấy Như Lai ở 
khắp nơi, ở cả nơi thân sắc và âm thỉnh Như Lai. 


Ngoài nỗ lực đoạn trừ chấp thủ để trực ngộ thực 
tướng, hành giả không thể mong chờ thực tướng ở bất 
cứ đâu, bởi vì thực tướng không thê là đối tượng của 
nhận thức và không phải là đối tượng của tìm kiếm hay 
của chứng đắc. 


469 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


THE EFFECTIVENESS OE_ MERITORIOUS 
DEEDS 


27. What do you think, Subhut has Tathagata 
fully known the utmost, ripght and perfect enlightenment 
through his possession of marks?2 Not so should you 
see I{, Subhuti. And why? Because the Tathagata could 
surely not have hilly known, the utmost, right and perfect 
enlightenment through his possession of marks. 


Nor should anyone, Subhuti, say to you, “those who 
have set out In the Bodhisattva-vehicle have conceived 
the destruction of a dharma or 1ts annihilation”. Not so 
should you see 1t, Subhutil For those who have set out In 
the Bodhisattva-vehicle have not conceived the destruc- 
tion of a dharma, or 1ts annihilation. 


28. And again, SubhutI, 1Ý a son or daughter of a 
good family has filled with the seven preclous things 
as many world Systems as there grains of sand In the 
river Ganges, and gave them as a gift to the Tathagatas, 
Arahats, Fully- Enlightened-Ones, - and 1f on the other 
hand, a Bodhisattva would gain the paflent acqulescence 
in dharma which are nothing of themselves and which 
fail to be produced, then this latter would on the strengh 
of that beget a greater heap of merit, Iimmeasurable and 
Iincalculable. 


Moreover, Subhutl, the Bodhisatva should not 
acquire heap of merit - Subhuti said: Surely, O Lord, the 
Bodhisattva should acquire a heap of merit? - The Lord 


470 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


said: “ Should acquine, SubhutI, not “should se1ze upon”. 
Therefore 1s 1t said, “should acquire”. 


29. Whosoever says that the Tathagata goes or 
comes, stands, sits and lies down, he does not understand 
the meaning of my teaching. And why? “Tathagata” 1s 
called one who has not gone anywhere, nor come from 
anywhere. Therefore 1s he called “the Tathagata, the 
Arahat, the Pully Enlightened One”. 


HIỆU QUÁ CỦA CÁC VIỆC LÀM CÔNG ĐỨC 


27. Này Tu-bô-đề, ý ông nghĩ sao Như Lai có chứng 
đắc Vô thượng Chánh giác do đầy đủ các tướng quý 
không? Này Tu-bồ-đề, đừng nghĩ thế. Tại sao? Bởi vì 
hắn là Như Lai không chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác do đầy đủ các tướng quý của Như Lai. 

Này Tu-bồ-đề, cũng sẽ không có ai nói với ông 
rằng, “những ai phát tâm Bỏ-tát cầu quả Phật chủ trương 
thuyết đoạn diệt”. Cũng đừng nghĩ thế, này Tu-bỗ- 
đề! Đối với những ai phát tâm Bồ-tát cầu quả Phật, họ 
không chủ trương thuyết đoạn diệt. 


28. Lại nữa, này Tu-bồ-đề, nếu có thiện nam tín 
nữ đem bảy báu đựng đầy những thế giới hệ nhiều như 
số cát sông Hằng cúng dường chư Như Lai, các bậc 
A-la-hán, các bậc Toàn Giác - mặt khác nếu một vị Bồ- 
tát thành tựu pháp nhẫn trong các pháp vô ngã, vô sanh, 
thì vị Bồ-tát này do duyên đó sẽ được phước đức nhiều 
hơn, không thể lường, không thê tính được. 


471 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Này Tu-bồ-đề, hơn nữa, vị Bồ-tát sẽ không nên nhận 
phước đức - Tu-bồ-đề bạch: Bạch Thế Tôn, hắn là Bồ- 
tát sẽ nhận phước đức chứ?- Đức Phật dạy: “Sẽ nhận”, 
này Tu-bồ-đề, mà không phải “sẽ chấp thủ”. Cho nên sẽ 
được gọi là “nhận”. 


29. Bất cứ ai nói rằng Như Lai đi hay đến, đứng, 
ngôi, hay nằm, thì người ấy không hiểu ý nghĩa lời Ta 
dạy. Tại sao? “Như Lai” là vị không đi đâu, cũng không 
từ đâu đến. Cho nên gọi là “Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác”. 

Lời bàn 

I. Một số thính chúng cứ nghĩ rằng thân tướng 
phước tướng trang nghiêm của Thế Tôn là kết quả của 
nhiều công đức tu tập. Do có đầy đủ các tướng quý ấy, 
Như Lai mới đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Đây là một sự “chấp thường”. 


Thế Tôn muốn chỉ rõ quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác không do đâu, không từ đâu có, nên phủ 
nhận ý nghĩ trên của thính chúng để đối trị chấp thủ kia. 


Nhưng khi phủ nhận thì thính chúng lại chấp qua 
phía khác rằng: vậy thì quả giác ngộ ấy hoàn toàn không 
liên hệ gì đến thân sắc. Thế là thính chúng lại rơi vào 
“chấp đoạn diệt” Nên Thế Tôn lại xác nhận là Bồ-tát 
cầu quả Phật không chấp nhận thuyết đoạn diệt để đối trị 
với chấp đoạn. 


Bồ-tát thì chủ trương “trung đạo” đoạn trừ ái thủ, 


472 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


mà rời khỏi thuyết “thường hằng” hay thuyết “đoạn 
Điệt.”. 


2. Phước đức lớn và phước đức thật của Bồ-tát là 
đắc “Vô sanh pháp nhẫn”, an trú trong vô ngã tướng 
của các pháp. Nói có phước đức của Bồ-tát là thế. Tuy 
nhiên, vị Bồ-tát an trú trong vô niệm, vô trú nên không 
nắm giữ bất cứ gì kế cả phước đức. 

Sự không chấp thủ trên đã đưa Bồ-tát vào an trú 
trong thật tướng của các pháp, xứng danh là Bồ-tát, và 
chính sự không chấp thủ ấy là ý nghĩa “có được phước 
đức” của Bồ-tát vậy. 


Ở Thế Tôn cũng thế, quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác là quả vị hoàn toản đoạn hết các lậu hoặc 
(ái, thủ và vô minh). Do đoạn tận chấp thủ mà được báo 
thân trang nghiêm, chứ không phải do được báo thân 
trang nghiêm mà đắc quả Phật. 


3. Sau khi thuyết giảng như thế, Thế Tôn tiếp tục 
chỉ bày thêm về ý nghĩa Như Lai. Tất cả biểu hiện các 
tướng đi, đứng, nằm, ngồi là biểu hiện của chấp thủ 
của người nhìn Như Lai, mà không phải là Như Lai- 
Như Lai tịch diệt tất cả tướng chấp thủ, nên có nghĩa là 
không đến, không đi. 

Ở đây, chúng ta phải giác tỉnh rằng: Như Lai vẫn 
biểu hiện đủ các tướng của thân sắc, nhưng hoản toàn 
không chấp trước tất cả ngã tướng. Đó là nghĩa của không 
đến không đi, mà vẫn đến đi ở ngoài vùng chấp thủ. 


473 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


ADVICE TO THE  IMPEREECT THE 
MATEREAL WORLD 


30a. And agaimn, Subhutl, If a son or daughter of 
good family were to grind as many world Systems as 
there are particles of dust 1n this great world System of 
1.000 million worlds, as fñnely as they can be ground 
with Incalculable vigour, and 1n fact reduce them to 
something like a collection of atomic quantitles, what 
do you thínk, Subhutl, would that be an enormous 
collecion of atomic quantiles2 Subhuti replied: So 
It 1S, O Lord, so 1t 1s, Well-Gone, enormous would 
that collection of atomic quantiles bel And why? I, 
©O Lord, there had been an enormous collection of 
atomic quantifies, the Lord would not have called 1t an 
“enormous collectlon of atomic quantifles”. And why? 
What was taupht by the Tathagata as a “collection of 
atomic quantifles” as a no-collection that was taught 
by the Tathagata. Therefore 1s 1t called a “collection of 
atomic quartfitles”. 


30b. And what the Tathagata taught as “the world 
system of 1.000 million worlds”, that he has taught 
as no-system. Therefore Is 1t called “the world system 
of I.000 million worlds”. And why? If O Lord, there 
hađ been a world system, that would have been a case 
Of selzing on a materlal obJect, and what was taught as 
“selzing on a material obJect” by the Tathagata, Just as 
a no-selzing was taupht by the Tathagata. Therefore 1s 1t 
called “selzing on a materlal obJect”. - The Lord added: 


474 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


And also, Subhutl, that “selzing on a materlal obJecf” 
IS a matter of linguistic convention, a verbal expression 
without factual content. It 1s not a dharma nor a no- 
dharma. And yet the foolish common people have selzing 
upon 1t. 


LỜI CHỈ DẠY VÉ THẺ GIỚI BÁT TOÀN: THÊ 
GIỚI VẬT CHÁT 


30a. Lại nữa, này Tu-bồ-đề, nếu một thiện nam, tín 
nữ nghiền nát các thế giới hệ nhiều như vi trần trong 
Tam thiên Đại thiên thế giới này thành những hạt bụi 
nhỏ nhất bằng sức mạnh không thể tính toán được, nhỏ 
như tập hợp các lượng nguyên tử, này Tu-bồ-đề, ý ông 
nghĩ sao, các lượng nguyên tử ấy có nhiều không? - Tu- 
bồ-đề đáp: Nhiều, bạch Thế Tôn, thật nhiều, bạch Thiện 
Thệ, tập hợp các lượng nguyên tử ấy sẽ rất nhiều ! Tại 
sao? Bạch Thế Tôn, nếu có một tập hợp rất nhiều các 
lượng nguyên tử, thì Thế Tôn đã không gọi nó là “một 
tập hợp rất nhiều các lượng nguyên tử”. Tại sao? Cái mà 
Như Lai dạy là “tập hợp các lượng nguyên tử” là không- 
tập hợp đã được Như Lai dạy. Cho nên nó được gọi “tập 
hợp các lượng nguyên tử”. 


30b. Và cái mà Như Lai dạy là “Tam thiên Đại 
thiên thế giới” thì đã được Như Lai dạy là không-thế 
giới hệ. Cho nên nó được gọi là Tam thiên Đại thiên thế 
giới. Tại sao? Bạch Thế Tôn nếu có một thế giới hệ, thì 
đã là sự hiểu biết về một đối tượng vật chất, và cái mà 
Như Lai dạy là “sự hiểu biết về đối tượng vật chất”, chỉ 


475 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


là sự không-hiểu biết đã được Như Lai dạy. Cho nên nó 
được gọi là “sự hiểu biết về một đối tượng vật chất”. - 
Đức Thế Tôn tiếp: Này Tu-bôồ-đề, và “sự hiểu biết về đối 
tượng vật chất” ấy chỉ là vấn đề ước lệ của ngôn ngữ, 
sự diễn đạt bằng lời nói mà không thực. Nó không phải 
là pháp hay không-pháp. Vậy mà kẻ phàm phu đã chấp 
thủ nó (hay nắm giữ nó). 

Lời bàn 

I. Đến đây Thế Tôn dạy về thế giới vật lý chung 
quanh chúng ta. Thông thường, mọi người đều nhìn thế 
giới và mọi vật trong thế giới bằng chính tư tưởng và 
ngôn ngữ khái niệm của con người. Ngôn ngữ vả tư 
tưởng ấy khoác vào cho thế giới và mọi vật trong thế 
giới một ngã tính, ngã tướng. Cho nên cái gọi là thế giới 
và sự vật mà chúng ta đón nhận, thực ra chỉ là những gì 
của khái niệm và tư tưởng, hay chỉ là khái niệm và tư 
tưởng, mà không phải là thế giới và sự vật tự thê. 

Tất cả thế giới và sự vật vật lý ấy chỉ là sự tập hợp 
của những đơn vị vật chất nhỏ nhất như nguyên tử hay 
điện tử (hay gọi là vi trần, cực vi trần). Không hề có 
những cá thể của thế giới và của sự vật, mà chỉ có sự 
tập hợp của các đơn vị cực nhỏ; nói rộng hơn, chỉ là 
một nhóm tập hợp của các duyên. 


Nếu tiếp tục phân tích ra nữa, như khoa học vật lý 
tiên tiến ngày nay đã khám phá, thì cái gọi là điện tử 
cũng không phải là điện tử mà chỉ là tập hợp của “năng 


Lê) 


lực”, nó chỉ là rỗng không mà không phải là vật chất. 


476 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Như thế, tướng cá thể không bao giờ có, tất cả thế giới 
vật lý ấy chỉ là sự rỗng không, không có gì khác hơn là 
chính ý niệm (ngôn từ và tư tưởng) của con người. 


Vì vậy, cho nên Thế Tôn dạy đó là “tập hợp của các 
lượng nguyên tử” (nghĩa là không có nguyên tử mà cũng 
không có sự tập hợp). 


Thế Tôn chỉ dạy sự thật mà không dấu một ấn ý 
nào ở đó. Chính do vì chấp (nắm giữ) thế giới vật lý và 
các sự vật ý niệm ấy là thế giới có thực nên “con người 
mới rơi vào tham ái, chấp thủ dẫn đến khổ đau triền 
miên. Khi thấy thế giới là không thật, chỉ là khái niệm, 
thì thính chúng sẽ ly tham ái, ly chấp thủ mà thoát ly 
khổ đau, đi vào giải thoát chấp thủ. 


2. Khi đối tượng vật chất là rỗng không, đã là một 
tập hợp của một nhóm các duyên không thật thì cái gọi 
là “sự hiểu biết về đối tượng vật lý” cũng rỗng không, 
không thể thành tựu nghĩa “hiểu biết về một đối tượng 
vật chất”. Thế là thế giới vật chất thuộc sắc uân và thế 
giới của khái niệm, tư tưởng thuộc tưởng uân đều là 
rỗng không, không thật. Điều này có nghĩa là cả năm 
uấn đều rỗng không, không có tự ngã. Hai đoạn Kinh 
trên nói rõ lời chỉ dạy của Thế Tôn cho thính chúng thấy 
rõ năm uân là rỗng không, không có tự ngã. Từ đây, có 
thể buông bỏ tham ái và chấp thủ mà thể nhập thực tại 
vô ngã của giải thoát mọi lậu hoặc và khổ đau. 


3. Tại đây, chúng ta thấy rõ lập trường của Kinh 
Kim Cương là phương tiện chỉ bày cho thính chúng thấy 


477 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


rõ năm uẩn là vô ngã mà từ bỏ chấp thủ năm uấn. Chấp 
thủ vốn là gốc của khổ đau, theo giáo lý Duyên Khởi. 
Đoạn tận chấp thủ là đoạn tận khổ đau. Đây là mục đích 
Đức Phật giảng dạy giáo lý như thường được Nikàya 
ghi lại rằng: “Ta chỉ nói về khổ và con đường diệt khổ” 
(sẽ bàn thêm ở chương II). 


VIEW AND ATTITUDES 


31a. And why? Because whosoever woutd say that 
the view of a self has been taught by the Tathagata, the 
view of being, the view of living soul, the view of a 
person, would he, SubhutI, be speaking right? - SubhutI 
replied: No Iinđeed, O Lord, no Iindeed, O Well- Gone, he 
would not be speaking right. And why? That which has 
been taught by the Tathagata as “view of self ”, as a no- 
view has that been taught by the Tathagata? Therefore 1s 
1t called “view of selr”. 


31b. The Lord said: It 1s thus, Subhuti, that someone 
who has set out In the Bodhisattva-vehicle should know 
all dharmas, view them, be Intent on them. And he 
should know, view and be Intent on them ¡1n such a way 
that he does not set up the perception of a dharma. And 
why? “Perception of dharma, perception of dharma”, 
SubhutIl, as no-perceptlon has been taught by the 
Tathagata. Therefore 1s 1t called “perception of dharma”. 


QUAN ĐIÊM VÀ THÁI ĐỘ 


31a. Và tại sao? Bởi vì bât cứ aI, nêu nói răng Như 


478 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Lai đã dạy về cái thấy tự ngã, cái thấy chúng sinh, cái 
thấy linh hồn, cái thấy con người, thì này Tu-bỗồ-đề, 
người ấy có nói đúng không? - Tu-bồ-đề dáp: Quả thật 
không, bạch Thế Tôn, quả thật không, bạch Thiện Thệ, 
người ấy không nói đúng. Tại sao? Cái điều mà Như Lai 
đã dạy “cái thấy tự ngã” là không phải cái thấy đã từng 
được Như Lai dạy. Vì vậy nó được gọi là “cái thấy tự 


x” 


ngã”. 


3lb. Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, một người phát 
Bồ-tát tâm cầu quả vị Phật nên biết các pháp như thế, 
nên thấy các pháp như thế, nên kiên định như thế về các 
pháp. Và người ấy cần biết, thấy và kiên định về các 
pháp như thế, để không khởi lên tưởng về pháp. Tại sao? 
“Tưởng về pháp, tưởng về pháp”, này Tu-bồ-đề, đã được 
Như Lai dạy là không-tưởng (không tưởng về pháp). Vì 
vậy nó được gọi là “tưởng về pháp”. 

Lời bản: 

l. Các tướng tự ngã, tướng chúng sanh, tướng linh 
hồn và tướng người đều là sản phẩm tưởng tượng của 
tư duy, khái niệm của con người. Nó vốn là rỗng không, 
không có mặt. Cho nên cái gọi là “cái thấy tự ngã”, 
“cái thấy chúng sanh”, “cái thấy linh hồn” và “cái thấy 
người” cũng đều rỗng không, không có mặt. Vì thế, Thế 
Tôn dạy “cái thấy tự ngã” là không phải cái thấy, do bởi 
tự ngã vốn không có, nên cái nghĩa “thấy tự ngã” không 
được thành lập. Vì vậy mới nói là “thấy tự ngã”, và vì 
thế, Thế Tôn dạy phải từ bỏ cái thấy ấy. 


479 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


2. Khi thính chúng giác tỉnh tự ngã là rỗng không 
và “cái thấy tự ngã” là rỗng không thì sẽ không khởi 
tưởng gì về chúng, về các pháp. 


Không khởi tưởng các pháp, bởi vì vốn pháp là rỗng 
không, không tự ngã. Do các pháp là rỗng không, không 
tự ngã, nên cái gọi là “tưởng về pháp” là không phải 
tưởng thực. Vì thể, người ta mới gọi là “tưởng về pháp” 
và vì thế Thế Tôn dạy cần từ bỏ tưởng về pháp. 


THE KEY TO SUPREME KNOWLEDGE 


32a. And fnally, Subhut, If a Bodhisattva, a 
greatbeng has filed world-systems Immeasurable 
and I1ncalculable with the seven precious things, and 
gave them as a gift to the Tathagatas, the Arahats, the 
Fully-Enlightened-Ones, and If, on the other hand, a 
son or daughter of a good family had taken from this 
PraJnaparamrita, this discourse on Dharma, but one stanza 
of four lines, and were to bear 1t in mind, demonstrate, 
reclte and study 1t, and 1lluminate 1t In full detaill for 
others, on the strength of that this latter would beget a 
greater heap of merit, Iimmeasurable and incalculable. 
And how would be 1lluminate 1? So as not to reveal. 
Therefore 1s 1t said “he would 1lluminate”. 


CHÌA KHÓA VÀO TÓI THẮNG TRÍ 


32a. Sau cùng, này Tu-bồ-đề, nếu một Bồ-tát đem 
bảy báu đựng đầy vô lượng thế giới hệ cúng dường chư 
Như Lai, các bậc A-la-hán, các bậc Toàn Giác, - và nếu, 


480 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


mặt khác, một thiện nam, tín nữ hiểu được từ Kinh Kim 
Cương Bải-nhã dù chỉ một bài kệ bốn câu và ghi nhớ, 
thuyết giảng, tụng đọc, nghiên cứu và giảng giải cho 
những người khác nghe, do nhơn duyên đó người thiện 
nam, tín nữ sẽ được phức đức nhiều hơn, không thê 
lường, không thể tính được. Và nên giảng giải Bát-nhã 
như thế nào? Vì không phơi bảy được. Cho nên nói là 
“người ấy nên giảng giải”. 

Lời bản. 

I. Đoạn Kinh này lập lại lời dạy ở phần trước để 
tán dương trí tuệ giải thoát (trí Bát-nhã). Ở đây có một 
điểm Thế Tôn nhấn mạnh: nên giảng giải Bát-nhã như 
thế nào? - Do vì Bát-nhã không thê trình bày được, dù 
dưới bất cứ ngôn ngữ nào và hình thức diễn đạt nào, nên 
người thuyết giảng mới tìm cách giảng giải, soi sáng một 
cách gián tiếp, giúp người nghe giác tỉnh để lĩnh hội và 
để thể nhập thực tại Bái-nhã. 

2. Giảng giải trình bày Bát-nhã một cách gián tiếp 
là cách trình bày để cho người nghe nhận rõ bản chất vô 
ngã, vô thường và khổ đau của các pháp hữu vi, duyên 
sinh, để chọn lựa một thái độ sống giác tỉnh đối với các 
pháp hữu vi ấy, ngõ hầu chặt đứt được gốc rễ của khổ 
đau. Khi tham ái và chấp thủ bị loại trừ hoàn toàn, thì 
khổ đau diệt, và thực tại của Bát- nhã hiến lộ. 


Đấy là nội dung giảng dạy, soi sáng mà bài kệ bốn 
câu tiếp theo đây trình bày: 


461 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


As stars, a ƒault oƒ Vision, as a lamp, 
A mock show, dew drops, or a bubbhle, 
A dream, a lightning flash, or cloud, 
So should one view what is condiHioned. 
Việt ngữ: 
Như thế, nên nhìn các pháp hữu vì, 
Như các vì sao, như vọng cảnh, nhự ngọn đèn, 
Như trò do thuật, như sương, như bọt nước, 
Như mộng, nhự ảnh chớp, như đám mây. 
Lời bàn: 
Nhìn như các vì sao: Hình ảnh các vì sao gợi cho 
chúng ta một số ý niệm răng: 


a/ Sao ở xa, quá xa đến nỗi chúng ta không thể đặt 
chân đến được. Cũng thế, ngũ uân của chúng ta không 
thể đặt chân đến các pháp. 

b/ Các vì sao, trước mặt chúng ta hiện ra quá nhỏ 
bé, vô nghĩa, so với bầu trời mênh mông. Cũng thế, các 
pháp hữu vi không có ý nghĩa gì. 

c/ Các vì sao nhấp nhánh khi có, khi mất, và chỉ 
xuất hiện trong một khoảng đêm nào đó. Cũng thế, các 
pháp hữu vi đến với kẻ phàm phu như là đốm sao giữa 
trời đêm. 


d/ Khi ban ngày trở lại thì tất cả trăng sao biến mất; 


482 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


cũng thế, khi nào trí tuệ của con người xuất hiện thì các 
pháp duyên sinh cũng không còn, khổ đau cũng diệt. 


Nhìn như vọng cảnh: vọng cảnh là dịch từ chữ Timi- 
ra. Thực ra, nó có nghĩa là bóng tối. Như bóng tối che 
mất cái nhìn của con người. Cũng thế, các pháp hữu vi 
đã che khuất thực tại như thật. 


Nhìn như ngọn đèn: Với ngọn đèn, chỉ cháy đỏ khi 
có nhiên liệu (dầu thắp); khi dầu cạn thì đèn tắt. Cũng 
thế, khi có mặt ái, thủ thì các pháp hữu vi có mặt. Khi 
ái, thủ diệt thì thế giới hữu vi cũng diệt. 

Nhìn như trò do thuật: Những gì của cảnh ảo thuật 
là không thật. Cũng thế, pháp hữu vi là không thật có. 


Nhìn những hạt sương: Hạt sương thì mỏng manh 
rất dễ tan. Cũng thế, các pháp hữu vi là mỏng manh, vô 
thường. 

Nhìn như giấc mộng: Mộng thì không thực. Cũng 
thế, các pháp hữu vi là không thật. Có như không. 

Nhìn nhự ảnh chớp: mỏng manh, vô thường. 

Nhìn như đám mây: Đám mây thì thay hình đổi 
dạng rất nhanh chóng. Cũng thế, các pháp hữu vi thì 
biến diệt vô thường. 

Tóm lại, nên nhìn các pháp hữu vi là không thật, là 
vô thường, mỏng manh. Thấy tính chất mộng mị và vô 
thường của các pháp hữu vi thì lòng tham, sân và chấp 
thủ sẽ tan dần cho đến khi tiêu mất. 


483 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Khi các lậu hoặc ấy tiêu, thì trí tuệ giải thoát sẽ 
bừng chiếu và do đó sẽ thấy rõ thực tướng của hết thảy 
các pháp. Trí tuệ này là trí Bát-nhã và các pháp kia là 
cảnh chân như, cảnh giới mà Kinh Kim Cương muốn 
giới thiệu. 


THE SECOND CONCLUSION 


32b. Thus spoke the Lord: Enraptured, the Elder 
SubhutI, the monks and nuns, the pious laymen and lay- 
women, and the Bodhisattvas, and the whole world with 
1s Œods, Men, Asuras and Gandharvas rejoined In the 
Lord”s teaching. 


KÉẾT THÚC THỨ HAI 


32b. Đức Phật thuyết giảng như thế. Trưởng lão Tu- 
bồ-đề, các Ty-kheo, Ty-kheo-m, các cận sự nam, cận sự 
nữ, chư Bồ-tát và cả thế giới gồm Trời, Người, A-tu-la 
và Càn-thát-bà rất thích thú, vui mừng tin giữ lời dạy 
của Thế Tôn. 

Lời bản: 

1. Phần kết thúc của Kinh là mẫu kết thúc của các 
Kinh Bắc truyền. Các Kinh Nikàya vẫn có phần kết thúc 
Kinh tương tự. Đây là một nét truyền thống khác của 
Kim Cương. 

2. Bài kệ kết thúc Kinh Kim Cương chỉ cho chúng 
ta nhìn các pháp với cái nhìn phân tích theo duyên sinh 
để thấy các pháp hữu vi là vô ngã (không thật), vô 


484 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thường. Vì vô thường nên thường dẫn đến khổ đau. 


Nhìn sự vật với cái nhìn duyên sinh, đó là nội dung 
của thiền quán của giáo lý Tứ Niệm Xứ của Phật giáo. 
Do đó, con đường để đoạn trừ ái, thủ để vào trí Bát-nhã, 
theo Kim Cương, vẫn là con đường thiền định. 


Mở đầu Kinh Kim Cương, chúng ta bắt gặp ngay 
hình ảnh của Thế Tôn ngồi kiết già, lưng thắng, và 
chánh niệm tỉnh giác để niệm trước mặt. Đây cũng là 
một hình ảnh thiền định. Như vậy, các tu sĩ Phật giáo, 
các Bồ-tát và các bậc Thánh hữu học và vô học hầu như 
an trú thiền định trên suốt lộ trình tu tập và giáo hóa. 
Trí tuệ Bát-nhã, do vậy, được tu tập, thực hiện trên cơ 
sở thiền định. Chúng ta có thể phát biểu rằng thiền định 
là con đường dẫn đến trí tuệ Bát-nhã. 


485 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Chương III 
ĐIÊM GIÁO LÝ GẶP GỠ 
GIỮA KINH KIM CƯƠNG VÀ NIKÀYA 
Hay TÍNH CHÁT TRUYÊN THÓNG GIÁO 
CỦA GIÁO LÝ KIM CƯƠNG 


Chúng tôi trình bảy phần so sánh dựa trên hai điểm 
nhận thức: 


I. Tạng kinh Nikàya và A Hàm được xem như là 
giáo lý nguyên thủy của Phật giáo. 


2. Duyên khởi, Tứ để và Ngũ uấn như là giáo lý 
nền tảng của Nikàya và của Kửn Cương Bát-nhã. 


Chúng ta cũng biết, bài Bát-nhã Tâm Kinh là bài 
Kinh cô đọng tính lý của Bát-nhã, như là trái tim của 
Kinh tạng Bát-nhã. Dòng Kinh tiêu biểu nhất là “Quán 
tự tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa thời, chiếu 
kiến ngũ uân giai không, độ nhất thiết khổ ách” nói lên 
rõ sự có mặt của giáo lý Duyên khởi, Tứ để và Ngũ uẫn 
của Kinh tạng Nikàya. 


486 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Bằng nhận thức ấy, chúng tôi đi vào tìm hiểu và đối 
chiếu các điểm gặp gỡ giữa giáo lý hai bộ phái kể trên. 

Tại đây, trong chương sách này, chúng tôi chỉ phát 
họa một số nét khái quát. 

L TÔN GIẢ TU-BÓ-ĐÉ VÀ NÉT SINH HOẠT 
HÀNG NGÀY CỦA CHƯ TĂNG 


1. Tôn giả Tu-bồ-đề (Subhuti) là một trong các vị đệ 
tử lớn của Thế Tôn trong số 1250 vị đệ tử đầu tiên. Tên 
gọi theo hạnh tu của Tôn giả là Vô Tránh Đạo, tên Hán 
dịch là Thiện Hiện. 


2. Phẩm Tối Thắng, Tăng Chi Bộ Kinh I ghi: Tôn 
giả là vị thanh tịnh bậc nhất, vô tránh bậc nhất, và được 
cúng dường bậc nhất. 


Kinh Vô Trảnh Phán Biệt, Trung Bộ Kinh TH, thuật 
Tôn giả do hành hạnh Vô Tránh mà đắc quả A-la-hán, 
Kinh Câu-lâu-sấu Vô Tránh, Trung A Hàm số 169 
ghi: do tu hạnh Vô Tránh mà Tôn giả đắc pháp như: 
“Biết pháp Như chân thật, 
Tu-bô-đê thuyết kệ, 
Thực hành Chơn không này, 
Bỏ đây trú tịch tịnh. ” 
Kinh Vô Tránh, Trung Bộ Kinh HII (Nikàya), định 
nghĩa “Vô Tránh” rằng: 


“Chớ có hành trì dục lạc hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 


487 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Cũng 
không nên hành tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan 
ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, 
tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ 
trích. Sau khi biết tán thán và biết chỉ trích, không tán 
thán và không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Nên biết 
phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về lạc, nên chú 
tâm vào nội lạc (thiền định lạc). Không nên nói lên lời 
hư vọng, không thật, không liên hệ đến mục đích. Một 
mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng. Nên nói 
rất từ từ, không vội vàng. Chớ có chấp trước địa phương 
ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy 
là tổng thuyết về Vô Tránh Phân Biệt” (trang 443-444). 


Trung A Hàm, kinh số 169, thì định nghĩa: 


“Đùng mong cầu dục lạc, là nghiệp rất hèn, là 
hạnh của phảm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ 
hạnh. Xa lìa hai cực đoan chánh hạnh không tương ứng 
với cứu cánh. Xa lìa hai cực đoan ấy thì có trung đạo 
tác thành mắt, thành trí, tự tại tác thành định, đưa đến 
trí, giác ngộ Niết-bàn. Có tán thán và có chỉ trích, có 
không tán thán và không chỉ trích mà nói pháp, quyết 
định trong giới hạn, và sau khi biết quyết định, thường 
tùy cầu nội lạc (thiền định lạc), đừng nói lời chê bai sau 
lưng, đừng khen người mặt đối mặt; nói vừa phải chứ 
đừng quá giới hạn, tùy theo phong tục địa phương, nói 
phải, đừng nói quấy. Đó là những vấn đề của Kinh Phân 


488 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Biệt Vô Tránh”. 
Kinh Kim Cương thì ghi vài nét về Tôn giả rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con là người mà Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác xác nhận là thứ nhất trong những 
người tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, con là A-la-hán đã giải 
thoát khỏi tham ái”. 


Qua các phần vừa trưng dẫn, Nikàya và Kim Cương 
đã ghi nhận một số nét căn bản giống nhau về Tôn giả. 
Qua đó, chúng ta nhận ra thời pháp Kinh Kim Cương 
diễn ra sau thời pháp thứ hai mà Thế Tôn giảng về Ngũ 
uân và Vô ngã tại vườn Lộc Uyễn cho năm anh em Tôn 
giả Kiều Trần Như tron bốn ngày sau thời thuyết Tứ đế 
đầu tiên. Do đây có lẽ không phải là lần đầu Thế Tôn 
giảng Kim Cương, bởi giáo lý này có nội dung tương tự 
giáo lý Ngũ uân và Vô ngã. 

3. Nếp sinh hoạt mỗi ngày của chư Tăng; qua phần 
dẫn nhập của Kim Cương, hiện rõ mấy nét chính: 


- Chư Tăng đi khất thực vào mỗi sáng. Như Lai 
cũng khất thực như các vị Tỷ-kheo, các đệ của Ngài. 


- Chỉ thọ trai một bữa trưa mỗi ngày. 


- Sau bữa cơm, chư Tăng ngồi Thiền, theo thế kiết 
già, lưng thăng, để niệm trước mặt, giác tỉnh theo dõi 
hơi thở vào ra. 

- Kế trưa, hay xế chiều, chư Tăng nghe pháp, học 
pháp, thuyết pháp. Thường thì Thế Tôn thuyết giảng. 


489 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Các nét sinh hoạt đó giống hệt với các nét được 
trình bảy ở Nikàya mà chúng ta có thể gặp trong nhiều 
Kinh. Do đó, sinh hoạt đó có thể được xem là sinh hoạt 
truyền thống của chư Tăng. 


IIL TÂM DAO ĐỘNG VÀ TÂM AN TRÚ TÂM 
DAO ĐỘNG 


“Này các Tý-kheo, có sáu kiến xứ. Thế nảo là sáu? 
Ở đây có kẻ vô văn phảm phu, không hiểu rõ pháp của 
bậc Thánh, không thuần thục pháp của bậc Thánh, không 
tu tập pháp của bậc Thánh... xem sắc pháp: “cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 

Xem cảm thọ: ... xem tưởng: .... xem các hành:... 
xem cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được 
ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: “như 
trên” và bất cứ kiến xứ nào nói rằng: “Đây là thế giới, 
đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường 
hăng, thường trú, không biến chuvên tôi sẽ trú như thế 
này mãi mãi, xem như vậy là “như trên” (Trung Bộ kinh 
I, bản dịch của Thượng tọa Minh Châu, 1973, tr.135). 


Và: “Người ấy khi nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai 
nói pháp để bạt trừ tất cả nỗ lực, thiên kiến, tùy miên 
về mọi chấp trước kiến xứ, sự vất bỏ mọi chấp trước, 
sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn. Người ấy có thể nghĩ như sau: “chắc chắn ta sẽ bị 
đoạn diệt,... chắc chắn ta sẽ không tồn tại”. Người ấy lo 
sầu, khổ não, than vãn, đấm ngực mà khóc đến bất tỉnh” 
(Ibid tr.136b). 


490 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


VẺ TÂM 4N TRÚ 


“Và này chư Tỷ-kheo, có vị đa văn Thánh đệ tử 
hiểu rõ pháp của các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh,... xem sắc pháp: “cái 
này là không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải là tự ngã của tôi”. 

Xem cảm thọ:... xem tưởng:... xem các hành:... xem 
cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được ý 


6 


thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: “như 
trên” và bất cứ kiến xứ nào nói rằng: “đây là thế giới, 
đây là tự ngã”, sau khi chết, tôi sẽ thường còn.... “tôi sẽ 
trú như thế nào mãi mãi” thì xem như vậy là: “cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi” (Ibid. tr.136). 

Và: “VỊ này khi nghe Như Lai hay đệ tử của Như 
Lai nói pháp để bạt trừ tất cả nỗ lực, thiên kiến, tùy 
miên về mọi chấp trước kiến xứ, sự an tĩnh của mọi 
hành động, sự vất bỏ mọi chấp trước, sự diệt trừ khát 
ái, để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ấy có thể 
không nghĩ như sau: “chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt...” Vị 
ấy không sầu lo, khổ não, than vãn, không đấm ngực mà 
khóc cho đến bất tỉnh (Ibid. tr. 13ób). 


Như thế, này chư Tỷ-kheo, nếu chấp thủ năm uấẫn, 
chấp thủ tự ngã của các pháp, thì kẻ phàm phu sẽ dao 
động, khổ đau. Nếu không chấp thủ năm uân, không 
chấp thủ tự ngã của các pháp, thì tâm sẽ an trú, thoát 
ly khỏi phiền não, khổ đau. Đó là con đường để an trú, 


491 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


phát triển và hàng phục tâm của Nikàya. 


Kinh Kim Cương thì dạy Bồ-tát cầu quả giác vô 
thượng cần phải rời tất cả tưởng tự ngã, rời hết mọi chấp 
thủ. 

Như thế, ở đây có điểm giáo lý gặp gỡ rất là nền 
tảng về an trú, phát triển và hàng phục tâm giữa Nikàya 
và Kim Cương Bảt-nhã. Phải chăng đây là giáo lý truyền 
thống? 


HIL CHỦ TRƯƠNG VÔ NGÃ - BÁC BỘ CÁC 
THUYÉT VỀ TỰ NGÃ 


Gần trọn tập Tương Ưng Bộ Kinh II bàn về Duyên 
khởi và Vô ngã. Nửa tập Tương Ưng III nói về Ngũ uẫn 
và Vô ngã. Các Kinh còn lại đều bàn bạc giáo lý Duyên 
khởi, Ngũ uẫn và Vô ngã. 

Kinh Bàả-sa-cù-äa-hỏa-dụ (Vacchagotasuttam- Trung 
Bộ II) ghi lời Thế Tôn dạy về các vẫn đề siêu hình về 
con người, thế giới và Như Lai rằng: 


Những tri kiến chủ trương rằng: 
- Thế giới là thường hằng, thế giới là vô thường, 
- Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, 


- Cơ thể và thân mạng là một, cơ thể và thân mạng 
là khác, 


- Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không 
tồn tại sau khi chết, 


492 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


- Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, 


- Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết. 


Tất cả những tri kiến đó là tà kiến, là kiến trù lâm, 
kiến hoang vu, kiến lý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết 
phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt 
não, không hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn (tr. 485). 


Và do vậy, Ta nói rằng sự đoạn trừ, ly tham, đoạn 
diệt, xả bỏ, vất bỏ tất cả các ảo tưởng (manita) gồm áI, 
tà kiến, và mạn, tất cả hôn mê (mathita) của tất cả ngã 
kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, mà Như Lai được giải 
thoát, không còn chấp thủ” (tr.488). 

Như thế, Nikàya giới thiệu Vô ngã và chối bỏ tất cả 
các loại tưởng, tất cả hiểu biết (kiến thức). Do tưởng vốn 
dựng nên ngã tướng và làm sinh khởi chấp thủ. 


Kinh Kim Cương chủ trương lìa tất cả tưởng. Đoạn 
Kinh số 6 nói rõ lìa tám loại tưởng về ngã tướng. Đoạn 
17h nói về vô ngã tánh: “Tất cả pháp là vô ngã, tất cả 
pháp là vô ngã”. 


Chúng ta có thể nói rằng đây là điểm giáo lý căn 
bản giống hệt giữa Nikàya và Kửn Cương Bát-nhã. 


IỰ. NHU LAI 


1. Có nên thấy Như Lai qua sắc tướng không? 


493 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Kinh Bà-sa-cù-đa-hỏa-dụ, Trung Bộ Kinh II, trong 
488A-48§B ghi rõ, đại lược là: Thế Tôn xác định không 
thể nhận biết Thế Tôn qua sắc uấn, thọ uẫn, tưởng uân, 
hành uấn hay thức uân. Bởi vì, Như Lai là bậc đã đoạn 
diệt Năm uân. Hơn nữa, tất cả thấy biết về Như Lai đều 
rơi vào chấp thủ tưởng, trong khi Như Lai là bậc đã 
đoạn diệt chấp thủ. 


Kinh Kim Cương Bát-nhã nhiều lần xác nhận không 
nên thấy Như Lai qua thân sắc của Như Lai. Tóm tắt lời 
dạy ấy là bài kệ của đoạn Kinh 26a: 

“Nếu thấy Ta qua thân sắc Ta, 
Nếu nghe Tủ qua tiếng nói Tủ, 
Người ấy hành sai Đạo, 

(dấn thân vào các nỗ lực sai lầm) 
Sẽ không thấy được Ta,” 

Thế là, lời dạy “không nên nhìn Như Lai qua thân 
sắc” giống hệt nhau giữa Nikàya và Kim Cương Bát Nhã. 

2. Như Lai là Pháp tánh, Như tánh của các Pháp 


(suchness). 


Trung Bộ Kinh I, số 28, Tương Ưng Bộ Kinh III, 
tr. 144; và Tiểu Bộ Kinh I, trang 48 (bản dịch ¡n lần đầu 
của TT. Minh Châu) đều ghi: “Ai thấy Duyên khởi là 
thấy Pháp; ai thấy Pháp là thấy Ta (Như Lai)”. 


Một lần, Thế Tôn đến thăm Tôn giả Vakhali bị bệnh, 
Tôn giả bạch: “Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến 


494 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


để được thấy Thế Tôn, nhưng thân không đủ sức mạnh 
để được đến thấy Thế Tôn”. Thế Tôn dạy: “Thôi vừa rồi, 
này Vakkhali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám 
này. Này Vakkhali, thấy Ta là thấy Pháp, thấy Pháp là 
thấy Ta” (Tương Ưng III, 1982, tr.144). 


Kinh Kim Cương đoạn 26 ghi kệ rằng: “Nên thấy 
chư Phật từ Pháp, từ Pháp có lời chỉ dạy của Như Lai. 
Nhưng thật tánh của các pháp không thê được nhận thức, 
và không aI có thể nhận thức thực tánh như một đối 
tượng”. 


Đoạn Kinh Il7c thì xác định: “Như Lai, này Tu- 
bồ-đề, là đồng nghĩa với Như tánh. Như thế, không có 
gì khác biệt về ý nghĩa “Như Lai là thật tánh của các 
pháp”, được trình bày giữa Nikàya và Kim Cương. 


3. Một định nghĩa khác về Như Lai: 


Có một mâu đối thoại giữa Thế Tôn và một vị 
Thiên được ghi lại trong 7ương Ưng I, phẩm Cây Lau, 


răng: 


Vị Thiên hỏi Thế Tôn: “Thưa Tôn giả, làm sao Ngài 
vượt khỏi bộc lưu?” (bộc lưu là dòng tham ái, sinh tử) 
- Thế Tôn bảo: “Này Hiền giả, không đứng lại, không 
bước tới, Ta vượt qua bộc lưu”. “Khi Ta đứng lại, Ta bị 
chìm xuống: khi Ta bước tới, Ta bị trôi giạt; do vậy, này 
Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt qua 
bộc lưu”. Vị Thiên liền tán thán: “Từ lâu tôi mới thấy, 
Bà-lamôn tịch tĩnh, không đứng lại, không bước tới, 


495 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


vượt chấp trước ở đời” và lời tán thán được Thế Tôn 
chấp nhận (7ương Ung I, tr). 


Trên thực tế, không có trường hợp không bước tới 
mà cũng không đứng lại. Lời dạy trên là một cách diễn 
đạt rất biểu tượng. Thế Tôn vẫn đứng, vẫn đi, vẫn nằm, 
vẫn ngồi... nhưng rời khỏi mọi chấp thủ các tướng, nên 
nói là không đứng, không đi, Các tướng đứng, đi đều 
là tướng chấp thủ của người nhìn mà không phải là của 
Như Lai. 


Ngoài ra, đứng lại và bước tới là biểu tượng của 
khăng định và phủ định, của chấp thường và chấp đoạn, 
của hữu và vô. Thế Tôn chủ trương trung đạo, phủ nhận 
các đối cực ấy, nên nói là không bước tới, cũng không 
đứng lại. 


Lối diễn đạt ấy hệt cùng với một thể cách của ngôn 
ngữ và diễn đạt của Kim Cương Bát-nhã. 

Kứm Cương thì định nghĩa Như Lai: “Như Lai là 
vị không đi về đâu, cũng không đến từ đâu. Cho nên 
Ngài được gọi là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác” 
(đoạn Kinh 29). 

Ở đây, ai có thể tìm thấy nghĩa khác biệt giữa hai 
lời dạy trên của Kửn Cương và Nikàya? 

4. Vô trú của Như Lai và của Đại Bồ-tát: 

Vô trú đồng nghĩa với không tác ý tất cả các tướng. 
Nghĩa là không trú trong không tánh hay vô ngã tánh 


496 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


của các pháp. Đấy là nội dung chánh niệm tỉnh giác lìa 
xa tham ái và ưu sầu. Kinh Tiểu Không (Culasunnatasut- 
tam), Trung Bộ III, bản dịch của TT. Minh Châu, 1975, 
chép: 


“Này Ananda, Ta nhờ an trú “Không”, nên nay an 
trú rất nhiều” (tr. 252). “Này Ananda, vị Tỷ-kheo không 
tác ý.., Vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên “vô 
tướng tâm định”. Tâm vị ây thích thú, hân hoan, an 
trú giải thoát trong vô tướng tâm định. Vị ấy biết như 
sau: “Vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư 
tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm tự tạo nên, 
cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. Vị ấy biết như 
vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. Trong sự giải thoát là sự có mặt của hiểu biết 
rằng đã giải thoát. VỊ ẫy biết “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải 
trở lại trạng thái này nữa”. Vị ấy biết: “Các ưu phiền 
do duyên dục lậu không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên hữu lậu không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên vô minh lậu không có mặt ở đây”. Và chỉ có 
một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên 
với thân này. Vị ấy biết: “ loại tưởng này không có dục 
lậu, không có hữu lậu, không có vô minh lậu”. Và chỉ 
có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên 
mạng, duyên với thân này. Và cái nào không có mặt ở 
đây, vị ấy xem cái ấy là không có, Nhưng đối với cái 
còn lại, đây, vị ấy biết; “cái kia có, cái này có”. Này 


497 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không 
điên đảo, sự thực hiện hoàn toản thanh tịnh, không tánh” 
(tr. 108-109). Đấy là đoạn Kinh nói về an trú “Không” 
tiêu biểu nhất. Lời dạy: “Phàm cái gì thuộc hữu vi, do 
tâm tự tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt” 
là ý nghĩa của “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” 
(đoạn Kinh Kim Cương số Š). 


Kinh Đại Không (Mahasunnatasuttam), Trung Bộ 
IH, ghi; “Này, Ananda, Ta không quán thấy một sắc 
pháp nào, trong ấy có hoan hỷ, có hoan lạc, nhưng chịu 
sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu, 
bi, khổ, ưu, não... Nhưng sự an trú này, này Ananda, đã 
được Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi không 
tác ý tất cả tướng, chứng đắc và an trú Nội không... Này 
Ananda, (Tỷ-kheo ước vọng) “sau khi chứng đạt Nội 
không, Ta sẽ an trú”, vị Tỷ-kheo cần phải an chỉ, an tọa, 
chuyên nhất và an định nội tâm” (tr.262). 

- An trú Nội không: sớ giải là thấy rõ năm uẫn là 
vô ngã, trú nội tâm, ở giữa đám đông mà cảm thấy như 
là độc cư. 

- An định nội tâm, sớ giải là trú vào Tứ thiền sắc 
định). 

Hai đoạn Kinh trên của Nikàya nói lên Thế Tôn 
thường trú ở Tứ thiền sắc định, ở đó, Thế Tôn nhất niệm 
trú vào Không tánh, lìa hết thảy các tâm chấp thủ. 


Như thế, trú Không tánh hay vô trú tưởng là không 


498 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


trú tâm vào các tướng, mà an trú vào Tứ thiền sắc định 
và giữ chánh niệm trên vô ngã tưởng, 

Kinh Kim Cương, đoạn l0c diễn đạt vị Bồ-tát đúng 
nghĩa thì khởi niệm không trú trước, có nghĩa là không 
khởi tưởng trú vào bất cứ ngã tướng nào, không trú vào 
sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. 


Đoạn 14a thì nói Bồ-tát nên khởi lên “thật tưởng”. 
“Thật tưởng” (hay chân tưởng) thì không phải là ngã 
tưởng (đoạn I4c). 


Đấy là các ý nghĩa về vô trú, vô tưởng, vô niệm hay 
trú Không tánh giống hệt nhau được trình bày ở Nikàya 
và Kim Cương. 


Điểm giáo lý thậm thâm giống hệt nhau ấy lại được 
trình bày dưới hình thức rất gần gũi nhau. Nói về phản 
ứng của một số thính chúng, chư Thiên khi nghe giáo lý 
trên (7ương Ưng II!, đã run sợ, sợ hãi khiếp đảm, như 
là sự run sợ, sợ hãi, khiếp đảm của loài thú rừng trước 
tiếng rỗng của sư tử, chúa tế sơn lâm: 


“Này các Ty-kheo, các loài thú thuộc loài bảng 
sanh, khi nghe tiếng rống của con sư tử, vua của loài 
thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp 
đảm... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những chư Thiên 
tuổi thọ đải, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều..., các chư 
Thiên này, sau khi Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ sợ 
hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ rằng “Chúng ta là vô 
thường trong khi chúng ta tưởng là thường còn, thường 


499 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


trú...” (tr.103-104). 


Kinh Kim Cương, đoạn 14c-14d thì diễn tả: “Như 
Lai đã vất bỏ lại ở đằng sau tất cả các tưởng. Thật là 
phước đức hy hữu cho những ai khi nghe Kinh này mà 
không run rây, không sợ hãi, không kinh hoàng”. 


Cho đến nay, giáo lý Vô ngã, Vô thường vẫn gây 
một sự kinh ngạc lớn đối với các nhà tôn giáo và các 
nhà nghiên cứu Phật học. Đó là điểm giáo lý rất chính 
thống và rất đặc thù của Phật giáo. 


5. Như Lai, A-la-hán và Bồ-tát: 


a/ Kinh Kim Cương và Nikàya mỗi khi nói đến 
Phật, thường xưng là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Chánh 
Đắng Giác, như thế cả hai bộ phái này đều xác nhận đức 
Phật cũng là một bậc A-la-hán. Nói khác đi, về mặt giải 
thoát khỏi các lậu hoặc (hay giải thoát thân - vimuk- 
ti-kàya) xuất ly sinh tử khỏi tam giới thì giữa Phật và 
A-la-hán là đồng đăng. 


b/ Theo Tương Ung Bộ Kinh II! (Phẩm Tham Luyến- 
Phân Chánh Đẳng Giác) xác định giữa Phật và A-la-hán 
đệ tử có sự khác biệt về sứ mệnh khai đạo (chuyên pháp 
luân). Một nơi khác của Nikàya, một lần Tôn giả Xá-lợi- 
phất xác nhận tâm của vị A-la-hán đệ nhất chưa thể biết 
rõ tâm Như Lai; đây là điểm khác biệt về Pháp thân. 


- “Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, làm cho khởi lên con đường trước kia 
chưa có, là bậc đem lại con đường trước kia chưa được 


500 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa 
được tuyên thuyết, là bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần 
thục về đạo. Còn các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, 
tiếp tục thành tựu đạo”. 


Thế là, trong hàng A-la-hán có sự khác nhau về 
pháp thân (Dharma-kàya) nên mới có các vị đệ nhất về 
trí tuệ, đệ nhất ly dục, đệ nhất thần thông, đệ nhất thiền 
định v.v... Thế Tôn đã xác nhận trong Nikàya, Tôn giả 
Xá-lợi-phất ngang bằng Thế Tôn về mặt trí tuệ rõ biết 
pháp giới; Tôn giả Mục-kiền-liên ngang bằng Thế Tôn về 
thần thông; Tôn giả Đại Ca-diếp ngang bằng Thế Tôn về 
mặt thiện xảo nhập, trú và xuất định v.v... Thế Tôn là 
bậc A-la-hán viên mãn đủ các mặt giải thoát và được gọi 
là Phật, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Theo đó, Bôồ-tát, Bích Chi Phật đều là A-la-hán cả, 
nhưng cấp độ đi đến toàn giác có khác nhau. 


Ta có thê nêu một ví dụ cho dễ nhận. 


Như một người vừa trả sạch nợ cảm thấy rất hạnh 
phúc. Nhưng rõ ràng, vị này còn thiếu niềm hạnh phúc 


của vị sau khi trả sạch nợ lại còn giàu có nữa. 


Cũng thế. Phật, Bích Chi, Bồ-tát, A-la-hán đều là 
những vị đã phủi sạch nợ sinh tử, loại hết các lậu hoặc 
tham, sân, si (giải thoát thân -Vinuikti-kàya). Những 
cấp độ của cải sung mãn sau khi trả sạch nợ giữa các 
vị thì khác nhau. Đây là điểm khác biệt về Pháp thân 
(Dharma-kàya). Đức Phật đã viên mãn cả Pháp thân, còn 


501 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


các bậc giải thoát kia chưa viên mãn, đang trên đường 
hướng đến viên mãn, tiếp tục thành tựu Pháp thân. 


c/ Bồ- tát là mẫu giải thoát, hành lý tưởng của 
Đại thừa. Nikàya vẫn đề cập nhiều đến Bồ-tát hạnh, đặc 
biệt là Bốn Sanh (Jàtaka), nhưng không sắp đặt thành lý 
tưởng Bồ-tát độ sanh như Đại thừa. 


Bồ-tát chân nghĩa, theo Kim Cương, là đoạn diệt hết 
các vọng tưởng, hết các lậu hoặc và đắc Niết-bàn như 
một A-la-hán, nhưng ở lại sinh tử để độ sinh- tương tự 
Bồ-tát Thiện Tuệ (Sumedha) kiết tập trong Nikàya. 


Thực ra, vị đại A-la-hán đề cập ở Nikàya cũng biểu 
hiện đủ Lục độ Ba-la-mật như một đại Bồ-tát: 


- Các bậc A-la-hán thường an trú giới uân với tâm 
ly thủ hoàn toàn là nghĩa Trì giới Ba-la-mật 
Các A-la-hán vẫn trú thế, dù có thể nhập Niết-bàn, 


kham nhẫn thuyết pháp độ sinh là nghĩa Nhẫn nhục và 
Bồ thí Ba-la-mật. 


- Các A-la-hán thường trú vô tướng định, hay trú 
không tánh, gọi là Thiền định Ba-la-mật (các vị vẫn đắc 
định Diệt thọ tưởng). 

- Các vị chỉ ngủ non 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì 
giờ còn lại để hành đạo là nghĩa Tinh tấn Ba-la-mật. 

Thật là lầm lẫn: nếu còn quan niệm A-la-hán là tiểu 


thừa, quả nhỏ! 


502 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


6. Như Lai lực: 


Tăng Chỉ III (ân bản 1981, tr. 41-42) ghi 10 Như 
Lai lực như sau: 


1. Như Lai biết rõ xứ và phi xứ. 

2. Như Lai biết rõ quả bảo của chúng sinh trong 
ba đời. 

3. Như Lai thấy rõ con đường dẫn đến các sanh 
thú. 

4. Như Lai thấy rõ vô lượng thể giới. 


5. Như Lai biết rõ tâm hướng sai biệt của chúng 
sinh. 


6. Nhự Lai biết rõ các thiên định, nhiễm, tịnh. 
7. Như Lai biết rõ căn cơ của mọi chúng sinh. 
ở. Chứng Túc mệnh mình. 

9. Chứng Thiên nhãn mình. 

10. Chứng Lậu tận mình. 


Kim Cương (đoạn 18a, I8b) giới thiệu về ngũ nhãn 
của Thế Tôn cũng bao hàm nội dung chứng đắc của 10 
Như Lai lực kế trên. 


¿ BÓ THÍ PHÁP L TÔI THẮNG 


Nikàya ghi lại: “Này các Tý-kheo, có hai loại bố thí: 
bó thí tài vật và bố thí pháp. Tối thắng trong hai loại bố 
thí này, tức là pháp thí”. (7ăng C?h¡ 1, 1981, tr.105) và: 
“Này Sàriputta (Xá-lợi-phất), có hạng người bố thí với 


503 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


tâm mong cầu, với tâm trói buộc, với tâm chất chứa, bố 
thí với ý nghĩ “Ta sẽ hưởng quả báo trong đời sau”. VỊ 
ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sinh lên cùng sống với Tứ Thiên vương thiên (cõi thấp 
nhất của dục giới) và vị ấy khi nghiệp dứt, thần lực ấy, 
danh tiếng ấy, uy quyền ấy cũng dứt, vị ấy trở lại trạng 
thái này”. (Tăng Chi IHA, 1981, tr.61) 


.. Nhưng vị ấy (không bố thí như trên) nay bố thí 
để “trang nghiêm tâm, để trang bị tâm”. Do bố thí như 
vậy, sau khi thân hoại, mệnh chung, vị ẫy sanh về cùng 
trú với Phạm chúng thiên (sơ thiền sắc giới). Ở đó, khi 
nghiệp dứt, thần lực ấy, uy quyền ấy dứt, vị ấy trở thành 
vị Bất Lai, không trở lui trạng thái này nữa. 


(Tăng Chi IHA, 1981.63) 


Hạng người bố thí thứ nhất của Nikàya, như thế là 
bố thí với dục giới tâm, nghĩa là vướng mắc vào sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. 


Hạng người bố thí thứ hai là bố thí từ bỏ lòng dục, 
rời khỏi vướng mặc sắc, thính, hương, vị, xúc và pháp 
trần; nhưng vì trong hiện kiếp chưa đoạn trừ hết tập khí 
của tham ái và chấp thủ, nên phải chờ đến hết thọ mạng 
ở Phạm chúng thiên mới dứt sanh tử, nhập Niết-bàn 
trong cảnh giới Bất Lai (Ngũ bất hoàn thiên ở Tứ thiền 
sắc giới). 

Bồ thí ly bốn tướng hay không trú trước sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp của Kữn Cương Báí-nhã là một 


504 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


hình thức biểu hiện tượng tự bố thí để “trang nghiêm 
tâm” của Nikàya. Hình thức bố thí này, Kửn Cương gọi 
là bố thí để trang nghiêm cõi Phật. Điểm bố thí khác 
biệt duy nhất được tìm thấy ở Nikàya và Kim Cương là: 


- Nikàya giới thiệu pháp môn bố thí cho hàng căn 
cơ mới nhập đạo. Khi căn cơ hàng ngày tương đối thuần 
thục thì liền được giới thiệu giáo lý Tứ đế để đoạn trừ 
ái, thủ, dứt sạch các lậu hoặc. Giáo lý bố thí được giảng 
dạy trong bước đầu giải thoát để trang nghiêm tâm và 


trang bị tâm. 


- Kim Cương thì xây dựng pháp bố thí thành một 
pháp Ba-la-mật, được hành trì liên tục đến giải thoát. 
Kim Cương đã vận dụng tu tập đồng thời Giới uẫn, Định 
uấn và Tuệ uấn trong pháp Bố thí Ba-la-một này (xem 
đoạn kinh số 6). 


VI. NƯƠNG TỰA MÌNH VÀ NƯƠNG TA PHÁP 
hay TÍNH CHẤT THIẾT THỤC HIỆN TẠI CỦA 
PHẬT GIÁO 


1. Trở vê nương tựa chính mình: 


Qua Nikàya, Thế Tôn thường dạy các đệ tử trở về 
nương tựa chính tự thân: 


“Ngươi là nơi nương tựa của chính ngươi, ai khác 
có thê là nơi nương tựa?” (Dhp. XII,4). 


-_ “Ngươi phải làm công việc của ngươi, vì Như Lai 
chỉ dạy con đường” (Dhp.XX,4). 


505 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


- “Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương 
tựa một ai khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một ai 
khác. Và này Ananda, thế nào là một Tỷ-kheo tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình?... - Này Ananda, ở đây, vị Tỷ-kheo trú quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp nhục 
tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên pháp...?” (Tương Ưng V. tr. 160). 


Người tu tập giải thoát theo Nikàya, điều tiên quyết 
là trở về nương tựa chính mình rồi chịu sự hướng dẫn 
của Chánh pháp giải thoát. 


Kinh Kim Cương rất nhiều lần tán dương công đức 
vô lượng của người tự mình học hiểu, thọ trì, đọc tụng 
và giảng nói Bát-nhã cho những người khác nghe. Công 
đức ấy lớn hơn rất nhiều, không thể tính kể, so với công 
đức bố thí ngoại tài nội tài, hay công đức hầu hạ một tỉ 
đức Phật. Đấy là gián tiếp ca ngợi việc trở về nương tựa 
mình và nương tựa pháp giải thoát không trú trước; là 
tinh thần rất nhân bản và rất thiết thực hiện tại của Phật 
giáo, rất truyền thống. 


VHI GLÁO LÝ NHƯ CHIÉC BÈ 


Như đã dược trình bày ở đoạn kính số 6, chương II, 
ân dụ chiếc bè nói lên vai trò của giáo lý; vai trò chỉ 
đường cho hành giả đoạn trừ các tham ái và chấp thủ 
đang ngăn che thực tại, mà không phải để cắt nghĩa thực 


506 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


tại là gì? Ấn dụ chiếc bè ở Kửn Cương vẫn giữ lại ý 
nghĩa cơ bản của chiếc bè: để vượt qua mà không phải 
để nắm giữ. Vượt qua dòng nước chảy mạnh của sanh 
tử (gọi là bộc lưu), dòng nước của các ngã tưởng, các tư 
duy, các tham ái và chấp thủ. 


Như chiếc bè và dòng nước không phải là bờ bến an 
toàn ở bên kia; cũng vậy, giáo lý và dòng sông của các 
ngã tưởng không phải là thực tại giải thoát. 

Chiếc bè được đề cập và được sử dụng là vì sự có 
mặt của dòng nước; cũng thế, giáo lý được nói lên chỉ vì 
mục đích vượt qua tham ái, chấp thủ, để loại bỏ hết thảy 
ái và thủ, gốc của sinh tử khổ đau. 


Khi ái và thủ được đoạn tận, hành giả mới tự mình 
nhận ra thực tại như thực là gì. Bấy giờ cả ái, thủ và 
toàn bộ giáo lý được buông bỏ lại sau lưng hành giả, 
như chính chiếc bè và dòng sông được để lại ở bên này 


của bờ bên an toàn. 


Kim Cương Bải-nhã và Nikàya đều nói lên cùng 
tiếng nói rằng: Giáo lý Phật giáo, cho dù là giáo lý tối 
thượng, chỉ để giúp chỉ đường cho hành giả giải quyết 
sinh tử mà không thể tự thân giáo lý giải quyết sinh tử. 
Do vậy, cả hai tạng giáo lý đều chỉ cho hành giả trở về 
chính mình để đoạn trừ ái, thủ trong tâm mình. Cả hai 
đều trung thành với tôn chỉ rất nguyên thủy của Phật 
giáo, mà hầu hết các bộ phái Phật giáo đều chấp nhận: 
Thể Tôn chỉ nói khổ và con đường diệt khổ. 


307 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


VIHI CĂN CƠ ĐẠI THỪA VÀ CĂN CƠ TIỂU 
THỪA 


I. Như đã đề cập ở mục II, chương III này, Nikàya 
đề cập đến hai hạng người ở đời: 


a/ Hạng vô văn phàm phu: là hạng người không hiểu 
rõ pháp của các bậc Thánh, không thuần thục pháp của 
các bậc Thánh, không tu tập pháp của các bậc Thánh..., 
luôn luôn Xem ngũ uấẫn là: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”, có nghĩa là thường hay 
chấp thủ các ngã tướng. 

b/ Hạng đa văn bậc Thánh đệ tử: luôn luôn xem ngũ 
uấn là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” có 
nghĩa là thường thấy rõ vô ngã của các pháp, và không 
chấp thủ các ngã tướng. 

2. Kinh Kim Cương, đoạn l4e và 15b cũng phân 
chia có hai hạng người: 


a/ Hạng căn cơ thấp (căn cơ tiêu thừa): Thiếu quyết 
tâm tu tập giải thoát, thường chấp thủ các tướng tự ngã 


(self). 

b/ Hạng căn cơ lớn (căn cơ đại thừa): Có quyết tâm 
lớn, phát bồ đề tâm cầu quả Phật, hiểu rõ vô ngã và 
thường không chấp thủ các tướng tự ngã. 

Sự phân chia hai hạng người ấy, với nội dung hầu 
như giống hệt nhau giữa Nikàya và Bát-nhã, cho phép 


506 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


chúng ta xem đây cũng là một quan điểm thuộc giáo lý 
truyền thống Phật giáo. Theo đó, bốn bậc Thánh Thanh 
văn đề cập ở Nikàya là thuộc hàng căn cơ rất Đại thừa. 
Bốn hàng Sa-môn từ Tu-đà-hoàn đến A-la-hán hoàn toàn 
không liên hệ gì đến cái nghĩa “tiểu thừa” như một số 
kinh điển và một số nhà nghiên cứu quan niệm. 


IX. GLÁO LÝ TRUNG ĐẠO 

1. Nikàya thường đề cập đến hai nghĩa trung đạo: 
a/ Trung đạo tu tập, và 

b/ Trung đạo thật nghĩa. 


- VỀ Trung đạo tu tập thì tránh xa hai thái cực của 
tu tập: khổ hạnh ép xác và buông lung trong lục đạo. 


- Về Trung đạo thật nghĩa, Tương Ưng Bộ Kinh II 
định nghĩa rất rõ, chúng ta có thể theo đõi những lời dạy 
sau đây của Thế Tôn: 


- Tôn giả Kaccàyanagotta bạch hỏi Thế Tôn về 
chánh kiến? 


- Thế Tôn dạy: “Này Kaccàyana, thế giới này 
phần lớn y chỉ vào hai cực đoan: có và không có. Này 
Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới 
tập khởi, thì không chấp nhận thế giới là không có. Ai 
với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới này đoạn diệt, 
thì không chấp nhận thế giới này là có. Này Kaccàyana, 
chấp thủ phương tiện, và bị thiên kiến trói buộc, phần 
lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không chấp thủ 


509 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


phương tiện, không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, 
không có chấp trước, không có trú trước, vị ấy không có 
nghĩ: “Đây là tự ngã của tôi”. Khi khổ sanh thì thấy là 
sanh, khi khổ diệt thì thấy là diệt. Vị ấy không có nghi 
ngờ, không có phân vân, không có duyên vào ai khác, trí 
ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy là chánh tri kiến. 
“Tất cả là có” này Kaccàyana, là một cực đoan. “Tất cả 
là không có”, là một cực đoan thứ hai. Xa lia hai cực 
đoan ấy, Như Lai thuyết trung đạo: Vô minh duyên hành, 
hành duyên thức... ái... thủ. Như vậy là toàn bộ khổ uân 
tập khởi, Nhưng do ly tham, đoạn hết vô minh, nên các 
hành diệt, do hành diệt nên thức diệt... Như vậy là toàn 
bộ khổ uẩn này đoạn diệt” (Tương Ưng II, 1982, tr.20). 


Một lần khác, Thế Tôn dạy, đại đề: 


Cho rằng khổ do mình tạo ra, là rơi vào thường 
kiến. Cho rằng khổ do người khác làm ra, là rơi vào 
đoạn kiến. Từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết trung 
đạo: “như trên” (Tương Ưng II, 1982, tr. 23-24), 


Trung đạo thật nghĩa của Nikàya là rời khỏi chấp 
thường, chấp đoạn, rời khỏi có và không, rời khỏi tất cả 
chấp thủ ngã tướng của các pháp. 


2. Kinh Kim Cương, đoạn 27, cũng nói thật nghĩa 
thì rời chấp thường (cho thân sắc là Như Lai) và rời 
khỏi chấp đoạn diệt (cho rằng thân sắc khác hắn với 
Như Lai). Đoạn Kinh 32b thì xác nhận thực tại không 
phải là pháp, cũng không phải là không pháp. Như nhiều 
đoạn Kinh khác của Kứn Cương trình bày thực tướng 


510 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thì rời khỏi hết thảy các ngã tướng, rời khỏi hết các ngã 
tưởng. Do đó, Trung đạo thật nghĩa theo quan điểm của 
Nikàya và Kữn Cương Báí-nhã đều giỗng hệt một khuôn 
đúc. Chúng ta không còn gì ngần ngại để đi đến một kết 
luận như thế. 


X. TẤN THÁN VẢ TÔN KÍNH NGƯỜI GIẢNG 
NÓI PHÁP 

1. Tăng Chỉ II 1982, ghi về một trưởng lão được 
chư Tăng ái mộ, tôn kính và noi gương, hội đủ các điều 
kiện sau đây: 

“Đạt được nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải 
từ vô ngại giải, đạt được biện tài vô ngại giải; đối với 
các việc các vị đồng Phạm hạnh cần phải làm hoặc lớn 
hoặc nhỏ, vị ấy thiện xảo không biếng nhác thành tựu 
trí phương tiện, ở đây vừa đủ để làm và để khiến mọi 
người làm”. 

2. Tăng Chi II, phẩm ối fhắng, tr. 148. Thế Tôn đề 
cập đến các vị tăng, ni và nam cư sĩ thuyết pháp giỏi 
nhất; và vị nữ cư sĩ đa văn thứ nhất. 


Thời bấy giờ vẫn có nhiều cư sĩ thuyết giảng kinh. 
3. Kinh Tiểu Bộ, Pháp Cú câu 392 ghi: 

“Từ ai, được nghe Chánh pháp 

Đã được Thế Tôn thuyết giảng 

Hãy đảnh lễ vị thuyết pháp 


3 


Như người Phạm chí thờ lửa”. 


SH] 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Như thế, truyền thống Nikàya có đủ người xuất gia 
và tại gia thuyết giảng pháp. Và người thuyết pháp đáng 
được người nghe pháp đảnh lễ tôn kính. 


4. Kinh Kim Cương nhiều lần ca tụng công đức 
người giảng pháp, xem nơi có mặt vị đó như là điện 
tháp, như là nơi có mặt Thế Tôn hay đệ tử lớn của Thế 
Tôn, đáng được cung kính đảnh lễ và cúng đường. 


Hình thức tôn kính người nói pháp là hình thức kính 
trọng Pháp, quí trọng Pháp. Vì Pháp như chiếc bè chở 
con người vượt qua sông sanh tử. Vấn đề trọng điểm 
thực sự quy về việc giải thoát khổ. Đây là sắc thái rất 
truyền thống của giáo lý Phật giáo được thể hiện qua 
Nikàya và Kim Cương. 


XI. GIÁO LÝ NĂM UẢN VÀ THIÊN QUÁN VÔ 
NGÃ, VÔ THƯỜNG 


Il. Tương Ung Bộ Kinh HII ghi: 


“Với những ai sống một mình, làm hòn đảo cho 
chính mình, này các Tỷ-kheo, nương tựa chính mình, 
không nương tựa một ai khác, hãy như lý tác ý (tác ý vô 
ngã, vô thường vả khổ): “Sầu, bi, khổ, ưu, não do nguồn 
gốc nào sanh? Do cái gì làm cho có mặt? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ pháp của 
các bậc Thánh... quán sắc là tự ngã, tự ngã ở trong sắc, 
sắc này của vị ấy đổi khác. Khi sắc này biến hoại đổi 
khác, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên! (tương tự, đối với 
thọ, tưởng, hành và thức) (Tương Ưng bộ HII, tr. 52-53). 


512 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Tại dây, ta đã có thể thấy rõ, qua Nikàya, gốc của 
khổ đau là do chấp thủ tự ngã của năm uấn, trong khi 
chúng do duyên sinh, là vô ngã. Gốc của giải thoát khổ 
đau là thấy rõ vô ngã, vô thường của năm uẫn, không 
chấp thủ tự ngã của chúng thì “sầu khổ sẽ rời khỏi mình 
như giọt nước rơi khỏi lá sen”. 

2. Kinh Kim Cương dạy hành giả rời khỏi chấp thủ 
các tưởng (tưởng uẩn), rời khỏi chấp thủ thân sắc và sáu 
trần (sắc uẩn), rời khỏi các tri kiến- đoạn Kinh 30b - 
nghĩa là không chấp thủ năm thủ uẫn thì chứng ngộ thực 
tại, thoát ly khổ đau. 

3. Cả đến con đường thực hiện vô trú, vô trước, ly 
tham và ly thủ cũng được giới thiệu giống hệt nhau qua 
Nikàya và Bát-nhã: 

Nikàya giới thiệu một pháp thiền quán: 

“ Hãy nhìn nhự bọt nước, 

Hãy nhìn như ảo ảnh, 

Quán nhìn đời như vậy, 

Thân chết không thấy được”. (Dhp. 170) 
(nghĩa là thoát ly khỏi thần chết). 

Tóm tắt con dường thể nhập trí Bát-nhã, Kim Cương 
giới thiệu: 

“Nên nhìn các pháp hữu vì, 


Như sao, như nhậm, như ngọn đèn, 


xi) 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Như huyểễn thuật, như sương, như bọt nước 
Như mộng, như chớp, như máy”. (đoạn 32a) 


Cả hai Kinh tạng, Nikàya và Bát-nhã, đều dạy nhìn 
con người và cuộc đời này là vô thường mỏng manh. 
Nhờ thấy vô ngã, vô thường mà xa rời tham ái và chấp 
thủ, nhờ đó mà khổ đau được đoạn tận. 


Cả hai Kinh tạng đều giống hệt nhau ở nhận thức và 
giống hệt nhau ở con đường thực hiện giải thoát: Thiền 
quán cái không thật và vô thường của cuộc sống. 


Ai có thể cho rằng đây không phải là nét truyền 
thống của giáo lý Phật giáo? 


XII. TÔNG KÉT 


Từ các tiểu mục vừa so sánh, chúng ta thấy giáo lý 
Bát-nhã có cùng một truyền thống với giáo lý Nikàya, 
nếu chúng ta không muốn nói Bát-nhã có nguồn gốc từ 
Nikàya. Gốc ấy là các giáo lý căn bản: Duyên khởi, Tứ 
đế, Ngũ uẩn và Thiền định, từ đó Bát-nhã thoát thai. 


Đã đến lúc chúng ta không còn mơ màng cho rằng 
giáo lý Bát-nhã thiên về triết lý, hý luận, mông lung, 
hay không còn mơ màng tưởng rằng giáo lý Nikàya là 
cỗ xe nhỏ, là chấp thủ pháp. Đã đến lúc chúng ta cần đi 
ra khỏi ám ảnh của hai danh từ Đại thừa và Tiểu thừa để 
đi vào nhận thức trong sáng về giáo lý giải thoát, nhìn 
đúng thực chất của Nikàya và Bát-nhã. 


Không ai có thể phủ nhận giáo lý rất sâu xa và 


514 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


thâm trầm của Bát-nhã mà người phàm phu không thể 
đặt chân đến được. Cũng thế, không aI có thê phủ nhận 
kết quả đưa đến giải thoát tối hậu, Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác của Kinh tạng Nikàya. Cả hai Kinh 
tạng đều thậm thâm, không thể nghĩ bàn. Chỉ có hai 
điểm khác biệt đáng được ghi nhận giữa Nikàya và Kửm 
Cương Bảt-nhã là: 


a/ Nikàya có nhiều giáo lý dành cho đủ hạng căn cơ 
từ mới phát tâm đến giải thoát cao nhất. Riêng Bát-nhã 
chỉ đành cho các căn cơ ở cấp độ giải thoát sau cùng. 

b/ Căn bản của giáo lý giải thoát và con đường 
thực hiện đoạn trừ chấp thủ ngũ uân của Bát-nhã và 
Nikàya in hệt nhau. Điểm khác biệt nhau ở đây là Bát- 
nhã đã nâng cao pháp Bố thí, cũng như Trì giới, Tinh 
tấn và Nhẫn nhục lên đến mức giải thoát sau cùng, gọi 
là Ba-la-mật và lập thành lý tưởng tu tập. Việc lập các 
pháp tu ấy thành lý tưởng của Lục độ cũng không đi 
xa truyền thống và do đó, cũng không có sáng tạo thêm 
điểm mới mẻ nào đặc thù. Thực chất của Lục độ Ba-la- 
mật vẫn là Thiền Định Ba-la-mật và Trí tuệ Ba-la-mật; 
nhờ sự tu tập của hai Ba-la-mật này mà bốn Ba-la-mật 
kia được thành tựu. 


Xét kỹ thì Trì giới Ba-la-mật chỉ là Giới uẫn trong 
Nikàya được tu cùng với Định và Tuệ giải thoát; Tĩnh 
tấn và Nhẫn nhục Ba-la-mật chỉ là Tứ chánh cần và 
Niệm giác chi của Nikàya; Bồ thí Ba-la-mật được thực 
hiện kèm theo Định và Tuệ uẫn giải thoát; Thiền định 


515 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Ba-la-mật và Trí tuệ Ba-la-mật chỉ là Định và Tuệ của 
bậc Thánh hữu học được tu tập cho đến viên mãn. 


Sau hết, Niết-bàn của một vị Bồ-tát chân nghĩa đạt 
được do hành viên mãn lục độ chỉ là vô thủ trước Niết- 
bàn của một vị A-la-hán đạt được tâm và tuệ giải thoát 
trong Nikàya. 


Chúng ta cần hiểu rõ và cần ôn định rằng: Thế Tôn 
chỉ dạy một giáo lý giải thoát chung cho cả Trời, Người. 
Đối với các căn trí thấp hay đối với ngoại đạo, Ngài vẫn 
lần lượt dạy đủ các giáo lý sơ thiện, trung thiện và hậu 
thiện. Sự thật của tất cả pháp chỉ có một, chân lý luôn 
luôn chỉ có một. Không thể có chân lý ở Kinh này cao 
hơn chân lý ở Kinh khác. 


Bát-nhã và Nikàya đều xác định chỉ có căn cơ tu tập 
có lớn nhỏ, mà không có giáo lý giải thoát có cao thấp 
(Đại, Tiểu thừa) khác nhau. 

Thật là lầm lẫn lớn nếu cho răng giáo lý Duyên 
khởi và Tứ để là giáo lý “Tiểu thừa”. Qua Bát-nhã và 
Nikàya, chúng ta thấy rất rõ tất cả giáo lý Phật giáo đều 
nhắm đến việc đoạn diệt khổ đau của sinh tử luân hồi, 
mà không phải trình bày về thực tại hay chuyên chở thực 
tại, nên chẳng bao giờ có một nội dung gọi là “cỗ xe 


lớn” và “cõ xe nhỏ”. 


Chúng ta đi vào so sánh hai Kinh tạng trên bằng 
niềm tin giáo lý giải thoát Phật giáo chỉ có một và kết 
thúc phần so sánh tại đây cũng bằng niềm tin ấy. 


516 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


PHỤ LỤC 
THE HEART SUTRA 
BÁT NHÃ TÂM KINH 
(Trái tỉm của Bát Nhã) 


I. THE INVOCATION 

Homage to the Perfection of Wisdom, the Lovely, the Holy ! 
II. LỜI NGUYỆN 

Xin kính lễ Thánh Pháp- Trí tuệ Toàn Giác. 
H. THE PROLOGUE 


Avalokta, The Holy Lord and Bodhisattva, was 
moving 1n the deep course of the Wisdom which has 
gone beyond. He looked down from on high. He beheld 
but five heaps, and he saw that In their own-being they 
Wer€ €npty. 


I. PHÂN MỞ ĐẦU 


Bồ-tát Quản Tự Tại khi đã thực hành Trí tuệ Ba-la- 


)ịỹ 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


mật (Trí tuệ toàn giác nhìn khắp mọi phương). Bồ-tát chỉ 
thấy có năm uân và thấy rằng năm uâẫn là rỗng không, 
không có tự ngã. 


Ghi chú 


I. Nguyên văn bản Phạn văn không có đề cập đến 
“độ nhất thiết khổ ách”, theo bản dịch của Conze. 

2. Gambhiram: Có hai nghĩa: 

- Sâu xa (tính từ) 

- Sự sâu (danh từ), có thể dùng đối cách như trạng 
từ (trong trường hợp là trạng từ thì nó đứng trước động 
từ; ở đây gambhìram đứng trước danh từ Bát-nhã. 

Conze dịch theo nghĩa tĩnh từ. 

Caramàno: Có hai nghĩa: di chuyền, đi thực hành. 

Conze dịch nghĩa: di chuyển, đi. Nhưng ở phần 
ghi chú, Conze vẫn giải thích câu “moving ¡in the deep 
course of the wIsdom which has gone beyond” có nghĩa 
là: “Was engaged In the practice of perfect wisdom”. Do 
đó, chúng tôi ổn định dịch ra Việt văn rằng: Khi thực 
hành Trí tuệ Ba-la-mật. 

Avalolayati: Có nghĩa là nhìn kỹ, xem xét hay nhìn 
khắp mọi phương (look down from on hight). 

3. Avalokitesvara có nghĩa là Quán Tự Tại, là tên 
của Bồ-tát Quan Thế Âm, vị Bồ-tát đã giác ngộ nhưng 
chưa quyết định nhập Vô dư y Niết-bàn, ở lại sinh tử để 


518 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


cứu độ chúng sanh khỏi các khổ ách 


Bồ-tát Quản Tự Tại sau khi hành Trí tuệ Ba-la-mật, 
liền nhìn khắp các cõi và thấy chúng sinh đang vướng 
mắc vào tham ái và chấp thủ và đang chịu nhiều khổ 
đau. 


Qua Trí tuệ Ba-la-mật, Bồ-tát thấy chỉ có Năm uẫn 
mà không thật có cái ngã con người do Năm uấẫn sinh. 
Và Năm uân cũng không thật mà chỉ là do duyên sinh, 
rỗng không không có tự ngã. Nhờ thấy như vậy, Bồ-tát 
bèn chỉ cho chúng sanh thấy con đường ra khỏi khổ lụy. 


Chúng sanh rơi vào khổ lụy do vì thấy lầm có tự 
ngã, chấp Năm uấẫn là mình, là của mình, là tự ngã của 
mình. Vì lẽ này, bản dịch chữ Hán có thêm phần “độ 
nhất thế khổ ách”, nếu thấy rõ Năm uẩn là không tự ngã. 


4. Thấy Năm uấn là vô ngã (hay không có tự ngầi: 
Cái gọi là chúng sanh chỉ là sự tập hợp của Năm uẫn do 
cái nhìn khái niệm dựng lên. Chúng sanh ấy, do đó, chỉ 
là sự có mặt của một mớ khái niệm mà không có thực 
thê. 


Cái gọi là Sắc uân, Thọ uẫn... và Thức uẫn cũng 
thế, chúng chỉ là khái niệm mà không phải thực thể. 
Chúng là rỗng không, không có tự ngã, do các duyên 
phối hợp thành. Bồ-tát nhìn bằng con mắt Duyên khởi 
(pháp nhãn) nên thấy không thật có các pháp. Đây là cái 
nhìn trí tuệ do công phu tu tập mà có, chứ không phải là 
cái nhìn của tư duy hữu ngã. Có được cái nhìn trọn vẹn 


)j9 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


đó, Bồ-tát cần phải chứng đắc từ Bát địa trở lên (ở Bát 
địa mới trừ xong tập khí chấp ngã và chấp pháp). Nhưng 
có được khả năng tự tại như Bồ-tát Quản Tự Tại thì hắn 
là phải ở địa vị Thập địa (Pháp Vân địa). 


5. Với giáo lý Bát-nhã, vấn đề được đặt ra cho 
chúng ta là chứng ngộ thực tại, đoạn trừ chấp thủ các tự 
ngã (self), mà không phải là vấn đề tư duy hiểu biết về 
thực tại. Khi tất cả các ngã tưởng được loại trừ thì chấp 
thủ đó; bây giờ Trí tuệ Ba-la-mật hiển lộ cùng với thực 
tại như thực. 


IH. THE DIALECTICS OE EMPTINESS-FIRST 
STAGE 


Here, O Sảriputra, the form 1S emptiness and the 
very emptiness 1s form; emptiness does not difer from 
form, form does not difer from emptiness; whafever 1s 
form, that 1s emptiness; whatever 1s emptiness, that 1s 
form, the same 1s true of feelings, perceptlons, impulses 


and consc1ousness. 


II. CÁC BIỆN CHỨNG CỦA “KHÔNG TÁNH” 
- CÁP ĐỘ THỨ NHẤT 


Ở đây, này Xá-lợi-phất, sắc là “không” (rỗng 
không) và chính “không” là sắc; “không” không khác gì 
sắc, sắc không khác “không”, bất cứ cái gì là sắc cái ấy 
là “không”; bất cứ cái gì là “không” cái ấy là sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vậy. 


520 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Ghi chú: 


1. Đoạn Kinh này bắt đầu đi vào giới thiệu “Không 
tánh” của các pháp. Tôn giả Xá-lợi-phất là vị đệ tử lớn 
của Thế Tôn có trí tuệ bậc nhất, được chọn làm đối 
tượng nghe bài Tâm kinh này và bài Kinh là tiếng nói 


của Trí tuệ Ba-la-mật. 


2. Chữ ở đây (here), đầu câu trên, chỉ cấp độ thực 
chứng thực tại vô ngã của Bồ-tát Quán Tự Tại, hoặc giả 
của Bồ-tát Bát địa trở lên. 


Chính phải ở cấp độ giải thoát ấy mới thực thấy sắc 
là “không”, “không” là sắc v.v... 


Khi đã chứng đắc vô ngã, thì sắc, không đều vô 
ngã, nên sắc không khác gì “không”, và “không” không 


33 &6 


khác sắc, sắc tức là “không”, “không” tức là sắc. 
Các uân còn lại cũng giông như vậy. 


3. Khi Bát-nhã nói sắc tức là “không” là phủ nhận 
tự ngã của tất cả pháp, cái tự ngã vốn là sản phẩm của 
khái niệm, của chấp thủ. Khi Bát-nhã nói “không” tức là 
sắc là thành lập lại tất cả các pháp, nhưng chỉ thành lập 
ở tâm thức để loại bỏ hết chấp thủ (từ Bát địa đến Thập 
địa Bồ-tát). 


Như thế, Bát-nhã không dừng lại ở sự phủ định 
ngã tướng, cũng không nắm giữ ngã tướng. Đây là một 
lối biện chứng gọi là biện chứng của thực tại, hay biện 
chứng của “Không tánh”, hoặc là biện chứng của trung 


321 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


đạo, mà không phải là loại biện chứng logic của tư duy 
thuần lý. 


Nói sắc tức “không”, là ý nghĩa của chơn không: 
Nói “không” tức sắc, là ý nghĩa của hiện hữu. 


Thực tại của Bát-nhã là thực tại sinh động của 
duyên sinh vô ngã, mà không phải là một thực tại 
không-ngơ, không-chết. Đấy là thực tại vắng bóng tất cả 
tự ngã, vắng bóng tâm chấp thủ tự ngã. 


Đề thấy rõ thực tại đó, hay để thể nhập thực tại đó, 
hành giả phải loại bỏ hoàn toàn chấp thủ tướng. 


Đây là những gì của tu tập giải thoát mà không phải 
của ngôn từ. 


4. Nếu chấp thủ mà vẫn còn, thì “Không tánh” sẽ 
được nhìn qua con mắt ngã tưởng và sẽ trở thành một 
ngã tướng, như những gì chính kẻ phàảm phu đang nắm 
giữ, sẽ rơi vào chấp có hoặc chấp không. 


Nỗ lực diễn đạt, chỉ bày của Bát- nhã là giúp kẻ 
phàm phu và chư Bồ-tát ở các địa thấp đi ra khỏi chấp 
có, chấp không đó, mà không phải chỉ bày thực tại như 
thực là gì? 


5. Tạng Kinh Báí-nhã nêu được thu gọn lại vào 
Kinh Kim Cương thì vẫn đề để bàn luận chỉ còn thu gọn 
vào Lục độ Ba-la-mật, và việc loại trừ chấp thủ tướng. 
Nếu thu gọn, rất gọn vào bài Ø4í-nhã Tâm Kinh, thì vẫn 
đề cốt lõi nhất còn lại để bàn luận là loại trừ chấp thủ 


322 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


năm uân để chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Tại đây, hiển lộ rõ ràng vẫn đề tỉnh yếu nhất của 
Bát-nhã là rời khỏi chấp thủ. Giáo lý trọng tâm ấy, được 
xem như trái tim Bát-nhã, nằm gọn vào câu mở đầu của 
Bát-nhã Tám Kinh. 


Câu tiếp theo ở trên là mở đầu phần khai mở rộng 
tỉnh yếu của Bát-nhã ở cấp độ đầu, đấy là phần bàn về 
việc phá đồ chấp thủ các pháp hữu vi (điển hình là Ngũ 
uẩn). 

Các câu Kinh tiếp theo sau nữa là mở rộng phần 


bàn luận trên. 


IV. D_THE DIALECTICS OE  EMPTINESS 
SECOND STAGE 


Here, Sàriputra, all đharmas are marked with empti- 
ness; they are not produced or stopped, not defiled or Im- 
maculate, not dificlent or complete. 


IV. CÁC BIỆN CHỨNG CỦA “KHÔNG TÁNH” - 
CÁP ĐỘ THỨ HAI 


Ở đây, này Xá-lợi-phất, tất cả pháp là không tướng, 
chúng không bị sanh, không bị diệt, không cấu, không 
tịnh, không bất toàn, không toàn thiện. 


Ghi chú 
1. Nếu ở câu (II) bàn về các pháp hữu vi, thì ở đây 


bàn đến các pháp vô vi, như giải thoát, Niết-bàn. Ở đây 


33 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


nói lên, như Nikàya và Kửn Cương Bái-nhã đều nói, hết 


thảy các pháp là vô ngã. 


Thông thường, các pháp hữu vi được hiểu là các 
pháp sinh diệt (bị sinh), là cấu pháp, là pháp bất toàn, 
liên hệ đến tham ái, chấp thủ và vô minh; các pháp vô 
vi được hiểu là ly tham, ly thủ, vô cấu, vô sinh, là tịnh, 
toàn thiện. Ở đây, cấp độ thứ hai của biện chứng không 
tánh, diễn bày hữu vi và vô vi cùng một thể tánh vô ngã 
tánh, là tịch diệt tánh; tất cả chúng đều thoát ly hết thảy 
tánh do khái niệm nặn ra như sinh, diệt, vô sinh; cấu, 
tịnh, toàn và bất toàn. Đây gọi là “Không tánh”, là thực 
tại như thực của sự đoạn diệt chấp thủ, của sự chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


V. THE DLALECTICS OF EMPTINESS - THIRD 
STAGE 


Therefore, O  Sàriputra, In emptiness there 1s no 
form nor feelng, nor perception, nor Impulse, nor 
COnSCIOUuSNess; no eye, ear, nose, tongue, body, mind; no 
sipht-organ elements, and so forth, until we come to: no 
mind- consciousness elements; there 1s no Ignorance, no 
extinction of Ignorance, and so forth, until we come to: 
there 1s no decay and death, no extinction of decay and 
death. There 1s no suffering, no orIgInating, no stopping, 
no path. There 1s no cognition, no attainment, and no 


non-atfainment. 


524 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


V. CÁC BIỆN CHỨNG CỦA “KHÔNG TÁNH” - 
CÁP ĐỘ THỨ BA 


Cho nên, này Xá-lợi-phất, trong “Không tánh” (hay 
trong Không tướng) không có sắc, không có thọ, không 
có tưởng, không có hành, không có thức; không có mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thính, hương, vị, 
xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức 
giới, không có vô minh, không có sự dập tắt vô minh 
(nghĩa là không có Niết-bàn). Không có khổ, tập, diệt, 
đạo. Không có trí, không có sự chứng đắc và không có 
sự không chứng đắc. 


Ghi chú 


Văn mạch đoạn Kinh này nói lên rõ ràng là đoạn 
kết thúc phần trình bày về các biện chứng của “Không 
tánh”. 


Đoạn IV xác định tât cả pháp là “Không tướng” 
(hay Không tánh). Đoạn này triên khai thêm răng: do 
tât cả là “Không tướng” nên văng mặt hoàn toàn tât cả 
tướng, tât cả khái niệm về hữu vi và vô vi, bao gôm: 

a/ Hữu vi: năm uân, sáu căn, sáu trân, sáu thức, 


mười hai nhân duyên, khổ đế, tập đế, đạo đế, trí, chứng 
đắc. 


b/ Vô vi: Diệt đế, Niết-bàn, sự vận hành dập tắt 
mười hai chi phần nhân duyên, không đắc, không-không 
đắc. Tất cả tướng của khái niệm về hữu vi và vô vi ấy 
có mặt là do sự có mặt của vô minh, chấp thủ. Do vô 


35 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


minh, chấp thủ nhận lầm các pháp có tự ngã (self) mà 
sinh tham ái, sân hận, sầu, bi, khổ ưu, não. Nếu giác 
tỉnh các pháp là vô ngã, thì ái diệt, thủ diệt và vô mình 
đi đến đoạn diệt, thực tại như tính hiển bày. Đó là thực 
tại hoàn toàn “Không tánh” (hay Không tướng). Thực tại 
này không thể là hay không là; không thể là đối tượng 
của bất cứ tri kiến hay chứng đắc nào cả. Nó là Trí tuệ 
Ba-la-mật. Tại đây, Trí tuệ Ba-la-mật, “Không tánh” và 
Niết-bàn là một. Chỉ có sự chứng ngộ mới biết rõ nó, 
biết rõ thực nghĩa của ý nghĩa một đó. 


VỊ. THE CONCRETE EMBODIMENT OF EULL 
EMPTINESS, AND ITS PRACTICAL BASIS 


Therefore, o Sàriputra, 1t 1s because of his non- 
attanment that a Bodhisattva, through having relied 
on the perfection of wisdom, dwells without thought- 
coverings. In the absence of thought-coverings he has not 
been made to tremble, he has overcome what can upset, 
and In the end he attains NIrvana. 


VI. SỰ BIẾU HIỆN CỤ THẺ CA “HOÀN 
TOÀN KHÔNG TÁNH” VÀ CƠ SỞ THIẾT 
THỰC CỦA KHÔNG TÁNH 


Cho nên, này Xá-lợi-phất, chính do vì không chứng 
đắc, vị Bồ-tát nương vào Trí tuệ Ba-la-mật mà trú không 
bị chướng ngại. Do không bị chướng ngại, Bồ-tát không 
run sợ, vượt qua tất cả những gì gây rối loạn, cuối cùng 
Bồ-tát chứng đắc Niết-bàn. 


526 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Ghi chú 


Il. Ba đoạn IHII, IV, và V là các biện chứng về 
“Không tánh”. Đoạn VI này là sự biểu hiện cụ thể của 
“Không tánh” qua đời sống độ sinh của Bồ-tát đã hoàn 


toàn giác chứng. 


Chư vị Bồ-tát tự tại trong việc độ sinh do nhờ giải 
thoát khỏi các vướng mắc của chấp thủ. Ngay trong sinh 
tử, chư vị vẫn an trú trong Niết-bàn gọi là “Vô thủ trước 
Niết-bàn”. Nói cách khác, khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, 
ở ngoài ái và thủ, thì toàn thể cuộc đời trở nên thanh 
tịnh; do đó cảnh giới sanh tử của phiền não, khổ đau 
hiện hình thành cảnh giới thanh tịnh của giải thoát Niết- 


bàn. 


Với chư Bồ-tát từ Sơ địa đến Thất địa, chưa tận trừ 
chấp thủ pháp, cũng có thể trú trong chánh niệm vô ngã 
để thoát ly dần tập khí chấp thủ, hướng đến Niết-bản vô 
chấp thủ. Do nhờ xả bỏ chấp ngã và chấp pháp, chư vị 
Bồ-tát này có điều kiện đưa tất cả cấu uế của tâm đến 
chỗ hoại diệt. Cuối đường hoại diệt này là Trí tuệ Ba-la- 


mật làm hiển lộ Niết-bàn. 

Trên đây là kết quả thiết thực của an trú “Không 
tánh”. 

2. Tất cả những gì của Niết-bàn và chứng đắc Niết- 
bàn đều ở ngoài phạm trù ngôn ngữ diễn đạt. Tuy nhiên, 
để dẫn dắt những ai còn vướng mắc vào chấp thủ, Bỏ- 


37 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


tát vẫn sử dụng ngôn ngữ khái niệm; chăng hạn sự “diễn 
đạt: Chứng đắc Niết-bàn nói lên một mâu thuẫn của 
ngôn ngữ răng: Niêt-bàn vôn không thê được chứng đăc, 


trong khi đó vẫn diễn đạt chứng đắc Niết-bản. 


Do vậy, ngôn ngữ diễn đạt và sự diễn đạt cuỗi cùng 
vẫn phải dừng lại ở một nơi nào đó để nhường bước cho 
sự chứng nghiệm thực tại. 


z 
Só ) 


3. “Không-chứng đặc” mà Bát-nhã trình bày không 
phải là một lập luận thuần lý của logic mà là thực kiện 
của thực tại có tác dụng đưa hành giả ra khỏi các vướng 


mặc, các sợ hãi khô đau. 


“Không-chứng đắc” có mặt như là sự có mặt của 
dòng điện, thực sự có thể dùng để chạy máy, thắp sáng 
mà không phải là dòng điện của ngôn ngữ trên trang 
sách, hay trong tư duy không có một tác dụng thực tế 
nào cả. Chính với điểm tác dụng trên thực tế đó, “Không 
tánh” mới giúp hành giả đốt cháy hết thảy các lậu hoặc 


đưa đến chứng ngộ Niết-bàn. 


VII. EULULU EMPTINESSIS THE BASIS ALSO OE 
BUDDHAHOOD 


All those who appear as Buddhas In. the three 
periods of time fully awake to the utmost, ripht and 
perfect enlightenment because they have relied on the 


perfection of wisdom. 


528 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


VIIL “KHÔNG TÁNH” CÙNG LÀ NÈN TÁNG 
CỦA QUÁ VỊ PHẬT 


Tất cả chư Phật trong ba đời đều nương vào Trí 
tuệ Ba-la-mật này mà chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


Ghi chú 


1. Bồ-tát vốn nương vào Trí tuệ Ba-la-mật mà hoàn 
thành bốn nguyện độ sinh và thành Phật. Do đó, quả vị 
Phật hay Vô thượng Chánh đăng Chánh giác của chư 
Phật trong ba đời (quá khứ, hiện tại và vị lai) đều có 
nền tảng là “Không tánh”. “Không tánh” ấy là thực tại, 
nên là chân lý muôn thuở, không bao giờ đổi khác qua 
các thời gian khác nhau của quá khứ, hiện tại và tương 
lai. 


2. Như đã được trình bày ở Kinh Kữn Cương, quả 
vị Phật hay A-la-hán Chánh Đắng Giác chỉ khác với quả 
vị A-la-hán, Bồ-tát, Bích Chi Phật ở khả năng và vai trò 
giáo chủ, vai trò khai mở con đường dẫn đến giác ngộ 
tối thượng. Ngoài điểm khác biệt tối thượng ấy, chúng ta 
không nên đi vào so sánh các quả vị giải thoát trên, bởi 
vì cảnh giới của tất cả quả giải thoát ấy ở ngoài phạm 
trù của tỷ giảo, của khác biệt. Ở đó, tất cả ngã tướng 
đều đã được đập tắt. 

Nếu cố một sự sai biệt nào đó giữa các quả giải 
thoát trên, thì đây chỉ là sự sai biệt của tri thức phân biệt 
của chúng ta, mà không phải là của thực tại chính nó. 


529 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Thành Phật là trở về (hay thể nhập) với thực 
tại “Không tánh”; ở đó, Phật, không tánh, và Trí tuệ 
Ba-la-mật là một, là cứu cánh Niết-bàn. 


VIH. THE TEACHING BROUGHT WITHIN 
THE REACH OF THE COMPARATIVELY 
UNLIGHTENED 


Therefore one should know the prajnàparamita as 
the great spell, the spell of great knowledge, the utmost 
spell, the unequaled spell, allayer of all suffering, In truth 
for what could go wrong? By the praJnàparamita has this 
spell been delivered. It runs like this: 


Gone, gone, gone beyond, gone altogether beyond, o 
what an awakening, all hail- This completes the Heart of 


perfect wIsdom. 


VII. LỜI DẠY ĐƯỢC ĐƯA VÀO TÂM HIỂU 
BIẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI PHÀM 


Cho nên cần phải hiểu biết rằng Trí tuệ Ba-la-mật là 
một thần chú lớn, là một minh chú lớn, là chú không gì 
cao hơn, là chú không gì sánh băng, là khả năng loại trừ 
tất cả khô đau, là Sự thật bởi vì không hư dối. Nên, do 
Trí tuệ Ba-la-mật, bài chú này được nói lên. Nói rằng: 
Đã qua rồi, đã qua rồi, hoàn toàn đã qua rồi. Ôi giải 
thoát! (reo vui) Câu mật chú - sự thật này kết thúc bài 
Kinh Trái tim của Trí tuệ Ba-la-mật. 


Ghi chú: 


530 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


I. Edward Conze dịch chữ satyam (Pàli: laccam) là 
in truth (trạng từ). Thật ra satyam (Phạn) hay saccam 
(Pàli) đều là biến cách thứ nhất (chủ cách) cùng cách với 
chủ từ Trí tuệ Ba-la-mật làm bổ túc từ cho chủ từ ấy do 
đó nên dịch satyam (hay saccam) là truth (sự thật). 


2. Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của câu chú cuối bài 
Bát-nhã Tâm Kinh, thiết tưởng chúng ta cần có một vài 
nhận định về giáo lý Bát-nhã. 


a/ Toàn tạng Bát-nhã không có một bài thần chú nảo 
cả, và cũng không đề cập đến thân chú. 


Kinh Kim Cương cũng không nói đên một câu thân 
chú nào, đã kêt thúc với bài kệ thiên quán vê tính vô 
thường và hư ảo của các pháp mà thôi. 


b/ Do vì tạng Bát-nhã không nói đến thần chú, nên 
câu Kinh cuối bài Bát-nhã Tâm Kinh: “Nên hiểu rằng 


„3 


Trí tuệ Ba-la-mật là một thần chú lớn...” cần được hiểu 
là Trí tuệ Ba-la-mật vốn không phải là thần chú, mà chỉ 
được ví công năng của nó với công năng của một thần 
chú, để người tu tập dễ lãnh hội: như thần chú lớn có 
hiệu năng bạt trừ được bệnh tật, tai nạn, khổ ách, cũng 
vậy, Trí tuệ Ba-la-mật có hiệu năng bạt trừ khổ đau sinh 
tử, đoạn trừ hết thảy các lậu hoặc. Ý nghĩa này tương 
tự như ý nghĩa về: “giáo lý như chiếc bè”, hay “giáo lý 
là chiếc bè”. Đấy là một ảnh dụ. Do vậy, chúng ta đừng 
đợi chờ ở thần chú một diệu lực bạt trừ khổ lụy (của 
sinh tử), lậu hoặc. Thần chú chỉ có thể giúp đỡ người trì 
chú thoát khỏi các ách nạn ở đời, như trường hợp Pháp 


3i 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Sư Huyền Trang ở sa mạc Gobhi, mà không xóa tan 
được tham ái, chấp thủ và vô minh. 


c/ Câu praJ àparamitàyam ukto mantrah 


Praj àparamitàyam là ở biến cách thứ bảy (locative) 
có nghĩa là nơi Trí tuệ Ba-la-mật, trong Trí tuệ Ba-la- 
mật. Câu trên được dịch là “ở nơi Trí tuệ Ba-la-mật, thần 
chú này được nói lên”. 


Như thế xác định thần chú như là tiếng nói của Trí 
tuệ Ba-la-mật; từ nơi đó, thần chú được nói lên: Tiếng 
nói đó là: “đã qua rồi, đã qua rồi, hoàn toàn đã qua rồi, 
ôi, giác ngộ !” 

Đấy là tiếng reo vui giác ngộ của chính Trí tuệ Ba- 
la-mật ấy (bây giờ tiếng nói của trí tuệ ấy và người có 
trí tuệ ấy là một) phù hợp với ý nghĩa diễn đạt của chữ 
Gate (biến cách thứ bảy nói lên chính người nói reo vui 
ấy chứng nghiệm giác ngộ song hành). 


3. Có quan điểm cho rằng cứ tụng đọc nhiều lần 
câu thần chú kia thì Trí tuệ Ba-la-mật sẽ đến với người 
trì tụng như là một ân điển được ban phát từ một quyền 
năng nào đó. Hiểu như thế là hoàn toàn trái ngược với 
truyền thống giáo lý của Bát-nhã và của Nikàya. 


Vấn đề của giáo lý Phật giáo Nguyên thủy (truyền 
thống) là trở về nương tựa mình, làm công việc giải 
thoát cho chính mình, nương theo sự chỉ đạo của giáo lý, 
mà không nương tựa một ai khác, không nương tựa một 
quyền năng nào khác. 


532 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


Câu thần chú trên chỉ là tiếng reo giải thoát mà 
không giải thoát cho ai. Nếu thần chú có thể đem lại 
giải thoát cho con người thì Thế Tôn đã không phải nhọc 
công thuyết pháp trong 45 năm ở đời. 


4. Thần chú (mantra) có ảnh hưởng rất lớn trong 
xã hội Ấn Độ dưới thời Thế Tôn, cũng như trong thời 
văn học Bát-nhã ra đời, do đó, để nói lên một cách cụ 
thể, dễ hiểu, cho người nghe dễ cảm nhận về tác dụng 
của Trí tuệ Ba-la-mật, các nhà văn học Bát-nhã đã ví trí 
tuệ ẫy như là một thần chú lớn, một minh chú lớn, một 
thần chú vô thượng, vô song. Nếu trong thực tế thần chú 
có thê giúp con người thoát khỏi bệnh tật, ách nạn, thì 
Trí tuệ Ba-la-mật còn có diệu lực hơn thế, như là một 
thần chú lớn nhất (vĩ đại nhất) có thể loại trừ ra khỏi 
con người tất cả lậu hoặc vô minh (minh chú), tất cả khổ 
đau của sinh tử. Diễn đạt Bát-nhã như thế này thì người 
nghe- những người phàm- dễ cảm nhận hơn là cách diễn 
đạt “Không tánh” một cách quá trừu tượng như ở các 
phân trước của bài Tâm Kinh. 


5. Bát-nhã Tâm Kinh đã kết thúc bằng một câu thần 
chú. Thần chú thường không phải là cái gì để tìm hiểu, 
mà là để nhiếp tâm trì tụng, hầu có sự cảm ứng với các 
năng lực siêu nhiên, nó khép lại cánh cửa tư duy và mở 
ra cánh cửa tâm thức. 


Bát-nhã Tám Kinh cũng thế, Trí tuệ Ba-la-mật, hay 
“Không tánh” cũng thế, đó không phải là đối tượng để 
tìm hiểu mà là của tu tập chứng ngộ. 


“si 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


Các đoạn đầu của bài Tâm Kinh là nỗ lực trình bày 
gián tiếp về “Không tánh” và về Trí tuệ Ba-la-mật. Phần 
kết thúc của sự trình bày ấy phải là phần đóng cửa tư 
duy, đóng cửa thế giới ý nghĩa lại để đưa hành giả trở 
về với thực tế của việc đoạn trừ tham ái, và chấp thủ. 
Đó là vấn đề tu tập thiền định, tu tập các Ba-la-mật đoạn 
trừ các ngã tưởng. 


Tiếng reo vui giải thoát sau cùng của bài Tâm Kinh 
như là tiếng nói xác chứng sự có mặt sinh động và rất 
thực của cảnh giới giác ngộ, giải thoát, tiếng nói ở bên 
kia bờ xa lìa các ngã tưởng, các dục vọng và các sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


534 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừo 


MỤC LỤC 


TƯ TƯỞNG KINH A DI ĐÀ 


LỜI TỰA 

Chương I 

NỘI DŨNG KINH A- DI ĐÃ cá gác tbváca600u8x2262 tua § 
Tiết l 

XUẤT XỨ VÀ Ý NGHĨA DANH HIỆU A-DI-ĐÀ........................ 9 
Tiết 2 

DUYÊN KHỞI KINH A-DI-ĐÀ...........................- 5 5- xxx Exeeeesrsrs 11 
Tiết 3 

CẢNH GIỚI A-DI-ĐÀ...................... 5-56 2S SEEkEESESEkEkeEsrkereeree 13 
Tiết 4 

HÀNG ĐỆ TỬ ĐƯỢC ĐỨC A-DI-ĐÀ GIÁO HÓA.................... 21 
Tiết 5 

KẾT QUẢ CỦA CON ĐƯỜNG TU TẬP 

DO ĐỨC A-DI-ĐÁ GIÁO HÓA... i62 neaeaoai 23 
Tiết 6 

XÁC ĐINH SỰ THẬT GIẢI THOÁT CỦA CON ĐƯỜNG TU 
TẬP GIỚI, ĐỊNH, TUỆ HAY TRÌ NIỆM A-DI-ĐÀ..................... 26 
Tiết 7 

GIỚI ĐINH TUỆ HAY CON ĐƯỜNG GIÁO HÓA. 

CỦA ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ,LÀ CON ĐƯỜNG 


ĐỘC NHÁT DẪN ĐỀN GIẢI THOÁTT....................----s+s+s+zzszssszz 35 
Chương II 

TÔNG LUẬN VỀ KINH A-DI-ĐÀ.........................-- 22c scs+s+Eszzezerxez 38 
Tiết 1 


. 


Tư Tưởng Hinh Him Cương 


KINH A-DI-ĐÀ LÀ KINH XIÉN DƯƠNG 


THA LỰC HAY TỰ LỰC ?..................- - 2 se + kEE+ES+EeEeEsrkererree 39 

Tiết 2 

CA NH DO CC TT 2n cdEha 0028k 2n0124 sai 42 

Tiết 3 

GIÁO DỤC TRONG KINH A-DI-ĐÀ............................-- - 5 c6cc+zs+scsa 51 

Tiết 4 

Ý NGHĨA VÃNG SINH CỰC LẠC.........................-- - 2 s+s+xs+xessxx+ 54 

Tiết 5 

KHÍA CẠNH VĂN HÓA, XÃ HỘI 

VÀ TÂM LÝ TRONG KINH A-DI-ĐÀ.......................- 2 scecc+csrsz+ 56 

Tiết 6 

j;457/8 #853 PS... 63 

PHỤ LỤC 

* Bản dịch Anh ngữ của F.Max Miller 

THE SMALLER SUKHAVATI - VYUHA.....................----- c2 se: 66 
TƯ TƯỞNG KINH ĐỊA TẠNG 

lỗi Tổ ác 2 n4 trai sekeisieEliaassesnEseiferiaicttianistsftfiiussrssdineifaeoi 79 

PP Sẽ ốẽẽ.nẽa.ẽ.ẽố ớốớốaaốaố ốc cố ốc. 6] 

Chương I 

Tiết I 

XUẬT XƯỬ KINH ĐỊA TẠN:s.csccbaectiebiiikasiteisaosee 83 

Tiết II 

TÊN KINH VÀ DANH HIỆU BỎ-TÁT ĐỊA TẠNG................... §4 

Chương II 

NI DŨNG KHE a2 sen 6c 0c b2 t2 030 nàn¿estsxôx 88 

Tiết I 

Phần thứ nhất 

THẢN THÔNG TẠI CUNG TRỜI ĐAO LỢI.....................------ 89 


536 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


Phẩm Thứ Hai 

THÂN PHÂN HÓA TẬP HỢP LẠI.......................- - 2-2 + s+x+£++x+xexxz 95 
Phẩm thứ ba 

QUAN SÁT NGHIỆP BÁO CHÚNG SANH...........................----- 09 
Phẩm thứ tư 

NGHIỆP BÁO CỦA NGƯỜI DIÊM PHÙ.......................- - 5 2: 103 
Phẩm thứ năm 

DANH XƯNG ĐỊA NGỤC......................---- - 6+52keE+ESEeExrrereexee 108 
Phẩm Thứ Sáu 

PHẬT ĐÀ TÁN DƯƠNG.............................. 2  - 5s+kxeEEEEEsEkekerkrerrs 110 
Phẩm thứ bảy 

LỢI ÍCH NGƯỜI CÒN KẺ MẮÁTT.....................-- 5s se xeEexeEersred 114 
Phẩm thứ tám 

CHÚA TÔI DIÊM CA LA TỤNG....................... 2 - 2 s+x+xs+x+xereei 117 
Phẩm thứ chín 

TRÌ NIỆM DANH HIỆU PHẬT ĐÀ.........................--¿- - + sex: 121 
Phần thứ mười 

TRẮC LƯỢNG CÔNG ĐỨC BỒ THÍ......................- - 2 cx+zssd 126 
Phẩm thứ mười một 

THÂN ĐẤT HỘ VỆ PHẬT PHÁP....................-- 2-52 s+E+Es£E+EeEzxszs 129 
Phẩm thứ mười hai 

ÍCH LỢI CỦA SỰ NGHE VÀ THẦY..........................-- 5 + s+cszxexe¿ 131 
Phẩm thứ mười ba 

PHẬT ĐÀ KÝ THÁC TRỌNG TRÁCH................... ¿2 +s+szs+ 135 
Tiết II 

NỘI DUNG KINH ĐỊA TẠNG 

ĐƯỢC TRÌNH BÀY QUA TỪNG PHẨM GIÁO LÝ................ 138 
Chương III 

NHẬN THỨC TÔNG QUÁT VẺ KINH ĐỊA TẠNG 

PHẬT TỬ TU TẬP THEO KINH ĐỊA TẠNG........................ --- 156 
Tiết I: 

NHẬN THỨC TÔNG QUÁT VỀ KINH ĐỊA TẠNG................. 156 


DĐZ 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


TIẾT H 
QUA KINH ĐỊA TẠNG PHẬT TỬ CÂN TU TẬP GÌ?............. 168 
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA 
TÚI TK. Ï{‡ẻeằ5ẽốẽẽẼẽẼš⁄5 5 .ŸỶễ. 173 
Chương I 
I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP........................-.-¿- + 22+ k2 £k+EE+EcEcEecrses #7? 
II VỀ CÁC NGUYÊN BẢN PHẠN VĂN CỦA PHÁP HOA...182 
II. NGHĨA TÊN KINH.................................----- (5© 2522 xkzzscssrsees 183 
IV. NỘI DUNG KINH PHÁP HOA........................ ..-- 2 - 5 2 x+c5e: 183 
V. NGÔN NGỮ CỦA KINH PHÁP HOA VÀ PHƯƠNG THỨC 
ĐÓN NHẬN DIỆU NGHĨA CỦA PHÁP HOA....................... 189 
Chương II 
IL. PHÂM TỰA^A ( phẩm thứ nhất)...................----- 2- 2 2 2£z+zs£x+zs2 192 
II PHÂM PHƯƠNG TIỆN (phân thứ hai)....................-- 5-5552 199 
II. PHẨM THÍ DỤ (phẩm thứ ba)...................--2- 2-52 22522 s25: 209 
IV. PHẨM TÍN GIẢI (phẩm thứ tư)...................-- 2-2 2 zcxszse x2 221 
V. PHẨM DƯỢC THẢO DỤ (phẩm thứ 5).......................----- --- 228 
VI. PHẨM XÁC NHẬN THÀNH PHẬT (phẩm thứ sáu).......... 230 
VII. PHẢM HÓA THÀNH DỤ (phẩm thứ bảy).................... ... 233 
VIII PHÂM 500 ĐỆ TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ ( phẩm thứ tám)......242 
IX. PHẨM THỌ KÝ CÁC VỊ 
HỮU HỌC VÀ VÔ HỌC (phẩm thứ chín).......................--.-- 5-55: 248 
X. PHẨM PHÁP SƯ (phẩm thứ mười).......................--- 2: 25s 252 250 
XI. PHẨM HIỆN BẢO THÁP (phẩm thứ mười một)................. 256 
XIIL. PHẨM ĐÉ-BÀ-ĐẠT-ĐA (phẩm thứ mười hai)................. 265 
XIIIL PHẨM TRÌ (phẩm thứ mười ba).......................-- 2-5252 5552 274 
XIV. PHẨM AN LẠC HẠNH (phẩm thứ mười bốn).................. 276 


XV. PHẨM TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT (phẩm thứ mười lăm)...278 
XVI. PHÂM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG (phẩm thứ mười sáu)....282 
XVII. PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC(phẩm thứ mười bảy)..285 


538 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


XVIIIL PHÂM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC (phẩm thứ mười tám).....29 I 
XIX. PHẢM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC (phẩm thứ mười chín).....292 
XX. PHÂM THƯỜNG BÁT KHINH ( phẩm thứ hai mươi)......294 
XXI. PHẨM NHƯ LAI THÂN LỰC (phẩm thứ hai mươi mốt).298 
XXII PHẨM CHÚC LỤY (phẩm thứ hai mươi hai).................. 302 
XXIIL PHÂM DƯỢC VƯƠNG 

BỎ TÁT BỒN SỰ (phẩm thứ hai mươi ba).....................-- 2 5-55: 304 
XXIV. PHẨM DIỆU ÂM BÒ TÁT ( phẩm thứ hai mươi bốn)...312 
XXYV. PHẨM QUÁN THÉ ÂM ( phẩm thứ hai mươi lăm)......... 319 
XXVI. PHẨM ĐÀ LA NI (phẩm thứ hai mươi sáu)................... 326 
XXYVII. PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG 

BỒN SỰ (Phẩm thứ hai mươi bảy).................---- 2-52 ©5+ zccszscsez 330 
XVII. PHẨM PHÔ HIÊN BỎ TÁT 

KHUYÉN PHÁT (Phẩm thứ hai mươi tám)....................-- 5: 5¿ 335 
Phần kết của soạn giả 

L VẺ QUAN ĐIÊM CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA.......341 
T0 T111 ca that is hgobbaeavestagltilStalsrkebagbte 343 


TƯ TƯỞNG KINH KIM CƯƠNG 


lễ #11861 971500ẼĐẼ7787Ẻ7Ẻ7...ốẽốẽ 347 
Chương I 

NHẬN THỨC KHÁI QUÁT 

Chương II 

THÁNH CHÚNG CU HỘII............................ .-©- 5 2E +E£EE+E£E£E+EeEscxez khả) 
TÔN GIẢ TU BỎ ĐÈ ĐẶT CÂU HỎII.........................-2- -s+5s+5+z 357 
HẠNH NGUYÊN BÒ TÁTT....................... 5-52 tk EESEEEEESErkerkerrree 360 
TỪ TP CÁ BÁU NT c6 eiassosecDngtloassbsisbyioe ve 365 
ĐỨC PHẬT VÀ 32 TƯỚNG QUÝ...................... .-- - 2 2+s+c+xessxx¿ 367 
PHÁP THÂN NHƯ LÀ KẾT QUẢ TUỆ GIÁC TÔI THƯỢNG.......... 382 
PHÁP THÂN NHƯ LAI LÀ KÉT QUÁ CỦA CÔNG ĐỨC......385 
;19)8:7.(euys7 0 391 


339 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


TÂM GIÁC NGỘ CỦA BÒ TÁTT.......................-¿- + sxk+E‡£eE+Eerxexee 396 
BÔ TÁT VÀ CÕI PHẬTT........................-- -- 6+ +E£xEEEEEEEEEESErkerkerrred 397 
NIÊT-BÀN TÔI HẬU CỦA BỎ TÁTT........................-- 22+ seczerxez 400 
CÔNG ĐỨC PHÁT SINH TỪ TRÍ BÁT-NHÃ........................- 404 
PHÂN KẾT THÚC ĐẦU.......................-- 2 2 5£ ke Ek£E+keEeEsrkereeree 407 
TÍNH CHÁT SIÊU VIỆT TÍNH 

BIỆN CHỨNG CỦA THỰC TẠII..................-- 2 + £x+z++x£xerxez 409 
TỎI THẮNG CỦA GIÁO LÝ NÀYY....................- + ecxsrexererxes 415 
NHÂN NHỤC VÔ NGÃ TƯỚNG VÀ 

TÂM GIẢI THOÁT HOÀN TOẢÀN......................- ¿- -©s ecxsrxxeei 421 
SỰ HIỆN HỮU VÀ KHÔNG HIỆN HỮU 

81.9 8i71W)\' 6311110 Ẻ 1.7". .ẽ 424 
ýÿš 7-2905 0808... 426 
CÔNG ĐỨC NHẬN ĐƯỢC, SỰ GIẢ ĐỊNH 

VÀ KẾT QUÁ CỦA CÔNG ĐỨC ác. iieedeo 432 
HẠNH NGUYÊN BÒ TÁTT....................... 2-5 St+Ek+EEESEEEEESEEkerkerrree 439 
CẢNH GIỚI TÂM CỦA BỎ TÁT 

KHI GẶP ĐỨC NHIÊN ĐĂNG.........................- 2-2 2s+kexEcvererxee 441 
BÔ TÁT Ở CUỒÔI ĐƯỜNG HẠNH NGUYỆN........................ 443 
THẮẲNG TRÍ BIẾT TÂM TẤT CẢ 

CHÚNG SINH CỦA ĐỨC PHẬTT.................-- -- - s+s+tex+xszxexez 451 
PHƯỚC ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT LÀ “KHÔNG PHƯỚC ĐÚC ”.......453 
THÂN SẮC CỦA ĐỨC PHẬTT.......................-¿- +s x+E+zxexvEerxsere 454 
SỰ GIẢNG DẠY CỦA ĐỨC PHẬTT....................-- -- - s+x+sxexx+xeẻ 458 
DHIIÁP CA ĐỨC PHÁ¬ To seobisbsaossbsonisessssaayOsebai 462 
LẠI MỘT LÀN NỮA NÓI VẺ PHƯỚC ĐỨC CỦA PHẬT.......464 
ĐỨC PHẬT, ĐẦNG CỨU ĐỘ VÀ 

BẢN CHẤT CỦA GIẢI THOÁTT..................- 2 5s t+E+£x+x£E+zxez 466 
THỰC TÍNH CỦA PHẬTT........................-- 2 s+E+Ek£xeEE£EE+keEkeEerkerkerd 468 
HIỆU QUÁ CỦA CÁC VIỆC LÀM CÔNG ĐỨC...................... 472 
LỜI CHỈ DẠY VỀ THÊ GIỚI BẤT TOÀN: 

THÊ GIỚI VẬT CHẤTT..................... - 2 + k+E#EE£EEEEEEEEEEEEEEErkerkervee 476 


540 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


QUAN ĐIÊM VÀ THÁI ĐỘ.......................... - 2 ke +ESEeEtcxerxexees 480 
CHÌA KHÓA VÀO TỎI THẮNG TRÍ......................- 2-5 s+c+exx+e+ 482 
KẾT TH THÍĨ HAI: cac 66c 60266010 eedesbieAts-zoA 486 
Chương III 


ĐIÊM GIÁO LÝ GẶP GỠ GIỮA KINH KIM CƯƠNG 
VÀ NIKÀYA Hay TÍNH CHẤT TRUYÊN THỎÔNG 


GIÁO CỦA GIÁO LÝ KIM CƯƠNG........................... 5: cccscccee: 488 
PHỤ LỤC 

)iẤ8 #8100 :£19à 4500077. 519 
TÏỈ,PHẨN MÔ ĐÃ sieu nbeibassosbsibuaslEatyaosise 519 
II. CÁC BIỆN CHỨNG CỦA “KHÔNG TÁNH” - 

CẬP ĐỘ THỦ NHÀ TT ca vá áchá n0 A0 Bá 10 2365062426 k9) 
IV. CÁC BIỆN CHỨNG CỦA “KHÔNG TÁNH” - 

CÁP ĐỘ THỨ HAI........................-- - c6 + Ề SE SE E1 E214 EEE211e 13 Exe, 525 
V. CÁC BIỆN CHỨNG CỦA “KHÔNG TÁNH” - 

E PB THỦ BÀ c2 6v ix6á26aaxisssinbaissplosoe 527 
VI. SỰ BIÊU HIỆN CỤ THÊ CỦA “HOÀN TOÀN KHÔNG 
TÁNH” VÀ CƠ SỞ THIẾT THỰC CỦA KHÔNG TÁNH........528 
VIIL “KHÔNG TÁNH” CÙNG LÀ 

NÊN TẢNG CỦA QUÁ VỊ PHẬTT....................-2- se +xez+xrxerxee 530 
VII. LỜI DẠY ĐƯỢC ĐƯA VÀO TÂM HIỂU BIẾT 

CỦA NHỮNG NGƯỜI PHÀM........................ - -- c x+EszeEcrerxexee 532 


541 


Tư Tưởng Hinh ñ Di Đà 


Sách được ấn tống nhân ngày lễ Đại Tường của cố 
Hòa thượng Thích Chơn Thiện. Do Môn Đồ Tứ Chúng 
Tổ Đình Tường Vân thức hiện. 


542 


Tư Tưởng Hinh Đọi Thừa 


TƯ TƯỞNG KINH ĐẠI THỪA 
THÍCH CHƠN THIỆN 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đôc - Tông Biên tập 


ĐINH THỊ THANH THỦY 
Biên tập : NGUÊN THỊ CÂM HỎNG 
Sửa bản in : HỎNG ANH 
Trình bày : NHẬT NHƯ 
Bìa : NHẤT NHƯ 


NHÀ XUẤT BẢN TÔNG HỢP THÀNH PHÓ HỖ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
ĐT: 02838225340 - 02828296764 - 02838247225 - Fax: 02838222726 
Email: tonghop(nxbhcm.com.vn 
Sách online: www.nxbhcm.com.vn / Ebook: sachweb.vn 
NHÀ SÁCH TÔNG HỢP ] 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM - ĐT: 028.38256804 
NHÀ SÁCH TÔNG HỢP 2 
§6 - 88 Nguyễn Tắt Thành, Q.4, TP.HCM - ĐT: 028.39433868 


_ Thực hiện liên kết: 
TỎ ĐÌNH TƯỜNG VÂN & THIÊN VIỆN VAN HẠNH 
750 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 


In lần thứ nhất, số lượng: 3000 cuốn, khổ 16 x 24 em 
Tại : 


Địa chỉ: 
XNĐKXB sô: /CXBIPH/ /THTPHCM ngày 
QĐXB sô: /QĐ-THTPHCM- ngày 


ISBN: 978-604-58 _ 
In xong nộp lưu chiêu 


543 


